PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY VIỆT NAM 
SỬ LƯỢC 
(TẬP I) 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 
(Minh Đức Triêu Tâm Anh) 


Lời Giới Thiệu 


Từ lâu Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nguyên thuỷ 
nói riêng đang cần có một công trình nghiên cứu kỹ lưỡng về quá 
trình lịch sử du nhập, hình thành và phát triển của Hệ phái Phật giáo 
Nguyên thuỷ Việt Nam, nhưng vẫn chỉ có một vài tập tài liệu đơn sơ, 
nhiều thiếu sót, vì hầu như chỉ là góp nhặt những thông tin cục bộ 
và rời rạc. Trong khi hậu thế cần biết rõ sự đóng góp của Phật giáo 
Nguyên thuỷ như thế nào cho lịch sử văn hoá dân tộc và cho đời 
sống tinh thần của Phật tử Việt Nam. 

Nay tôi rất hoan hỷ khi đọc bản thảo hai tập PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THUỶ VIỆT NAM SỬ LƯỢC do Hoà thượng Giới Đức 
nghiên cứu và biên soạn. Hoà thượng đã dày công tập hợp các sử 
liệu đã có trước đây, đồng thời đích thân đi thực địa, phỏng vấn 
những chứng nhân lịch sử đương thời - Các vị Cao Tăng tiền bối, 
các vị tu nữ và cư sĩ lão thành - đã từng ủng hộ hoặc tham gia trong 
Giáo hội Tăng-già Nguyên thuỷ Việt Nam, để cống hiến cho tủ sách 
lịch sử Phật giáo Việt Nam càng thêm phong phú. 

Tôi chân thành tán dương công đức của Hoà thượng Giới Đức. 
Cảm ơn Hoà thượng đã giúp cho Phật giáo Việt Nam và Hệ phái 
Phật giáo Nam truyền có được tập sách quý giá này. 

Trân trọng, 


Hoà thượng Viên Minh 
UV Thường Trực Hội Đông Chứng Minh TWGHPGVN : 
Chứng Minh Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, thành phô HCM. 


Khái Lược Về Nội Dung 
(Thay lời tựa) 


Đọc tư tưởng Sử Phật giáo, có lẽ ai cũng biết rằng hệ phái 
Theraväda (Thượng tọa bộ) cho đến ngày nay vẫn còn giữ được 
một giáo pháp rất gần với lời dạy nguyên thủy của đức Phật. Sự 
thật này, dĩ nhiên, đã phải kinh qua “sử tính” và “thời tính”; do vậy, 
nó đã bị phân hóa và biến đổi nhưng dòng chảy vẫn còn lưu giữ 
được tinh chất của những giọt nước trong mát tự đầu nguồn.. 

Tuy vậy, không đơn giản, nó “nhiêu khê” lắm! 

Với tựa sách: “Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam Sử lược, tôi 
muốn cung cấp cho độc giả 6 mục chính của nội dung: 

1- Sau khi Phật Niết-bàn, theo thời gian, Phật ngôn, tức Pháp 
và Luật bắt đầu bị phân hóa. Cuộc kết tập Lần thứ nhất, chỉ sau 3 
tháng do một vị tỳ-khưu sơ tu tuyên bố một câu vô kỷ luật. Cuộc kết 
tập Lần thứ hai, sau 100 năm, do một vài hội chúng tỳ-khưu tự ý 
canh cải về giới luật. Cuộc kết tập Lần thứ ba, sau 236 năm, quan 
trọng nhất; vì Theraväda phải so sánh, đối chiếu toàn bộ nội dung 
cả Pháp và Luật của tất thảy 18 bộ phái (hoặc 20) được tách rời 
từ Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ. Sau đó, đại hội phủ quyết 216 
điểm sai lầm của họ - trong tập Dị bộ luận (còn gọi là bộ Ngữ tông 
- Kathävatthu - nằm trong 7 bộ Abhidhamma). Rồi dựa theo trùng 
tuyên Pháp và Luật Lần thứ hai để phân thành 3 tạng: Kinh, Luật 
và Abhidhamma bằng ngôn ngữ Mägadhi (tức PaI|i). 

2- Trưởng lão Moggalliputtatissa, chủ tọa cuộc kết tập cùng vua 
A Dục đã cử 9 phái đoàn truyền giáo mang 3 tạng chính thống của 
Theraväda đi khắp nhiều nơi ngoài biên cương Ấn Độ. Trong 9 phái 
đoàn ấy có 2 phái đoàn thành công nhất: 

- Là phái đoàn thứ 1: Trưởng lão Mahinda (hoàng tử con của 
vua A Dục) làm trưởng đoàn, tháp tùng là các vị tỳ-khưu ltthiya, 
Uttiya, Sambala, Bhaddasala, sa-di Sumana cùng với cận sự nam 
Bhanduka; và họ đã đến Sri Lañkã vào thời vua Devaänampiyatissa. 

Tại Sri Lañkã, sau đó, Theraväda đã có cuộc kết tập Lần thứ 
tư; Tam tạng Päli và cả Chú giải được khắc lên lá Bối (hay Buông). 

Cuộc kết tập Lần thứ năm, tại Mandalay, Myanmar - năm 1863 
thì y cứ nơi Tam tạng Pä|i và Chú giải Lần thứ tư được khắc trên lá 
Bối tại Tích Lan. Rồi sau đó, đại hội sử dụng 729 phiến đá cẩm 
thạch khắc Tam tạng và 1774 phiến đá khác, khắc Chú giải. 


Và Lần thứ sáu thì y cứ nơi Tam tạng Päli và Chú giải được 
khắc trên 2503 phiến đá trong cuộc kết tập Lần thứ năm. 

Lần thứ sáu được tổ chức tại Yangoon, Myanmar - năm 1956, 
Trưởng lão Mahäsi Sayädaw được đại hội tôn cử là vị chất vẫn từng 
điểm, từng chi pháp, từng vấn đề trong Tam tạng và Chú giải. 
Trưởng lão Bhaddanta Vicittasarabhivamsa đáp trả những câu hỏi 
của Trưởng lão Mahãsi. Trong lúc hỏi, đáp Tam tạng và Chú giải 
như vậy thì Trưởng lão Nyaungyan Sayädaw chủ tọa và 2500 vị tỳ- 
khưu lắng nghe, nếu ai không đồng ý thì lên tiếng góp lời. Đặc biệt, 
Trưởng lão chủ tọa là vị làu thông Tam tạng và Chú giải. Chưa thôi, 
đại hội cũng đem các bản kinh cổ của Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên 
và Hiệp hội Thánh điển Päli ở Luân Đôn để nghiên cứu, so sánh và 
hiệu đính. Sau khi đại hội hoàn mãn, Tăng-già Miến Điện cho in ra 
để phổ biến, tổng cộng là 45 cuốn Chánh tạng và 92 cuốn Chú giải. 

Ngôn ngữ sử dụng trong đại hội kết tập nầy gồm có 3 thứ tiếng: 
Pãli, Miễn Điện và Anh ngữ. 

Trong kỳ kết tập Tam tạng và Chú giải Lần thứ sáu này có mời 
đại diện 8 quốc gia Phật giáo Nam truyền đến tham dự, trong đó có 
phái đoàn Việt Nam do Ht. Bửu Chơn, Tăng thống Giáo hội Tăng- 
già Nguyên thủy Việt Nam làm trưởng đoàn. Và vinh hạnh thay, 
trong số 2500 vị ty-khưu tham dự thì Việt Nam có Đại đức Hộ Giác 
nằm trong số 500 vị kết tập Sư thường trực vì ngài nắm vững chắc 
Pãli, Miến Điện và Anh ngữ (3 ngôn ngữ của đại hội). 

- Là phái đoàn thứ 8: Hai vị Trưởng lão Sona và Uttara thì đến 
các nước thuộc vùng Kim Địa (Suvannabhũmi) mà nhiều học giả, sử 
gia đã quả quyết, vùng Suvannabhũimi là tất cả các quốc gia thuộc 
Đông Dương cũ, nó gồm Việt Nam, Ai Lao, Cao Miên, Miến Điện, 
Thái Lan, Malaysia... 

Phái đoàn thứ 8 của Theraväda này đến Việt Nam (Giao Chỉ) 
mà dấu tích đã được nhiều sử gia xác định là tại núi Tam Đảo, chùa 
Địa Ngục (Niraya có nghĩa là “đ/a ngục” - ngôn ngữ Pä|i). Và cũng từ 
sức ảnh hưởng tư tưởng của nhánh truyền thừa này - tuy âm thầm 
nhưng bền bỉ - mà Phật giáo thời Giao Chỉ được phổ cập trong đại 
chúng, kéo dài từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 2 
sau Tây lịch và góp phần hình thành nên Trung tâm Phật giáo Luy 
Lâu, trước cả Trung tâm Phật giáo Lạc Dương và Trung tâm Phật 
giáo Bành Thành của Trung Quốc. Sở dĩ kết luận như vậy là vì hậu 
bán thế kỷ thứ 2, có ngài Khương Tăng Hội đã hấp thụ vững chắc 
giáo pháp Theraväda, đã 3 y, một gậy, ôm bát trì bình cùng một số 


đệ tử (sau đó họ thành lập làng Phật giáo - Phật-đà lý) vượt dặm 
trường lên Kiến Nghiệp, đất Ngô, giáo hóa Tôn Quyền và cho Tôn 
Hạo quy y. Từ đầy, Phật pháp mới lan truyền trên lãnh thổ con dân 
Hoa Hạ (trước đấy, Trung Quốc chưa có Phật giáo). 

Phật giáo Theraväda truyền đến Việt Nam Lần thứ nhất là vậy. 
Rồi sau đó mắt tích, không mất tích thì cũng bị pha loãng, xen lẫn tư 
tưởng của các bộ phái phát triển. 

Cho đến thế kỷ thứ 12, tự dựng đâu lại xuất hiện đức vua Trần 
Nhân Tông, là Hương Vân Đầu Đà thọ trì 12 pháp đầu-đà, mặc y, 
mang bát đi khất thực tận kinh thành Đồ Bàn của đức vua Chế Mân 
(Champ3) để tìm sự bang giao hòa hiễu giữa 2 nước. Và có phải đây 
là Lần thứ hai, Phật giáo Theraväda truyền đến Việt Nam? Chứng 
tích, dấu án ấy chính là tượng đá trắng Hương Vân Đầu Đà mặc y 
vai trái tại chùa Hoa Yên và tượng vàng sừng sững, uy nghi của 
ngài tại đỉnh non mây trời Yên Tử hiện nay! 

3- Phật giáo Theraväda truyền đến Việt Nam Lần thứ ba. 

Phật giáo Campuchia 95% dân chúng, đức vua và triều đình 
đều tu học theo truyền thống Theraväda. Tại đây, có những trí thức 
người Việt, họ đã thao thức, trăn trở ra sao khi cô tìm cho mình một 
con đường tu tập chơn chính; và họ đã tìm ra Bát Chánh Đạo! 

Tại đây, chúng ta sẽ biết về tiểu sử của 4 cư sĩ kiệt xuất, những 
người đã hấp thụ được giáo pháp chơn truyền, đã tu tập; và đều có 
tâm nguyện mang giáo pháp ây vê Việt Nam. 

4- Sau khi Phật giáo Theraväda đặt chân đầu tiên đến Gò Dưa, 
Thủ Đức, hình thành nên ngôi chùa Bửu Quang năm 1938, từ Bửu 
Quang có thêm chùa Giác Quang, rồi chùa Kỳ Viên... sau đó lan dần 
xuống miền Tây, lên Cao nguyên, ra tận miền Trung, miền Bắc... 

Công lao, công đức ấy, trước là từ chư vị tôn túc Thiện Luật (thọ 
tỳ-khưu 1937), Bửu Chơn (1940), Hộ Tông (1941), đức Tăng trưởng 
Nãrada (1918) - cùng cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu - rồi kế thừa, xuất 
hiện hằng chục vị tôn túc Trưởng lão khác cùng “truyên đèn, nối 
lửa” (truyền đăng, tục diệm) giáo pháp ngày cảng xa rộng. 

5- Chúng ta sẽ biết qua về tiểu sử sơ lược của 68 vị Trưởng lão 
thọ tỳ-khưu sau 3 vị tôn túc ở trên, từ năm 1944 đến năm 1982. 
Danh sách chư vị tôn túc này, chúng tôi y cứ nơi “Hồ sơ Tăng tịch 
cũ” đã ghi chép, có năm sinh, có quê quán, có địa chỉ, có hình ảnh 
lúc mới xuất gia. Có vị đã mắt, vị hiện còn, vị hoàn tục, vị xuất ngoại, 
vị đang sinh hoạt rất năng động: đa phần họ đã đóng góp công sức, 
tâm huyết cho sự phát triển hay xây dựng chùa, thất còn tồn tại đến 


ngày nay. Chúng tôi dừng lại nơi năm 1982, vì tất cả chư vị thọ tỳ- 
khưu năm 1982 này, bây giờ họ đã là Hòa thượng cả rồi theo quy 
định của hiến chương: 40 hạ lạp, 60 tuổi đời là Hòa thượng. 

6- Phật giáo Theraväda lan tỏa trong và ngoài nước. 

Phần này, chúng tôi chỉ thống kê và ghi tiểu sử các chùa Nam 
tông Kinh (tức PGNT), có cả thảy 161 chùa; trong đó, trong nước có 
132 ngôi, Hoa Kỳ có 17 ngôi; các nước khác có 12 ngôi. Mỗi chùa, 
có chùa có tiểu sử đầy đủ, có chùa chỉ tóm tắt, có chùa thì không 
tìm ra tư liệu. Và chùa nào cũng đưa lên hình ảnh của chùa ấy, ít thì 
vài ba tắm, nhiều thì mươi, mười lăm tâm hoặc hơn - nếu phong 
phú, đẹp, nghệ thuật. Dĩ nhiên là chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm, 
sưu tầm trên mạng, nhiều nguồn khác nhau, nhưng đa phần là từ 
trang Trung tâm Hộ Tông và tư liệu của cố Tt. Thiện Minh... 

Cuối cùng, 

Dù đã rất nhiều công sức và tâm huyết nhưng công trình vẫn 
chưa được như ý muốn vì những lý do: Sưu tầm trên mạng thì rất 
nhiều nơi là tư liệu cũ, chùa cũ; có nhiều chùa đã trùng tu, xây 
dựng lại...; thay đổi vị chủ trì hay giám tự...; địa chỉ chùa hay số 
điện thoại cũng thay đổi luôn.. 

Mặc dù chúng tôi đã thông trí trên 2 trang FB của chùa là Huyền 
Không Sơn Thượng và Ngọa Tùng Am... để xin tư liệu nhưng các 
ngài chỉ “m lặng” hay thông tin chỉ có vài dòng... 

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sơ thất, khiếm khuyết khi đâu đó 
có những sai lạc hoặc không được chuẩn xác.. 

Sách với tiêu chuẩn quý, đẹp... chỉ in lần đầu 2000 bộ. Nếu chư 
Tăng, Ni vui lòng bổ túc cho chúng tôi những bất cập như đã nêu 
dẫn thì lần tái bản, hy vọng sẽ hoàn chỉnh hơn. 

Khoản phí ấn tống bộ Sử này, mọi công đức và phước báu xin 
hộ trì an lành cho gia đình Nữ cư sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy (Hà Nội) 
cùng một số Phật tử đã hỷ hoan đóng góp tịnh tài. Tôi gởi lời cảm 
ơn cô Bích Ngọc (Hạnh Minh) đã cung cấp những tắm ảnh cũ xưa 
quý hiếm của chư vị Trưởng lão. Công đức của Chơn Quán cùng Pt 
Thanh Đang đi tìm kiếm tư liệu. Tôi cũng cảm ơn một số đệ tử của 
tôi đã làm việc không mệt mỏi trong công việc tìm nguồn, tra cứu tư 
liệu, sửa lỗi chính tả, tinh chỉnh văn bản lẫn hình ảnh đưa lên trang. 

Trân trọng và xin cảm ơn tất cả. 


Ngọa Tùng Am, ngày 24/6/2021 
Tỳ-khưu Giới Đức 


PHÀN A 
Sau Khi Đức Phật Niết-Bàn 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


CHƯƠNG | 
Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Sau 45 năm hoằng hóa, tuyên thuyết một giáo pháp chưa từng 
có; vô lượng chư thiên, phạm thiên, loài người... đã giải thoát được 
khổ đau, phiền não. Giáo hội của đức Tôn Sư lúc ấy đã có đầy đủ 
các vị Trưởng lão - mà trí tuệ, thuyết pháp, thiền định, trì luật... gì gì 
cũng đã thâm uyên, tinh thông, mãn túc. Các hàng cư sĩ cũng thế. 
Con thuyền Giáo hội đã sẵn sàng có những viên thuyền trưởng dõng 
lực và tài ba lướt ra giữa biển sinh tử để cứu vớt chúng sanh. Đức 
Phật Niết-bàn lúc Giáo hội đang trưởng thành, có thể bước đi bằng 
đôi chân của chính mình - cũng là phải lẽ! 

Tuy nhiên, mặt trời sang quá ngọ là đã báo hiệu xế chiều. Cùng 
rồi biến, thịnh rồi suy là định luật vô thường tự nhiên của thế gian 
pháp. Đạo Phật cũng thế thôi. Và chắc chắn nó sẽ có những dấu 
hiệu của sự suy tàn không tránh được. 

1- Kết Tập Phật Ngôn Lần Thứ Nhất 

Trước đây, các bậc đại Thinh Văn như ngài Sãriputta (Xá-lợi- 
phất), Moggalläna (Mục-kiền-liên)... ra đi đã là niềm tiếc thương khôn 
nguôi và cả sự thiếu vắng sâu xa trong lòng tứ chúng. Bây giờ, sự 
viên tịch của đức Đạo Sư lại càng làm cho Giáo hội bơ vơ, chông 
chênh dường như mất hẳn điểm tựa tin cậy. Chư Thánh Tăng thì 
vẫn điềm nhiên an tịnh nhưng chư phàm Tăng thì vật vã, khóc than. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỳ-khưu Subhaddaf), xuất gia lúc đã lớn 
tuổi, chưa có niềm tịnh tín thiêng liêng với đức Đạo Sư, lại tỏ vẻ vui 
mừng, thốt lên những lời vô cùng bắt kính: 

“. Chư tôn giả khóc thương ngài đại sa-môn ấy mà làm gì! Ông 
ta mắt rồi, vậy là tốt. Thế là từ nay, chúng ta hoàn toàn được tự do, 
thoải mái; không còn nghe những lời giáo giới, răn đe... hãy làm như 
thế này, không làm như thế kia... một cách quá nghiêm khắc như 
vậy nữa”. 

Đức Mahäkassapa nghe những lời ấy, lấy làm lo ngại: 


) Vị này khác với Subhadda, 120 tuổi, xuất gia cuối cùng tại Kusinärã trước khi 
Đức Phật Nhập diệt. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 15 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


“. Rôi đây, những gì là phi pháp, phi luật sẽ ngoan cô nảy tược, 
đâm chôi; những gì là chân chính pháp, chân chính luật của đức 
Đạo Sư sẽ bị suy đồi, tàn tạ”. 

Do vậy, sau khi hỏa táng nhục thân Đức Phật hoàn tất, ba tháng 
sau, Trưởng lão Mahäkassapa triệu tập 500 vị Thánh Tăng A-la-hán 
tại thạch động Sattapanna Vebhãra, ở thành Rãjagaha để kết tập 
Phật ngôn. Tuy nhiên, sau cuộc tuyển chọn - tư liệu Cullavagga và 
Dipavamsa nói rằng chỉ có được 499 vị qua một cuộc bỏ phiếu! Vậy 
là còn thiếu một vị mới đủ túc số yêu cầu của đại hội. 

Tôn giả Änanda lúc ấy mới là vị Thánh Nhập lưu. Ai cũng lo 
ngại là nếu không có tôn giả Änanda tham dự thì đại hội kết tập sẽ 
bất thành - vì bụng bậc Đa văn này chứa đầy cả Pháp và Luật. Có 
một số chư vị A-la-hán muốn Trưởng lão Mahäkassapa châm 
chước “du di”, nhưng ngài lắc đầu từ chối: Phải là bậc Thánh lậu tận 
mới được! 

Đêm ấy, tôn giả Änanda quyết nỗ lực thực hành minh sát để 
đắc quả A-la-hán. Mọi cách thức, phương pháp tôn giả vốn đã thuộc 
nằm lòng, đã là vốn liếng ít ai có để hạ thủ công phu! Tuy nhiên đã 
đến gân canh ba, gần sáng rồi mà ngài chẳng đắc quả như mong 
muốn của đại hội và của cả chính ngài. Đã hết canh ba, sau khi nỗ 
lực suốt đêm, tôn giả mệt mỏi quá, thối chí, ngã lòng; ngài xả hết rồi 
nghiêng người nằm xuống! Nhiệm mầu thay; ngay giây khắc “nằm 
nghiêng”? ấy, tôn giả liền đắc quả A-la-hán luôn cả ngũ thông! 

Tức khắc đến phòng hội, tôn giả đứng ngoài cửa nói lớn, vọng 
vào bên trong: 

- Trình với chư vị đại Trưởng lão, hãy cho Ẩnanda tôi được vào 
dự đại hội. 

Tiếng Trưởng lão Mahäkassapa vọng ra: 

- Đối với hiền giả Ananda thì cái lỗ của ổ khóa kia không phải là 
trở ngại, chướng ngại gì đâu! 

Hiểu ý, tôn giả Änanda sử dụng thần thông đi vào qua ổ khóa. 

Vậy là có đủ 500 vị Thánh lậu tận, bắt đầu buồi kết tập. 

Chư vị đại Trưởng lão cố ý tuyển chọn giữa Tăng-già một số 
lượng nhất định như vậy, sau đó, ngăn cắm bắt kỳ vị tỳ-khưu nào 
khác đến an cư tại Rãjagaha là có lý do: Một là tránh bớt sự khó 


) Tôn giả Ananda là người duy nhất trong Giáo hội của đức Tôn Sư “ nằm 
MI  úe: mà đắc quả - ngoài 4 oai nghỉ đi, đứng, nằm, ngồi! 


16 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


khăn trong tứ sự, hai là ngăn chặn một số vị thuộc thành phần bất 
hảo như tỳ-khưu Subhadda nói trên tới phát ngôn bừa bãi. 

Đức vua Ajätasattu (A-xà-thế) phát tâm cúng dường bằng cách 
nới rộng 18 Tăng đường cho đại chúng kết tập có chỗ cư trú; ngài 
còn chịu đứng ra gánh vác toàn bộ mọi chi phí khác liên hệ đến tứ 
sự, Tăng sự và Phật sự. 

Trong cuộc kết tập này, Trưởng lão Mahãkassapa làm vị thượng 
thủ chủ tọa, đưa ra từng câu hỏi tỉ mỉ về Pháp, về Luật. Đức Upäili - 
bậc đệ nhất trì Luật - trả lời về Luật. Ngài Ananda - đa văn đệ nhất - 
trả lời về PhápU'). 

Sau buổi kết tập, ngài Änanda trình với đại hội, đại ý rằng, trước 
khi viên tịch, đức Đạo Sư có dạy: 

“. Sau khi Như Lai Niễt-bàn, chư Tăng có thể tùy nghi bỏ bớt 
những học giới xem ra quá nhỏ nhặt, xét là không cân thiết”. 

Trưởng lão Mahäkassapa nghiêm nghị hỏi: 

“. Ví dụ cụ thể, những điêu nào được xem là nhỏ nhặt? Hiên giả 
có hỏi đức Tôn Sư không?” 

Ngài Änanda thú nhận là lúc ấy mình bi lụy, sầu não quá nên 
quên hỏi. Trưởng lão Mahäkassapa, vì kính trọng đức Đạo Sư nên 
xin Tăng-già đừng bỏ bất cứ một học giới nào; mà cũng đừng chế 
định, thêm thắt bất kỳ một học giới nào. Đại hội tán đồng quan điểm 
chính đáng ấy. 

Vậy là tại thạch động Sattapannaguhä (Thất Diệp), núi Vebhära, 
thành Rãäãjagaha (Vương Xá), nước Magadha (Ma-kiệt-đà); 500 vị 
Thánh Tăng dự đại hội; và chư vị kết tập Sư tụng đọc Phật ngôn 
bằng ngôn ngữ Mãgadhi (tức Pä|i), 7 tháng mới hoàn thành. 


Œ) Chỉ có Pháp và Luật. Sau này gọi Kinh vì Kinh ấy nằm trong Pháp. Kết tập 
lần I này chưa có Abhidhamma - vì Abhidhamma năm rải rác trong Pháp. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 17 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


=ogEpRiree gíạeo 'Ì 
M°s+z “>> “° 


dJávy ðg2sgs £ SE 6A 


bsG€E + «số : li nan 


Thạch động Sattapanna trên núi Vebhära ở thành Räjagaha. 


18 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Z“» 
Ì 


| Ì Ỉ ll l ¡ Ỷ 


à 'À 


ln& 


Vương Xá (Rãjagaha) thuộc quận Nalanda, Tiểu bang Bihar, 
cách Bodh-Gaya khoảng 46km và Patna 60km vệ hướng Đông Nam. 


2- Kết Tập Phật Ngôn Lần Thứ Hai 

2.1- Mối bất đồng của ngài Puräna về 8 điều ngoại lệ: Dấu 
hiệu tiên khởi của sự phân phái. 

Trưởng lão Purana ở tại Dakkhinagiri phương Nam xa xôi cùng 
500 vị tỳ-khưu tùy tùng đến thành Rãjagaha (Vương Xá) thì nghe 
đại hội kết tập đã xong. Ngài nói với chư vị Trưởng lão: 

- Đại hội kết tập Phật ngôn hoàn thành rồi, vậy là tốt, nhưng rất 
tiếc là tôi không được tham dự. Chẳng hay chư tôn giả có thể cho 
tôi biết Pháp và Luật ấy như thế nào? 

Sau khi đàm đạo, đối chiếu tri kiến thì thấy giữa Trưởng lão 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 19 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Puräna và nội dung Pháp và Luật trong cuộc kết tập không có gì sai 
khác, dị biệt. Duy có 8 điều sau đây, ngài Purãna xác nhận là được 
thọ trì từ đức Đạo Sư - mà không được đại hội nhắc đến: 

- Được cất giữ thực phẩm qua đêm. 

- Được có bếp núc trong chỗ ngụ cư. 

- Được tự mình nâu nướng. 

- Được thọ dụng thực phẩm mà thí chủ chưa dâng tận tay. 

- Được mang về chỗ ngụ cư những thực phẩm lấy từ bàn ăn. 

- Được dùng món nọ món kia tại một vài nơi trước khi ngọ trai. 

- Được tự do ăn trái cây, các vật thực kiếm được trong rừng. 

- Được tùy nghi dùng củ sen, củ súng giữa ao hồ thiên nhiên. 

Trưởng lão Mahäkassapa và chư Thánh Tăng đã cố gắng phân 
tích, giải bày cặn kế; rằng là 8 điều biệt lệ ấy Đức Phật chỉ cho phép 
trong hai lần xảy ra nạn đói tại kinh thành Vesalï và Räãjagaha mà 
thôi. Sau hai nạn đói ấy, đức Đạo Sư đã nghiêm cắm Tăng chúng 
không được tùy tiện y chỉ 8 điều ấy nữa, ai giới phạm sẽ bị tội “ác 
ác” hoặc là “ưng đối trị”. 

Tuy nhiên, đáng tiếc làm sao, Trưởng lão Puräna đã không chịu 
nghe lời phải, còn thốt lời bất kính với đức Tôn Sư: 

“. Chẳng lẽ nào đức Chánh Đẳng Giác, bậc Nhất Thiết Trí lại 
muốn cắm chế thế nào cũng được, lúc vây lúc khác một cách bất 
nhất như vậy”. 

Trưởng lão Mahäkassapa nghiêm khắc chỉnh lại: 

“. Này hiền giả! Chính vì Đại Tôn Sư là bậc Nhất Thiết Trí nên 
ngài biết rõ lúc nào nên tức khắc cắm chỉ và lúc nào thì nên cho phép 
tạm thời”. 

Cố chấp, Trưởng lão Puräna vẫn không chịu phục thiện, khư 
khư bám giữ quan điểm của mình; dẫn 500 tùy tùng ra đi, còn lôi 
kéo thêm một số tỳ-khưu trẻ khác nữa, đều là phàm Tăng xốc nỗi, 
ưa phóng túng, tự do. 

Thế là khi đức Đạo Sư viên tịch chưa được bao lâu, dấu hiệu 
tiên khởi của sự phân phái đã manh nha. Điều cần đặc biệt lưu ý ở 
đây là, sự bát đồng giữa ngài Puräna và đại hội chỉ nằm trong phạm 
vi “bỏ bớt hoặc không bỏ bớt những học giới nhỏ nhặt” chứ chưa 
đến mức dị biệt tri kiến để đến nỗi phải kết tập Phật ngôn một lần 
nữa như một vài phái thuộc Đại chúng bộ sau này đã nói!). 


0) Có một số tư liệu Đại chúng bộ nói rằng: 


20 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


2.2- Sự phân phái lại nây mầm thêm: 

Một thế kỷ sau khi Đức Thế Tôn Nhập diệt, tại Vesalï, hội chúng 
tỳ-khưu Vajji (Bạt-kỳ), thuộc nhóm của ngài Purãna trong lần kết tập 
trước, đã đề xướng 10 điều sai lầm về giới luật: 

- Có thể dự trữ muối trong một chiếc sừng để ăn nhiều ngày. 

- Được thọ thực khi bóng mặt trời chếch xế hai ngón tay. 

- Được dùng thêm một bữa ăn khác sau bữa chính. 

- Simä lớn rộng, có thể chia nhiều nhóm làm lễ phát-lồ (bố-tát). 

- Khi làm lễ phát-lồ, không cần phải vào một lượt với nhau, miễn 
những vị sau được sự chấp thuận của những vị trước là được. 

- Có thể noi theo tiền lệ của những người trước đã làm (bất luận 
là đúng hay sai). 

- Được uống sữa đặc sau bữa ăn. 

- Được uống rượu hòa với đường và nước nóng. 

- Có thể dùng tọa cụ không có viền tua, to nhỏ cũng được. 

- Được nhận tiền, vàng, bạc và cất giữ chúng?'). 

Hôm kia, Truởng lão Thánh Tăng Yassa từ Kosambi đến Vesall, 
ngạc nhiên thấy chư Tăng ở đây kêu gọi dân chúng dâng cúng vàng 
bạc bỏ vào chậu bằng vàng. Trưởng lão đã la rầy, khiển trách chư vị 
nhưng họ không nghe. Còn thiện tín thì xem như cúng dường vàng 
bạc là việc bình thường. 

Vàng bạc nhận xong, theo thứ tự hạ lạp họ chia nhau, Trưởng lão 
Yassa cũng được chia một phần nhưng ngài từ chối. Nhóm tỳ-khưu 
Vajji tức giận, họp nhau tụng tuyên ngôn trục xuất và buộc ngài phải 
đi xin lỗi hàng cư sĩ. Trước áp lực ấy, ngài phải đến từng nhà, thay 
vì xin lỗi; ngài giảng giải, phân tích cho hàng cư sĩ thế nào là chơn 
chánh Luật của Đức Thế Tôn. 

Đề kết luận, ngài đọc câu Phật ngôn: 

“Mặt trăng, mặt trời không tỏa sáng được là do bụi bặm, mây 
mù, khói sương và A-tu-la vương Rãhu che khuất. Cũng vậy, vị tỳ- 
khưu trong giáo pháp của đức Tôn Sư không tỏa sáng được là do 


- Trưởng lão Phú-lâu-na (Purãna) bát đồng quan điểm, sau đó mở đại hội kết tập 
khác, có 700 vị (2) A-la-hán tham dự, đa phần là thành phần trẻ, có học thức. 

- Đại Ca Diếp là người bảo thủ nhất trong các vị bảo thủ, ông ta củng cố địa vị 
và phe nhóm của mình, cố gạt Trưởng lão Phú-lâu-na ra ngoài cùng những 
nhóm người khác nữa. 

đ) 10 điều phi pháp này, nhiều tư liệu khi giải thích có sai khác chút ít - như 
Thiện Kiến luật, Cullavagga, Ngũ Phần luật... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 21 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


phạm những giới điêu: Uống rượu, hành dâm, thọ lãnh và cất giữ 
vàng bạc, sống tà mạng như muốn làm thây nây thây nọ... để lợi 
dụng lòng tin của hai hàng cư sĩ nhẹ dạ”0). 

Trưởng lão Yassa, sau đó, quyết tâm ngăn chặn không để cho 
sự việc phi pháp đi đến chỗ tôi tệ hơn. Ngài cùng với đệ tử thân tín 
tùy tùng, chia thành từng nhóm lẻ, lần lượt đi đến các thành Patheyya, 
Avantï, Dakkhinäpatha để thông báo cho chư Tăng các nơi ấy biết 
sự việc phi pháp, phi luật xảy ra ở Vesalr của nhóm tỳ-khưu Vajji. 
Riêng Trưởng lão Yassa, ngài lặn lội lên tận núi Adhogañgã thưa 
chuyện với Trưởng lão Sänasambhũta rồi xin ý kiến. Bậc Thánh 
Tăng này nhất trí với ngài Yassa trên mọi điểm. 

Ít hôm sau, 60 vị A-la-hán ở thành Pãtheyya, 80 vị A-la-hán 
ở thành AvantT và Dakkhinäpatha đồng vân tập đến đây, núi 
Adhogangä để cùng với hai vị Trưởng lão giải quyết sự vụ. Ai cũng 
biết sự nghiêm trọng của vấn đề, cần phải xử lý khéo léo và tế nhị. 
Họ quyết định cùng nhau đến tận thành Soreyya thỉnh mời thêm 
ngài Revata. Đấy là một vị Thánh Tứ Quả thông suốt Phật ngôn, 
nhiều từ tâm, có uy tín lớn lao trong Tăng chúng. 

Sau khi lắng nghe diễn tiến sự việc, và dĩ nhiên là ngài biết 
trước rồi - Trưởng lão Revata đồng ý tham gia Tăng sự, ngài nói: 

“ Chư hiên giả hãy thông báo rộng rãi với Tăng chúng thập 
phương. Mười điều sai trái phát sanh tại Vesalr, chùa Vãlukãrãma 
thì hội nghị chắn chỉnh Pháp và Luật cũng nên tô chức tại chỗ ấy”. 

Nhóm tỳ-khưu Vajji thấy sự việc có vẻ bắt đầu nghiêm trọng, 
mang lễ vật hậu hĩ, đi ngõ sau, đến dâng Trưởng lão Revata, những 
mong được sự chiếu cố, ủng hộ: ngài lắc đầu từ chối. Uttara, đệ tử 
của Trưởng lão cũng bị mua chuộc; thoái thác không được, phải 
nhận tạm bộ y, lên xin thầy mình đứng về phe Vajji, cũng bị ngài 
khiển trách. Hết đường chạy chọt, nhóm ác tỳ-khưu vội vã đến 
hoàng cung, tâu dối với vua Kãlãsoka - dòng dõi vua A-xà-thế - rằng 
là họ đang yên tĩnh tu hành thì một số đông khách Tăng không biết 
từ đâu đến, ngang nhiên chiếm chùa. Vì thiểu trí, chẳng điều tra sau 
trước, đức vua ra thông báo cấm tất cả thập phương Tăng lai vãng 
đến khuôn viên chùa Vãlukãrãma. 

Đêm ấy, nhà vua nằm mộng thấy mình bị quỷ sứ địa ngục bắt 
dìm trong chảo đồng, ông bàng hoàng lo sợ. Em gái vua là tỳ-khưu-ni 


1 Theo Phật giáo sử của Thitaññãnathera - Sư Giác Nguyên dịch, trang 138. 


22 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Nandã, vị Thánh Tứ quả, biết chuyện, giải thích trắng đen cho nghe; 
và yêu cầu vua giúp đỡ chư Thánh Tăng chắn hưng Phật giáo. 

Y lời, vua triệu thỉnh chư Tăng họp lại, lắng nghe toàn bộ câu 
chuyện, sau đó, xác định quan điểm, việc làm của chư Thánh Tăng 
là đúng. Vua sẵn sảng giúp đỡ quý ngài chấn chỉnh giáo pháp, hết 
lòng hộ trì cho cuộc kết tập - theo yêu câu của đại hội. 

Ở Vesalï, chùa Vãlukãrãma hôm ấy, số Tăng hội bỗng tăng lên 
đột ngột: Có 700 vị A-la-hán tham dự. Chư Tăng đề cử 4 vị đại diện 
bị cáo, 4 vị đại diện Ban Giám luật. 

Vậy là sau 100 năm Phật Diệt Độ; Trưởng lão Revata làm chủ 
tọa (đôi nơi nói là Trưởng lão Yassa), có 700 vị Thánh Tăng kết tập 
Phật ngôn đúng theo lần trùng tuyên thứ nhất, bằng ngôn ngữ 
Mãgadhï (tức Päli); được tổ chức tại Vãlukãärãma, thành VesalT do 
đức vua Kãlãsoka đứng ra bảo trợ. 

Kết quả, Tăng sự này không những chắn chỉnh lại 10 điều sai 
trái của nhóm tỳ-khưu Vajji; mà sau đó còn tổ chức luôn đại hội kết 
tập Phật ngôn, theo cách thức như lần I, kéo dài 8 tháng mới xong. 


Chùa Väãlukäräma trong thành Vesalï 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 23 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


3- Kết Tập Phật Ngôn (Tam Tạng) Lần Thứ Ba 

3.1- Thời Đại Đế Asoka 

Triều đại của đức vua Kälãsoka suy tàn, kế tục là triều đại 
Nanda. Cả hai nhánh Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ vẫn âm thầm 
phát triển, lan tỏa từ tiểu quốc này sang tiểu quốc khác, nhưng 
không có biến cố nào đặc biệt. Đến đời thứ 9 của hoàng tộc này thì 
xảy ra chiến tranh lớn. Hoàng đề Hy Lạp, một vị vua trẻ tuổi, tài ba 
và hiếu chiến là A-lịch- -sơn đại đề (Alexandre le Grand) xua quân 
vào Ấn Độ. Đội quân viễn chỉnh bách chiến bách thắng này rong 
ruồi vó ngựa dạo qua các tiểu quốc biên thùy; lần lượt đánh chiếm 
những lãnh thổ mênh mông, sau đó men theo sông lndus và sông 
Gaủgä tiến vào Trung Ấn và Đông Án; chiếm lĩnh tất cả quốc độ đất 
đai màu mỡ và dân cư đông đúc. Nền văn hóa đa sắc màu, văn 
minh vật chất thành đạt của cư dân bản địa đem lại sự tò mò và 
kích thích tham vọng của vị vua trẻ, ông ta thúc hối đại quân lên 
đường. Đến nước Magadha (Ma-kiệt-đà) thì quân lính của ông đã 
suy kiệt do đường xa mệt mỏi, do dịch bệnh ốm đau và do cả nỗi 
nhớ nhà. Với đội quân phòng thủ hùng mạnh, Magadha đã ba lần 
đầy lui và làm cho tổn hại rất nhiều xương máu của đại quân xâm 
lược. Ý chí của A-lịch-sơn đại đế đã bị sự đoàn kết của nhân dân 
xứ sở này đánh bại; chẳng biết làm gì hơn, ông ta rút quân về®'), 
Trở lại Tây Bắc Ấn, vua Hy Lạp để lại một viên thống tướng và một 
đội quân để cai trị lãnh thổ lớn rộng quanh phạm vi 5 con sông 
(vùng Ngũ Hà). Tương truyền vị tướng này chính là Mi-lan-đà trong 
Milindapañha (Mi-lan-đà sở vấn). 

Gần hai năm binh đao máu lửa, lúc tạm lắng yên thì triều đại 
Nanda bị lật đổ bởi hậu duệ của dòng dõi Säkya (Thích-ca) là 
Candagutta lập nên hoàng triều Moriya (Khổng tước). Candagutta 
cai trị toàn cõi Magadha, đặt kinh đô tại Pätaliputta (Hoa Thị thành), 
khoảng 222 (PI). Cuối đời, Candagutta đi tu theo phái Nigantha. 
Hoàng tử thứ hai lên ngôi là Bindusara lại sùng mộ Bà-la-môn giáo, 
theo truyền thống Vệ-đà. Cả hai đời vua đều không phải Phật giáo 
nhưng các bộ phái Phật giáo vẫn phát triển bình thường. 


0) Có sử liệu nói, chiến lợi phẩm của A-lịch-sơn Đại đế - ngoài vàng bạc, châu 
. còn có kinh sách, cổ thư, các nhà học giả thông thái, các triết gia uyên bác. 

2 Sau khi dòng Thích-ca bị thái tử Vidũdabha tàn sát thì có một nhóm người 
lâu thoát vào núi sâu, dần dần lập quốc độ ở đó. Chỗ này có nhiều chim công 
nên họ lấy tên nước là Moriya (chim Khổng tước). 


24 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


3.2- Thời Hoàng Đề Canda Asoka 

Bindusara băng hà, theo lệ thường, thì hoàng tử trưởng là thái 
tử Surima sẽ lên ngôi. Nhưng Asoka, là hoàng tử thứ đệ, lúc ấy 
đang trần nhậm tại Vidisa (có nơi nói là vùng Avanti, thành phố 
Ujjenr) lại kéo quân về kinh đô Päfaliputta, _giết chết cả hoàng tộc, 
chỉ giữ lại một người em cùng mẹ là Tissa rồi lên nối ngôi vuaU!). 

Bản chất Asoka rất hung tàn, bạo ngược nên ai cũng gọi ông là 
Canda Asoka (A-dục hung bạo). Canda Asoka sùng mộ Bà-la-môn 
như cha mình lại háo chiến háo thắng. Ông xua quân lên phía Bắc, 
Tây Bắc, xuống phía Nam, phía Đông lần lượt chinh phục toàn cõi 
lãnh thổ Ấn Độ thời bấy giờ. Nơi nào có ý hung hăng chống trả là 
ông tàn sát hết sau khi chiếm thành. Đề quốc thời Canda Asoka 
mênh mông, rộng lớn, kéo dài lên đến tận Pakistan, Afghanistan, 
Iran, Irac, Ba Tư, Syrie... ngày nay. Các sử liệu nói rằng, ông đã có 
một cuộc tàn sát đẫm máu, không chừa một ai tại xứ Kalihga. Đây 
là cứ điểm sau rốt; dân chúng Kaliñga quyết kháng cự đến hơi thở 
cuối cùng nên Canda Asoka đã trút cơn phẫn nộ của địa ngục. Sau 
cuộc chiến thắng hung tàn, đâu đâu cũng tanh mùi máu, đâu đâu 

cũng xác người không còn nguyên vẹn, đứt lìa, sình thối... Canda 
Asoka chống gươm lặng ngắm thảm cảnh kinh hoàng. Trái tim của 
vị đại đế chợt chùng xuống, ông cảm thấy hối hận, bẻ lưỡi gươm 
thề; quyết định từ nay không sử dụng vũ lực để gây nên một cuộc 
can qua nào nữa. Duyên lành đã đến, ông gặp sa-di Nigrodha (có 
nơi nói là Trưởng lão Samudda), nói về một giáo lý hàn gắn vết 
thương, xóa bỏ hận thù và sống với nhau bằng lòng nhân ái. Canda 
Asoka nguyện trở thành một Phật tử, và muốn cai trị toàn dân theo 
giáo pháp trí tuệ và từ bi của Đức Thế Tôn. 

3.3- Đại Đề Asoka Và Phật Giáo 

Trong rất nhiều bi ký bằng tiếng Pali (hoặc rất gần với Päli đã 
định hình sau này, có thể là ngôn ngữ Prakrit), rải rác khắp xứ Ấn 
Độ, các nhà khảo cổ đã đọc nhiều tư liệu, theo đó, họ biết được 
hành trạng và công đức của vị vua này với Phật giáo. 

Ta có thể ghi lại những điểm nổi bật của ông: 

- Nhà vua tôn kính Phật, Kinh, Luật và Tăng đoàn. Ngài tìm cách 
phổ cập giáo pháp của Đức Phật khắp dân gian để mọi người cùng 


0) Có tư liệu nói là Canda Asoka có cả trăm huynh đệ cùng cha khác mẹ; Tissa 


này là con trai áp chót, sau này xuât gia và ngăn cản được lưỡi gươm của viên 
đại thân tàn hại Tăng chúng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 25 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


đọc, hiểu, thắm nhuằần mà sống với nhau cho tốt hơn. 

- Nhà vua tôn trọng sự sống thiêng liêng nên kết tội việc giết mổ 
súc vật dù để cúng tế, tiệc tùng hay làm gì khác. Ngay nhà trù của 
hoàng gia cũng cắm tuyệt, chỉ được phép dùng tam tịnh nhục. Điều 
luật “bất sát” còn được áp dụng với chim bồ câu và lợn nái; còn kết 
tội việc thiến hoạn hoặc đóng dấu sắt lên súc vật nữa. 

- Khuyến khích nhân dân trau dồi đạo đức, phẩm hạnh: Sống 
chân thật, có từ bi tâm, nuôi mạng chân chánh, trong sạch, hòa nhã... 
Biết vâng lời các bậc trưởng thượng, thầy dạy học, rộng rãi với bạn 
bè, thân quyến. Với người làm công, kẻ nô lệ cũng phải được đối xử 
tốt, bằng tình thương. Có hai bài kinh là Mangalasutta (Hạnh phúc 
kinh) và Sigalovãädasutta (Thi-ca-la-việt) mà đức vua ban chỉ dụ là 
không một Phật tử nào là được quyền không biết đếnU'), 

- Những thói hư tật xấu hoặc những tâm địa, ý tưởng bất thiện 
cần phải được ngăn chặn, như: Giận dữ, hung hăng, tự đắc, ganh ty, 
ngang bướng... 

- Về lãnh vực tư tưởng các tín ngưỡng thì nhà vua khuyên thần 
dân của ngài phải dung nạp tất cả mọi hệ phái, giáo phái; kính trọng 
tất thảy mọi tu sĩ, sa-môn, bà-la-môn. Nhà vua cũng thành thật 
khuyên các giáo phái hãy thôi tự khen tụng mình và chỉ trích giáo 
pháp khác. 

- Các việc công ích xã hội, phục vụ cộng đồng: Nhà vua khuyên 
khích trồng Cây, trồng dược thảo, trồng rừng, xây cầu, đào giêng, 
hầm vệ sinh, đắp đường, trại tế bần, bệnh xá cho người và cả súc 
vật nữa. Những việc có tính từ thiện xã hội ấy có hiệu ứng, lan sang 
các nước láng giềng, đến tận cả Sri Lañkäã. 

- Vua đối xử với thần dân bằng thứ tình cảm cha con và chân 
tình mưu cầu cho hạnh phúc của họ. Tội tù được ân xá từng đợt; và 
ông mong ước rằng, trong tương lai, quốc độ của ông sẽ không còn 
nhà tù; thay vào đấy là những trường học, những tịnh xá hoàn thiện 
nhân cách con người. 

Chính nhờ sự sáng suốt và tắm lòng nhân hậu của đắng minh 
quân ấy mà tất cả mọi lân bang đều mến phục, quy thuận, giao hảo 
một cách chân thành. Cảm mộ ngài đến nỗi, người ta đã khắc lên 


đ) Một bài là 38 pháp hạnh phúc. Một bài nói về một gia chủ đảnh lễ sáu 
phương, sau đó, Đức Phật dạy là nên đảnh lễ những bậc thánh hạnh, những 
người đã từ bỏ những thói hư, tật xấu; từ bỏ tham lam, sân hận, si mê, ác 
nghiệp... Đồng thời nêu ra cách sống thế nào cho tốt đẹp. 


26 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


bia đá lời tán thán ngài như tán thán thần linh: 

“ Hãy đến với triêu đại huy hoàng này, triêu đại của vị minh 
quân sông theo giáo pháp. Nơi đây không có tiếng trống trận, chỉ có 
âm thanh trầm hùng của tiếng (rỗng chánh pháp. Đã lâu xưa quá 
rồi, người dân Ấn đã không còn gân gũi với thiên thân, bây giờ lại 
khác hẳn, người ta đã diện kiến với thiên thân thật sự ở đây rồi!” 

3.4- Đại Đề Asoka 

Và Cuộc Kết Tập Phật Ngôn Lần Thứ Ba 

Theo bộ Mahävamsa (Đại Sử) Tích Lan cho biết với đại ý: Nhà 
vua rất sùng mộ Phật giáo nên đã cho xây dựng nhiều chùa chiền, 
tịnh xá, bảo tháp thờ Xá-lợi (có tư liệu nói là 84.000 bảo tháp) rải 
rác khắp Ấn Độ. Đối với tứ sự cúng dường, nhà vua rất rộng rãi vì 
mong cho Tăng-già đầy đủ, chỉ còn để tâm vào việc tu học mà thôi. 
Cũng vì đời sống của Tăng chúng quá sung túc nên hấp dẫn nhiều 
tu sĩ ngoại giáo len lỏi gia nhập vào Tăng đoàn. Thời gian sau, 
chính vì sự lẫn lộn ô hợp, phức tạp này mà đời sống Tăng-già mắt 
sự an bình và thanh tịnh; đến nỗi không phân biệt được ai chánh ai 
tà, không ai còn biết tin tưởng vào ai, nói gì đến lục hòa, tứ nhiếp? 
Chư Tăng kết phe, kết nhóm, mạnh ai muốn làm gì thì làm. Suốt 7 
năm trường, tại một ngôi chùa lớn trong kinh đô, chư Tăng chưa 
một lần họp nhau lại để làm lễ phát-lồ. Biết được chuyện đó, đức 
vua cử một vị đại thần đến nhắc nhở, nhưng Tăng chúng cứng đầu 
không nghe theo lệnh vua. Tức giận, vị đại thần đem chặt đầu rất 
nhiều vị Sư. Sau đó nhờ có vị tỳ-khưu tên là Tissa - vốn là em ruột 
của vua Asoka - đích thân đến ngăn cản. Vị đại thần không dám giết 
ngài Tissa, về tâu báo lại mọi việc cho vua hay. Nghe đầu đuôi tự 
sự, nhà vua vô cùng kinh sợ, nghĩ rằng mình đã mang trọng nghiệp 
thảm sát Tăng chúng. 

Hồi hận, bứt rứt nên đức vua đi tham vấn nhiều vị Trưởng lão, 
những mong các ngài giải tỏa cho nỗi lo sợ, nhưng câu trả lời nào 
cũng không làm cho vua được an tâm. Sau rốt, theo ý kiến của chư 
Trưởng lão, đức vua nên thỉnh thị tư vấn nơi đức Đại Thánh Tăng 
Moggaliputtatissa - một vị Trưởng. lão khả kính, trí tuệ thông bác, 
đạo hạnh đoan nghiêm - vốn là thầy Tế độ hoàng tử Mahinda, con 
trai trưởng của ngài. Như bừng tỉnh, đức vua cập tốc cử một đoàn 
sứ giả lên tận núi Adhogangä, cung thỉnh ngài về triều. Lặng nghe 
phái đoàn trình bày xong, Trưởng lão Moggaliputtatissa từ chối, nói 
rằng, lý do của đức vua đưa ra chưa chính đáng để ngài phải mất 
công rời núi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 27 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Phái đoàn về trình tấu lại, đức vua Asoka chợt như sáng dạ, 
tăng gấp đôi số sứ giả lên núi Adhogangä, thỉnh nguyện ngài với lý 
do chính đáng: 

“. Phật giáo có nguy cơ suy tàn vì phi Tăng lẫn lộn với chơn 
Tăng, bởi tà giáo lẫn lộn trong chánh giáo. Xin ngài hãy hoan hỷ trở 
vê kinh đô chắn chỉnh lại Phật ngôn”. 

Biết lời yêu cầu lần này của đức vua đúng với tâm nguyện của 
mình, Trưởng lão đắp y, mang bát trực chỉ kinh thành. Về việc hối 
hận, bứt rứt, ăn năn của nhà vua, Trưởng lão chỉ thuyết một cách 
ngắn gọn; nói rằng: 

“ Đức Phật dạy †ư tác là nghiệp”, đức vua không có tư tác giết 
hại nên sẽ không mang nghiệp giết hại. Ngoài ra, đức vua còn có ý 
tốt là nhắc nhở chư Tăng làm lễ phát-lô. Vậy, đức vua không có tội 
mà ngược lại, đã tạo nên nghiệp tốt, rắt tốt cho tòa nhà giáo pháp”. 

Đại đế Asoka thở phào, nhẹ nhõm. Sau đó, ông tỉ mỉ hỏi Trưởng 
lão một số điểm về giáo pháp đề tự mình có thể tu tập, đồng thời, có 
thể đem đến hạnh phúc cho muôn dân. 

Là bậc Thánh Tứ Quả làu thông Phật ngôn, trí tuệ thiện xảo, ưu 
việt; với vài lời giáo giới ngắn gọn, súc tích, Trưởng lão đưa thẳng 
vào tâm đức vua những điểm giáo pháp cốt lõi nhất, cần yếu nhất. 
Nhân dịp này, Trưởng lão còn trình bày thêm một số phương pháp 
để điều chỉnh Pháp và Luật cũng như chấn chỉnh Tăng đoàn. Vô 
cùng hoan hỷ, đức vua hứa ủng hộ Trưởng lão hết mình hầu đem 
lại sự trong sáng, thanh tịnh cho đất Phật. 

Vì tất cả duyên sự ấy, cuộc thanh lọc vĩ đại trong Tăng chúng 
đã xảy ra. Sử liệu không ở đâu nói đến rõ ràng, làm thế nào để phát 
hiện số phi Tăng do ngoại đạo trà trộn vào. Nhưng theo Mahävamsa 
và Samantapäsädikä thì có đến 60.000 vị Sư bị trục xuất khỏi Giáo 
hội trong cuộc thanh trừng này. 

Khi nội bộ Tăng chúng được yên tính, Trưởng lão Moggaliputta- 
tissa cho mời thỉnh khắp núi non, thành phó, thị trần những vị Trưởng 
lão cao đức, rành rẽ Phật ngôn; lại tuyển chọn trong Tăng-già các vị 
Sư uyên bác, đạo hạnh - tất thảy là 1000 vị - để tổ chức đại hội kết 
tập Phật ngôn lần thứ 3. Đại đế Asoka hân hoan cúng dường tất cả 
mọi phí tổn. Đại hội diễn ra tại chùa Asokãrãma, sát hoàng cung, 
kinh đô Pätaliputta (Hoa Thị thành) vào năm 236 sau Phật Niết-bàn 
(đôi chỗ là 218, 234). 

Cách thức kết tập tuy giống như hai lần trước nhưng nội dung 
có một số điểm hơi khác: 


28 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


- Kết tập Phật ngôn lần 1, lần 2 chỉ là trùng tuyên lại Pháp và 
Luật; nhưng qua lần 3 này, trong Pháp và Luật ấy đã phân ra thành 
3 tạng Kinh, Luật và Abhidhamma (Abhidhamma trước đây nằm rải 
rác trong Pháp (Kinh), đã suốt 236 năm lưu truyền, đến thời điểm 
này đã tách thành 1 tạng riêng). 

- Kết tập Phật ngôn lần 1, lần 2 chỉ loại bớt một số giới điều xét 
ra là nhỏ nhặt, chỉ tiết; nhưng lần này Theraväda phải so sánh, đối 
chiếu toàn bộ nội dung cả Pháp và Luật của tất thảy 18 bộ phái 
(hoặc 20) được tách rời từ Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ. 

Sau đại hội, Trưởng lão Moggaliputtatissa đúc kết lại cả Tam 
Tạng; các vị kết tập Sư điều chỉnh 216 vấn đề sai lầm của các hệ 
phái. May mắn thay, tập sách này, Kathävatthu (Dị bộ luận) đến nay 
vẫn còn, nó là bộ Ngữ tông trong 7 bộ Abhidhamma. 

Cuộc kết tập 10 tháng mới xong. 


Ngài Moggalliputtatissa và Đại đế Asoka tại Đại hội kết tập 
Tam Tạng lân thứ 3 ở Nava Jetavana, Shravasti 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 29 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Tái dựng lại 80 cột trụ đá của hội trường nơi diễn ra 
Đại hội kêt tập Tam Tạng lân thứ 3 ở Kumrahar, 
thành phô cô Pätaliputta ở bảo tàng Patna. 


Dấu tích 1 hội trường gồm 80 cột trụ đá, 
nơi diễn ra Đại hội kêt tập Tam Tạng lân thứ 3, 
ở Kumrahar, thành phô cô Pätaliputta. 


30 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Các mảnh đá của 80 cột trụ đá của hội trường, 
nơi diễn ra Đại hội kêt tập Tam Tạng lân thứ 3, 
ở Kumrahar, được trưng bày tại Patna ngày nay. 


Những Phái Đoàn Truyền Giáo 

Mặc dầu Tam Tạng đã được điều chỉnh, nội bộ Tăng lữ cũng đã 
được ồn định, đi vào nề nếp; nhưng. các bộ phái với những tri kiến 
dị biệt vẫn phát triển tự nhiên như cỏ hôi xen lẫn với cỏ thơm trong 
một khu vườn. Có giữ cỏ thơm, nhỗ cỏ hôi thì sau này cỏ hôi kia 
chúng vẫn mọc lại. Ở cái đất mà tư tưởng Bà-la-môn, Vệ-đà, Áo 
nghĩa thư đã len thấm trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa, tập quán 
sinh hoạt xã hội và nhân sinh - thì sự trong sáng của Phật giáo, một 
thời gian nào đó cũng bị lây nhiễm, xen tạp. Đại hội kết tập vừa 
chứng minh điều đó qua những câu hỏi về Atman, về thực ngã... 
là một ví dụ. Phải mang cỏ thơm đem ươm trồng vào một nơi khác, 
khác thổ nhưỡng, khác phong thủy, khác tâm địa, khác truyền thống 
tín ngưỡng... 

Sau khi suy nghĩ như vậy, Trưởng lão Moggalliputtatissa cùng 
với các bậc cao đức khác, thỉnh thị ý kiến của đại đế Asoka; và nhờ 
vua hỗ trợ, cho họp Tăng chúng rồi đề cử 9 phái đoàn truyền giáo đi 
đến các xứ, các nước, các vùng đất xa xôi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 31 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Sau lần kết tập Tam Tạng lần thứ 3 theo cách thức khẩu thuyết 
bằng ngôn ngữ Päli nhằm vào năm 236 Phật lịch; có tất thảy 9 phái 
đoàn truyền giáo do đại đế Asoka và Trưởng lão Moggalliputtatissa 
cử đi nhiều nơi. 

" Phái Đoàn Thứ Nhất 

Trưởng lão Mahinda làm trưởng đoàn, tháp tùng là các vị tỳ- 
khưu Iltthiya, Uttiya, Sambala, Bhaddasala, sa-di Sumana cùng với 
cận sự nam Bhanduka; và họ đã đến Sri Lañkã vào thời của vua 
Devänampiyatissa. 

Do sự quan hệ thân thiện đã có từ trước, nên khi phái đoàn 
truyền giáo của Trưởng lão Mahinda - hoàng tử, con đại đế Asoka - 
đến đây, vào buổi đầu, đã tỏ ra dễ dàng và thuận lợi. 

" Phái Đoàn Thứ Hai 

Trưởng lão Majjhantika cùng 5 vị tỳ-khưu đảm nhận trọng trách 
hoằng hóa ở Gandhära và Kasmira. Tại đây, Trưởng lão Majjhantika 
đã sử dụng năng lực thần thông để quy phục con Rồng dữ Araväla 
để dân chúng được sống yên lành. Sau đó, Trưởng lão giảng dạy 
cho dân chúng 2 bài kinh Äsïvisũpamaäa (trong Tương Ưng bộ kinh) 
nhắn mạnh sự xấu ác của con người là rất nguy hiểm. 

Trưởng lão cũng giảng dạy kinh ÄsWwisa nói về sự nguy hiểm 
của tâm sân hận, thuyết riêng cho Rồng dữ Araväla. Sau thời pháp, 
Rồng dữ cùng với tùy tùng, Dạ-xoa Pandaka và vợ của Dạ-xoa là 
Hãritã, xin quy y Tam Bảo; và hứa với Trưởng lão Majjhantika sẽ trọn 
đời hộ trì Tam Bảo. Thế rồi, Trưởng lão Majjhantika và chư Tăng 
bắt đầu hoằng pháp nhiều nơi trong 2 Vương quôc Gandhära và 
Kasmira. Chẳng bao lâu, rất nhiều thanh, thiếu nữ xin xuất gia theo 
Tăng đoàn. Theo bộ Mahävamsa thì có đến 100.000 người. Từ đó, 
xứ Kasmira và Gandhãra có một đội ngũ Tăng-già đông đảo và 
vững mạnh để xiễển dương chánh pháp. 

" Phái Đoàn Thứ Ba 

Chỉ một mình Trưởng lão Mahädeva®') đi đến truyền giáo tại xứ 
Mahisamandala, hạ lưu sông Godhaväri (Mysor ngày nay). 

Trong quyền Biên niên sử Sri Lañkã (Đại Sử - Mahävamsa) có 
đề cập đến việc truyền bá giáo pháp khá thành công của Trưởng 
lão Mahädeva tại xứ Mahisamandala này. Bài pháp đầu tiên mà 


0) Vị này không phải là vị trong “Đại Thiên ngũ sự”; không biết ngài có liên hệ gì 
với Mahädeva, là Tô sư của phái Chê-đa-sơn bộ (Cetiyagiri - núi Tháp). 


32 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


ngài thuyết tại đây là kinh Thiên xứ (Devadũta Suttanta). Sau khi 
giảng xong, hội chúng đông đúc hơn 40 ngàn người đã xin quy y 
Tam Bảo, xuất gia, sống đời phạm hạnh. 

" Phái Đoàn Thứ Tư 

Trưởng lão Rakkhita một mình đi đến xứ Vanaväsï, tức miền 
Bắc Kanara ở phía Tây Nam Ấn Độ. 

Theo Mahävamsa thì Trưởng lão Rakkhita đến xứ này bằng 
thần thông; ngài đứng giữa không trung thuyết pháp cho người dân 
xứ này nghe về bài kinh Anamatagga Samyutta. Sau bài pháp, có 
60 ngàn người quy y Tam Bảo, 37 ngàn người xuất gia tu học. 

" Phái Đoàn Thứ Năm 

Trưởng lão Yonakadhammarakkhito nhận trách nhiệm truyền bá 
chánh pháp ở xứ Aparantaka. 

Ngài sinh ra và lớn lên ở Hy Lạp, có duyên lành với chánh pháp 
và được xuất gia, sau đó tu tập tinh chuyên và cuối cùng đắc chứng 
A-la-hán. Địa danh Aparantaka là quốc gia bao gôm cả lãnh thổ 
miền Bắc của các nước Gujarät, Kãthiãwar, Kachchh và Sindh, 
miền Tây của nước Rãjaputana, Cutch, Gujarät và một phần nối liền 
bờ biển trên miền hạ lưu của sông Narmadãä. Vào thời kỳ Đức Phật, 
địa danh này được gọi là Aparäta. 

Thời pháp đầu tiên mà Trưởng lão thuyết ở xứ này là bài kinh 
Hỏa ẩn dụ kinh (Aggikkhandhopamäsutta); sau thời pháp có rất nhiều 
thanh niên thiếu nữ xin xuất gia tu tập. Theo Bản phụ lục Mahävamsa, 
có khoảng 1.000 người trong đó có cả con trai, con gái của những 
gia đình quý tộc. 

" Phái Đoàn Thứ Sáu 

Trưởng lão Mahärakkhita đi sang các xứ miền Trung Á, Bắc 
lran - tức là vùng Aparantaka bờ biển phía Tây tiểu lục địa Ấn Độ. 
Hiện nay, Aparantaka được xác định là bao gồm Bắc Gujarät, 
Kathiawar, Kachchh và Sindh. Khu vực này là nơi cộng đồng người 
Hy Lạp thiên di và trú cư ở đây rất đông nên thành phố Gujarät 
được mọi người gọi tên là Junagadh (thành phố của người Hy Lạp). 

Buổi thuyết pháp đầu tiên tại dunagadh, Trưởng lão giảng kinh 
Agghikhandupama nói về nhân và quả hành vi đạo đức của con 
người. Theo Mahävamasa, lần thuyết giáo này có hơn 37 ngàn người 
trở về với Phật giáo và hơn 1000 người xuất gia. Trong đó phải nói 
đến ngài Na Tiên tỳ-khưu - một nhân vật nỗi tiếng trong bộ kinh Mi- 
lin-đà sở vấn (Milindapañha) cũng nghe pháp và là đệ tử của ngài. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 33 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


" Phái Đoàn Thứ Bảy 

Trưởng lão Majjhima làm trưởng phái đoàn, cùng ởi với 4 vị 
Trưởng lão khác là Kassapagotta, Mulakadeva, Dundubhisara, 
Sahadeva để đảm trách hoằng hóa các xứ thuộc khu vực Himälaya. 
Địa danh Himaälaya có nhiều tên gọi khác nhau: Himavä, Himäcala, 
Himavanta... nhưng đều có tên gọi phổ thông là Himälaya. 

Theo Mahävamsa thì thời pháp đầu tiên được thuyết ở xứ sở 
này là kinh Chuyển Pháp luân (Dhamma-cakkappavattana-suttanta). 
Thuyết giảng xong, có 80 ngàn người phát khởi lòng tịnh tín. Sau đó 
5 vị Trưởng lão này thay phiên nhau đi thuyết giảng tại 5 vương 
quốc quanh vùng Himavä, và trong mỗi vương quốc có khoảng 100 
ngàn người xin xuất gia. 

" Phái Đoàn Thứ Tám 

Hai vị Trưởng lão Sona và Uttara thì đến các nước thuộc vùng 
Kim Địa (Suvannabhumi) mà cho đến nay, các học giả vẫn chưa 
nhất quán về nơi chốn của địa danh Suvannabhumi. Sử liệu Thái Lan, 
Campuchia, Miến Điện... cho rằng phái đoàn thứ 8 của vua Asoka 
có truyền giáo đến đất nước họ. Như vậy Suvannabhumi có lẽ là 
một quôc gia rộng lớn? Có thuyết cho rằng Suvannabhũmi là tiền 
thân của xứ Phù Nam (Funan). Tuy nhiên, tất cả dữ thuyết ấy vẫn 
còn tồn nghị; nhưng nhiều sử gia lại quả quyết, vùng Suvannabhiimi 
là tất cả các quốc gia thuộc Đông Dương cũ, nó gôm cả Việt Nam, 
Ai Lao, Cao Miên, Miễn Điện, Thái Lan, Malaysia... 

" Phái Đoàn Thứ Chín 

Trưởng lão Mahädhammarakkhito là một vị tôn túc đức hạnh 
có thần lực phi phàm; chính vì thế nên khi ngài đến truyền giáo tại 
Mahärattha (Đông Bắc Bom Bay) này dân chúng vô cùng ái mộ, theo 
ngài học hỏi giáo lý của Đức Phật. 

Thời pháp đầu tiên ngài thuyết ở đây là kinh Bổn sanh (Jãtaka), 
là những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, kể lại tiền kiếp khi 
ngài còn là vị Bồ-tát thực hành các hạnh ba-la-mật (thuộc Tiểu bộ 
kinh - Khuddaka Nikãya). Nó có giá trị luân lý, đạo đức và tắm gương 
mật hạnh rất cao dày của Bồ-tát. Sau thời giảng, dân chúng hoan hỷ 
tín thọ lời dạy của Trưởng lão, có hằng ngàn người chứng đắc đạo 
quả; trong đó 30.000 người xin thọ giới xuất gia sông với Tăng đoàn. 

Tóm lại, trong 9 phái đoàn này, đa phần phái đoàn nào nhiều 
người thì được phát triển xa rộng, thịnh đạt; trái lại, nếu chỉ có một 
mình thì khó phát triển; ban đầu có lập được căn cứ địa thì sau đó, 
một thì lụi tàn, hai là biến đổi hẳn sang một bộ phái khác. 


34 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Hiện nay, các sử gia đều đưa ra kết luận, là trong 9 phái đoàn 
truyền giáo ấy, có 2 phái đoàn thành công rực rỡ nhất, đó là: 

- Phái đoàn thứ nhất, trưởng đoàn là Trưởng lão Mahinda, hoàng 
tử con vua A Dục, truyền sang Tích Lan. 

- Phái đoàn thứ tám, hai vị Trưởng lão Sona và Uttara truyền bá 
đến vùng Kim Địa (Suvannabhimi); địa danh xưa ấy rất rộng lớn; có 
thể là cả Đông Dương cũ (gồm các nước Việt Nam, Ai Lao, Cao 
Miên, Thái Lan, Miền Điện, Indonesia, Malaysia... như đã nói trên). 

Phái đoàn thứ 1 và thứ 8 rất quan trọng. Cũng nhờ 2 phái đoàn 
này mà Phật giáo Theraväda được lan tỏa khắp nơi, và phát triển 
hưng thịnh tại nhiều quốc độ Nam truyền cho đến ngày nay. Vậy, 
chúng ta cần nghiên cứu kỹ về 2 phái đoàn này làm 2 chương riêng. 

4- Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Tư 

Phật giáo được truyền qua Tích Lan (Sri Lahkä) vào khoảng năm 
236 sau Phật Niết-bàn do Trưởng lão Mahinda, hoàng tử con đại đế 
Asoka làm trưởng phái đoàn. 

Tại ngôi chùa tháp Thùũpärãäma, thủ đô Anurädhapura, Trưởng 
lão Mahinda làm chủ tọa kết tập Tam Tạng lần thứ 4 với sự tham dự 
của 63 vị Thánh Tăng (có nơi nói là 68.000 Thánh Tăng) và 500 vị 
tỳ-khưu. Chư vị kết tập Sư tuyên đọc Tam Tạng bằng ngôn ngữ Päli 
như lần thứ 3 tại Ấn Độ. Nhưng lần này chư vị còn đọc thêm Chú 
giải bằng ngôn ngữ Sri Lañkã). Đức vua Devänampiyatissa là 
người bảo trợ với tâm đạo nhiệt thành suốt cuộc kết tập này. 

Theo Mahãävamsa - cũng tại Tích Lan (Sri Lañkã) vào thời vua 
Vatthagämani-Abhaya, 437 năm sau Phật Niết-bàn, một hội nghị kết 
tập Tam Tạng được tổ chức tại chùa Äluvihãra, núi Abhaya gần 
Kandy với sự tham dự của 500 vị Thánh Tăng và 500 phàm Tăng 
uyên thâm Phật pháp. Thời này loạn lạc, do quan bản hạt của triều 
vua Vatthagamani-Abhaya bảo trợ, hội nghị này đã chép Tam Tạng 
Pãli và Chú giải Tam Tạng bằng tiếng Tích Lan lên lá bối. : 

Cũng có một tư liệu thứ 2: Đây là thời quân Dãmila từ Nam Ấn 
xâm lăng Đảo quốc, đức vua Vatthagämani-Abhäya phải chạy nạn, 
lưu vong 14 năm. Chư vị Trưởng lão nghĩ đến sự trường tồn của 
giáo pháp trong mai hậu nên đã hội ý cùng nhau tập trung về chùa 
AIokavihära (Mãtale ngày nay), tương đối yên ổn để kết tập Tam 


Œ) Chính Trưởng lão Mahinda đã chú giải Tam Tạng bằng tiếng Tích Lan cho 
người Tích Lan dê đọc tụng, nghiên cứu... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 35 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Tạng, vào khoảng 502 sau Phật lịch. 

Thật là một điều kỳ diệu, trong lúc mọi nơi xây ra chiến tranh, 
loạn lạc, đói kém thì xứ này tợ như một ốc đảo bình yên. Hai vị 
Trưởng lão thượng thủ là ngài Buddhadatta và ngài Mahätissa quy 
tụ được 500 vị tỳ-khưu. Có rất nhiều vị tinh thông pháp học và thân 
chứng pháp hành; bằng trí nhớ của mình, sau khi trùng tuyên Tam 
Tạng Päli và Tam Tạng Chú giải bằng ngôn ngữ Tích Lan (Sri Lañkã), 
chư vị đã cho khắc viết toàn bộ lên lá Bối. Công trình vĩ đại này diễn 
ra trong một năm thì hoàn tất. Vị quan bản hạt thuộc triều thần của 
vua Vatthagämani-Abhaya là một Phật tử; ông ta đã phát tâm bảo 
trợ, hộ trì về mặt an ninh, mọi phí tổn tiện nghỉ ăn ở. 

Đây là lần kết tập thứ hai của Phật giáo Tích Lan; lần thứ nhất chỉ 
tuyên đọc vào thời Trưởng lão Mahinda, lần này mới được khắc lên 
lá Bối (Nhờ vậy sau này, ngài Phật Âm (Buddhaghosa) dựa vào bản 
Tam Tạng Chú giải bằng tiếng Tích Lan này để dịch sang tiếng PaIi). 

5- Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Năm 

Phật lịch 2404, đức vua Mindon cho xây một tượng Phật đứng 
to lớn trên đỉnh núi Mandalay, ngón tay của tượng Phật trỏ xuống 
thành phố và tượng tôn giả Änanda quỳ chấp tay. Việc làm của đức 
vua như vậy chỉ để chứng minh, tỏ rõ đức tin của người dân Miến 
Điện; rằng là ngày xưa Đức Phật và tôn giả Ananda có ngự đến núi 
này. Và Đức Phật có một tiên tri rằng ngọn núi này về sau sẽ trở 
thành một thành phố phát triển hưng thịnh Phật giáo. 

Xây dựng xong, đức vua đặt tên tượng Phật là Javeyattau. 

Sau đó, vào năm Phật lịch 2407, đức vua cho tạc thêm một tượng 
Phật khác nữa ở trên núi. Đức vua và chư Tăng muốn cho kinh điển 
được thống nhất và được bảo quản lâu dài - cho nên kỳ kết tập thứ 
5 này ra đời, được bảo trợ bởi đức vua Mindon. 

Chư Tăng chọn Mandalay làm địa điểm kết tập. Trưởng lão 
Pong Y¡ Sayädaw chủ tọa và chư Tăng có 2400 vị tham dự. 

Thời gian kéo dài 5 tháng. 

Cách thức kết tập kinh này cũng tương tự như những kỳ kết 
tập trước. Các vị Thánh Tăng như chư Trưởng lão Jãgaräabhivamsa, 
Narindäbhidhaja, Sumañgalasami cùng 2400 ty-khưu Tăng đọc lại 
Tam Tạng thánh điển. Đặc biệt sau kỳ kết tập này, tất cả Tam Tạng 
được khắc trên 729 phiến đá cẩm thạch, mỗi phiến đá cao hơn một 
thước rưỡi và rộng non một thước, khắc chữ đầy cả hai mặt. 

Tạng Luật gồm có 101 phiến đá. Tạng Kinh khắc trên 520 phiến, 
và Tạng Abhidhamma khắc trên 108 phiến. Tổng cộng 3 tạng là 729 


36 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


phiến. Phần Chú giải của Tam Tạng thì khắc trên 1774 phiến đá 
khác. Tắt cả được chư Tăng và đức vua đem chưng thờ tại tháp 
Mahalokamarakhin và tháp Candamuni. Có thể nói đây là một công 
trình vĩ đại nhất của Phật giáo Thượng tọa bộ. 

(Có một tồn nghỉ ở đây: 1, Là có thể đọc tụng lại Tam Tạng và 
cả Chú giải trong vòng 5 tháng? 2, Nếu đọc nhanh như vậy thì hẳn 
là phải đọc nguyên bổn Päli văn cả Tam Tạng và Chú giải? Vậy thì 
mấy thế kỷ sau, ngài Phật Âm - Buddhaghosa - dựa vào bản Tam 
Tạng và Chú giải bằng tiếng Tích Lan này để dịch sang Päli - nhưng 
lần thứ 5 này lại là Chú giải Pãäli? Điều này có thể đúng như HI. 
W.Rahula, trong quyển “Hisfory of Buddhism in Ceylon”, và một số 
nhà học giả thì cho rằng: Chẳng những kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ 
IV do ngài Mahinda chủ tọa đã được viết thành văn; mà còn kỳ kết 
tập lần thứ III tại Ấn Độ cũng đã viết Tam Tạng và Chú giải bằng 
ngôn ngữ Paãli rồi - vì thời đại đế Asoka đã có chữ viết. Trong những 
sắc lệnh đại đế Asoka và những văn bia về sau đều đã được khắc 
chữ PãI|i trên đá. Và năm 1897, bác sĩ A. Fuhrer có đào được nơi đó 
một trụ đá của đại đế Asoka, nội dung của bia đá ghi là: “Đây là nơi 
đánh dâu Đức Phật ra đời”). 


Nơi tôn trí bia đá khắc Tam Tạng 
và Chú giải kêt tập lân thứ 5. 


6- Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Sáu 

Kỳ kết tập này cách kỳ trước là 83 năm. 

Nơi tổ chức kỳ kết tập lần thứ 6 này là trong một thạch động vĩ 
đại tại thủ đô Yangoon0). Bắt đầu từ ngày 17/5/1954 đến ngày lễ Tam 


đ) Năm 1956, tên thủ đô là Yangoon chưa phải Yangon. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 37 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Hợp năm 1956, 2500 (PI); nghĩa là kết tập diễn ra 2 năm mới hoàn tất. 
Trưởng lão Nyaungyan Sayädaw được đại hội suy cử làm chủ tọa. 
Thủ tướng U Nu và chính phủ Miến Điện tài trợ chỉ phí toàn bộ 

cho cuộc kết tập Tam Tạng và Chú giải kỳ này. 

Trưởng lão Mahäsi Sayädaw được đại hội tôn cử là vị chất vấn 
từng điểm, từng chỉ pháp, từng vấn đề trong Tam Tạng và Chú giải. 
Trưởng lão Bhaddanta Vicittasarabhivamsa sẽ đáp những câu hỏi 
của Trưởng lão Mahasi. Trong lúc hỏi, đáp Tam Tạng và Chú giải 
như vậy thì Trưởng lão Nyaungyan Sayädaw chủ tọa và 2500 vị tỳ- 
khưu lắng nghe, nếu không đồng ý thì lên tiếng. Đặc biệt Trưởng 
lão chủ tọa là vị làu thông Tam Tạng và cả Chú giải. 

Ngôn ngữ sử dụng trong đại hội kết tập nầy gồm có 3 thứ tiếng: 
Pãli, Miễn Điện và Anh ngữ. 

Trong kỳ kết tập Tam Tạng và Chú giải lần thứ 6 này, đại hội y 
cứ nơi 729 phiến đá khắc Tam Tạng và 1774 phiến đá cẩm thạch 
khắc Chú giải của kỳ kết tập thứ 5. Đồng thời các bản kinh cổ của 
Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên và Hiệp hội Thánh điển Pãli ở Luân 
Đôn cũng được đem ra nghiên cứu, so sánh và hiệu đính. Sau khi 
đại hội hoàn mãn, Giáo hội Tăng-già Miến Điện cho in ra để phổ 
biến, tổng cộng là 45 cuốn Chánh tạng và 92 cuốn Chú giải. 

Lần kết tập này có mời đại diện 8 quốc gia Phật giáo Nam truyền 
đến tham dự, trong đó có phái đoàn Việt Nam do Hit. Bửu Chơn, 
Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam làm trưởng 
đoàn. Và vinh hạnh thay, trong số 2500 vị ty-khưu tham dự thì Việt 
Nam có Đại đức Hộ Giác nằm trong số 500 vị kết tập Sư thường trực 
vì ngài giỏi Pãli, Miền Điện, và Anh ngữ (3 ngôn ngữ của đại hội). 


Đại hội kết tập Tam Tạng lần thứ 6 tại Yangoon, Myanmar 


38 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/A - Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 39 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


CHƯƠNNG lÌ 


Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda 
Đên Sri Lankaã 


1- Bối Cảnh Lịch Sử, Địa Lý, Tín Ngưỡng Sri Lañkã Trước 

Khi Phật giáo Du Nhập 

1.1- Lịch Sử Và Tín Ngưỡng Cổ Sơ 

Theo các nhà sử học thì từ thuở rất xa xưa, trước 2000 năm 
Tây lịch, đảo này có hai tộc người cư ngụ: Đó là Quỷ tộc và Rồng tộc. 

Quỷ tộc còn được gọi là Dạ-xoa (Yakkha), trình độ văn hoá khá 
cao, có nhân số đông; họ sống rải rác ở miền Trung và miền Nam 
đảo. Rồng tộc là chỉ tộc người Rồng hay Rắn (Nãga), văn hoá thấp 
hơn, ít người hơn; họ sống tại các bình nguyên miền Bắc. 

Tộc Yakkha tin thờ quỷ thần với những nghỉ thức, tế lễ kỳ dị. 
Tộc Nãga sùng bái rắn, xem rắn như thần linh (là rắn hỗ mang). 

Theo Mahävamsa (Sử của Sri Lañkä) thì hơn 1500 năm trước 
Tây lịch, khi tộc người Aryan xâm chiếm Ấn Độ, họ đối xử với các tộc 
người bản xứ rất dã man; xem các sắc tộc này như nô lệ, như công 
cụ lao động sản xuất. Khá đông tộc người Dravidian và Milakkha 
chạy trốn xuống miền Nam Án, sau đó vượt biển sang Đảo quốc. 

Khoảng thế kỷ thứ V trước Tây lịch, người Aryan từ phía Tây 
Ấn, sang bờ biển phía Đông rồi theo thuyền sang Đảo quôc để lập 
nghiệp. Trong đợt thiên di tìm đất đai màu mỡ để sinh sống, người 
Aryan này mang theo bên mình cả nền văn hoá, tín ngưỡng cùng 
những kinh nghiệm sản xuất, chế tác ngành nghề của họ. 

Như vậy là từ khoảng thế kỷ thứ VI - III trước Tây lịch, sự hoà 
nhập cả 5 tộc người: Yakkha, Nãga, Dravidian, Milakkha và Aryan 
đã đưa đến sự quan hệ hôn nhân, lai tạp huyết thống, hoà trộn văn 
hoá, tín ngưỡng để tạo nên cư dân của Đảo quốc Sư Tử. 

1.2- Tên Đảo Và Tình Hình Địa Dư, Dân Số 

Người ta thường gọi tên Đảo quốc này là Xây- -Lan (Ceylon), 
âm Hán Việt là Tích Lan. Theo một số kinh điển của Phật giáo phát 
triển - thì đảo này còn có tên là đảo Lăng-già (Lañkädipa - Lăng-già 
vốn là tên một ngọn núi, các nhà Đại thừa đã lấy tên núi đặt tên cho 
kinh, cũng là tên đảo). Khi người Aryan tới đây, họ lại gọi đảo này là 
đảo Sư Tử (SthadIpa). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 41 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


Nhìn trên bản đồ, ta thấy phía Bắc đảo Sri Lañkã hơi nhọn, phía 
Nam to và tròn như quả xoài. Giữa đảo có núi non cao vút, bốn bên 
bốn mặt ven biển thì đất đai bằng phẳng, có sông ngòi, đồng cỏ và 
cư dân làng mạc... - 

Sri Lahkã cách Ấn Độ chỉ một eo biển, chừng 210 dặm Anh. 
Bây giờ thì khá gần, nhưng thuở xưa thì cách biệt ngàn trùng. Theo 
nhà Sư Tây du Pháp Hiển, trong sách Phật quốc ký thì: Từ cửa biển 
Ấn Độ, theo thương thuyền đi về phía Tây Nam, gặp lúc gió mùa xuôi 
thuận, phải trải qua 24 ngày đêm là đến đảo Sư Tử. Nhưng Pháp 
Hiển - Nhà chiêm bái - do Ht. Minh Châu viết, thì chỉ có 14 ngày đêm. 

Theo thống kê điều tra dân số vào năm 1963 thì Sri Lañkã có 
10.627.507 người. Trong đó có 64% là tín đồ Phật giáo, 20% là Ấn 
giáo, 9% là Cơ đốc giáo, 6% là Hồi giáo; còn lại là thuộc tôn giáo, 
tín ngưỡng cổ truyên... 

1.3- Tình Hình Xã Hội, Tôn giáo, Văn Hoá 

Do người Ấn Độ bản xứ và người Arvan di cư xuống Đảo quốc 
nhiều thế kỷ trước CN; họ lại là thành phần quan trọng, làm chủ đất 
này nên tình trạng xã hội, Tôn giáo, văn hoá của Sri Lañkã tương tợ 
Ấn Độ. Cả hai nước còn tương tợ nhau cả về kiến trúc, điêu khắc. 
Họ biết rèn đúc vũ khí, công cụ, dụng cụ nông tang; có đầy đủ tất cả 
mọi ngành nghề của một quốc gia tiến bộ. 

Các giáo phái trong và ngoài truyền thống Bà-la-môn đã hoà 
nhập vào tín ngưỡng bản địa mà tạo nên chế độ xã hội, phong tục, 
tập quán, lễ nghi... Do vậy, Sri Lañkã cũng có 4 giai cấp: Vương tộc, 
Bà-la-môn, Thương nhân (buôn bán, các cửa hàng) và Nông dân 
(trồng trọt, các ngành nghề khác). Hạng làm thuê, nô lệ được coi là 
tiện dân. 

Riêng ngôn ngữ thì không giống Án Độ. Họ sử dụng ngôn ngữ 
thông dụng của miền Bắc Án, pha trộn với Pã|i mà hình thành ngôn 
ngữ riêng - ít nhất là sau khi Phật giáo sang đây. 

Trước khi Phật giáo du nhập Đảo quốc thì Bà-la-môn giáo đã 
thịnh hành. Có lẽ do pha trộn tín ngưỡng thờ quỷ thần, thờ rắn, thờ 
tổ tiên... nên trong dân gian, hình thức và tính chất thờ tự, lễ nghỉ rất 
đa dạng và phức tạp. _ 

Có hai phái của Ấn Độ rất thịnh hành ở đây là Bạch y (phái 
Yoga trong truyền thống Vệ-đà) và Lõa thể (thuộc Kỳ-na giáo, ngoài 
truyền thống). Họ chiếm lĩnh kinh đô, các thành phố lớn cùng các 
miên phụ cận; và thường được các vương triều sùng tín, đã xây 
dựng chùa chiền, cúng dường tứ sự rất hậu hĩ. 


42 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


2- Sơ Kỳ Phật Giáo Vào Sri Lankã 

2.1- Thời Đức Phật Tại Tiền 

Theo “Thiện kiến luật” của Hán tạng thì thuở tại tiền, Đức Phật 
đã có ba lần đến viếng Đảo quốc: 

- Lần thứ nhất, ngài đến để giáo hoá tộc người Dạ-xoa. 

- Lần thứ hai, ngài đến tộc Rồng để hoà giải sự tranh chấp giữa 
hai bác cháu Long vương. 

- Lần thứ ba, ngài đi hoằng pháp với 500 vị tỳ-khưu và có lưu lại 
dấu chân. 

Mahävamsa cũng có ghi chép truyền thuyết tương tự, nhưng lại 
khá nhiều chỉ tiết hơn: 

Lần thứ nhất, 9 tháng sau khi Phật Thành đạo 

Thuở ấy, sau khi Bồ-tát thành Đạo, chuyển bánh xe pháp, Đức 
Phật xuống Bärãnasĩ độ cho 5 đạo sĩ Kondañña, kế tiếp độ cho 
Yassa cùng thân hữu là 55 người. Đây là giáo đoàn đầu tiên gồm 
60 vị thánh nhân A-la-hán được Đức Phật khuyến khích gởi đi truyền 
giáo các nơi. Trên đường trở lại Uruvelã, Đức Phật độ thêm 30 thanh 
niên, sau đó tìm cách độ cho 3 anh em đạo sĩ tóc bím, thờ thần lủa, 
là Uruvela Kassapa, Nadï Kassapa và Gayä Kassapa cùng 1000 đồ 
chúng của họ. Gặp ngày đại tế đàn của đạo thờ thần lửa, biết được 
tâm ý của Uruvelä Kassapa là không muốn Đức Phật có mặt, nên 
ngài đã ôm bát, sử dụng thần thông bay qua Bắc Cu-lô châu để trì 
bình khất thực. Độ ngọ xong, tịnh chỉ tại hồ Anotatta, Đức Phật sử 
dụng thần thông sang đảo Sư Tử - vào tháng thứ 9 sau khi Phật 
thành Đạo). Tại Đại long lâm viên (Mahänäga) cư dân Dạ-xoa rất 
đông đúc, thấy ngài đứng giữa hư không, họ rất sợ hãi. Sau khi Đức 
Phật thu phục được chúng, ngài thuyết pháp và an trú cho rất nhiều 
Dạ-xoa thọ trì quy giới. 

Lần thứ hai, năm thứ 5 sau Phật thành Đạo 

Theo Mahäãvamsa, vào năm thứ 5 sau khi Phật Thành đạo, đang 
ở Jetavana - biết chuyện ở Đảo quốc sắp có chiến tranh; ngài lại 
một lần nữa, sử dụng thần thông, y bát lên đường. Tại đây, hai bác 
cháu Long vương là Đại phúc long (Mahodaranäga) và Tiểu phúc 
long (Culodaranäga) vì tranh giành chiếc ngai vàng bằng ngọc Mani 
mà sinh ra bất hòa; và sự xung đột có thể đưa đến một cuộc chiến 


XS) Thật ra phải gọi là Bồ-tát thành Đạo, nhưng cụm từ Phật thành Đạo đã trở 
nên phô thông... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 43 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


tranh đỗ máu. Khi hai bên đang dàn quân ở một trận địa lớn - thì 
Đức Phật đứng lơ lửng trên không, cả hai chúng Nãga đều sợ hãi. 
Đức Phật dùng thần thông, biến không gian tối đen như mực làm 
cho chúng càng kinh hoàng, khiếp đảm hơn. Lát sau, Đức Phật trả 
lại quan cảnh bình thường, nhưng ánh sáng từ nơi ngài lại lung linh 
tỏa rộng, chói rạng, làm cho lu mờ cả ánh sáng mặt trời. Đại phúc 
long, Tiểu phúc long quỳ mọp xuống. 

Khi Đức Phật thâu thần thông, bước xuống đất, cả hai hội chúng 
đều vui sướng đến đảnh lễ dưới chân ngài. Sau đó Đức Phật thuyết 
một thời pháp, nói đến sự nguy hại, đau khổ của sự bất hòa, xung 
đột; sự mát mẻ, an vui của sự thương yêu, hòa hợp. 

An trú hội chúng Rồng vào quy giới, độ ngọ xong, Đức Phật trở 
lại Kỳ Viên tịnh xá. 

Lần thứ ba, 8 năm sau Phật Thành đạo 

Cũng theo Mahävamasa, lần thứ 3 này là do Manirakkhika (? - 
Có nơi nói là Mahädaranäga) thỉnh mời. Lúc ấy đức Chánh Biến Tri 
đang ở Kỳ Viên vào năm thứ 8 sau ngày thành Đạo”) đã cùng 500 
tỳ-khưu y bát trang nghiêm lên đường. Lúc ấy là vào ngày thứ hai 
của tháng Vesäkha, mùa trăng tròn tươi đẹp, Đức Phật và đại 
chúng đến Kalyänï, được Long vương cung nghinh, tiếp đón trọng 
thể, hoan hỷ dâng cúng vật thực thượng vị. Độ thực xong, khởi tâm 
bi mẫn, đức Đạo Sư thuyết một thời pháp, sách tấn hội chúng Rồng. 
Rời Kalyänï, Đức Thế Tôn đến đỉnh núi Sumanakita và để lại dấu 
chân. Sau đó, Đức Phật còn đến Dighaväpi và nhiều nơi khác 
nữa. Chỗ nào mà Đức Thế Tôn ngự đến thì sau này đều trở thành 
những địa danh lịch sử. Ví như trở thành là nơi trồng cây Bồ-đề, 
nơi thành Đại lâm viên (Mahämeghavanäarama), nơi xây Đại bảo 
tháp (Mahäthipa), nơi xây Tháp Viên tịnh xá (Thùủpärãma), nơi xây 
Thạch tháp (Silacetiya)... 

Như thế là thuở còn tại tiền, đức Chánh Biến Tri đã đến hòn 
đảo xinh đẹp này, ngài đã gieo duyên chánh pháp đến cư dân bản 
xứ. Và hơn ai hết, ngài biết rõ, ở đây, mấy trăm năm sau, giáo pháp 
sẽ hưng thịnh - làm giềng mối cho chánh pháp, tỏa rộng sang các 
xứ lân bang, duy trì kinh văn Tam Tạng gần với chính thống, ảnh 


ú) Theo Đức Phật và Phật Pháp của ngài Nãrada thì hạ thứ 8, Đức Phật ở tại 
rừng Bhesakalãä gần tảng đá Sumsumãra, thị trấn Bhagga. 

(2 Theo Pháp Hiển, hai dấu chân cách nhau 15 do tuần. Dấu chân trên đỉnh có 
xây một bảo tháp cao 400 bộ, được trang hoàng bằng châu báu. 


44 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


hưởng khắp năm châu bốn biền. 

2.2- Thời Đại Đề Asoka 

Sau lần kết tập Tam Tạng lần thứ 3 theo cách thức khẩu thuyết 
bằng ngôn ngữ Mãägadhi (tức Päli) nhằm vào năm 236 Phật lịch, một 
phái đoàn truyền giáo do vua Asoka và Trưởng lão Moggaliputtatissa 
cử đi đến Đảo quốc. 

Họ gồm có: Ngài Mahinda làm trưởng đoàn, tháp tùng là các vị 
tỳ-khưu lfthiya, Uttiya, Sambala, Bhaddasaäla, sa-di Sumana cùng với 
cận sự nam Bhanduka; và họ đã đến Tích Lan (Sri Lañkã) vào thời 
vua Devaänampiyatissa. 

Theo sử liệu Tích Lan thì phái đoàn đến thủ đô Anurädhapura 
vào tháng 7, lúc đó, đức vua Devänampiyatissa đang săn hươu ở núi 
Missaka. Nghe vậy, ngài Mahinda dẫn phái đoàn đến bái yết đức 
vua. Sau một hồi đàm đạo, cả hai có vẻ rất ý hợp tâm đầu. 

Hôm ây, biết đức vua sẵn sàng nghe pháp, Trưởng lão Mahinda 
lần lượt giảng cho đức vua về ân đức Tam Bảo, về quy giới; rồi ngài 
còn giới thiệu sơ lược về đời sống giới luật thanh tịnh của tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-nl. 

Thấy đức vua có thiện tâm, có đức tin, có khả năng nhận thức 
tinh tế, có ngộ tính cao; Trưởng lão chẳng nề hà, giảng thêm bài kinh 
“Tượng tích dụ tiểu kinh” (Cũlahatthipadũpamasuttanta) với những ý 
nghĩa cơ yếu. Cuối buổi giảng, Trưởng lão Mahinda còn nói thêm 
cho đức vua nghe về sự quan trọng của một con người có tu tập, 
có đạo đức và hiền thiện - liên hệ như thế nào đến sự thanh bình và 
thịnh cường của đất nước... 

Đức vua Devãnampiyatissa rất đẹp dạ, vô cùng hoan hỷ, bèn 
cùng với các quan, thuộc hạ tuỳ tùng xin được thọ trì quy giới, trở 
thành những Phật tử đầu tiên ở Đảo quốc này. Sau đó, đức vua mời 
phái đoàn về thành, nhưng Trưởng lão Mahinda chỉ thích nghỉ lại 
trên núi để tĩnh cư thiền duyệt. 

Hôm sau, Trưởng lão Mahinda cùng phái đoàn chậm rãi, trang 
nghiêm ôm bát từ núi Missaka đi vào thành phố. Đức vua, vương 
thất, chư quan đại thần nghinh đón rất trọng thể rồi thiết lễ đặt bát 
cúng dường... 

Phái đoàn thọ trai xong, đức vua cùng triều thần muốn được nghe 
pháp. Hôm ấy, với sự có mặt của đức vua, phó vương Mahänäga, 
hoàng hậu Anulã cùng 500 cung nga thể nữ, Trưởng lão Mahinda 
lần lượt giảng các kinh: Ngạ quỷ sự (Petavatthu); Thiên cung sự 
(Vimanavatthu); Tương ưng chân đề (Saccasamyutta)... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 45 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


Sau thời pháp, hoàng hậu và cung nga thể nữ đều chứng đắc 
quả vị Tu-đà-hoàn. 

Trưởng lão cũng thuyết giảng kinh Thiên xứ (Devadũtasuttanta) 
cho dân chúng trong thành phố đang tụ họp đông đúc - để mở rộng 
tâm, mở rộng trí cho mọi người thấy được thế giới mênh mông, bao 
la tràn đầy ánh sáng và hương hoa. Thính chúng như được tâm 
mát, no đầy bởi pháp bảo thanh tịnh mà họ chưa từng được nghe. 
Mọi thứ tôn giáo và tín ngưỡng tối tăm đã như giá trị truyền thống 
của họ chợt như bị rã tan, bị xua vẹt đi lúc mặt trời chân lý quang 
minh xuất hiện. 

Buổi chiều, Trưởng lão đi ra phía cổng Nam, ngồi an tịnh tại 
ngôi vườn Nandana mát mẻ, khả ái. Những đoàn, những đoàn nữ 
nhân thuộc các gia đình giàu sang, quý tộc lại lũ lượt tìm đến. Họ 
ngồi đầy cả khu vườn xanh tươi bóng mát, muốn được nghe pháp. 
Trưởng lão lại hoan hỷ thuyết kinh Hiền ngu (Bãlapanditasuttanta). 

Chánh pháp ở xứ sở này dường như được mùa, vì sau thời 
pháp hôm ấy, 1000 nữ nhân khởi tâm tịnh tín bất động - chứng quả 
Nhập lưu. 

Lúc mặt trời đã ngã hướng Tây, Trưởng lão và phái đoàn muốn 
lên núi. Đức vua trân trọng thỉnh mời phái đoàn đến nghỉ ở đại viên 
Mahãämeghavana, một nơi vừa thanh tịnh, vừa cách hoàng cung 
không xa, để hằng ngày vua tiện việc đến vấn an, đảnh lễ và chu 
đáo cúng dường. Các nơi ở, nơi nghỉ, sàng tọa, chỗ nước rửa mặt, 
rửa chân đâu đó được quân lính, người hầu chuẩn bị, sắp đặt tươm 
tất. Trưởng lão Mahinda khen ngợi đức vua và quân thần, bảo đây 
là nơi ở lý tưởng cho những sa-môn. Hôm sau, đức vua và tùy tùng 
đích thân mang hoa đến dâng cúng, thăm hỏi sức khỏe Trưởng lão 
và phái đoàn. Trong khi mạn đàm, đức vua cặn kẽ hỏi cách thức 
dâng cúng tứ sự, cách thức dâng cúng liêu thất, tịnh xá, công viên 
(Ãrãma) thế nào là hợp Pháp và Luật, thế nào là không hợp Pháp 
và Luật. Nhằm để sách tân đức vua, Trưởng lão kể một số câu 
chuyện về đức vua Bimbisära, vị thí chủ đầu tiên dâng cúng Trúc 
Lâm viên (Veluvanärama) cho Đức Phật như thế nào. Nghe xong, 
đức vua Devänampiyatissa vô cùng sung sướng, dâng cúng Đại 
uyên (Mahämeghavana) lên Trưởng lão và phái đoàn để có nơi 
hành đạo và hoằng pháp. Đã biết cách thức dâng cúng, đức vua lấy 
một cái bình quý giá, đổ nước vào rồi rưới lên tay của Trưởng lão - 
dấu hiệu của sự bố thí, cúng dường bất động sản - rồi nói rằng: 
“Chúng con xin dâng cúng khu công viên xinh đẹp này đến chư 


46 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


Tăng!” Trưởng lão và phái đoàn hoan hỷ tụng một thời kinh phúc 
chúc, cầu cho nước nhà được thịnh trị, muôn dân an lạc, thái bình. 

Như vậy, đức vua Devänampiyatissa đã chứng tỏ mình là một 
Phật tử thuần thành, ngoan đạo, đã hộ trì phái đoàn rất tích cực; lại 
còn khuyên khích những người trong vương triều, kẻ có học thức, 
vai vê trong cung đình và ngoài xã hội nên xuất gia làm thầy tỳ-khưu 
để phát triển Tăng đoàn và Giáo hội. Hễ có dịp, sau thời nghe pháp, 
đức vua lại khuyên dân chúng, thuộc hạ quy y Tam Bảo, tu học Phật 
pháp để giáo pháp được hưng thịnh, trường tồn; và theo đó, bá tánh 
sẽ được an cư, lạc nghiệp; biết đùm bọc, biết yêu thương nhau, 
nâng đỡ nhau trong điều thiện, lẽ phải và tình thương. Do vậy, chỉ 
trong mùa an cư đầu tiên, Tăng-già - gồm Trưởng lão Mahinda làm 
thầy Tế độ và 4 vị tỳ-khưu, hình thành một hội chúng, đại biểu cho 
Sangha - đã làm lễ xuất gia cho 62 vị tỳ-khưu. Và quần chúng bỏ đạo 
cũ, theo đạo mới, quy y theo Phật với số lượng đông không kể xiết. 

Có một hoàng hậu của vua là bà Anulã cùng 1000 cung nga thể 
nữ muốn xuất gia tỳ-khưu-ni. Vậy là theo sự góp ý của Trưởng lão 
Mahinda, vua Devänampiyatissa sai sứ thần sang Ấn Độ, thỉnh đại 
đế Asoka và Trưởng lão Moggaliputtatissa đề cử cho một Trưởng 
lão Ni và một phái đoàn Ni chúng đến Tích Lan để tế độ cho nữ giới. 
Vua còn ước muốn xin chiết nhánh cây Bồ-đề nơi Đức Phật thành 
Đạo để về trồng ở Tích Lan cho Phật tử và dân chúng có dịp chiêm 
bái, cúng dường... 

Nguyện vọng chính đáng ấy được đại đế Asoka và Trưởng lão 
Moggaliputtatissa hoan hỷ đáp ứng. Trưởng lão Ni Sañghamittä, chị 
ruột của ngài Mahinda - cùng phái đoàn Ni chúng nhận được lệnh đi 
đến đảo Sư Tử; và nhánh cây Bồ-đề nơi Đức Phật thành Đạo cùng 
được lên thuyền. Đại đế Asoka còn thận trọng cho một chuyên gia 
sinh-thực-vật đi theo để chăm sóc, bảo quản trên suốt hải trình; còn 
phải chịu trách nhiệm ươm trồng, săn sóc ở thổ nhưỡng mới. 

Thế là chỗ ở của những nữ nhân được sửa sang, cơi nới thành 
Ưu-bà-di tịnh xá (Upäsikavihära) để có đủ chỗ tu học cho hơn 1000 
vị tỳ-khưu-ni cư trú. Cây Bò-đề lịch sử được trồng rất long trọng tại 
Đại uyễn (Mahãmeghavana), trước sự chứng kiến của Tăng Ni, đức 
vua, quân thần cùng đại biểu các thành phố. ở trong nước. Thời gian 
Sau, cây Bò-đề nây lại được chiết nhánh, lần lượt được trồng ở 32 
địa điểm khắp các tỉnh thành. 

Sa-di Sumana - con trai của Trưởng lão Ni Sanghänimitta lại 
được đề cử về Ấn Độ, xin đại đế Asoka (tức ông ngoại) cho thỉnh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 47 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


Bát và Xá-lợi Răng Nhọn bên phải của Đức Phật về Tích Lan, xây 
tháp tại núi Missaka để chiêm bái, phụng thờ. Đây là ngôi tháp đầu 
tiên tại đảo Sư Tử, về sau được gọi là Thũpärãma còn tồn tại đến 
ngày nay. 

Và thế là Giáo hội Tăng Ni càng ngày càng lớn mạnh. Đức vua 
Devanampiyatissa chẳng quản tài vật, chẳng nệ mệt nhọc, đã ra 
sức hộ trì, từ việc kiến tạo chùa viện, tịnh xá, đến việc hộ độ bốn 
món vật dụng, tạo tiện nghi tốt nhất cho mọi sinh hoạt Phật sự và 
Tăng sự. 

Do tính chất có từ dòng máu vương giả chưa lột bỏ được, đức 
vua cho xây dựng những ngôi chùa chỉ riêng dành cho những tu sĩ 
có gốc gác hoàng gia, vương thất, bá quan... ví như chùa Tự Tại Sa 
Môn (Issarasamanaräma). Và còn có những ngôi chùa chỉ để dành 
cho thường dân xuất gia, như chùa Vessagirivihara. Đức vua cũng 
bắt đầu ra sắc lệnh hạn chế những chùa chiền của ngoại đạo. Trong 
mắt của một ông vua đã được trang bị kiến thức Phật học thì những 
tu sĩ thuộc Kỳ-na giáo với những tu sĩ lõa thể lang thang, lông 
ngông đây đó... có cái gì như phạm thuần phong mỹ tục. Những 
phương pháp tu tập của các đạo sĩ Yogi... nhà vua cũng bắt đầu 
thấy chướng mắt, ghê sợ. Các hình thức lễ nghi thần bí... lại có cái 
gì như mê hoặc, ru ngủ con người vào cõi tối tăm, ngu muội... Vậy 
là thời gian sau, các giáo phái ngoại đạo suy tàn dần. Chùa Vô Uý 
Sơn (Abhayagirivihära), vốn là của Kỳ-na trở nên hoang phế, vua 
cho chỉnh tu thành chùa Phật. 

Từ đó, tại kinh đô Anurädhapura, Phật giáo bén rễ ở thổ nhưỡng 
trù mật này, không mấy chốc phát triển lớn mạnh. Cơ sở Đại Tự 
(Mahävihãra) ở đây đã trở thành một đạo tràng vĩ đại, luôn là trung 
tâm văn hoá, giáo dục, sinh hoạt tâm linh của Phật giáo Theraväda 
trải qua nhiều thế kỷ. 

Vài chục năm sau, cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ tư (bây giờ 
đã có đủ Tam Tạng) được cử hành tại đại tháp Thũpärãäma, thủ đô 
Anurädhäpuri, với số lượng chư Thánh, phàm Tăng là 6800 vị, 10 
tháng mới hoàn thành. Lần kết tập này, ngoài việc trùng tuyên Tam 
Tạng bằng ngôn ngữ Mãgadhï (tức Pali), hội đồng kết tập Sư - do 
Trưởng lão Mahinda chủ toạ, còn chú thích Tam Tạng bằng ngôn 
ngữ Sri Lañkã cho Tăng Ni tín đồ Đảo quốc dễ dàng đọc tụng, ghi 
nhớ mà tu tập (Lần kết tập này cũng chỉ theo cách thức trùng tuyên. 
Phải đến thời ly loạn, khoảng sau năm 502 (PI), Tam Tạng Päli và 
Tam Tạng Chú giải bằng tiếng Tích Lan mới được khắc trên lá Bồi). 


48 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


Bắt đầu từ đây, Tích Lan đã có đầy đủ Tam Tạng, Tam Tạng Chú 
giải; đầy đủ chùa viện, tháp thờ Xá-lợi, cây Bồ-đề; đầy đủ Tăng, Ni, 
nam nữ cư sĩ... cùng sự hộ trì đắc lực của vương triều - đều là Phật 
tử - cái thế phát triển và hưng thịnh là điều tất yếu vậy. 


Jetavanaramaya với chiều cao 122m là tháp Phật cao nhất thế giới, xây dựng 
vào thê ký thứ 3 bởi đức vua Mahäsena. Xung quanh là dầu tích của một tu 
viện, nơi diễn ra các bài giảng của Trưởng lão Mahinda... 


Có niên đại từ thế kỷ 1 trước TL, tháp khổng lồ này là trung tâm của tu viện 
Abhayagiri. Tháp có chiều cao 100m, là một trong những kiến trúc vĩ đại nhất 
của thế giới cổ đại cùng với kim tự tháp Giza và tháp Jetavanaramaya. 
Bên trong tháp có một tượng “kim ngưu” và xá-lợi của đức Phật. 


Đức vua Devãnampiyatissa trị vì 40 năm, đã để lại nhiều công 
trình to lớn có giá trị lịch sử, tôn giáo và tín ngưỡng ta có thể kể ra, 
như sau: Động Mahinda (Mahindagrotto), chùa tháp thờ Xá-lợi 
(Cetiyavihära) cây đại Bồ-đề, Đại tịnh xá (Mahävihära), tịnh xá Sa- 
môn (Issarasamanäräma), Vô úy sơn (Abhayagirivihära), hồ nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 49 


Chương lI/A - Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda Đến Sri Lañkä 


Tissa, bảo tháp Pathamathupa, tịnh xá "ấn Ni viện 
Jambulokavihära, tịnh xá Tissärämavihãra... 

Tích Lan, từ đây và về sau, đã trở thành cái nôi của Phật giáo 
Theraväada, lan tràn sang Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia... rôi 
toả ra khắp nơi trên thế giới. 

Trưởng lão Mahinda đến Tích Lan năm 32 tuổi, đã hoàn thành 
sứ mạng và tâm nguyện của mình; năm 80 tuổi, ngài Niết-bàn với 
60 hạ lạp - năm 199 trước Tây lịch. Trưởng lão Ni Sañghamittä viên 
tịch sau đây một năm, vào khoảng năm 198 trước Tây lịch. Xá-lợi 
của hai vị cao đức được tôn trí, phụng thờ tại bảo tháp, mấy ngàn 
năm sau vẫn còn sừng sững, uy nghi, trang nghiêm và linh thiêng 
tại kinh đô của Đảo quốc. 

Lúc Theravãda bắt đầu hưng thịnh ở Tích Lan thì tại Ấn Độ, 
Theraväda bắt đầu Suy yêu do không cạnh tranh nỗi với các bộ phái 
phát triển; họ chìm dần rồi mắt tích hoặc trộn lẫn trong 18 bộ phải. 
Ngay chính Trưởng lão bộ, Tuyết sơn bộ... tại Án Độ, tư tưởng của 
2 bộ phái này rất gần với Theraväda; dù họ có cố giữ tính chất 
nguyên thuỷ của Phật ngôn nhưng ít nhiều cũng đã bị xen tạp tư 
tưởng của những bộ phái phát triển. 


Tháp Thũpärãäma được xây dựng bởi đức vua Devãnampiya Tissa (307 - 267 
trước TL) tại thủ đô Anurãdhäpura, được coi là bảo tháp lâu đời nhất ở SrT 
Lanka. Tháp Thũpärãma ban đầu là hình chuông nhưng đã bị sụp đổ vào thế kỷ 
19. Hình dạng như đang thấy, được xây dựng vào thời vua Agbo ll vào năm 
1842 với chiều cao 19,2m, đường kính đáy vòm là 18m. 


50 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


PHÀN B 
Phật Giáo Du Nhập Việt Nam 
Lân Thứ Nhất, Lân Thứ Nhì 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


CHƯƠNG Ì 


Phật Giáo Theravada Du Nhập Việt Nam 
Lân Thứ Nhât 


Phái Đoàn Thứ Tám Của Hai 
l Trưởng lão Sona và Uttara 
Truyền Giáo Đên Giao Chỉ (Kim Địa - Suvannabhumi) 


1- Phật giáo Việt Nam 

Các Thế Kỷ Trước Tây lịch 

Phật giáo Việt Nam các thế kỷ trước Tây lịch là nhằm vào thời 
đại Hùng Vương, từ trước đến nay được coi như là khuyết sử. Hoặc 
không khuyết sử thì cũng chỉ nêu ra từng mảng, từng phần hay 
nhấn mạnh những biến có, những dữ kiện lịch sử quan trọng, đa 
phần dựa vào lịch sử Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, nhiều 
nhà sử học tân học đã nỗ lực truy tìm chứng liệu; và với những lý 
luận rất có cơ sở đã dẫn Phật giáo thời kỳ du nhập đến những niên 
đại và thế kỷ xa hơn, là điều mà trước đây chưa từng có. Theo với 
sự tìm tòi, khám phá ấy, chúng ta tìm thấy một số dấu tích như sau: 

1.1- Về Thành Nê-lê 

Và Phái Đoàn Truyền Giáo 

Trong “Giao Châu ký” của Lưu Hân Kỳ có nói rằng: “Thành Nê- 
lê ở phía Đông Nam thành Định An, cách sông 7 dặm, tháp và giảng 
đường do vua A-Dục xây dựng vẫn còn. Những người đốn hái củi 
gọi là Kim Tượng”. 

Huyện Định An hay An Định, là một vùng đất, là một huyện của 
Giao Chỉ; tại địa danh này, ở núi Tam Đảo có di tích chùa Địa 
Ngục. Trước đây, sử gia Claude Madrolle căn cứ thành Nê-lê nghĩa 
là “bùn đen”, đã giả thuyết thành Nê-lê chính là vùng Đồ Sơn ở Hải 
Phòng. Nhưng Nê-lê với nghĩa bùn đen thì không đúng với văn 
phạm Hán”); mà nó chính là phiên âm của chữ Pãli: Niraya (địa 


) “Nê” là bùn, “lê” là đen. Vậy nếu đúng văn phạm Hán thì phải viết là lê nê! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 53 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


ngục) hoặc Naraka (cảnh khổ địa ngục). 

Qua sự phát kiến này thì chùa Địa Ngục là ngôi chùa đầu tiên 
vào thời vua Hùng đã được phái đoàn truyền giáo của vua A-dục do 
hai ngài Uttara và Sona đặt nền móng. Còn nữa, tên chùa được ghi 
bằng Päli (Niraya, Naraka) dẫn đến cho ta một suy luận chẳng bất 
ngờ chút nào: Phật giáo Theraväda truyền đến nước ta vào thời vua 
Hùng, thế kỷ thứ III trước Tây lịch! Đáp án chứng liệu này rất rõ 
ràng, không ai có thể phản bác được. 

1.2- Di tích chùa Địa Ngục hiện nay. 

Khi chúng tôi đi tìm tư liệu, đầu tháng 5 năm 2021, đến chân núi 
Tam Đảo thì không lên chùa Địa Ngục được vì lối đi bị chặn, cắm. 

Tuy nhiên, trên mạng có nhiều bài báo viết về ngôi chùa này. 
Do các báo viết không phải là để “nghiên cứu sử” mà viết chỉ để tìm 
kiếm địa điểm du lịch cho giới trẻ thích phiêu lưu, khám phá - nên có 
một số chỉ tiết sử liệu chưa được chính xác. Tuy nhiên, một số hình 
ảnh và thông tin đưa ra - cũng giúp ta khái quát được tình trạng của 
chùa Địa Ngục hiện nay. 

Bài thứ nhất nói về: 

Ngôi Chùa Ấn Sâu Trong Rừng 

Bài này tôi không tìm thấy ngày tháng và cả tên tác giả, chỉ biết 
là của Công ty du lịch Khát vọng Việt (Kavo Travel); và phía dưới 
bài báo có ghi tên cô Nguyễn Thanh Minh là CEO của công ty ấy. 

Bài thứ hai nói về: 

Bên trong chùa Địa Ngục. 

Bài này tác giả Linh Mai viết ngày 24/09/2019 trên HomeAZ.vn. 

Chúng tôi đọc cả 2 bài mà không “trích đăng”, chỉ lượm lặt 
những thông tin cần thiết thôi. _ 

1.2.1- Ngôi Chùa Ấn Sâu Trong Rừng. 

Chùa Địa Ngục là một địa điểm thuộc thị trấn Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc. Mặc dù Tam Đảo hàng năm thu hút vô số lượt khách du 
lịch đến nghỉ dưỡng nhưng không phải ai cũng có cơ hội tìm hiểu 
ngôi chùa này. Phải đến thời gian gần đây, chùa Địa Ngục Tam Đảo 
ngày càng được nhiều người biết đến, phần đông là các bạn trẻ ưa 
thử thách và khám phá thực hiện những chuyến leo núi, du lịch bụi. 

Vị trí và nguồn gốc chùa Địa Ngục 

Chùa Địa Ngục nằm sâu trong rừng Quốc Gia Tam Đảo, cách 
Hà Nội khoảng hơn 70km. 

Chùa Địa Ngục trong truyền thuyết được coi như là nơi phát 
tích của Phật giáo Việt Nam từ thời Hùng Vương. Là nơi Chử Đồng 


54 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Tử tu luyện sau khi được giác ngộ và được truyền dạy phép thuật, 
giáo lý Phật giáo từ Sư tổ Phật Quang. 

Trong sách “Kiến văn Tiểu lục”, nhà sử học Lê Quý Đôn có 
nhắc đến Địa Ngục tự: “Chùa vuông vắn, phỏng hơn một trượng, 
tường nhà toàn bằng đá, cánh cửa hai bên khóa chặt lại bằng khóa 
sắt bên trên có viên đá khắc chữ triện là: “Địa ngục tự” (chùa Địa 
Ngục) không biết xây dựng từ thời nào?”. 

Cũng có những huyền sử cho rằng chùa Địa Ngục có từ những 
năm 43 thời Lĩnh Nam, có vị Tăng giả Nan Đà từ Tây Trúc theo 
đường biển vào đến Lĩnh Nam. Lĩnh Nam nhiều điều huyền bí, 
nhiều cánh cổng linh giới được tạo thành bởi các nếp gấp thời 
không tạo ra bởi các địa hình. Vậy nên Tăng giả Nan Đà đã quyết 
định ở lại Tam Đảo, lập ra am tự chùa Địa Ngục, có tên là Nirvana - 
Niết Bàn tự, làm nơi siêu thoát cho các tướng lĩnh Đông Hán và 
Lĩnh Nam bị chết trận, bị ám sát. 

Các nhà nghiên cứu sử Phật giáo Việt Nam còn lưu truyền hay 
đưa ra nhiều dữ thuyết, dữ liệu về nguồn gốc của chùa Địa Ngục 
Tam Đảo; nhưng trong đó còn chứa đựng nhiều dấu hỏi mà chắc 
khó có lời giải đáp trong một vài năm tới đây. 

Dựa trên những tàn tích còn sót lại và dựa trên những gì được 
lịch sử ghi chép, chùa Địa Ngục Tam Đảo phục dựng được 4 tòa 
tháp nhỏ bằng đá thay vì 7 tòa tháp như trong sách sử có ghi lại. 
Những tòa tháp đá này cao khoảng 6 mét, trên thực tế còn được gọi 
là những ngôi mộ cổ với tầng trên là tháp đá, tầng dưới là mộ phần. 


Những số liệu về thời gian tuy còn khá mù mờ và gây nhiều 
tranh cãi, tuy nhiên được biệt đây là ngôi chùa có từ thời đại Hùng 
Vương là thuyêt khả tín nhật. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 55 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


kj! 


'0) Đi J' 
| li 


56 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Chùa Địa Ngục được xây dựng với địa thế dựa vào núi, độ cao 
hơn 1.000m so với mực nước biển. Phía trước chùa là dải đất bằng 
phẳng tầm nhìn bao trọn lấy đồng bằng sông Hồng ở dưới, đứng ở 
đây có thể đồng thời nhìn thấy chùa Tây Thiên và cả Tam Đảo. 

Như đã nói, khi được tìm thấy, ngôi chùa chỉ còn là nền móng 
hoang tích, những cái gọi là đại danh lam, cổ tự, bảo tháp và những 
kiến trúc quý giá đã bị phá hủy. 

Không có vẻ độc đáo về kiến trúc hay vẻ ngoài đồ sộ, bề thế 
như những ngôi chùa nỗi tiếng khác ở Việt Nam, chùa Địa Ngục 
đơn sơ mộc mạc và giản dị. Ngôi chùa nhỏ nhưng toát lên vẻ linh 
thiêng thành kính.. 

Trong suốt đoạn đường di chuyên từ rừng đến chùa, càng đi 
sâu vào rừng, ánh năng càng yêu ớt. Kể cả ngay trong mùa hè, 
cảnh vật xung quanh ngôi chùa vân bị bao phủ bởi sương khói mờ 
ảo, âm u và tĩnh mịch suốt cả ngày. Cũng vì thế mà ở đây sáng 
muộn hơn và tối sớm hơn, khoảng 4 giờ chiều trời đã xâm xâm tối. 


Bao quanh chùa là rừng trúc xanh mơn mởn và đan cài vào 
nhau, tạo cảm giác như trong những bộ phim cỗ trang kiếm hiệp 
thời xưa. Rừng trúc mà bạn phải vượt qua khi đến thăm ngôi chùa 
này được gọi là Rừng Ma Ao Dứa với nhiều truyền thuyết quỷ dị 
về sự linh thiêng và những câu truyện tưởng như liêu trai. Ao Dứa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 57 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


là một chiếc ao rộng cả nghìn mét với những bụi dứa dại mọc 
xung quanh ao. Nước xanh ngắt, sâu và trên mặt ao luôn mờ ảo 
khói sương. 

Xung quanh chùa có rất nhiều loài cây cổ thụ lâu năm và quý 
hiếm như trầm hương, mộc quế... mang lại cho ngôi chùa vẻ cổ 
kính và linh thiêng. Thảm thực vật nơi đây cũng khá phong phú. Sau 
khi chinh phục một đoạn đường dài, đến đây thành tâm thắp nhang 
bái Phật sẽ mang lại cho bạn cảm giác thực sự bình yên. 


Chùa nằm sâu trong vườn Quốc Gia Tam Đảo, từ cửa rừng bạn 
có thể hỏi thăm người canh cổng để xin phép vào tham quan và 
hướng dẫn về lối đi lên chùa. 

Du khách đi theo đường mòn, dài khoảng 12km, càng ởi vào 
sâu đường càng hẹp. Bạn phải leo qua 50 con dốc mới đến được 
chùa, đây thực sự là một thử thách bởi đường rất trơn trượt và 
không khí thì âm u vắng lặng. Trên hành trình đến chùa rất nhiều 
người đã không vượt qua được những con dốc cao dựng đứng và 
đành bỏ cuộc giữa chừng. 

Cùng với các địa điểm khác ở Tam Đảo, chùa Địa Ngục hiện là 
một trong những điểm du lịch tâm linh mà nhiều bạn trẻ tìm đến. Họ 
sẵn sàng vượt qua khu rừng trúc âm u với mây mù và gió lạnh để 
được nhìn thấy chùa Địa Ngục. Gọi là chùa nhưng thực tế hiện nay, 


58 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


đây chỉ là một gian lán cũ xập xệ được ghép lại bằng những tắm 
ván cũ và phủ bằng bạt lớn... 

Ngoài không khí mát mẻ, trong lành, chùa Địa Ngục có lẽ là nơi 
yên tĩnh nhất thế gian dù chỉ cách Hà Nội chỉ trên 70km. Đứng ở vị 
trí chùa Địa Ngục, có thể nhìn bao quát được cả Tam Đảo, chùa 
Tây Thiên và phía đồng bằng Sông Hồng. 

Chính vì nằm ở vị trí thiên thời địa lợi nên nơi đây được rất 
nhiều “ông lớn” trong ngành xây dựng “đề mắt”. Theo Báo Thời đại, 
vị trí chùa Địa Ngục tọa chính là nơi mà dự án Tam Đảo II nhắm tới 
để xây dựng thành khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí và sòng bài. 
Đây là một hiếu những lý do có thể khiến ngôi chùa có thể bị di dời 
đến vị trí khác.. 

1.2.2- Bên trong chùa Địa Ngục 

Nằm giữa đại ngàn núi rừng Tam Đảo, bên trong chùa Địa 
Ngục hiện nay có chánh điện mới được thiết kế, chỉnh trang trông 
cũng tạm ổn và phía trước chỗ thờ tự có một đống đá được sắp xếp 
cần thận cùng chuông gia trì, bình cắm hoa và kinh sách cũ kỹ có 
tính chưng bày... 


Bên trong chùa Địa Ngục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 59 


Chương l/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Một vài cảm nhận về chùa Địa Ngục 


Trên các blog về du lịch hiện nay, không khó để tìm thấy các 
bài chia sẻ về kinh nghiệm khám phá chùa Địa Ngục. Blogger Phạm 
Thanh Danh chia sẻ: “Tên chùa Địa Ngục nhưng không phải vậy, 
vì chùa nằm sâu trong rừng âm u nên lẫy sự âm u đề đặt tên chùa. 
Đường ởi khá xa nếu không có sức bên... nhiều chỗ như là nguyên 
sinh đi rất thích, dọc đường thỉnh thoảng có treo cờ nhìn hơi âm u 
chắc cũng thử lòng người đi. Cảnh chùa thì rất đơn sơ, nhưng như 
vậy mới đúng với cảnh của đạo Phật”. Chùa Địa Ngục để lại một ấn 
tượng khó phai trong lòng những du khách đã ghé qua đây. 

Trao đổi với HomeAZ.vn về hành trình khám phá chùa Địa 
Ngục, Tam Đảo, một nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội có chia sẻ: “Khác 
hắn với những ngôi chùa tôi biết đến, nơi đây hoang sơ và đơn giản 
vô cùng, gian nhà với bàn thờ và quả chuông. Vì chưa đọc lịch sử 
chùa nên tôi nghĩ nơi đây che chở cho những linh hôn không nhà, 
yếm xua tà ma nơi rừng thiêng nước độc này...” 

Soạn giả nhận xét: Cả hai cảm nhận như trên là do nhiều bài 
báo muốn tạo sự kỳ bí, âm u, ghê rợn... để kích thích sự tò mò của 
giới trẻ ưa khám phá, thử thách... một kiểu quảng bá “du lịch bụi” và 
cả “du lịch tâm linh huyền bí” rất bài bản vậy. 

1.3- “Tôn nghi” có một Ni đoàn thành lập chùa Địa Ngục? 

Dấu tích tại chùa Địa Ngục không cho chúng ta đưa ra được 
một kết luận tương đối cụ thể, chính xác nào. Hiện tại thì như “hiện 
trạng” chúng ta vừa đọc lướt qua. Di tích chùa Địa Ngục còn đó, 


60 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


nhưng ngay từ Päli xưa là Niraya (địa ngục) hoặc Naraka (cảnh khổ 
địa ngục) thì rất quan trọng mà người ta cũng không nắm vững - 
vì chính từ Paäli ây mới xác định là Phật giáo Theraväda (Nguyên 
thủy) đã đến đây vào thời điểm ấy. Người ta lại còn nhằm lẫn “gọi 
chùa Niết Bàn có nghĩa là địa ngục”! Mà Niết-bàn thì họ nêu từ 
Nirvana - là từ Bắc phạn Sanskrit - hóa ra đến đất Tam Đảo này là 
của một bộ phái thuộc Đại chúng bộ? Chỉ một từ thôi đã sai lệch 
Nam, Bắc... 

Có một điểm cần lưu ý, đáng báo động là di tích lịch sử về dấu 
tích của chùa Địa Ngục quan trọng của Phật giáo Việt Nam chúng 
ta, nguy cơ tương lai sẽ biến mất do dự án 25 nghìn tỷ! 

May mắn trong chuyến đi “khảo cổ” tìm tư liệu này, chúng tôi 
ghé thăm quần thể một thiền viện lớn, chợt đâu như phép lạ mọc 
lên giữa rừng sâu hun hút, lối lên xuống nhiêu khê, trắc trở... nếu 
như không phải là gót chân thao thức trăn trở tìm pháp, tìm đạo, tìm 
cội nguôn... thì không ai đủ sức bền dai niên tráng mà vượt suối cả 
tiếng đồng hồ mới tìm được đến tận nơi đây! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 61 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


AI ngờ giữa rừng sâu, giữa lưng chừng núi Tam Đảo lại có Ni 
viện Tây Thiên quy mô lớn lao với các công trình bằng gỗ, tre, mái 
lá, kết hợp bê tông nơi cần thiết trông vững chắc, kiên cố với nghệ 
thuật kiến trúc tinh xảo nối tiếp nhau, quân lấy nhau, hài hòa với 
thiên nhiên, với đá, với suối, với rừng cô thụ... Và, một đại chúng 
nữ Ni trên dưới 150 vị, 2/3 còn rất trẻ đang tu tập nghiêm túc và 
nê nếp... 

Chủ trì ở đây là Ni sư Bảo Tâm và Ni sư Thanh Tịnh - mà tôi đã 
có cơ duyên gặp chư vị chừng hai mươi mấy năm về trước. 


Hai vị Ni Sư 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 63 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


100/100) 0V. 6 VÔ 


VUÁC LINH TÓxX <t/ 10106  Nfơxc: x' 


thượng TỊNH Hạ QUANG 
Uf-NHWATVIHENCT( S(T1N MO FINH THAT TAY [HIIL 
NGIÀ M@jR(10239 7 Hạ lạp: XX hạ 
VN rịch 17 Giống #4t'Sớu' : ‹ 
Nguyễn quảa: Tiến Dài- Vận Tiem- \ í 
Nam) mía Drukpa truyền thừa. liên È 
đệ nhất Viện chủ Ma ha Tý kheø nủ ƒ 
thượng Tịnh hạ Quang giác líeh' lên sư 
MÔN ĐỎ PTÁPQLYÊN SƠN MÔN TỊXH THAT FAY HHI£X 
ĐÓNG KÌNH BÀI 


Ni viện Tây Thiên này tu theo Tây Mật, cần mật theo truyền thừa 
Drukpa. Hôm thuyết giảng tại đây, tôi có nhắn mạnh: Hội chúng nào 
y chỉ theo 7 pháp bất thối mà đức Phật đã dặn dò trong hạ thứ 45 của 
ngài, thì hội chúng ấy sẽ tăng thịnh không thể suy thoái, thối giảm... 


`. ộ 
4 xể 


: : - —~ tt s . I -.... ⁄ 
luc _. "xx*ẽvYwYsẽéẽewv-: , 
LĐN.c° .. Ỷ _“— WW v.\ ệ đi ` - uy 
*4/1/01144 Hứi - S⁄2(IHH ma UINN (II. - HH II HH 
` 


ˆ 


64 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Có chừng 20 vị thầy ở các chùa xung quanh cùng tham dự. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 65 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Trong thời gian ở đây, quý Ni dẫn chúng tôi đi xem một di tích 
cũ xưa mà quý Ni “đề nghi” là có một ngôi chùa hay một thiền viện 
được tạo dựng vào thời Lý, Trần... Ở đây còn sững sững một gốc 
thông đại thụ 1000 năm tuổi và 5,7 mảng phù điêu, họa tiết trên gốm 
nung rơi rớt lại trong đống tạp. Quý Ni đã cất giữ và bảo quản 
cần thận. 


66 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 67 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Và quý Thây, quý Ni cũng dẫn chúng tôi đi xem 2 ngôi tháp xưa 
của 2 vị Thiên sư đã từng tu tập và hành đạo ở đây: 


Quý Thầy và quý Ni tiễn chúng tôi ra về 


68 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Nói tóm lại, 

Những ai thâm tín nhân, duyên và quả; kiếp này kiếp kia trong 
cuộc tồn sinh - chắc sẽ không còn “hoài nghi” gì nữa - ví như tôi có 
ý nghĩ rằng: Phái đoàn của vua A Dục đến Giao Chỉ, tạo lập chùa 
Địa Ngục không phải Tăng đoàn mà có thể là Ni đoàn? Tại sao, 
giữa rừng sâu hun hút, lại có một Ni chúng đông đúc, thanh xuân 
như thế mà đến đây sống đời ẩn cư thanh tịnh? Và phải chăng, 
trong đại chúng Ni ây, cũng là Ni đoàn thuở xưa, có một sô vị muôn 
tạo trữ thêm Ba-la-mật nên còn tới lui sinh tử? Và họ hiện tu theo 
Mật tông, cũng không có gì khó hiểu cả: Chắc họ cũng đã từng trải 
qua nhiều pháp môn tu để trang bị những chiêm nghiệm cần thiết 
trên đạo lộ tu tập của chính mình. Tạo trữ ba-la-mật cũng ở đó mà 
bài học giác ngộ cũng ở đó vậy! 

Kết luận này, xin thưa, chỉ là cảm tính chủ quan! 

2- Phật giáo Việt Nam 

Sau Thời Hai Bà Trưng 

Giao Chỉ thời ấy bị sự đô hộ của Thái thú Tô Định, nhà Hán - với 
chính sách cai trị vô cùng tàn bạo. Thi Sách khởi nghĩa và bị thất bại. 

Hai Bà Trưng bèn huy động binh lực đánh đuổi Tô Định rồi thu 
phục lại 65 thành trì. Nhà Hán sai một danh tướng là Phục Ba tướng 
quân Mã Viện chỉ huy đạo quân hùng hậu tiến đánh Hai Bà Trưng. 

Theo Sử ký, mùa xuân năm 42 Tây lịch, Mã Viện điều động binh 
mã bốn quận Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng, Thương Ngô hơn 
vạn người. Chúng dựng thành quách, đắp cầu đường, mở kinh đào 
để vận chuyển lương thực. Sau một năm rưỡi chống cự, quân Hai 
Bà Trưng núng thế, rút về vùng Lãng Bạc. Năm 43, tại đây xảy ra 
trận huyết chiến, Hai Bà Trưng phải rút về Cảm Khê và hy sinh tại 
đó. Mã Viện được thế, triển khai thắng lợi, đưa quân vào tận Cửu 
Chân (Thanh Hóa) rồi lần lượt tóm thâu toàn bộ đất đai Giao Chỉ 
rồi đặt nền móng cai trị. 

Các tướng tá của Hai Bà Trưng, số bị hy sinh, số bị bắt lưu đày; 
nhưng còn một số khác trốn về các làng quê, ở ấn tu hành trong 
các ngôi chùa. Cụ thể là Bát Nàn phu nhân, nữ tướng của Hai Bà 
Trưng, vào tu trong một ngôi chùa quê, hiện còn đền thờ ở xã Tiên 
La, huyện Diên Hà, tỉnh Thái Bình). Điều này chứng tỏ “Phật giáo 
ở Giao Chỉ, năm 43 Tây lịch đã vững mạnh, đã lan truyên đến các 


đ) LSPGVN - Lê Mạnh Thát. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 69 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


làng mạc xa xôi, đã trở thành tín ngưỡng thiêng liêng của mọi người. 
Sức mạnh tâm linh ấy không thể là kết quả của một sớm một chiêu; 
chắc chắn nó phải được chuyên hóa, thâm nhập từ từ, ít ra là cả 
hằng trăm năm 0). 

Vậy Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Việt Nam thế kỷ thứ III 
trước Tây lịch (thời vua A Dục), bỗng trở thành dễ hiểu, là một chứng 
lý có cơ sở vậy. 

2.1- Những kinh điển của Phật giáo 

được lưu hành từ thời Hai Bà Trưng 

Sinh hoạt Phật giáo thời Hai Bà Trưng rất phong phú, bằng cớ 
là lúc Tùy Cao Tổ hỏi tình hình Phật giáo ở Giao Châu, Đàm Thiên 
pháp Đại đức đã tâu: 

“ Giao Châu có đường thẳng thông sang Thiên Trúc. Khi Phật 
pháp mới tới Giang Đông chưa đây đủ thì ở thủ đô Luy Lâu của 
Giao Châu đã có tới hơn 20 ngôi bảo sát (chùa), độ được hơn 500 vị 
Tăng và dịch được 15 cuốn kinh rồi. Là vì Phật giáo truyền đến Giao 
Châu trước khi truyên đến Giang Đông vậy”. 

Từ câu chuyện Đàm Thiên ở trên, ta được biết rằng Phật giáo 
Theraväda ở Án Độ du nhập vào Việt Nam rồi hình thành Trung 
Tâm Phật Giáo Luy Lâu sau đó mới được truyền sang Trung Quốc. 
Hai trung tâm Phật giáo ở Bành Thành và Lạc Dương đời Hậu Hán 
có mặt sau Luy Lâu là chứng cứ lịch sử có cơ sở. 

Như vậy Phật giáo từ thời Hai Bà Trưng đến đầu thế kỷ thứ III, 
truyện Đàm Thiên cho biết thêm là có các vị Tăng như là Ma Ha Kỳ 
Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác (Mâu Tử) cư 
trú và hoằng hóa ở Giao Châu với không khí rất rằm rộ, hưng thịnh. 

Và như vậy, trong 15 bộ kinh được Đàm Thiên nhắc đến, ta biết 
được là những kinh nào, còn có thể tra cứu được? 

2.1.1- Lục độ tập kinh 

Người học Phật Đại thừa nào cũng biết “Lục độ ba-la-mật”; đó 
là bố thí, trì giới, tinh tần, nhẫn nại, thiền định, trí tuệ - là pháp môn 
tu của những cư sĩ phát nguyện Bồ-tát phải thực hành để đắc quả 
Chánh Đẳng Giác. Và người học Phật Theraväda nào cũng biết 
“Thập độ ba-la-mật” đó là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, 
nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả. Đây là pháp môn tu 
của “Bô-fát chúng ta” đã thực hành trong suốt 4 A-tăng-kỳ và trăm 


) Cũng theo thầy LMT. 


70 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


ngàn đại kiếp trước khi đắc quả Chánh Đẳng Giác. Cũng theo các 
Nikãya, Bồ-tát nào thực hành trọn đủ 30 ba-la-mật (bậc thượng, bậc 
trung và bậc hạ) thì có năng lực tu tập thành Phật Chánh Đẳng 
Giác. Bồ-tát nào thực hành trọn vẹn 20 ba-la-mật (bậc trung và bậc 
hạ) thì có năng lực tu tập thành Phật Độc Giác hoặc thành 2 vị 
thượng thủ A-la-hán Đại Đệ Tử. Bồ-tát nào thực hành trọn vẹn 
10 ba-la-mật (bậc ha) thì có năng lực tu tập thành Phật Thanh Văn 
A-la-hán. 

Như vậy, chắc chắn bản gốc “Lục độ tập kinh” mà Khương Tăng 
Hội dịch phải nương tựa nội dung “Lục độ ba-la-mật” của Đại thừa 
Và nếu vậy, thì toàn bộ câu chuyện trong “Lục độ tập kinh” đều là 
Túc Sanh truyện (Jãtaka) kể về những kiếp sống của Bồ-tát trong 
quá khứ đã từng nêu gương công hạnh qua bố thí, trì giới, tinh tấn, 
nhẫn nại, thiền định, trí tuệ là như thế nào! 

Sử gia Lê Mạnh Thát cho rằng: “Lục độ tập kinh” - bản gốc của 
nó được viết bằng tiếng Việt với những dẫn chứng đáng tin cậy. 

Rồi thầy đã phân tích qua 91 truyện của nó rồi kết luận: “Là 
có một số truyện viết trước thời Hai Bà Trưng và có một số truyện 
viết ra sau thời Hai Bà Trưng. Và hâu hết nội dung và tư tưởng của 
nó, tuy có nguôn gốc Ấn Độ nhưng đã được nhào nặn, cải biên cho 
phù hợp với khẩu vị người Việt. Họ đã kết hợp chặt chẽ hệ thống 
đạo lý và điển huẫn Việt Nam với tư tưởng Phật giáo. Các tư tưởng 
nhân nghĩa, thành tín, hiếu đạo, nhân ái có mặt trong Lục độ tập 
kinh không còn nội hàm khái niệm tư tưởng của Trung triết - nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín - nữa mà đã biến thành của người Việt; của Phật tử 
Việt tộc”. 

Nhận xét trên của Sử gia rất chính xác, tuy nhiên chỉ đúng ở 
chỗ: Nội dung và tư tưởng của nó có nguồn gốc Ấn Đội Điều này là 
dĩ nhiên vì nó là những câu chuyện Túc Sanh. 

Nhưng đến chỗ này thì ta mới khó hiểu: “Và hâu hết nội dung và 
tư tưởng của nó, tuy có nguôn gốc Ấn Độ nhưng đã được nhào nặn, 
cải biên cho phù hợp với khẩu vị người Việt. Họ đã kết hợp chặt chẽ 
hệ thống đạo lý và điển huắn Việt Nam với tư tưởng Phật giáo. Các 
tư tưởng nhân nghĩa, thành tín, hiếu đạo, nhân ái có mặt trong Lục 
độ tập kinh không còn nội hàm khái niệm tư tưởng của Trung triết 
(nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) nữa mà đã biến thành quan niệm của người 
Việt; của Phật tử Việt tộc”. 

Lạ lùng ở chỗ: Trung Quốc thì muốn nhào nặn Túc Sanh truyện 
để có nội hàm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Không Nho. Còn Việt Nam 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 71 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


thì muốn thoát ly Khổng Nho nên đã biến Túc Sanh truyện thành 
của dân tộc mình! 

Nó còn có chỗ lạ lùng hơn thế nữa: Như truyện 49, qua phát 
biểu của người thợ săn: “Tôi ở đời lâu năm, thấy nho sĩ tích đức làm 
lành, há có bằng đệ tử Phật quên mình cứu người, ở ẩn mà không 
dương danh ư?” Trong Jãtaka mà lại “thấy nho sĩ tích đức làm lành”, 
và “há có bằng đệ tử Phật quên mình cứu người???”. 

Đến đây, ta có thể kết luận: “Lục độ tập kinh” là tư tưởng phát 
triển của Đại thừa. Các câu chuyện trong .Jätaka gốc từ Nguyên 
thủy (trong Tiểu Bộ Kinh) - khi Trung Quốc viết lại những truyện này 
thì họ xen tư tưởng Trung triết vào để biến Bồ-tát trong Jãtaka 
thành Bồ-tát của Trung Quốc! Và Việt Nam cũng tương tự thế! 

Một câu hỏi lạ lùng nữa khi Nhà nghiên cứu LMT kết luận: 
“Khương Tăng Hội đã dùng một bản đáy tiếng Việt, chứ không phải 
tiếng Phạn (?) đề dịch Lục độ tập kinh ra tiếng Trung Quốc?” 

2.1.2- Cựu tạp thí dụ kinh 

Đây là tập kinh có cả thảy 61 truyện, trong đó ít truyện là tiền 
thân Phật, số còn lại là truyện ngụ ngôn. Nội dung tư tưởng dựa vào 
lời giáo huấn của Phật rồi triển khai rộng ra để áp dụng cho toàn xã 
hội. Ngay một số truyện tuy nói đến giới, luật nhưng như truyện 41, 
còn có tham vọng trở thành khả thi cho đất nước: “Năm giới, mười 
lành làm quốc chính (chính sách quốc gia)”. Và, rõ ràng là Phật giáo 
thời này còn có ý vươn lên quốc giáo với ước muốn xây dựng một 
hệ thống pháp luật dựa trên nền tảng đức lý của Phật giáo. 

2.1.3- Tạp thí dụ kinh 

Còn có tên là “Bồ-tát độ nhân kinh” gồm có 32 truyện: Quyền 
thượng 14 truyện, quyển hạ 18 truyện. Đây đều là những truyện thuộc 
thí dụ, ngụ ngôn và một số truyện được rút ra từ Túc Sanh truyện 
(Jataka) để minh họa cho một luận đề giáo lý. 

Nội dung tư tưởng cũng y cứ nơi năm giới, mười lành, mười hai 
nhân duyên, năm ấm, bốn đại, khổ, không, vô ngã... nhưng đã được 
đơn giản hóa để dễ phổ cập với đại chúng. Ta cũng dễ dàng thấy rõ 
Tạp thí dụ kinh đã dựa vào giáo pháp Nguyên thủy (Theraväda) để 
triển khai tư tưởng. 

Sử gia LMT nói rằng, trước khi Khương Tăng Hội dịch những 
bản kinh này ra tiếng Hán thì chúng đã tồn tại khá lâu ở Giao Chỉ, 
tối thiểu là sau thời Hai Bà Trưng - vì trong bổn Hán có dấu tích của 
những cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt: 

- Tượng Phật (Văn phạm Hán phải là Phật tượng). 


r2 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


- Hành đạo trì trì (đi đường chậm chậm). 

- Sử ngã hậu thế nhiêu tài bảo (khiến ta đời sau nhiều của báu). 

Điều này thì thật là chính xác. 

3- Mâu Tử 

3.1- Cuộc đời Mâu Tử 

Mâu Tử sinh vào khoảng năm 160 - 165 Tây lịch. Về cuộc đời 
của ông, ta có thể tìm thấy trong phần tự truyện do ông viết. 

Mâu Tử (Mâu Bác) đọc kinh truyện chư tử, sách không kể lớn 
nhỏ, không sách gì không thích. Tuy không ưa binh pháp mà vẫn 
đọc nó. Tuy đọc sách thân tiên bắt tử, ông dẹp đi không tin, cho là 
dôi trá. 

Thời đó, sau khi Linh Đề băng hà, thiên hạ nhiễu loạn, chỉ có 
Giao Châu là tạm yên. Người phương Bắc đến ở, phần lớn luyện 
phép tịch cốc trường sinh của thân tiên. Người bây giờ phân nhiều 
là kẻ có học thức. Mâu Tử thường đem năm kinh vặn hỏi. Đạo gia, 
thuật sĩ không ai dám đáp, ví ông như Mạnh Kha cự với Dương Chu, 
Mặc Địch. 

Trước thời ấy, Mâu Tử đem mẹ lánh nạn ở Giao Chỉ. Năm 26 
tuổi, vê Thương Ngô cưới vợ. Thái thú nghe tiếng học giỏi, đến thăm 
và mời làm quan. Bấy giờ tuôi mới lớn, chí ham việc học, lại thẫy 
đời loạn, không có ý làm quan, nên rốt cuộc không đến. Lúc ấy, 
các châu quận nghi nhau, cách trở không thông, Thái thú cho ông 
học rộng biết nhiêu, sai đi Kinh Châu dâng lễ. Mâu Tử cho vinh 
trước dễ nhượng nhưng sứ mệnh khó từ. Bèn chuẩn bị lên đường 
thì gặp lúc Châu mục ưu văn đãi sĩ, bỗ làm quan. Ông lại cáo bệnh 
không đến. 

Lâu rồi, ông rút lui, tự nghĩ: “Mình vì giỏi biết mà được giao sứ 
mạng. Đời nay nhiễu nhương chẳng phải lúc làm rõ mình”. Rôi than: 
Tão Tử dứt thánh, bỏ trí, tu thân giữ chân, vạn vật không ngăn 
được chí ông, thiên hạ không đổi được niêm vui ở nơi ông, thiên tử 
sẽ không được bê tôi, chư hầu sẽ không được có người bạn. Nên 
gọi là quí”. 

Do đó, ông dốc chí vào nghiên cứu đạo Phật, gồm ngâm Lão Tử 
5000 chữ“), ngậm huyền diệu làm rượu ngon, chơi năm kinh? làm 
đàn sáo. Bọn thế tục phân nhiêu cho là không phải, bảo là bỏ năm 


đ) Lão tử đạo đức kinh có 5000 chữ. - 
(2) Kinh Dịch, kinh Thi, kinh Thư, kinh Xuân Thu, kinh Nhạc, Lễ. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược T73 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


kinh mà theo đạo khác. Muốn cãi thì không phải đạo, mà muốn im 
thì không thê, nên đã lẫy bút mực, gọn dẫn lời thánh hiên đề chứng 
giải, đề tên “Mâu Tử lý hoặc luận”. 

Qua đoạn tự truyện của Mâu Tử, ta thấy ông sống vào thời 
Chu Phù làm thứ sử Giao Châu vào khoảng năm 187 - 188 (sau Sĩ 
Nhiếp). Mà Chu Phù khi làm quan ở đây, ông đã “vứt điền huắn của 
tiền thánh, bỏ pháp luật của Hán gia, rồi mặc áo đỏ, bịt đầu, đánh 
đàn, đốt hương, đọc sách đạo tà tục” như lời than phiền của các sử 
gia Trung Quốc. Như vậy, ta biết rằng sau thời Hai Bà Trưng cho 
đến Chu Phù, văn hóa của Phật giáo Việt Nam đã tồn tại như một 
giá trị tâm linh của dân tộc, đến nỗi những vị quan Thái thú của 
đương triều đã bị đồng hóa. “Điển huắn của tiền thánh” thuở đó 
không gì khác hơn là cái đạo Chu Công và Khổng Tử. “Đọc sách 
đạo tà tục” không phải là sách của Khổng gia, của Đạo gia mà chính 
là ám chỉ sách của Phật giáo. 

Mâu Tử là một Phật tử, chắc hẳn có qua lại thân thiện với Chu 
Phù, được Chu Phù mời ra làm quan và muốn nhờ ông đi lên Kinh 
Châu dâng lễ. Lần sau, quan Thái thú Dự Chương là Chu Hạo - em 
Chu Phù - bị Trức Dung giết, Chu Phù một lần nữa lại nhờ Mâu Tử 
vì Mâu Tử tài kiêm văn võ. 

Việc Mâu Tử “chịu nghĩa, chịu ân sâu đãi ngộ lâu ngày” của 
Chu Phù, cũng muốn làm “liệt sĩ quên mình” nhưng thình lình phải ở 
nhà cư tang mẹ mất đột ngột vào năm 195. Từ đó ông dốc chí vào 
việc học Phật, và chắc chắn có đóng góp vào việc phát triển Phật 
giáo vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, trước thời Khương Tăng Hội mấy 
mươi năm. 

3.2- Nội dung “Lý hoặc luận” 

Mâu Tử là một trí thức ưu việt, sinh khoảng năm 160 - 165 Tây 
lịch đã đọc hết kinh sách của Nho và Mặc; sau theo Phật mới thấy 
tư tưởng Phật như biển cả mà Nho, Mặc chỉ như mương rãnh. 

Do không muốn tranh cãi bằng miệng lưỡi với Nho, Mặc nên 
ông viết “Lý hoặc luận” có 37 thiên!) gồm những câu hỏi và đáp do 
ông tự đặt ra - như để nêu quan điểm chính thống của mình. 

Ta có thê tóm tắt: 

- Sơ quát về cuộc đời Đức Phật và kinh điển của ngài. Người tại 
gia cư sĩ thì giữ 5 giới, ăn chay tháng 6 ngày. Sa-môn thì có 250 giới, 


0) Mượn số 37 trợ đạo phẩm trong đạo đế. 


74 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


ngày ngày ăn chay. Giới sa-môn thì Ưu-bà-tắc không được nghe, 
được đọc. 

- So sánh giữa Phật và Nho đề thấy Phật ưu việt hơn. 

-Trả lời một số câu hỏi thắc mắc về kinh điển cũng như nội dung 
giáo pháp Phật. 

- Giải đáp 3 thắc mắc đứng từ quan điểm của Khổng Nho: 1, 
sa-môn “cạo bỏ râu tóc” là trái với đạo hiếu trong Hiếu kinh: “Thân 
thê tóc da nhận từ cha mẹ, không dám tốn thương”. 2, Không vợ 
con của sa-môn là phản lại đạo lý “Vô hậu viết đại” của Mạnh Tử®'). 
3, Lối sống phục sức mặc “áo đỏ” cùng mọi cách thức lễ nghi đi 
đứng của Phật giáo đồ cũng TH đúng với chế định của Hoàng 
đế, của Khổng TỬ. 

- Giải đáp về sự bố thí bất nghịch ý của thái tử Tu Đại Noaf?. 
Nho sĩ dựa trên sở Kinh lễ, phê phán bố thí như vậy là xa xỉ theo 
quan điểm của Khổng Tử. Mâu Tử cho rằng tinh thần bố thí ấy theo 
quan điểm Phật giáo là với tâm xả ly, quảng đại mà thế gian không 
hiểu được. Cũng từ những câu hỏi này, Mâu Tử chỉ trích lối sống 
ích kỷ của sa-môn thời này: “sa-môn mua rẻ bán đắt, nuôi dưỡng vợ 
con” trái với tinh thần bố thí. Các nhà Nho đả kích lối sống của chư 
sa-môn: “Mặc áo đỏ, ngày một bữa ăn®), đóng sáu tình, tự cắt đứt 
với đời?” 

- Phê bình Đạo gia: “Sách thân tiên nghe thì mênh mông 
đây tai nhưng tìm hiệu lực thì như nắm bóng bắt gió”. Phê phán 
truyền thuyết “Nghiêu Thuần Chu Không và 72 đệ tử đều bất tử 
thành tiên”, rồi Mâu Tử bảo rằng, ai rồi cũng phải chết; nói bắt tử là 
huyễn hoặc. 

- Cuối cùng, Mâu Tử bố cục “Lý hoặc luận” thành 37) thiên là 
vì Đạo Đức kinh của Lão cũng có 37 thiên; rồi kết luận bằng việc 
người hỏi nhận ra sai lầm của mình: 

“. Bỉ nhân lòa mù; Sinh nơi tăm tối; Dám thốt lời ngu; Không lo 
họa phúc; Nay được nghe dạy; Chợt như tuyết sạch; Xin được đỗi 


1) Bất hiếu hữu tam, vô hậu viết (vi) đại. Nghĩa, tội bất hiếu có 3, không có con 
nối dõi là tội bất hiếu lớn nhất. Ghi chú thêm: Tội bất hiếu thứ 2: Hùa theo cha 
mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bắt nghĩa. Tội bất hiếu thứ 3: Nhà nghèo, cha mẹ 
giả mà không chịu ra làm quan lấy bổng lộc phụng dưỡng. 

2) Thái tử Vessantara. 

áo lại là dấu tích của Theravädal 

4 Đạo đề trong Tứ Diệu Đề có 37 phẩm trợ đạo. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược T75 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


tình; Rửa lòng tự nhắc; Nguyện nhận năm giới; Làm Ưu-bà-tắc (tức 
thiện nam)”. 

Đoạn cuối chứng tỏ Mâu Tử đã là sa-môn; vì sau khi giải đáp 
xong thắc mắc thì người hỏi “nguyện nhận 5 giới làm Ưu-bà-tắc”? 

4- Khương Tăng Hội 

4.1- Cuộc đời của Khương Tăng Hội®') 

Theo “Xuất Tam Tạng ký” và “Cao Tăng truyện”: 

- Khương Tăng Hội tổ tiên người Khương Cư, sau đến Thiên 
Trúc, cha nhân buôn bán, dời đến Giao Chỉ. 

Hội năm 10 tuổi, song thân đều mất, khi chịu tang xong bèn 
xuất gia, siêng năng hết mực. Là người rộng rãi, nhã nhặn, có tầm 
hiểu biết, dốc chí về sự học, rõ hiểu 3 tạng, xem khắp 6 kinh, thiên 
văn đồ vĩ, phần lớn biết hết, giỏi việc ăn nói, lanh việc viết văn. Bầy 
giờ Tôn Quyền xưng đề ở miền Giang Tả mà Phật giáo ở đấy chưa 
lưu hành. 

Khương Tăng Hội liền chống gậy Đông du vào năm Xích Ô thứ 
10 (247) mới đến được Kiến Nghiệp, xây cất nhà tranh, dựng tượng 
hành đạo. 

Lúc ấy, người nước Ngô đầu tiên mới thây sa-môn, trông dáng 
mà chưa kịp hiểu đạo, nên nghi là lập dị. Quan Hữu ty tâu lên: “Có 
người Hỗ nhập cảnh, tự xưng sa-môn, mặt mày áo quân chẳng 
thường, việc nên kiểm xét”. Quyền nói: “Xưa Hán Minh Đế mộng 
thấy thân, hiệu gọi là Phật. Kẻ kia thờ phụng, há chẳng là di phong 
của đạo ấy ư?” Bèn cho gọi Hội đến hỏi: “Có gì linh nghiệm?” Hội 
nói: “Như Lai qua đời thoắt hơn nghìn năm, để lại Xá-lợi, thần diệu 
khôn sánh. Xưa vua A-dục dựng tháp đến 8 vạn 400 ngàn ngôi. 
Phàm việc xây chùa dựng tháp là nhằm làm rõ phong hóa ấy”. 
Quyền cho là khoa đản (khoe khoang, dối láo), bảo Hội: “Nếu có 
được Xá-lợi, ta sẽ dựng tháp, nhược bằng dối trá thì nước ắt sẽ có 
phép thường”. 

Hội hẹn 7 ngày. Rồi gọi người theo mình, nói: “Đạo pháp hưng 
phế, chính ở việc nây. Nay nếu không có chí thành, sau hối sao kịp”. 
Rồi cùng chay tịnh ở tịnh thất, lấy bình bát để ở trên bàn, đốt hương 
lạy xin. Hạn 7 ngày hết mà vắng vẻ không ứng. Bèn lại xin thêm 7 
ngày nữa, cũng lại như thế. Quyền nói: “Đó thật là dói trá”. Sắp định 


đ) Ht. Pháp Tông có phân tích cặn kẽ tên của ngài, do sự khái quát của Sử nên 
gọi tên chưa đúng: Phải là Sư Hội (tên Hội) người nước Khương Cư. 


76 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


kết tội thì Hội xin thêm 7 ngày nữa. Quyền lại đặc biệt đồng ý. Tăng 
Hội bảo đồ đệ mình: “Khổng Tử có nói: Vua Văn đã chết, Văn không 
có đây ứ?! Phép thiêng phải giáng mà chúng ta không cảm được thì 
sao mượn được phép vua, nên hẹn thê phải chết!” 

Đến chiều ngày thứ 7 cuối cùng vân không thấy gì, không ai là 
không run sợ. Khi tới canh 5 bỗng nghe có tiếng loảng xoảng trong 
bình. Hội tự đến xem, quả được Xá-lợi. Sáng hôm sau đem trình 
cho Quyền. Cả triều tụ lại xem, thấy tia sáng ngũ sắc rọi sáng trên 
miệng bình. Quyền tự tay cầm bình đổ ra mâm đồng, Xá-lợi lăn tới 
đâu thì mâm đồng vỡ nát. Quyền hết sức kinh ngạc, đứng lên nói: 
“Điêm lành hiếm có”. Hội tới, nói: “Oai thần Xá-lợi há chỉ có tia sáng 
mà thôi sao? Hãy đem đốt đi, lửa không làm cháy. Chày vô kim 
cương đánh không thể nát”. Quyền sai làm thử. Hội lại thề: “Mây 
pháp mới phủ, dân đen nhờ ơn, nguyện thêm dấu thân, để rộng tỏ 
uy thiêng”. Bèn đem đặt Xá-lợi trên đe sắt, sai lực sĩ đánh. Thế mà 
đe chày đều vỡ, Xá-lợi không sao. Quyền rất thán phục, nhân đó 
dựng tháp. Vì mới có chùa Phật nên gọi là chùa Kiến Sơ. Chỗ đất 
ây gọi là xóm Phật. Do thế, đạo pháp ở Giang Tả mới thịnh. 

Đến khi Tôn Hạo cầm quyền, chính sách hà khắc bạo ngược, 
phá bỏ dâm từ, đến chùa Phật cũng muốn phá hủy, quần thần can: 
“Uy lực của Phật không giống các thần, Khương Hội cảm thụy, Thái 
Hoàng dựng chùa. Nay nếu khinh suất phá đi, sợ sau sẽ hối hận”. 
Hạo sai Trương Dực - một vị quan có tài ăn nói - đến chùa tìm Hội 
để căn vặn, ngược xuôi bắt bẻ. Dực về khen: “Hội tài ba sáng suốt, 
chẳng phải thần lượng được, xin bệ hạ xem xét lẫy”. Hạo họp triều 
thần, đem ngựa xe đến đón Hội. 

Hạo hỏi: “Phật giáo dạy rõ thiện ác, báo ứng, có phải thế không?” 
Hội đáp: “Hễ chúa sáng dùng hiếu từ dạy đời thì chim đỏ bay đến 
và sao người già hiện ra, dùng nhân đức nuôi vật thì suôi ngọt 
chảy và mâm tốt mọc. Lành đã có điểm thì ác cũng thế. Cho nên, 
làm ác nơi kín thì quỷ bắt giết đi, làm ác nơi chỗ tai mắt thì người 
bắt giết đi. Dịch nói: "Chứa lành vui còn". Thi khen: "Cầu phước 
không lui". Tuy là cách ngôn của sách Nho, cũng là giáo huẫn của 
Phật giáo. ” 

Hạo nói: "Nếu vậy thì Chu Không đã rõ, còn dùng gì đến Phật 
giáo?". Hội đáp: "Lời nói của Không bày sơ, dẫu gân. Còn lời dạy 
của Thích Ca thì đây đủ tới chỗ u vi. Cho nên, làm ác thì có địa 
ngục, khô mãi; tu thiện thì thiên đường, sướng luôn. Đem điêu đó ra 
làm rõ việc khuyến thiện ngăn ác, là không vĩ đại 2" 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược Tĩ 


Chương I/B - Phật Giáo Theravãda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhắt 


Hạo không có câu gì bắt bẻ Hội được. Tuy nghe thì nghe vậy 
nhưng bản tính hung bạo vẫn không thay đổi được chút gì. 

Hôm kia, lính túc Vệ đào đất ở hậu cung làm vườn, đào được 
một tượng vàng đứng cao mấy thước (?, không biết tượng gì), đem 
trình Hạo. Hạo sai đặt chỗ bất tịnh, lấy nước dơ tưới lên cùng quần 
thần cười, cho đó là vui. 

Trong khoảnh khắc, cả mình sưng to, chỗ kín càng đau, gào 
kêu tới trời. Thái sư bốc quẻ nói: “Phạm phải một vị thân lớn”. Bèn 
cầu đảo các miếu vẫn không thuyên giảm. Thể nữ, trước có người 
theo Phật, nhân đó khuyên Hạo nên thiết lễ sám hối. Thể nữ liền 
nghênh tượng đặt trên điện vua, lấy nước thơm rửa qua mấy chục 
lần rồi đốt hương cho Hạo sám hối. Hạo cúi đầu trên gối, tự kể tội 
mình, khoảnh khắc bớt đau. Sau đó, sai sứ đến chùa thỉnh Hội vào 
triều thuyết pháp. Hội liền theo vào, Hạo hỏi nguyên do của tội phước. 
Hội trình bày cặn kẽ những lời tinh yếu. Hạo vốn có kiến thức, nghe 
xong, hớn hở vui tươi, nhân đó xin xem giới luật của sa-môn. Càng 
xem, Hạo càng kinh cảm. Hóa ra lúc đi đứng nằm ngồi, các vị sa- 
môn đều cầu nguyện cho chúng sanh, lòng thành và tình thương 
rộng lớn cùng khắp của họ làm Hạo phát sanh tình cảm ngưỡng 
mộ. Hạo xin Hội được thọ trì 5 giới. Mười ngày thì lành bệnh. Hạo 
bèn cho sửa sang Kiến Sơ - đặt tên lại là chùa Thiên Tử - rộng 
hơn, đẹp hơn và ra lệnh cho tôn thất, ai ai cũng phải thờ Phật. 

Thế là từ đó, Hội ở triều Ngô giảng nói chánh pháp. Ở chùa 
Thiên Tử dịch các kinh: Tiểu phẩm, Lục độ tập, Tạp thí dụ... Hội còn 
chú thích 3 kinh: An ban thủ ý, Pháp kính, Đạo thọ; rồi viết lời giới 
thiệu các kinh ấy, “ý từ đẹp đẽ, nghĩa lý vi diệu”. 

Đến tháng 9 năm Thiên Kỷ thứ 4 (280), Hội bệnh rồi mắt. 

4.1.1- Khương Tăng Hội ở Việt Nam 

Như chúng ta đã biết, cha Hội gốc Khương Cư, nhân vì buôn 
bán làm ăn mà sang trú cư ở Giao Chỉ. 

Thuở ấy, người Ấn Độ đến nước ta vào hạ bán thế kỷ thứ 2 đến 
đầu thế kỷ thứ 3 là có chứng cứ lịch sử. 

“Lục độ tập kinh” một dịch bản của Khương Tăng Hội chứa 
đựng nhiều cấu trúc mang ngữ pháp tiếng Việt. 

Hội viết trong lời tựa “An ban thủ ý” “Tôi sinh muộn màng, mới 
biết vác củi, cha mẹ đêu mắt, ba thây viên tịch, ngước trông mây 
trời, buôn không biết hỏi ai, nghẹn lời trông quanh, lệ rơi lặng lẽ”. 

Suốt đời Hội luôn nhớ đến ân sâu nghĩa trọng của “ba thây”: 
“Tang thây nhiêu năm, không do đâu hỏi lại được. Lòng buôn, miệng 


78 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


nghẹn, dừng bút râu rĩ, nhớ thương thánh xưa, nước mắt giàn giụa”. 

“Tam Sư” là nói tắt của am Sư, thất chứng”, nhân số đủ đại 
diện Tăng Bảo để làm lễ xuất gia cho một thầy tỳ-khưu. Sau đó, 
cũng tại đây: “Hội rõ thông ba tạng, xem khắp sáu kinh, thiên văn đồ 
vĩ phân lớn biết hết, giỏi việc ăn nói, lanh việc viết văn”. Như vậy, 
Hội là một nhà Sư uyên bác của Lạc Việt thời bấy giờ. 

4.1.2- Khương Tăng Hội ở Kiến Nghiệp 

Hội đến Kiến Nghiệp “dựng lêu tranh, đặt tượng hành đạo”. Lúc 
ấy tuy Phật giáo Trung Quốc đã có mặt với sự hoạt động dịch thuật 
của Chi Khiêm nhưng chưa mạnh, chưa có chùa Nước (Quốc tự), 
nghĩa là chưa phải là một Tôn giáo ảnh hưởng mạnh tới triều đình. 

Tiếp theo đó, Hội dùng uy lực Xá-lợi thu phục Tôn Quyền, cho 
Tôn Hạo thọ trì 5 giới, Hạo bảo tôn thất đều thờ Phật, sửa chùa 
Kiến Sơ, đổi tên là chùa Thiên Tử. Điều đó chứng tỏ Hội đã thành 
công trong buổi đầu truyền giáo: Triều đình, tôn thất theo đạo Phật, 
có chỗ thờ Xá-lợi, có tượng thờ Phật (thiết tượng hành đạo) và có 
môn đồ đệ tử ở quanh chùa, biến nơi đây thành “một xóm Phật” 
(Phật-đà lý). 

Từ đấy, Hội qua bước thứ hai là phiên dịch kinh điển, trước tác 
giáo lý để phổ biến tư tưởng Phật học cho mọi người tin theo, hành 
theo. Tháng 9 năm Thiên Kỷ thứ 4 (280), Hội mắt, tuổi thọ không rõ 
bao nhiêu nhưng ước chừng 60 - 70 tuổi. 

4.2- Sự nghiệp phiên dịch và trước tác. 

Ở Kiến Nghiệp, Hội phiên dịch hai bộ kinh “Lục độ tập kinh” 
gồm 9 quyên và “Ngô phẩm” gồm 5 quyển vào thời cháu của Tôn 
Quyền là Tôn Lượng (251 - 258). Ông còn dịch “Cựu tạp thí dụ kinh” 
và “An ban thủ ý kinh”. 

Về “An Ban Thủ Ý kinh” 

Kinh này do An Thế Cao dịch, Trần Huệ chú nghĩa, Khương 
Tăng Hội chú thích. Lúc chú thích, Hội thường ghi câu “chẳng do 
thầy thì không truyên (phí Sư bắt truyền)”. Như vậy, có thể Hội ghi 
lại những lời dạy của thây ở Giao Chỉ, sau qua Kiến Nghiệp, ông 
còn mang theo lời giảng giải ấy để chú thích cho An Ban Thủ Ý. 

Điều chúng ta cần lưu ý là An Ban Thủ Ý có bản gốc từ kinh 
“Änãpãnassati” của Theraväda, Hán dịch là “Nhập tức xuất tức niệm”; 
nghĩa là “Niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra”. Và Khương Tăng Hội đã 
chú thích và giảng giải, đại lược như sau: 

“ An Ban Thủ Ý là pháp môn tu dựa theo sáu cửa gọi là “Lục 
diệu pháp môn”, đó là số (ganan8), tùy (anugama), chỉ (sthãna), quán 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 79 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


(upalaksaina), hoàn (vivartana) và tịnh (parisuddhi). 

- Số tức (ganana): Đếm hơi thở, đếm từ 01 đến: 10 rồi lại từ 01 
đến 10... và cứ thế tiếp tục; tập trung vào “sự đém số hơi thở, không 
lâm lẫn, trừ diệt loạn tâm, phóng tâm. 

- Tùy tức (anugama): Theo dõi hơi thở, ý thức, nhận thức, theo 
dõi, rà soát từng hơi thở vào ra. Bỏ đếm số hơi thở và quay sang 
theo dõi hơi thở. 

- Chỉ tức (sthãna): Khi đã theo dõi hơi thở một cách miên tục, 
chuyên nhất thì hành giả sẽ an trú tâm vào chỗ ngưng dứt (chỉ), có 
thê được gọi là cận định. 

- Quán (upalaksanã): Không dùng vipassanã mà dùng upalaksanã 
có nghĩa là thông suốt, thông hiễu, thấy biết rõ ràng. Từ đây, hành 
giả dùng định tâm ấy đề quan sát vê ngũ ẫm, về ngã, ngã sở để khơi 
mở tuệ giác. 

- Hoàn (vivartanä): Trở lại quán chiễu tự tâm để quan sát chủ 
thê và đối tượng, phá bỏ ngã chấp (tương tự đạo). 

- Tịnh (parisuddhi): Từ chỗ vô phân biệt, phá bỏ nhị nguyên ở 
trên, hành giả không vướng mắc vào chúng, vượt thoát ra khỏi 
chúng để tuệ giác chân minh tự hiền lộ (tương tự quả)”. 

Điều thú vị là từ cơ sở định - tuệ do Khương Tăng Hội chú thích, 
giảng giải ở trên, tuy dựa trên nền tảng kinh “ZÄnãpãnassafi” của 
Theraväda nhưng đã được cải biên chút ít cho dễ hành, dễ hiểu: Số 
(đếm hơi thở), tùy tức (theo dõi hơi thở), chỉ là tịnh chỉ (định); quán 
là quan sát, minh sát (tuệ) hoàn là đạo, tịnh là quả. Mà sự cải biên 
ấy không phải xảy ra ở Trung Quốc mà xây ra ở Giao Chỉ, do thầy 
của Hội truyền lại cho Hội. 

Ta lại càng thú vị hơn nữa, đến thời Trí Khải ở Trung Quốc (538 
- 597), khi thành lập phái Thiên thai, lấy kinh Pháp Hoa làm chủ đạo, 
ông lại viết “Lục diệu pháp môn” dựa theo chi pháp của Khương 
Tăng Hội đã lập trước đó hơn hai thế kỷ - nhưng ngữ nghĩa lại hoàn 
toàn khác. 

Trí Khải viết: 

“- Sao gọi là “viên chứng sáu diệu môn”? Như kinh Pháp Hoa 
nói: Trong nhãn căn thanh tịnh có thể đếm số lượng pháp ngang với 
sắc vả tâm của phàm và thánh của mười phương nên gọi là ˆ số 
môn”. Tắt cả sắc pháp tùy thuận ở nhãn căn, mắt không trái với sắc 
pháp, cùng tùy thuận nhau, nên gọi là “tùy môn”. Như thế, lúc thấy, 
nhãn căn biết vắng lặng bát động, nên gọi là “chỉ môn”. Không dùng 
hai tướng mà thẫy các nước Phật, thông đạt vô ngại, khéo léo phân 


80 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theravãda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhắt 


biệt, soi rõ pháp tính, nên gọi là “quán môn”. Trở vê trong cảnh giới 
của nhãn căn, thẫu suốt cảnh giới của các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 
hết thảy hiểu rõ vô ngại tướng không một không khác, nên gọi là 
“hoàn môn”. Tuy rõ rệt thấy thấu suốt việc như thế mà không dẫy 
lên vọng tưởng phân biệt, biết bản tính thường tịnh là pháp không 
thê bị nhiễm, không trụ, không bám, không dẫy khởi pháp ái, nên 
gọi là “tịnh môn”. Đây là nói tóm tắt về việc tu chứng tương tự sáu 
diệu môn trong nhãn căn thanh tịnh. Năm cái còn lại cũng tương tự 
như vậy, nói rộng như kinh Pháp Hoa đã chỉ rõ”. 

Từ bản kinh Nguyên thủy dạy “niệm hơi thở vào hơi thở ra” đễ 
an trú tâm, đi vào chỉ tịnh - có thể từ sơ thiền đến tứ thiền. Khi có 
định rồi, hành giả tu tập vipassanä, tuệ quán đề thấy rõ danh - sắc, 
chứng ngộ vô ngã. Khương Tăng Hội đã cô đọng lại, tu từ chỉ sang 
quán rồi đắc đạo, quả. Nhưng đến Trí Khải, giảng giải dựa theo kinh 
Pháp Hoa, đã đầy sự tu chứng, thực nghiệm sang lãnh vực lý luận 
thuần lý. Đã đành khi người giác ngộ rồi, có định tuệ rồi - thì nhãn 
căn có thể rất vi diệu; nhưng cách giải thích của Trí Khải thì không 
nói rõ ra “sự tu tập cụ thể”, chỉ “lý luận thuần lý” như thế, ngại rằng 
sẽ rơi vào hý luận, huyền đàm mà Đức Phật lịch sử của chúng ta 
không bao giờ bàn tới. Lại nữa, Trí Khải còn đi quá xa khi nói đến 
“Lục căn viên thông”; ví dụ mắt thấu suốt cảnh giới của tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý... là cách phóng bút, tưởng tượng quá đà, một loại thần 
thông ảo tưởng chứ không phải tu tập để có tuệ giác, thấy rõ khổ, 
không, vô ngã. 

Câu chuyện thú vị trên không dừng lại ở đó, các nhà tư tưởng 
muốn đây “chuyện tu bằng chữ nghĩa” ấy đến chân trời có một cơ 
sở lý luận sâu hơn, “thâm viễn” hơn! 

Ta hãy nghe: 

“~ Sao gọi là chân thật viên chứng sáu diệu môn? Có hai thứ. 
Một là biệt đối, hai là thông đối. Biệt đối là mười trụ sỗ môn, mười 
hạnh là tùy môn, mười hôi hướng là chỉ môn, mười địa là quán môn, 
đẳng giác là hoàn môn, diệu giác là tịnh môn. Hai là thông đối có ba 
thứ. Một là sơ chứng. Hai là trung chứng. Ba là cứu cánh chứng. Sơ 
chứng là Bô-tát nhập A-tụ-môn, cũng gọi là sơ phát tâm trụ, chứng 
được tuệ chân vô sinh pháp nhẫn. Lúc ấy có thể ở trong một tâm 
niệm đếm các tâm hành và đễm vô lượng pháp môn của chư Phật, 
Bô-tát, Thanh văn, Duyên giác của các Thế giới như hạt bụi nhỏ 
không thê nói hết, nên gọi là “sỗ môn”. Có thể trong một tâm niệm 
tùy thuộc sự nghiệp của pháp giới nên gọi là “tùy môn”. Có thể trong 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 81 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


một tâm niệm nhập hàng trăm ngàn tam-muội và hết thảy tam-muội, 
hư vọng và tập thảy đều ngưng dút nên gọi là “chỉ môn”. Có thể 
trong một tâm niệm hiểu rõ hết thảy pháp tướng, đầy đủ mọi thứ 
quán trí tuệ nên gọi là “quán môn”. Có thê trong một tâm niệm thẫu 
suốt các pháp rõ ràng phân minh, thân thông chuyền biến, điều 
phục chúng sanh, quay vê nguôn gốc nên gọi là “hoàn môn”. Có thể 
trong một tâm niệm thành tựu các việc như trên đã nói, mà tâm 
không nhiễm trước và không bị các pháp làm nhiễm ô, có thể làm 
sạch nước Phật, khiến chúng sanh đi vào đường sạch của ba thừa, 
nên gọi là “tịnh môn” Sơ tâm Bồ-tát vào pháp môn ấy, như kinh dạy, 
cũng gọi là Phật, đã được chứng Tuệ bát-nhã, nghe Như Lai tạng, 
rõ chân pháp thân, đây đủ (định) Thủ Lăng Nghiêm, thấy rõ Phật 
tánh, ở Đại Niết-bàn, vào cảnh giới không thể nghĩ bàn của tam- 
muội Pháp Hoa”. 

Từ chỗ đơn giản là “niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra” đề tu tập 
định, tuệ... mà các nhà lý luận, luận sư đã đây đến chân trời tưởng 
luận ấy, hý luận ấy thì thật không còn gì để nói nữa! 

Nói tóm lại, nhờ học sử Phật giáo, liên hệ tư tưởng Phật giáo 
qua các thời kỳ, ta biết rõ giáo pháp chính thống, do hoàn cảnh địa 
lý, nhân văn, lịch sử... chúng đã được giới tu sĩ pha chế, cải biên. 
Các nhà lý luận, các nhà tư tưởng đã dùng miệng lưỡi, học thức, sở 
tri, tài năng lập biện đã có công phát triển tư tưởng Phật giáo đến xa 
rộng vô biên, thậm thâm kiến giải! Nhưng có lẽ, ngay chính Đức 
Phật Säkya Gotama lịch sử có đọc lại, có nghe qua, chắc ngài cũng 
lắc đầu, mỉm cười cho “ớp sa-môn hậu sinh đa tài, đa năng thì 
thường đa quá!” Giáo pháp Như Lai để dành cho sự tu chứng, liễu 
tri, đạt ngộ - chứ không phải dùng để lý luận, luận bàn, giải thích, 
suy lý đến tận mảy lông như thế, cao xa, siêu hình như thế; nhưng 
chẳng ích dụng gì cho sự tu tập, đi từng bước trên “đất thực” cả. 

Như vậy, đến đây ta có thể nhận xét: Phật giáo Theraväda từ 
phái đoàn của 2 vị Trưởng lão Sona và Uttara thời đại đế Asoka, 
cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 3 (236 sau Phật Niết-bàn) đã truyền 
bá đến vùng Kim Địa (Suvannabhũmi) - trong đó có Giao Chỉ. Và dấu 
tích bây giờ là tại núi Tam Đảo, có ngôi chùa với tên Nôm là Địa 
Ngục (Niraya - Pä|i) cũng đủ xác định cho ta một kết luận: Phật giáo 
Theraväda truyền đến nước ta vào thế kỷ thứ III trước Tây lịch! 

Cũng từ thời điểm này, Phật giáo Theraväda trấn ngự nơi đây, 
tác động toàn bộ đến đời sống văn hóa, xã hội, nhân sinh của con 
dân Lạc Việt - phải được coi là rất huy hoàng, xán lạn trải dài suốt 5 


82 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


thế kỷ (thế kỷ III trước Tây lịch đến hết thế kỷ II sau Tây lịch), đến 
thời Khương Tăng Hội - đã đặt nền móng cho Trung tâm Phật giáo 
Luy Lâu tại Giao Chỉ mà chưa có sử gia, nhà nghiên cứu nào lưu 
tâm bàn đến! 

5- Trung Tâm Phật giáo Luy Lâu 

Từ xưa đến nay, các nhà nghiên cứu sử học đều cho rằng Trung 
Tâm Phật Giáo Luy Lâu được hình thành từ thế kỷ thứ 1 và thứ 2, 
là của Phật giáo Đại thừa; và nó từ Ấn Độ trực tiếp truyền sang chứ 
không phải là từ Trung Quốc đi xuống. 

Nhà nghiên cứu sử học đáng tin cậy nhất là Nguyễn Lang, trong 
VNPGSL, trang 23 viết đại lược rằng: 

¬ Nguồn gôc Trung Tâm Luy Lâu được hình thành do sự viếng 
thăm của những Tăng sĩ Ấn Độ. Các vị Tăng sĩ này tới viếng Việt 
Nam bằng đường biển, theo các thuyền buôn người Án. 

- Nhưng trước khi các vị Tăng sĩ Ấn Độ tới Việt Nam, các 
thương gia Án Độ cũng đã tới Việt Nam rồi và cũng đã mang theo 
sinh hoạt Phật giáo tới xứ ta... Vì sự có mặt của những thương gia 
Ấn Độ mà dân ta hồi đó đã biết đến ít nhiều về kỹ thuật canh tác, y 
thuật và tôn giáo Án Độ. Ta có thể nói rằng chính những thương gia 
Ấn Độ đã trước tiên đem Phật giáo vào nước ta. 

- Trong các chuyến đi xa hàng năm với nhiều tháng lênh đênh 
trên biển cả như thế, các thương gia Ấn cũng thờ cúng và cầu 
nguyện Đức Phật và các vị Bồ-tát hộ trì cho trời yên biển lặng và 
mọi sự yên lành. Các thương thuyền này thường thờ đức Quán Thế 
Âm (Avalokite§vara) và đức Nhiên Đăng (Dipaikara), được nỗi 
tiếng là những vị che chở cho thủy thủ được an lành ngoài biển 
khơi. Cũng trong mục đích cầu nguyện và cúng dường Tam Bảo, họ 
thỉnh theo thương thuyền một vị Tăng sĩ. Chính những vị Tăng sĩ đi 
theo thương thuyền này sẽ lập nên trung tâm Phật giáo Luy Lâu tại 
Giao Chỉ. 

- Cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, khuynh hướng Phật giáo 
Đại thừa đã nẫy nở tại Ấn Độ, và đầu thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên 
Tây lịch, các trung tâm AmarävatT Amaravati và Nãgarjunakonda ở 
miền duyên hải Đông Nam Ấn Độ dần dẫn trở nên những trung tâm 
Phật giáo truyền giáo vào các nước xa là một trong những hoa trái 
của đạo Phật Đại thừa; chính ý hướng này đã thúc đây những vị 
Tăng sĩ đi theo với các thương thuyền về Đông Nam Á. 

- Trung tâm Phật giáo Luy Lâu được thiết lập do sự viễng thăm 
của thương gia và Tăng sĩ Ấn Độ tới bằng đường biển, đó là một 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 83 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


điều tất cả các học giả đều phải đồng ý. Đạo Phật tại Giao Châu do 
từ Trung Hoa truyền xuống. 

Những “sử luận” như trên cũng có cơ sở, tuy nhiên, chúng ta 
hoài nghi đoạn văn trên, khi nói rằng Phật giáo đến Luy Lâu từ sau 
Tây lịch kỷ nguyên và là của Phật giáo Đại thừa? Chúng ta có 
những dữ liệu lịch sử sau đây để phủ bác điều ấy: 

1- Phật giáo Theraväda từ phái đoàn thứ 8 của 2 vị Trưởng lão 
Sona và Uttara thời đại đế Asoka, cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 
3 (236 năm sau Phật Niết-bàn) đã truyền bá đến vùng Đất Vàng 
(Suvannabhũmi), trong đó có Giao Chỉ. Và dấu tích bây giờ là tại 
núi Tam Đảo, có ngôi chùa với tên Nôm là Địa Ngục (Niraya), ghi 
bằng ngôn ngữ Päli thì không thể là của Đại chúng bộU'. 

2- Và chính Phật giáo Theraväda này đã phát triển và hưng thịnh 
cùng với chi phái Đại chúng bộ nào đó tại Giao Chỉ từ trước và sau 
kỷ nguyên, qua mấy dẫn chứng sau đây: 

- Giao Châu có đường thẳng thông sang Thiên Trúc. Khi Phật 
pháp mới tới Giang Đông chưa đầy đủ thì ở thủ đô Luy Lâu của 
Giao Châu đã có tới hơn 20 ngôi bảo sát (chùa), độ được hơn 500 
vị Tăng và dịch được 15 cuốn kinh rồi. Là vì Phật giáo truyền đến 
Giao Châu trước khi truyền đến Giang Đông vậy. 

- Như đã nói ở trên: Năm 43, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng 
thất bại, các tướng tá của Hai Bà, số bị hy sinh, số bị bắt lưu đày; 
nhưng còn một số khác trốn về các làng quê, ở ẩn tu hành trong 
các ngôi chùa. Cụ thể là Bát Nàn phu nhân, nữ tướng của Hai Bà 
Trưng, vào tu trong một ngôi chùa quê, hiện còn đền thờ ở xã Tiên 
La, huyện Diên Hà, tỉnh Thái Bình. Điều này chứng tỏ “Phật giáo 
ở Giao Chỉ, năm 43 Tây lịch đã vững mạnh, đã lan truyền đến các 
làng mạc xa xôi, đã trở thành tín ngưỡng thiêng liêng của mọi người. 
Sức mạnh tâm linh ấy không thể kết quả của sớm chiêu; nó phải 
được chuyền hóa, thâm nhập từ từ, ít ra là hằng trăm năm vậy”. 

- Các vị Thái thú như Chu Phù, Sĩ Nhiếp: “Vứt bỏ điển huẫn của 
tiên thánh, bỏ pháp luật của Hán gia, lại mặc áo đỏ, bịt đầu, đánh 
đàn, đốt hương, đọc sách tà tục”. Tà tục đây là Phật giáo. 

Sĩ Nhiếp lại có lối sống khác với tập tục Trung Quốc: “Anh em 
Nhiếp là người hùng các quận, làm tướng một châu, riêng ở Vạn Lý, 
uy tôn vô thượng. Ra vào chuông khánh, đây đủ uy nghi, kèn sáo cổ 


đ) Lúc này chưa có Đại thừa. 


84 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


xuy, xe ngựa đây đường. Người Hồ theo sát xe đốt hương, thường 
có mẫy mươi. Thê thiếp xe màn, tử đệ theo lính ky. Đương thời quí 
trọng, chẵn phục trăm mọi. Úy Đà cũng không hơn”. 

Hình ảnh “người Hồ đi sát xe đốt hương”, đẫy có phải là hình 
ảnh của các nhà Sư Ấn Độ? Và xa giá Võng lọng, kèn sáo, uy nghi 
chuông khánh... người ta có thể nghĩ rằng đấy là một buổi lễ “ước 
Phật” vào thời này do quan Thái thú tổ chức hay chăng? 

- Đọc Lý hoặc luận của Mâu Tử thấy ông phê bình: “Sa-môn mua 
rẻ bán đắt, nuôi dưỡng vợ con - trái với tinh thần bố thí”. Sa-môn 
này chưa biết là thuộc phái nào, vì họ đã quá đông, quá nhiều mới 
sinh ra tệ nạn như vậy. 

- Các nhà Nho cũng đả kích lối sống của sa-môn: “Mặc áo đỏ, 
ngày một bữa ăn, đóng sáu tình, tự cắt đút với đời?” Sa-môn này 
chắc chắn là Theraväda rồi. 

- Còn Khương Tăng Hội viết trong lời tựa An Ban Thủ Ý đại lược 
là, khi xuất gia có “tam Sư, thất chứng”, nhân số đủ đại diện Tăng 
Bảo để làm lễ xuất gia cho một thầy tỳ-khưu. Sau đó, cũng tại đây: 
“Hội rõ thông ba tạng, xem khắp sáu kinh, thiên văn đồ vĩ phẫần lớn 
biết hết, giỏi việc ăn nói, lanh việc viết văn”. Như vậy, Hội trước khi 
qua Kiến Nghiệp thời nhà Ngô, ông đã trang bị đủ kiến thức Phật học 
ở đất Giao Chỉ. 

Nghĩa là Phật giáo Theraväda đã phát triển và hưng thịnh (song 
hành cùng với các bộ phái phát triển) từ thời mới đặt chân đến chùa 
Đại Ngục (thế kỷ 3 trước Tây lịch) cho đến thời Khương Tăng Hội 
(đầu thế kỷ 3 sau Tây lịch); và hình thành nên Trung Tâm Phật Giáo 
Luy Lâu chứ không phải từ Trung quốc truyền xuống. Suốt 5 thế kỷ, 
Giao Châu đều ảnh hưởng Phật giáo Theraväda; có xen lẫn tư 
tưởng của Đại Thừa, nhưng không phải hoàn toàn là của Đại 
Thừa) như tác giả Nguyễn Lang đã vội kết luận. 


') Thật ra là Đại chúng bộ, lúc này Đại thừa chưa xuất hiên. Nghiên cứu Sử Ấn 
H ta biết rằng thế kỷ 1 và 2 chỉ có Đại chúng bộ, đến thế kỷ 3 mới manh nha 
Đại thừa và thế kỷ thứ 4, Đại thừa mới hưng thịnh nhờ sự xuất hiện của Thế 
Thân, Vô Trước (Duy Thức), Long Thọ, Thanh Biện (Trung Quán)... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 85 


Chương I/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất 


Tượng Sư Hội người nước Khương Cư 
(Tượng tại cơ sở mỹ nghệ của nghệ nhân Trân Nam Tước) 


86 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


CHƯƠNNG lÌ 


Phật Giáo Theravada 
Du Nhập Việt Nam Lân Thứ Hai 


1- Tiêu Sử Vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308) 

Vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 7/12/1258 
(11/11/Mậu Ngọ), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Hoàng 
Thái hậu Nguyên Thánh. 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: 

“ Vua được tinh anh của thánh nhân, đạo mạo thuần túy, nhan 
sắc như vàng, thê chất hoàn toàn, thân khí tươi sáng, hai cung đêu 
cho là lạ, gọi là Kim Tiên Đông Tử; ở vai bên tả có nốt ruôi đen, cho 
nên có thê cáng đáng được việc lớn... 

Năm 16 tuổi (1274), được lập làm thái tử (đề lên ngôi vua) nhưng 
ngài từ chối đến 3 lần cô để nhường lại cho em, mà vua cha không 
chịu. Cũng trong năm, vua theo lệnh cha cưới trưởng nữ của Nguyên 
Từ Quốc mẫu, tức là Khâm Từ Thái hậu sau này. Sống trong cảnh 
nhung lụa nhưng tâm của vị thái tử này chỉ muốn đi tu. Một hôm vào 
lúc giữa đêm, ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử. Nhưng 
mới đến chùa tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, trong người 
mệt nhọc quá, ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị Đại đức chủ trì 
ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường, liên làm cơm thết đãi. Vua 
cha hay tin, sai các quan đi tìm thấy, ngài bắt đắc dĩ phải trở về. 

Năm hai 21 tuổi, ngài lên ngôi Hoàng đế (1279). Tuy ở địa vị 
cửu trùng, mà ngài vẫn giữ mình thanh tịnh đề tu tập. Thường ngày, 
ngài đến chùa Tư Phước trong đại nội để tu tập. Một hôm nghỉ trưa, 
ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh xe, 
trên hoa sen có Đức Phật vàng. Tỉnh giắc, ngài đem việc đó tâu lên 
vua cha. Vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc. Ngài thường ăn chay 
lạt thân thê gây ôm. Thánh Tông thấy thế lẫy làm lạ, nên hỏi nguyên 
do. Ngài trình thật với cha. Thánh Tông khóc bảo: “Nay ta đã già, chỉ 
trông cậy một mình con, con lại làm như thế, làm sao gánh vác được 
sự nghiệp của tổ tiên?” Ngài nghe dạy cũng rơi nước mắt. 

Ngài rất thông minh hiễu học, đọc hết các sách vở, suốt thông 
nội điển và ngoại điển. Những khi nhàn rỗi, ngài thường mời các 
thiền khách bàn giải về tâm tông (thiên), tham học thiền với Thượng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 87 


Chương II/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


Sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiên tủy. Đối với Thượng Sĩ, ngài 
kính lễ làm thây. 

Giặc Nguyên sang quấy rối, ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ 
gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết quân dân, ngài đã hai lần (1285, 1288) 
đuổi được quân Nguyên, giữ gìn trọn vẹn đất nước. Dưới triều đại 
ngài, hai cuộc hội nghị nỗi tiếng được ghi vào sử sách là: hội nghị 
các tướng lãnh ở Bình Than, hội nghị những bô lão trong cả nước ở 
Diên Hông để bàn mưu kế, tỏ quyết tâm chỗng giặc. 

Năm Qui Ty (1293), 41 tuổi, ngài nhường ngôi lại cho con là 
Trân Anh Tông, lên làm Thái thượng hoàng. Ở ngôi Thái thượng 
hoàng đề chỉ dạy cho con được sáu năm, ngài sắp đặt việc xuất gia. 
Đến tháng mười năm Kỷ Hợi (1299) ngài xuất gia vào tu ở núi Yên 
Tử. Ở đây, ngài chuyên cần tu tập theo hạnh đâu-đà (khô hạnh) lấy 
hiệu là Hương Vân Đại Đâu Đà. 

Tháng 3 năm 1301, Trúc Lâm đi Chiêm Thành để quan sát Phật 
giáo tại đây. Vua đi với tư cách một du tăng, có một số Tăng sĩ tùy 
tùng. Vua đã lưu lại đây cho đến tháng 11 mới về. Trong thời gian lưu 
trú tại Chiêm Thành, vua đã đàm đạo với vua là Chế Mân. Mục đích 
cuộc viễng thăm này là đi tìm sự hòa hiễu giữa hai nước làm nên 
tảng cho hòa bình lâu dài, Trúc Lâm đã hứa sẽ gã công chúa Huyên 
Trân cho vua Chàm... 

Sau đó, ngài lập chùa, cất tinh xá, khai giảng đề tiếp độ chúng 
tăng. Học chúng đua nhau đến rất đông. Sau, ngài đến chùa Phố 
Minh ở phủ Thiên Trường lập giảng đường, giảng dạy mẫy năm. 
Ngài lại vân du đến Bố Chánh lập am Tri Kiến rồi ở đó. 

Đến năm Giáp Thìn (1304), chống gậy trúc dạo đi khắp nước 
Đại Việt, ngài khuyến khích muôn dân giữ năm giới, tu hành thập 
thiện, dẹp bỏ những nơi thờ cúng không đúng Chính pháp, loại bỏ 
những điêu mê tín dị đoan v.v... 

Trước khi Nhập diệt, ngài đã để lại bài kệ Pháp Thân Thường 
Trụ qua sự trả lời cho thị giả hầu cận bên ngài là Bảo Sát: “Tắt cả 
pháp không sanh. Tất cả pháp không diệt. Ai hiểu được như vây. 
Thì chư Phật hiện tiên. Nào có đến có đi” (Nhất thiết pháp bắt sanh. 
Nhất thiết pháp bất diệt. Nhược năng như thị giải. Chư Phật thường 
tại tiên. Hà khứ lai chi hữu). 

Ngài xả báo an tường, thâu thân thị tịch ngày 01/11/Mậu Thân 
(1308). Thọ thế 51 năm tại am Ngọa Vân - Đông Triêu - Quảng Ninh. 
Vua Trân Anh Tông cung thỉnh nhục thân ngài về kinh đô Thăng 
Long cử hành Quốc tang trong thời gian hai tuân. Sau đó, vua quan, 


88 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


quân thân, văn võ bá quan, đệ tử Pháp Loa, Bảo Sát và chúng Tăng 
trong nước cử hành lễ trà tỳ. 

Sau khi thu nhặt Xá-lợi, chia làm hai phân, một phân xây tháp 
thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng - Thái Bình; một phân xây tháp 
tôn thờ tại chùa Vân Yên - Yên Tử, Quảng Ninh, lẫy hiệu là Huệ 
Quang Kim Tháp, dâng Thánh hiệu: Đại Thánh Trần Triêu, Trúc Lâm 
Đầu Đà, Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điêu Ngự Phật Tổ. 

2- Chứng Tích Phật giáo Theraväda 

Hiện nay, ai cũng thấy tại chùa Hoa Yên còn lưu lại tượng đá 
vua Trần Nhân Tông mặc y vai trái. Và mới đây, có lẽ nhiều nhà sử 
học cũng đã kết luận vua Trần Nhân Tông trong hình tướng một vị 
Sư Nam tông nên đã dựng tượng đồng rất hùng vĩ tại Yên Tử. 

Theo sử Đại Việt, là năm 1299, Thái thượng hoàng xuất gia, 
sau đó vào Yên Tử, dựng Chi Đề tinh xá, thọ trì 12 pháp đầu-đà, tự 
gọi là Hương Vân Đầu Đài! Khi vị tỳ-khưu đã thọ trì 12 pháp đầu- 
đàÓ) thì họ nguyện giữ giới luật rất nghiêm túc, nếu không muốn nói 
là rất khắc khổ, rất thánh hạnh. 

Năm 1301, Hương Vân Đầu Đà cất bước Nam du, sử ghi: “Vua 
đi với tư cách một du tăng, có một số Tăng sĩ tùy tùng”. Như vậy, 
vua đi lần này chẳng võng lọng, nghi trượng, chẳng áo mão cân đai, 
chẳng ngựa xe hầu đón. Hương Vân Đầu Đà phải ở trong hình 
tướng khoác chiếc y vàng, ôm bát trì bình khất thực khi đến đất 
Chiêm, theo sau là một số vị Sư cũng trong hình tướng như thế 
(Chẳng lẽ vua mặc y vàng, mang bát mà Tăng sĩ tùy tùng lại khác 
hình tướng?). 

Như vậy, sử Việt đã xác định vua Trần Nhân Tông, tức Hương 
Vân Đầu Đà, mặc y mang bát, thọ trì 12 pháp đầu-đà - hoàn toàn là 
hình tướng là một vị Sư Theraväda. 

(Nhưng ai là thầy của ngài? Thây Thễ độ? Thầy A-xà-lê? Giáo 
thọ Sư? Và đại diện Tăng-già trong cuộc thọ đại giới ẫy là ai, lịch sử 
không đâu nói tới? Xin thưa, chắc phải có, vì theo luật Theravãda; 
nếu không có thây cho thọ đại giới mà tự mặc y mang bát là “mạo 
danh tỳ-khưu”! Tuy nhiên, Hương Vân Đầu Đà có một đời sống 
thánh hạnh cao khiết như vậy thì chắc chắn phải có một hội chúng 
chư vị tỳ-khưu cao túc cho thọ Đại giới - vì thế kỷ 13 cả 3 quốc độ 
Thái, Campuchia và Lào thì Phật giáo Theravãda đang phát triển). 


đ) Tôn giả Mahäãkassapa thọ trì 13 pháp đầu-đà. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 89 


Chương lII/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


Chứng tích PG Theraväda 
có mặt lân thứ 2 tại Việt Nam. 


90 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


3- Dấu Ấn Tu Tập 

Trong Thơ, Phú Của Trần Nhân Tông 

3.1- Tìm Trong Thơ 

- Những bài thơ khi chưa xuất gia: 

Bài 1: Khi đã hiểu vô thường, dẫu xuân hoa trăm vẻ; nơi nệm 
cỏ, nơi sàng thiền, nhà thơ tĩnh tại nhìn ngắm “cái đẹp muôn hồng 
nghìn tía” rụng rơi! 


“. Tuổi trẻ chưa từng hiểu có, không. 
Hoa xuân trăm vẻ rộn trong lòng. 
Chúa Đông, nay đã nhìn quen mặt. 
Nệm cỏ, sàng thiền ngắm. rụng hồng!” 
(Niên thiếu hà tằng liễu sắc không 
Nhất xuân, tâm sự bách hoa trung 
Như kim khám phá đông hoàng diện 
Thiên bản bô đoàn khán trụy hông). 
(Xuân vãn) 

Bài 2: Khi mơ ước xuất gia 

“. Lòng khe vắt ngược bóng câu hoa 
Ngắn nước, lung linh vệt nắng tà 
Lặng lẽ nghìn non, rơi lá đỏ 

Làn mây mơ mộng tiếng chuông xa...” 
(Họa kiêu đảo ảnh trám khê hoành. 
Nhất mạt tà dương thủy ngoại minh. 
Tịch tịch thiên sơn hông diệp lạc. 
Thắp vân hòa lộ tống chung thanh) 
(Vũ Lâm thu vẫn) 


Bình: Người ta nói, năm này, 1294, Thái thượng hoàng xuất gia 
ở Vũ Lâm. Thật ra, lúc này ngài mới tập sự xuất gia, tìm chỗ non 
thanh cảnh vắng để nghiên cứu thiền học mà thôi. Tại sao vậy? Tại 
vì cái chứng chỉ tập sự xuất gia nó nằm nơi bài thơ, nó giấu kín tâm 
sự ở đói Chúng ta hãy xem nào! Chiếc câu chạm vẽ nói lên thân thế 
hoàng gia của ngài. Cái thân thế ấy in ngược trên lòng khe như 
mộng, như ảo. Tuổi đã thu rồi, xế chiều rồi, chỉ còn vệt nắng cuối 
cùng lấp lánh nơi ngắn nước ngoài rìa bờ khe. Lặng lẽ nghìn non 
rơi lá đỏ. Sao lại nghìn non? Đứng ở điểm nào mà thấy cả nghìn 
non? Đây là tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Nghìn non là vạn 
vật. Vạn vật đã âm thầm, lặng lẽ báo triệu sự vô thường, thu rồi, 
chiều rồi; “ngô đông nhất diệp lạc” đã báo thu rồi - huống hồ cả 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 91 


Chương II/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


nghìn non rơi lá đỏ? Còn chần chờ, lần lữa gì nữa? Gẫm lại việc 
nước còn đa đoan, bề bộn, nặng nề quá; chẳng khác gì đám mây 
kia, đẫm nước, ướt nước không nhẹ nhàng bốc cao lên được; chỉ 
có việc chấp nhận tại thế, nằm đây mà mơ mà mộng tiếng chuông 
chùa xa vẳng đưa! Chưa xuất gia được đâu! 

3.2- Những bài thơ khi đã là Hương Vân Đầu Đà 

Sau khi cả ba phương Bắc, Tây, Nam gươm giáo lặng, ngài trở 
lại Yên Tử với cảnh tiên, tâm Phật; đặc biệt khi tự xưng mình là 
Hương Vân Đầu Đà, sống đời một Khất sĩ khổ hạnh rồi, thì dường 
như ngài không còn một chút dính mắc 9Ì nơi trần thế nữa, như 
trong bài “Sơn phòng mạn hứng” (L1 E 33 E3): šÉ #f 5S đã 3R ## Eq, 
“SN ti # 8 ## 1U Xã PR F§ f8 À l ZZ, 1k ã S IE — lãi TẾ 3F 
® XX 8H {U 3%, 2: #ỊÍ Bề f⁄ RR Sš 2 ñã RN HŠ LH đx Tý, — ®ã Hồ 
X 3 5š “Thùy phọc cánh tương cầu giải thoát. Bát phàm, hà tắt 
mịch thân tiên. Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão. Y cựu vân trang 
nhất tháp thiên”. Tạm dịch: “Trói buộc gì đâu, tìm giải thoát? Không 
phàm, hà tắt kiếm thần tiên? Vượn nhàn, ngựa mỏi, người thêm lão. 
Như cũ, am mây, một chỗng thiên!” Còn nữa: “Thị phi niệm trục triêu 
hoa lạc. Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn. Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch. 
Nhất thanh đê điều hựu xuân tàn”. Tạm dịch: “Phải, trái, niệm rơi 
hoa buổi sớm. Lợi, danh lòng lạnh trận mưa đêm. Hoa tàn, mưa 
tạnh, non yên fĩnh. Còn tiễn xuân tàn, một tiễng chim!” Thây chưa? 
Ý niệm về chuyện phải trái nó rơi theo hoa buổi sớm rơi. Cái tâm về 
lợi danh nó lạnh ngắt giống như trận mưa lạnh ngắt đêm rồi! Và 
ngay chính cái rơi, cái lạnh ấy cũng không còn nữa, nó rụng, nó 
tạnh hết rồi, chỉ còn non yên tĩnh mà thôi. Cái non yên tĩnh ấy, các 
bậc thức giả có nghe không, có một tiếng chim vừa hót lên, nó đang 
tiễn xuân đấy! 

Một bài khác, bài Xuân cảnh (#š ah 1ö MI † 5X Rộ Rã lE - mg tr 
Ê mHZ má HỆ - + 2K ^ lì À làị SS - ‡‡ fñ Hã RE 8 3š ñM.“Dương 
liễu hoa thâm điều ngữ trì. Hoạ đường thiêm ảnh mộ vân phi. Khách 
lai bất vẫn nhân gian sự. Cộng ÿ lan can khán thuý vi” Tạm dịch: 
“Chim hót khoan thai khóm liễu hoa. Bóng thêm nhà vẽ mây chiêu 
qua. Việc đời, khách đến thôi đừng hỏi. Cùng tựa lan can ngăm biếc 
xa!” Hai câu đầu là tả cảnh một chiều mùa xuân, có tiếng chim 
khoan thai hót lên trong khóm dương liễu. Bóng mây chiều đang 
bay lướt qua bên thềm ngôi nhà vẽ. Khách đến thăm, trong khung 
cảnh tâm và vật thanh bình, yên ả ấy, đừng nên hỏi gì về việc đời 


92 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


nữa, hãy cùng tựa ở nơi lan can này mà ngắm cảnh trời xanh, mây 
xanh và non nước đều xanh, biếc xanh (cộng ÿỷ lan can khán thúy 
ví)... Không những việc đời không buôn hỏi - mà cả trăm việc, ngàn 
việc cũng như thế: “Muôn việc nước xuôi nước. Trăm năm lòng hỏi 
lòng” như trong bài Đăng Bảo Đài sơn (ð ã 5S LHỊ): 

Hh đx S X r, H§ 2E 4 ốc SLHIH3XS3T, 7U fS # BH lầ 
lR SE 2K 7ï 2K, H #f 1b ñã /Ò f ổj lã + ñ3, HH H à HH 1Ã - “Địa 
tịch đài du cổ. Thời lai xuân vị thâm. Vân sơn tương viễn cận. Hoa 
kính bán tình âm. Vạn sự thủy lưu thủy. Bách niên tâm ngữ tâm. Ÿ 
lan hoành ngọc địch. Minh nguyệt mãn hung khâm”. Tạm dịch: “Đắt 
vắng đài thêm cỗ. Xuân sang chửa thắm nông. Xa, gân mây núi 
quyện. Im, nắng ngõ hoa lông. Muôn việc nước xuôi nước. Trăm 
năm lòng hỏi lòng. Tựa lan nâng sáo ngọc. Đây ngực ánh trăng 
trong”. Rõ ràng là người tu thiền hãy nên quán muôn việc, quán 
pháp vô thường, vô ngã, dịch hóa, dịch biến “vạn sự thủy lưu thủy”: 
quán tâm, nghe tâm, lắng nghe tâm, “âm ngữ tâm” mà thôi! 

Ta hãy chịu khó nghe thêm một vài, như bài “Lạng Châu vãn 
cảnh” (5ã J| HŒ ): rh S7 3Š ỦnN #\ ấR 7Ì - /M NH HH cá et Đế 40) - 2K HH 
Lh ñš H E§ 35  £ # lñ ẤI Bị fĩ.“Cổ tự thê lương thu ái ngoại. 
Ngư thuyêễn tiêu sắt mộ chung sơ. Thủy minh sơn tĩnh bạch âu quá. 
Phong định vân nhàn hông thụ so” Tạm dịch: “Khói thu, lạnh lẽo 
mái chùa xưa. Hiu quạnh, câu thuyên chuông vắng đưa. Nước sáng, 
non yên, âu trắng lượn. Mây nhàn, gió lặng, đỏ cây thưa”. 

Chúng ta để ý, ngoài cái thấy thực, nghe thực, chúng còn: Nước 
sáng, non yên, gió lặng, mây nhàn... thì hiểu được cái tâm, cái trí 
và dụng ý của tác giả. Ở đây, thi sĩ đã sử dụng tu từ mà nhẹ nhàng 
và trong vắt: Sáng là fuệ; yên, lặng là định; nhàn là tâm! Thế đấy, là 
thơ thiền thì không cần sử dụng ngôn ngữ kinh điển khô khan hoặc 
những khái niệm trừu tượng của lý trí vọng thức đa sự! 

Một bài khác nữa. Bài Nguyệt. (R): 3 Z }Š X/ ïñ  ®%, 5ã ïã 
#À\ E£ fX %\ lồ BÉ EU hà 5ã íR £ Bà, k lệ ?b LH ZR #J.“Bán song 
đăng ảnh mãn sàng thư. Lộ trích thu đình dạ khí hư. Thụy khởi 
châm thanh vô mịch xứ. Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ” Tạm 
dịch: “Đèn soi nửa cửa, sách đây giường. Khí lạnh sân thu rỏ giọt 
sương. Thức dậy, mơ hô chày đập áo. Trên cành hoa mộc, ánh trăng 
vương”. Hai câu đầu là thực, tả thực, một nét phác thảo chắt lọc 
cảnh. Câu ba là âm thanh ở xa vọng lại, đã đi vào tâm. Câu bốn, 
nhờ fuệ, nhờ định mà chụp bắt ngay được cái tinh tế của thực tại 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 93 


Chương II/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


hiện tiền: Trên cành hoa mộc ánh trăng vừa lên! Tác giả không 
cần nói “đương xứ tức chân” như Đại Niệm Xứ, như Vipassanã mà 
vẫn chụp bắt được cái đang là, cái như thị! 

3.3- Tìm Trong Phú 

Thơ thì Hán - nhưng phú thì hoàn toàn sử dụng tiếng Nôm cho 
ai cũng hiểu được - là một bản tuyên ngôn phong phú, dị giản về 
đời sống thiền và tông chỉ của phái Trúc Lâm Yên Tử mà ngài đã là 
Sơ tổ. Bài phú Cư trần lạc đạo (không kể Đắc thú lâm tuyền Thành 
đạo ca) là một tuyệt tác văn học và thiền học bằng văn Nôm sớm 
nhất ở nước ta. Nó có nhiều tiếng Việt cổ, nôm na, dân dã mà ngày 
nay đã mất hẳn. Có cấu trúc biền ngẫu, có âm vang, nhịp điệu, có 
cân bằng, niêm đối chỉnh chu. Có cách sử dụng danh từ, động từ 
tạo hiệu ứng, nhân hóa, ấn tượng mà ngày nay gọi là phép tu từ. 

Ngoài ra, chính ở bài phú nây mới chứng tỏ kiến thức bác lãm, 
kinh lịch, chứng tỏ một sức học thâm uyên của tác giả. Trọn vẹn tư 
tưởng của bài phú này có thể tóm thâu là: 

“ Mọi việc trăm năm cõi thế, đời người, tử sinh không hỏi nữa; 
mọi ngõ ngách tư tưởng đã được tháo tung, mọi tham sân phiên não 
đã được giải quyết; và còn nhiêu biên tế tư duy chập chờn đã được 
đèn tuệ soi tỏ; mọi thiên, mọi ngữ lục, mọi kinh điển đêu đã bước 
qua; dút tất thảy mối nghi, văng vặc tâm, vằng vặc tuệ, vằng vặc 
giải thoát; và cuối cùng là để tâm hỷ xả, sống thung dung, an nhàn, 
tự tại giữa cuộc đời - đúng như tuyên ngôn trong Hội 01, mở để: 
Mình ngôi thành thị. Nét dụng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng, an nhàn 
thê tính. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm”. 

Và rồi, dường như đọng lại, tụ lại nơi 4 câu kết, như là câu tuyên 
ngôn cuối cùng: 

“ Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. 

Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liên. 

Của báu trong nhà, đừng kiễm nữa. 

Vô tâm đối cảnh, hỏi chỉ thiên!” 

(Cư trân lạc đạo thả tùy duyên. 

Cơ tắc xan hê khốn tắc miên. 

Gia trung hữu bảo hưu tâm mịch. 

Đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiên). 

Thật ra cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, hãy tùy duyên mà sống. 
Đạo tự nhiên như hơi thở, tự nhiên như đói thì ăn, khát thì uống. Đạo 
là đó! Thiền là đó! Cũng là vọng âm của thiền Nguyên thủy Vipassanã: 
Ăn biết ăn, đi biết đi, ngồi biết ngồi... Và rốt ráo nhất là “thấy như 


94 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


thực thấy, nghe như thực nghe...”Ó). Tinh yếu thiền giống nhau 
cả thảy. Tính sáng, tính trong, tính giác, ở trong lòng mình có viên 
minh châu tròn sáng xưa nay. Đừng ngược xuôi tìm kiếm Đông Tây 
Nam Bắc nữa. Đừng hỏi gì về thiền nữa, thiền là vô tâm, thiền là để 
tâm hư, tâm không, tâm rông rang không chấp trước vọng cầu - lúc 
đối cảnh, lúc giao tiếp với thiên nhiên, ngoại vật, pháp trần... 

Thế rồi, chỉ còn hai chữ vô tâm lấp lánh, phát sáng. Nó ở trên 
phạm trù triết học; chính là tinh yếu, là cốt lõi của Thiền Nguyên 
thủy mà Điều Ngự Giác Hoàng Hương Vân Đầu Đà đã biến thành 
minh triết của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. 

Kết Luận: Dấu Án Tu Tập Tứ Niệm Xứ 

Tìm chứng tích qua hình tướng để xác định Hương Vân Đầu Đà 
là một vị tỳ-khưu mặc y mang bát theo truyền thống Theraväda, tuy 
chính xác, nhưng chỉ là ngoài da, chỉ là mặt nổi. Nhưng tìm chứng 
tích qua thơ, phú của Hương Vân Đầu Đà lại là mặt chìm, mặt ẩn ở 
trong tim ruột, máu huyết. Tại sao vậy? 

Vì giáo pháp uyên nguyên, cũng không rõ khởi nguyên từ đâu 
vào thời đó, mà Hương Vân Đầu Đà đã tiếp thu, đã tu học, đã được 
tiêu hóa một cách nhuằn nhuyễn; để tiếp biến giáo pháp ấy thành 
hồn thơ, hồn phú một cách rất tự nhiên. 

Ta có thể tóm tắt: 

1- Qua Thơ (Sự tu tập) 

- Bài “Sơn phòng mạn hứng” Dấu ấn thiền giả đã rời bỏ phải trái, 
lợi danh: “phải trái niệm rơi hoa buồi sớm; lợi danh lòng lạnh 
trận mưa đêm ”. 

- Qua bài ®%Xuân cảnh”: Dẫu ấn thiền giả nhìn ngắm cái đẹp như 
thực như thị của đất trời: Không còn hỏi gì về chuyện đời nữa, chỉ 
tựa lan can ngắm cái đẹp biếc xanh của đất trời. 

- Qua bài “Đăng Bảo Đài Sơn”: Dấu ấn thiền giả quán việc đời, 
quán “vạn sự thủy lưu thủy,” vô thường, trôi chảy, dịch hóa, vô 
ngã tính; và quán tâm, nghe tâm, “tâm ngữ tâm” 

“Đắt vắng đài thêm cỗ. Xuân sang chửa thắm nông. Xa, gần mây 
núi quyện. Im, nắng ngõ hoa lông. Rồi: Muôn việc nước xuôi nước. 
Trăm năm lòng hỏi lòng”. 

- Qua bài “Lạng Châu vãn cảnh”: Dấu ân Định, Tuệ. 


đ) Thấy như thực thấy (ditthe ditthamattam bhavissati). Nghe như thực nghe 
(sute sutamattam bhavissati). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 95 


Chương II/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


Khói thu, lạnh lẽo mái chùa xưa. Hiu quạnh, câu thuyên chuông 
văng đưa. Nước sáng, non yên, âu trắng lượn. Mây nhàn, gió lặng, 
đỏ cây thưa”. 

Chúng ta để ý, ngoài cái thấy thực, nghe thực ở 2 câu đầu; còn 
2 câu sau: Nước sáng, non yên, gió lặng, mây nhàn... thì sẽ hiểu 
được cái tâm, cái trí và dụng ý của tác giả. Ở đây, thi nhân đã sử 
dụng tu từ mà nhẹ nhàng và trong vắt: sáng là tuệ; yên, lặng 
là định; nhàn là tâm! Thễ đấy, thiền giả không cần sử dụng ngôn 
ngữ kinh điển khô khan hoặc khái niệm trừu tượng của lý trí vọng 
thức mà vẫn chuyển tải được Định, Tuệ từ bên trong lan tỏa ra thiên 
nhiên ngoại vật. 

- Qua bài “Nguyệt”: Dấu ân chụp bắt thực tại hiện tiền. 

“Đèn soi nửa của, sách đây giường. Khí lạnh sân thu rỏ giọt 
sương. Thức dậy, mơ hô chày đập áo. Trên cành hoa mộc, ánh trăng 
vương”. Hai câu đầu là thực, tả thực, một nét phác thảo chắt lọc 
cảnh. Câu 3 là âm thanh ở xa vọng lại, đã đi vào tâm. Câu 4, nhờ 
tuệ, nhờ định mà chụp bắt ngay được cái tinh tế của thực tại hiện 
tiền: trên cành hoa mộc ánh trăng vừa lên! Tác giả không cần nói 
“đương xứ tức chân” như Niệm Xứ, như Vipassanã mà vẫn chụp bắt 
được cái đang là, cái như thị! 

2- Qua Phú (Tu tập Vipassan3) 

Nó đọng lai, tụ lại nơi 4 câu kết, như là câu tuyên ngôn cuối cùng 
của tuệ quán Vipassanä: 

“ Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. 

Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liên. 

Của báu trong nhà, đừng kiễm nữa. 

Vô tâm đối cảnh, hỏi chỉ thiên!” 

Thật ra cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, hãy tùy duyên mà sống. 
Đạo tự nhiên như hơi thở, tự nhiên như đói thì ăn, khát thì uống. 
Đạo là đó! Thiền là đó! Cũng là vọng âm ngàn đời của Tứ Niệm Xứ, 
của thiền Nguyên thủy Vipassanä: Ăn biết ăn, đi biết đi, ngồi biết 
ngồi... Đừng chạy tìm Đông Tây Nam Bắc gì nữa, nó ở tại đây và 
bây giờ, ở trong tâm của mình, là viên minh châu tròn sáng xưa 
nay! Đừng hỏi gì về thiền nữa, thiền là đó, thiền là vô tâm, thiền là 
để tâm hư, tâm không, tâm rỗng rang không chấp trước vọng cầu 
lúc đối cảnh, lúc giao tiếp với thiên nhiên, ngoại vật, pháp trần... 

Dấu ấn giáo pháp Nguyên thủy trong Tâm trong Tuệ của Hương 
Vân Đầu Đà qua Vipassanä, qua “thực tại đang là” đã được tiêu hóa 
một cách nhuằần nhuyễn, tự nhiên để biến thành hồn của Thơ, hồn 


96 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/B - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Hai 


của Phú như vậy đó. Dấu ấn này quả là rõ ràng, sâu đậm - sâu đậm 
hơn là qua hình tướng chiếc y vàng; mà chiếc y vàng lại là khắc họa 
đặc thù cho nội dung giáo pháp ở trong Tâm, trong Tuệ của Hương 
Vân Đầu Đà. Tướng và tâm, tâm và tướng: Nó bắt nhị! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 97 


PHÂN C 
Từ Campuchia, Phật giáo 
Du Nhập Việt Nam Lân Thứ Ba 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


CHƯƠNG Ì 


Khái Quát Về Đất Nước 
Và Phật Giáo Campuchia 


Ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia một thời là thuộc địa của 
Pháp, dùng chung đồng tiền Đông Dương, liên hệ thiết cốt với nhau 
và chịu những diễn biến, thăng trầm chung của lịch sử. Tuy thế, 
Việt Nam thì mang nặng dấu ấn của Phật giáo Đại thừa; còn Lào và 
Campuchia lại cùng hệ Theravãda với các nước Thái Lan, Myanmar, 
Sri Lañkä. 

___ Thật ra, trong suốt 2000 năm lịch sử, sự du nhập của Phật giáo 
Ấn Độ đến Campuchia có nhiều ngã đường và cũng đủ các loại tín 
ngưỡng khác xen trộn với nhau rất phức tạp. 

Hiện nay đất nước này lây hệ Phật giáo Theraväda (Thượng 
tọa bộ) làm quốc giáo chỉ phối toàn bộ đời sông nhân sinh, văn hóa, 
xã hội của xứ chùa tháp rất sâu sắc. Đời sông vật chất của họ có 
thể thiếu thốn, đói nghèo nhưng đời sống tinh thần của họ rất vững 
mạnh, nhất là niềm tin thiêng liêng vào Tam Bảo, vào Đức Phật, vào 
chư Tăng, vào các giá trị đức lý, nhân quả, luân hồi... thì không có 
gì lay chuyển được. 

Vậy chúng ta thử tìm hiểu về đất nước, con người, tín ngưỡng, 
Tôn giáo của xứ chùa tháp qua lịch sử. 

1- Nguồn Gốc Dân Tộc Campuchia 

Cũng khó mà tìm hiểu nguồn gốc dân tộc này cho đến ngọn 
ngành. Và Campuchia là tên gọi ngày nay, nhưng trước đó, trong 
lịch sử, đất nước này bị bao trùm trong lãnh thổ của Phù Nam và 
Chân Lạp khá phức tạp. Do 90% đất nước này là dân tộc Khmer, 
nói tiếng Khmer nên nhiều người cũng gọi là nước Khmer. 

Sắc dân này có thể đến từ Trung Quốc, Ấn Độ hay từ cả trăm 
hòn đảo quanh khu vực Thái Bình Dương? Cũng có giả thuyết nói 
rằng, gốc nguồn dân tộc này ở hai bờ sông Dương Tử, thời Ngô 
Việt. Và Việt này chính là Bách Việt thiên di xuông miền Nam cùng 
thời với Mân Việt, Âu Việt, Lạc Việt (Việt Nam); và Campuchia cũng 
là một tộc thuộc Bách Việt này. 

Không học giả, nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ nào có thể xác định 
được. Tuy nhiên, ai cũng phải thừa nhận rằng Đông Nam Á là một 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 101 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


lục địa già có một nền văn hóa rất cao vào thời tiền sử. Cũng giống 
như các sắc dân khác, họ cũng trải qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, 
đồ sắt; thời săn bắt hái lượm; thời sản xuất các dụng cụ canh tác 
ruộng lúa và nương rẫy. 

Vào đầu kỷ nguyên, tất cả mọi sắc thái văn hóa, sinh hoạt của 
người dân nói tiếng Khmer sống rải rác trên lục địa Đông Nam Á, 
trên các hòn đảo và ngay cả trên những phần đất Án Độ hiện nay - 
dường như cùng chịu ảnh hưởng văn hóa Án Độ. Điều này được 
xác minh qua một số di chỉ sử liệu hoặc theo truyền thuyết khi nước 
Phù Nam được hình thành có liên hệ thiết cốt đến Ấn Độ. 

2- Khái Quát Sử Phật giáo Campuchia 

Sách Đảo sử của Sri Lañka có nói, như ta đã biết: “Hai vị Trưởng 
lão Sona và Uffara thời vua Asoka (272 - 231 trước Công nguyên), 
được Trưởng lão Moggaliputfatissa cử đến vùng Kim Địa (Suvanna 
bhũmi) để truyền bá Phật pháp”. Campuchia cũng nằm trong vùng 
Kim Địa; nhưng Phật giáo Theraväda đến đây suốt hơn 10 thế kỷ 
chưa được rõ ràng; phải đến thời đại hậu Angkor, thế kỷ 13 mới có 
chứng tích lịch sử. 

2.1- Thời Kỳ Phù Nam & Chân Lạp 

Là một Vương quốc cổ ở Đông Nam Á, theo sử sách Trung 
Quốc và các tài liệu khảo cổ của Campuchia - thì Phù Nam lập quốc 
khoảng đầu thế kỷ I Tây lịch. Đến thế kỷ III, Phù Nam mới có quan 
hệ ngoại giao với Trung Quốc. 

Người Phù Nam theo Bà-la-môn giáo, trước khi Phật giáo du 
nhập; và đạo Bà-la-môn được xem là Quốc giáo. Tuy đến sau 
nhưng Phật giáo ở đất nước Phù Nam rất hưng thịnh. Sách Tục 
Cao Tăng truyện chép rằng: (Sanghapala) dịch là Tăng Dương hay 
Tăng Khải là người Phù Nam. Ông xuất gia từ nhỏ, sớm tinh thông 
Phật pháp, chuyên nghiên cứu A-ty-đàm, tiếng tăm lừng lẫy, danh 
vang đến đất Hải Nam. Ông còn dịch các bộ “A-Dục vương kinh” và 
“Giải thoát đạo Luận”. 

Một vị cao tăng Phù Nam khác là sa-môn Mạn-đà-la (Mandra), 
dịch là Hoằng Nhược đã phiên dịch nhiều kinh sách, trong đó nỗi 
tiếng là “Pháp giới thể tính kinh”, “Bản vân kinh” và “Văn Thù Bát- 
nhã kinh”. 

Sách “Lịch đại Tam Bảo kỷ” nói về giao lưu Phật pháp giữa Phù 
Nam và Trung Quốc, năm 524, cho biết: Nước Phù Nam đã phái 
Đại đức Tăng-già-bà-la mang sang Trung Quốc dâng tặng những bộ 
kinh: A Dục vương kinh, Khổng Tước vương kinh, Văn Thù Sư Lợi 


102 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


kinh, Bồ-tát tạng kinh, Cát tường kinh, tổng số lên đến 100 bộ. Sau 
đó, hai vị Sư Tăng-già-bà-la và Mạn-đà-la được mời sang Trung 
Quốc hoằng pháp, như thế đủ rõ biết Vương quốc Phù Nam, Phật 
giáo hưng thịnh và uy tín như thế nào. 

Sơ lược như vậy để biết rằng vào đầu công nguyên cho đến 
đầu thế kỷ thứ 6, tuy có Theraväda qua chuyện “Tăng Khải là người 
Phù Nam, ông xuất gia từ nhỏ, sớm tỉnh thông Phật pháp, chuyên 
nghiên cứu A-tỳ-đàm (Abhidhamma), tiễng tăm lừng lẫy, danh vang 
đến đất Hải Nam”; nhưng Phật giáo Đại thừa rất hưng thịnh tại đất 
nước này và đã xuất sinh nhiều Cao Tăng như dẫn lược. 

Cho đến năm 540 Tây lịch trở về sau, thủ đô Phù Nam bị Chân 
Lạp công phá, trở thành một thuộc quốc. Đến lúc này, Phù Nam đã 
Suy vi, và thêm một thời gian ngắn nữa thì bị Chân Lạp xóa số. 

Chân Lạp là một nước ở phía Bắc của Phù Nam, chiếm cứ vùng 
hạ lưu sông Mê Kông; lãnh thổ bao gồm Bắc Campuchia và Nam 
Lào hiện nay. Là một quốc gia. cổ được hình thành bởi tộc người 
Môn, Khmer vào khoảng đầu thế kỷ 5. 

Năm 604, Chân Lạp dưới quyền thống trị của triều đình đức vua 
Bhavavarman I (550 - 600), vốn theo Bà-la-môn giáo nên khi đánh 
chiếm Phù Nam với chủ trương đưa Tôn giáo này lên địa vị độc tôn 
nên Phật giáo ở đây lần hồi sẽ bị trấn bức, chèn ép. 

Sử liệu trong “Nam Hải quy truyện” của Pháp sư Nghĩa Tịnh có 
chép: “Chân Lạp dưới triều vua Bhavavarman I và Mahendra-varman 
đêu theo đạo Bà-la-môn nên Phật giáo từng bị bức hại”. Sách Tùy 
Thư chép: “Kinh đô Chân Lạp có đên thờ thân; 2 vị thần chính là 
Šiva và Candra (?). Khi cúng tế thì dùng thịt người. Nhà vua hàng 
năm giết người đem tế thân, lễ tế cử hành ban đêm, có hàng vạn 
người túc trực. Họ tôn thờ quý thần; cũng tôn phụng Phật pháp, lại 
cũng tin vào cả giới đạo sĩ.. 

Nhà vua kế ngôi là Bhavavarman II, ông chính thức đưa thần 
Šiva và thần Visnu thành tín ngưỡng quốc gia nên Bà-la-môn giáo 
có vẻ hưng thịnh hơn các triều trước. 

Vương quốc Chân Lạp tồn tại đến năm 707 thì phân chia ra hai 
lãnh thổ là Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Thủy Chân Lạp tương 
ứng với khu vực ĐBSCL ở Việt Nam và miền Nam Campuchia ngày 
nay. Cả hai miền đều tiếp thu văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng Ấn Độ. 
Đầu thế kỷ 9, Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp sát nhập lại và mở 
ra thời kỳ huy hoàng của Đề quốc Khmer. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 103 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tháp cổ 1300 tuổi của Đế Chế Phù Nam 


2.2- Thời Kỳ Angkor 

Phải nói là đế chế Angkor cực thịnh cũng là thời hoàng kim của 
Phật giáo Đại thừa. Vua Jayavarman lÏ là người khai sáng vương 
triều này. Những nhà vua kế tiếp đã xây dựng Angkor với những 
đền tháp đồ sộ, với những công kình kiến trúc và điêu khắc cực kỳ 
hoành tráng còn lưu lại đến nay. Phần lớn những công trình này 
đều mang vết tích và tinh thần của Bà-la-môn giáo. 

Dấu ấn sâu đậm nhất là triều đức vua Suryavarman VII trị vì. 
Trong “Ân Độ Chi Na văn minh sử” có chép: “Vua Suryavarman VII 
do chịu ảnh hưởng của Phật giáo nên rất nhân từ, đức hậu. Vua 
quan tâm sâu sắc đến phúc lợi của xã hội thời đó. Cho xây nhiễu y 
viện để chữa trị cho dân; một ÿ Viện đều có tượng đức Dược Sư 
Quang Vương Phật. Chùa Bayon có tượng đức Quan Thế Âm Bôồ-tát 
rất lớn; kế cận có tượng thân Visnu. Angkor thời đó là trung tâm của 
Phật giáo Đại thừa. Tôn trọng Phật giáo, đông thời cũng tôn trọng 
Bà-la-môn giáo, nhà vua đã tạo được thế hoà hợp tuyệt diệu... ˆ 

Tuy nhiên, đến thời đức vua .Jayavarman VIII, 1243-1295 thì bắt 
đầu có biến chuyển lớn là sự xuất hiện của Phật giáo Thượng tọa 
bộ. Bi ký tìm thấy ở Kapilapura cho biết: “7rong thời kỳ này (1330), 


104 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Bà-la-môn giáo và Đại thừa giáo triêu Angkor dằần dà bị suy thoái. 
Trong khi đó, Phật giáo Thượng tọa bộ được du nhập từ Tích Lan 
sang. Và, “Mọi ngôi chùa đều lợp ngói, chỉ có 1 pho tượng Phật 
Thích Ca Mâu Ni (gọi là Prah). Chư Tăng mặc áo vàng đề hở vai, đi 
chân đắt, cạo tóc, quân vàng” Qua tài liệu trên cho thấy đạo Phật 
Campuchia sau thời đại Angkor đã phát triển theo hướng Nam 
Truyện, khác với Phật giáo Bắc truyền như các thời đại trước đây 
(thời kỳ Phù Nam và thời kỳ Chân Lạp). Sử liệu trình bày vê nhiêu 
Cao Tăng người Môn của Miễn Điện và Tích Lan sang hoằng pháp 
trong thời đại hậu Angkor vào thế kỷ XIII và XIV. Và, sau đó, sử Lào 
còn ghi chép: “Năm 1345, vua Phà Ngừm của Lào Quốc đã lễ thỉnh 
22 vị Cao Tăng Phật giáo Thượng tọa bộ từ Angkor sang Lào hoằng 
dương Phật pháp”. 

Cuộc dời kinh đô từ Angkor trở về Phnôm-Pênh được thực hiện 
năm 1434, do vua Bang Cáp Da Đặc thực hiện, mục đích chính là 
để tránh nguy cơ xâm lược của Thái Lan. Và theo sau đó, Thượng 
tọa bộ lại bắt đầu hưng thịnh tại thủ đô Phnôm-Pênh. 


"mm -~-š Số 


h vẽ ,. 'ˆ 
ì1.\Wsfswrvỹ 


w@ - —_—— + + —^ e...2 
ì bà ii~.«-t+r.<-«x*vt( 1< 
- .ˆ + 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 105 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


ề ". ——-«x +¬< 
.......Ữ.Ằ 

L111 `1 1 tả 
TÐĐJPÐN NV. Nh, 


ni na. Thế 


Quần thể đền Angkor Wat 


2.3- Thời kỳ Pháp & Mỹ 

Chừng năm 1860, thực dân Pháp xâm lăng Đông Dương, tức là 
3 nước Việt, Campuchia và Lào. 

Vào Năm 1863, Pháp buộc vua Norodom phải ký Hiệp ước đặt 
Campuchia dưới sự bảo hộ của Pháp; và đến 1884 Campuchia hoàn 
toàn trở thành thuộc địa của Pháp. 

Pháp tiến hành chính sách hà khắc đối với nhân dân Campuchia: 
Họ chiếm hầu hết điền sản, thuế khóa nặng nề, xâm chiếm vật tư, 
lũng đoạn mậu dịch; hạn chế quyền tự do ngôn luận, xuất bản, lập 
đoàn thể,... Đặc biệt là họ xé bỏ giáo dục truyền thống, đặt ra cái 
ách giáo dục mới của kẻ thống trị: Buộc trường học (Chùa) phải học 
tiếng Pháp; giáo viên, hiệu trưởng là Tăng Sư bị ép nghỉ dạy. Rồi họ 
cử người Pháp làm giáo viên giảng dạy, tiến hành chính sách ngu 
dân và thúc đẩy việc đồng hóa. Nhân dân Campuchia và tín đồ Phật 
giáo đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình nhưng chính quyền đô hộ 
vẫn không quan tâm. Và, giáo dục mới của người thống trị chỉ thành 
công rời rạc ở một số tỉnh thành; còn khắp mọi thôn làng xa xôi: Văn 
hóa, tín ngưỡng và tinh thần truyền thống Phật giáo vẫn được duy 


106 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


trì, thắm đẫm vào dân gian, đi sâu vào lòng dân gian. Và theo đó: Chế 
độ giáo dục cũ của Phật giáo: chùa tức là trường học, và nhà Sư 
nghiễm nhiên đóng vai trò thầy giáo vẫn y nguyên như cũ. 

Tháng 7 năm 1954 Hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết, từ đó người 
Pháp kết thúc sự thống trị gần 90 năm ở Campuchia. 

Ngày 18/3/1970, Lon Nol - Siric Matak đảo chính Sihanouk, thành 
lập “Cộng hoà Khmer” (10/1970). Sihanouk và Hoàng tộc phải sang 
lánh nạn tại Trung Quốc, và sau đó thành lập Mặt trận đoàn kết dân 
tộc Campuchia (Funk) và Chính phủ đoàn kết dân tộc Vương quốc 
Campuchia (Grunk) đặt trị sở tại Bắc Kinh. 

Ngày 17/4/1975, Pol Pot lại lật đổ chế độ cộng hoà của Lon Nol, 
thành lập nước “Campuchia dân chủ”. Họ chiễm thủ đô Phnôm-Pênh 
và bắt đầu đây người dân ra khỏi thành thị, Phnôm-Pênh trở thành 
một thành phố chết - không có cư dân sinh sống. Trong bốn năm cải 
tạo xã hội của Khmer Đỏ (1975 - 1979) đã có 1,7 triệu người dân 
chết. Bấy giờ, Phật giáo vôn là Quốc giáo ở Campuchia, nhưng do 
sự hủy hoại, tàn phá của chính quyền Khmer Đỏ nên trong thập niên 
1970 và 1980, Phật giáo ở Campuchia bị suy thoái nghiêm trọng. 
Chính quyền Khmer Đỏ đã phá hủy các tu viện của Phật giáo và tìm 
cách xóa sạch ý thức về tôn giáo của người Khmer. Từ giữa năm 
1975 đến đầu năm 1979, Phật giáo Campuchia bị hủy diệt hoàn toàn. 
Hầu hết chùa chiền bị phá hủy. Tăng đoàn bị giải tán và truy bức; 
nhiều tu sĩ đã bị giết hại... Phật giáo trong giai đoạn này bị tàn lụi 
hoàn toàn: Kinh sách bị đốt, các tượng Phật bị hư hủy, chùa chiền 
làm nơi chứa lúa gạo... Các nhà Sư không còn một vị nào, họ bị bắt 
hoàn tục hoặc tự nguyện hoàn tục để đi lao động kiếm ăn. 

Như vậy là họ đã thực hiện chế độ diệt chủng và diệt Phật giáo 
tàn khốc nhất trong lịch sử của Campuchia. 

Sau khi lật đỗ chế độ Khmer Đỏ, tháng 9/1979, nhận thức được 
vai trò quan trọng của Phật giáo trong công cuộc hồi sinh đất nước 
Campuchia, Chính phủ mới đã phục hồi Phật giáo. Các vị Đại đức 
Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam (ngài Bửu Chơn, ngài Giới 
Nghiêm, ngài Siêu Việt và Đại đức Thiện Tâm...) đã được mời sang 
Phnôm-Pênh truyền giới cho chư Tăng Campuchia đã hoàn tục (cụ 
thể là 7 vị Sư), Phật giáo Campuchia được hồi phục và thống nhất. 
Tới năm 1993, Liên Hợp Quốc hỗ trợ Campuchia trong việc bầu cử, 
tái thiết đất nước; các tôn giáo ở Campuchia tiếp tục chung sống 
hòa bình, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sau những “vết thương chính 
trị” đã bị lở loét, điêu tàn! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 107 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


2.4- Thời cận đại 

Đất nước chùa tháp này có gần 90% dân số cả nước theo Phật 
giáo. Trong hiến pháp dù có điều lệ do tín ngưỡng”, nhưng vẫn 
quy định “Phật giáo là Quốc giáo”. Quốc vương là người duy trì và 
tạo điều kiện cho Phật giáo hưng thịnh. Đại đa số thanh thiếu niên 
trong cả nước đều cần phải xuất gia một lần, một thời gian nào đó 
để rèn luyện đạo đức bản thân. Nếu một thanh niên mà chưa có 
thời gian vào chùa tu học thì rất khó lấy vợ. Và chính đức vua, rất 
nhiều vị cũng phải trải qua thời gian xuất gia tu học. 

Đây là nét đẹp của các xứ Phật giáo theo Theravãda (Thượng 
tọa bộ) mà ở Việt Nam gọi là Phật giáo Nguyên thủy. 

Tăng đoàn Phật giáo Campuchia có hai phái là: Đại tông phái 
(Mahanikãäya) và Pháp tông phái (Thammajutnikay). Theo con số 
thống kê thì toàn quôc có 2800 ngôi chùa và 82000 ty-khưu, sa-di. 
Phái Đại tông truyền thống chiếm 94% số chùa, 90% số chư Tăng. 
Pháp tông phái ít ỏi hơn nhưng lại là thành phần trí thức được 
hoàng gia nâng đỡ; và chính phải này là lực lượng chính thống 
nòng cốt đang nỗ lực “cứu nguy” sự xuống cấp, tha hóa của phái 
Đại tông. 

Hiện nay, Campuchia có các trường dạy Päli sơ cấp và cao cấp. 
Có trường đại học Phật giáo, có thư viện hoàng gia, có viện nghiên 
cứu Phật giáo. Sau đó nữa, họ còn lập ra “am Tạng Ủy viên hội” do 
chính phủ chỉ định, bao gồm rất nhiều các vị học giả nồi tiếng, biên 
soạn in ấn thánh điển tiếng Pali và dịch ra tiếng Campuchia. 

Nói tóm lại, khái quát về đất nước và con người Campuchia, 
chúng ta biết rằng, người Campuchia có nếp sống với bản chất 
thuần hậu, giản dị, khiêm tốn và nhã nhặn là do ảnh hưởng tỉnh 
thần Phật giáo lâu đời. Những người Campuchia theo Phật giáo 
Theraväda - họ có đức tin vững chắc về luân hồi, nhân quả, nghiệp 
báo và biết làm mọi thiện sự cho mình để nương nhờ phước quả 
trong tương lai. Họ đóng góp cả gia tài văn hóa, văn học nghệ thuật, 
kiến trúc, điêu khắc rất đặc thù khác với các nước lân bang. 

Phật giáo đã gắn liền với sự hưng vong của vương quốc. Khi 
Quốc gia hưng thịnh, Phật giáo được phát triển đến đỉnh cao. Khi 
chủ quyền đã bị mất thì Phật giáo cũng chịu chung số phận suy yếu. 
Ngôi chùa là trung tâm văn hóa của bản làng, còn là nơi bảo vệ 
những giá trị tinh thần lâu đời của dân tộc, nơi gìn giữ và xây dựng 
vẻ đẹp muôn thuở cho cuộc sống con người. 


108 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Chư Tăng Campuchia 


Tượng Phật Campuchia 


84 nghìn tượng Phật chùa Putkiri 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 109 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Vườn tượng huyền bí 


110 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tượng Phật Niết-bàn dài 6m tại chân đồi Kangva 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 111 


Chương l/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


112 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Xem thêm: 

3- Các Nước Phật giáo Theraväda Trong Khối Kim Địa 

Phật giáo Theravada từ phái đoàn thứ 8 của 2 Trưởng lão Sona 
và Uttara được Trưởng lão Moggaliputtatissa và đại đế Asoka cử đi 
hoằng hóa sau cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 3 (236 sau Phật Niết- 
bàn) đã truyền bá đến vùng Kim Địa đã có lưu dấu rõ ràng trong lịch 
sử các nước Phật giáo Nam truyền. 

Nếu phái đoàn thứ I của Trưởng lão Mahinda đã đặt nền móng 
vững chắc ở Đảo quốc Sri Lañkã thì phái đoàn thứ 8 của hai vị 
Trưởng lão Sona và Uttara cũng đặt nền móng vững chắc ở vùng 
Kim Địa. Nói cách khác, thành công tại Sri Lañkã thì trải dài trong 
suốt quá trình lịch sử từ thế kỷ thứ III trước Tây lịch cho đến nay. 
Thành công của vùng Kim Địa thì lan tỏa khắp các nước trong khu 
vực: Campuchia, Myanmar, Thái, Lào và cả Việt Nam. 

3.1- Khái Lược Sử Phật giáo Myanmar 

Phật giáo Theraväda đến Campuchia, Thái, Lào rất muộn, đều 
sau thế kỷ 13; nhưng Theraväda đến Myanmar thì còn sớm hơn cả 
Đảo quốc Sri Lañkã nữa. 

Truyền thừa này đi đến Sri Lañkã và Kim Địa không gặp một 
kháng cự đáng kể nào về văn hóa, tư tưởng cũng như tín ngưỡng 
bản địa, nên dễ dàng chinh phục các cư dân và các tộc người. 

Lúc Phật giáo đến Miễn Điện thì dân bản xứ người Môn - là cư 
dân sớm nhất - đã có tín ngưỡng phiếm thần bản địa cùng đạo Bà- 
la-môn. Qua hiện vật khảo cổ được tìm thấy, thì Phật giáo đến đây 
đầu tiên là Theraväda, do những “kim diệp” và “điêu bản” được khắc 
kinh Phật bằng Nam Phạn Päli văn. Không có dấu hiệu, chứng tích 
của bộ phái khác, mãi cho đến thế kỷ 11 mới thấy xuất hiện lác đác 
một vài tông phái Đại thừa rồi sau đó nhanh chóng biến mát. 

Điều đặc biệt của lịch sử Phật giáo Myanmar là sự hiện hữu 
ngôi đại tháp Shwedagon hiện nay tại Rangoon (Ngưỡng Quang). 
Theo sử liệu là sau khi Phật Thành đạo, có hai thương nhân người 
Miễn Điện đầu tiên đến bái yết Phật, dâng vật thực cho ngài. Đó là 
hai anh em Tapussa và Bhallika. Đức Phật đã ưu ái ban cho họ 8 
sợi tóc; và hiện nay đang tôn trí tại đại tháp Shwedagon này, đã trở 
thành bảo vật Quốc gia, chốn kính ngưỡng lễ bái thiêng liêng cho 
hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 113 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Suốt mấy thế kỷ trước và sau Tây lịch, Phật giáo của Đế quốc 
người Môn phát triển rất huy hoàng. Sau đó, do nạn cướp biển, do 
chiến tranh với các tộc người lân bang, do dịch họa, thiên tai... nên 
Đề quốc rộng lớn do người Môn xây dựng lần hồi suy tàn. Mãi đến 
thế kỷ 11, thời đại Pagan, Phật giáo mới thịnh đạt trở lại. 

Hiện nay, Myanmar lấy Phật giáo làm Quốc giáo, họ ở chung 
hòa bình với nhiều. tộc người; và tính nhân văn, nhân ái, chơn chất 
thể hiện rõ trong nếp sông hiền lành giản dị của họ. Ở đây xuất hiện 
nhiều Thiền sư nổi tiếng, các rừng Thiền, trường Thiền, Đại học 
Phật giáo, bệnh viện Phật giáo, hàng trăm ngàn tu sĩ tam y, nhất 
bát; tạo cho Quốc độ một nét đặc trưng không thể nhằm lẫn của 
Phật giáo Theraväda đang hồi cực thịnh. 

Đặc điểm: 

- Tại Bagan còn tồn tại hơn 3000 bảo tháp (nguyên là 40.000). 

- Kết tập Tam Tạng thánh điển lần thứ 5 và lần thứ 6. Tại 
Mandalay còn tôn trí Tam Tạng và Chú giải lên bia đá hoa cương. 

- Nhân dân 90% là Phật giáo. 


114 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Di tích đền, chùa, tháp tại Bagan 


Tượng Phật ở Myanmar 


Tượng Phật 4 mặt 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 115 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tượng Phật khổng lồ tại chùa Chaukhtatgyi 


116 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 117 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


118 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 119 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


3.2- Khái Lược Sử Phật giáo Thái Lan 

Sử Phật giáo Thái Lan liên hệ mật thiết với sử Phật giáo Miến 
Điện. Khi Phật giáo đến Miến Điện thì Thái Lan chưa lập Quốc, họ 
còn đang ở trong vòng thống trị của người Môn, và sau đó là người 
Khmer. Tuy nhiên, những sử liệu của xứ này nói rằng, Phật giáo 
Theraväda cũng đến đây (Miến Điện - trong vùng Kim Địa) theo 
chân hai Trưởng lão Sona và Uttara thời vua Asoka cũng không thể 
phủ nhận. Chứng tích Đại Tháp Phật Thống mang kiểu kiến trúc 
thời Asoka, đồng thời, ở chung quanh còn lại tắm bia văn chép kệ 
Duyên khởi bằng tiếng Pä|i, như là sự thật hiển nhiên vậy. 

Đến thế kỷ XIII, các tộc Thái, qua vị lãnh tụ anh hùng Bang- 
khang-thay mới nồi lên giành lại chính quyền, lập nên vương triều 
Xu-khổ-thay. Trong buổi đầu lập quốc, ở đây có cả Theraväda và 
Mahäyäna. Đến thời vua Ram-khăm-hẻng (1277 - 1317) có tài năng 
trác việt, đã thôn tính các tiểu quốc lân cận và lập nên một vương 
triều lớn mạnh, thâu tóm tất cả các tộc người Khmer, Môn, Lào... 
vào trong thế lực của mình. Đây là thời cực thịnh của vương triều 
Thái, phát triển rực rỡ về nội chính, ngoại giao, văn hóa, nghệ thuật. 
Dấu son huy hoàng về văn hóa của thời kỳ này là sáng tạo chữ viết. 
Năm 1283, nhà vua đã triệu tập học giả khắp nước, nghiên cứu chữ 
viết người Môn, Khmer để đặc chế ra chữ viết của riêng mình. Thái 
ngữ có mặt vào thời này. 

Vốn theo Phật giáo Nam truyền, mà, lúc này ở đây đã bị mai một, 
đức vua chủ động đề xướng mời Phật giáo Sri Lañkã đến Quốc độ 
mình để hoằng dương Phật pháp. Đức vua Sri Lañkã cũng là một 
Phật tử tín thành, đã hào sảng hiến cúng đức vua lân bang một pho 
tượng Phật sư tử bằng vàng nỗi tiếng (Hiện nay, đang còn tôn trí tại 
Phật điện Viện bảo tàng Hoàng gia Thái). Từ đây, Tam Tạng Pä|i và 
các sách Chú giải bằng tiếng Thái lần lượt được hoàn chỉnh (trước 
đó chưa có bộ nào hoàn chỉnh, có số bị mất mát, có số lẫn lộn kinh 
điển Đại thừa và cả Bà-la-môn giáo). 

Phật giáo Theraväda, đến các vương triều đi sau, mặc dầu có 
thịnh suy, có can qua nhưng đã trở thành tín ngưỡng thiêng liêng 
của nhân dân cả nước. Họ đã có Tăng vương, Tăng-già tôn trưởng, 
có Đại Trưởng lão... qua nhiều triều đại. Cũng giống như Miến Điện, 
Thái Lan lấy Phật giáo làm Quốc giáo. 

Đặc điểm: 

- Quốc giáo - và nhà vua phải là Phật tử. 


120 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


- Tất cả trường học đều phải dạy ngôn ngữ PãIi. 


- Nhân dân 95% là Phật giáo. 


Chư Tăng Thái Lan 


121 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tượng Phật Thái Lan 


Tượng Phật 3 mùa 


122 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tượng vàng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 123 


Chương lI/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tượng Phật cao 69m bằng 20 tầng lầu 


124 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tượng Phật tại chùa Phisanuloak 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 125 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


126 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


3.3- Khái Lược Sử Phật giáo Lào 

Theo sử Lào thì đất nước này theo Phật giáo Đại thừa từ năm 
612 Tây lịch; nhưng trải qua nhiều thế kỷ, Phật giáo Đại thừa phai 
nhạt dần dần rồi mất hẳn, nhường chỗ cho tín ngưỡng thờ ma trời, 
ma bố, ma mẹ... 

Đến thời đức vua Phà Ngùm 1363 (PI); bà hoàng hậu của Phà 
Ngùm thấy trong ngoài cung đình, trong khắp đất nước, người ta 
cùng nhau mỗ voi, ngựa, bò, trâu vô tội vạ để thờ cúng các loại mai 
Vốn là Phật tử khi sống ở đất nước Campuchia, nàng rất đau xót, 
thương cảm súc vật bị hành hình vô tội! Bà hoàng vào gặp đức vua, 
thỉnh nguyện là hãy mau mau mang Phật giáo từ Campuchia truyền 
đến Lào, nếu không, nàng sẽ trở về bổn xứ. Vì thương vợ và thấy 
việc làm của nàng là nghĩa cử cao đẹp của một tâm hồn thiện 
lương nên vua Phà Ngùm tức tốc gửi bức quốc thư, lễ vật, châu 
báu, cử phái đoàn mang hiến dâng cho bố vợ ở vương quốc 
Campuchia: Thỉnh cầu vua cha cho các bậc Cao Tăng đem Phật 
giáo du nhập vào xứ Lào. Đáp lời, đức vua Campuchia cung thỉnh 
20 vị Trưởng lão, 20 vị tỳ-khưu cùng vô số kinh sách sang Lào để 
truyền bá Phật giáo. Đức Vua còn kính tín biếu tặng Lào một tượng 
Phật đúc bằng kim loại quý gọi là Phạ Bang và một cây Bồ-đề có 
gốc từ Án Độ. Ngoài ra, vua cha còn chu đáo, hào sảng giúp cho 
đất nước con rễ những thầy thợ thiện xảo nhất về đúc sắt, đúc 
đồng, đúc vàng cho đến nhạc cụ như: sáo trúc, đàn ta- -nưng cùng 
những bộ công chiêng. Phái đoàn tùy tùng hơn 10 ngàn người theo 
thuyền ngược dòng sông Mê Kông tới Viêng Chăn. Từ đó nhân dân 
thủ đô và nhân dân Lào cùng nhau tôn thờ Phật Phạ Bang; họ tổ 
chức lễ bái trong 3 ngày 3 đêm, sau đó, trân trọng đưa rước Phật 
Phạ Bang về tôn trí tại huyện Viêng Khăm, tỉnh Viêng Chăn cho đến 
ngày nay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 127 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


l©. 
kư 
© 
2© 
lẹ 
1© 
% 
© 
© 


—><> 


Chư Tăng Lào 


Tượng Phật Lào 


128 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


jims/. 
1-4 kuể | * qiị í 


- : 
-' ` 
.~ ' 
r2 
- : 
' 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 129 


z 


` 


Chương l/C - Khái Quát Về Đât Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


130 


Chương lI/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


2x22 v.v 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 131 


Chương I/C - Khái Quát Về Đất Nước Và Phật Giáo Campuchia 


Thà THỊ ỊIF” 


VIÊN 


132 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


CHƯƠNNG lÌ 


Phật Giáo Theravada 
Du Nhập Việt Nam Lân Thứ Ba 


1- Những Cư Sĩ Có Công Đức Lớn Nhất 

Có những người Việt, sinh ra và lớn lên tại Nam Việt nhưng lại 
sống tại đất nước chùa tháp. Họ thuộc giai cấp trung lưu, có học hành 
đàng hoàng, có bằng cấp chính quy. Không biết nhân duyên thế 
nào, họ đều có công ăn việc làm ổn định nhưng không phải tại Sài 
Gòn, Gia Định mà là công chức tại thủ đô Phôm-Pênh, Campuchia. 

Họ gặp nhau tại đây, rồi thành bạn của nhau, từ năm 1930 về 
sau, rồi trở thành những nhân vật quan trọng trong việc truyền bá 
Phật giáo Theraväda từ Campuchia vê Việt Nam. 

Ở đất nước chùa tháp ây, sông trong lòng con người và Phật 
giáo - là quốc giáo ấy - mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng 
rồi họ gặp nhau trên Con Đường Tu Phật. 

Số người ấy có thể kể tên là các ông: Lê Văn Giảng, Ngô Bảo 
Hộ, Phạm Văn Tông, Sáu Hoa, Ba Lý, Sáu Diên, Văn Công Hương, 
Hồ Văn Viên... tại Campuchia và ông Nguyễn Văn Hiểu ở Nam Bộ. 

Trong 9 vị ấy, ai cũng có công đức cả, nhưng đặc biệt có 3 vị 
sau này xuất gia và 1 vị là cư sĩ - là những vị tỳ-khưu và cư sĩ đóng 
góp nhiều nhất cho việc hoằng hóa, mang giáo pháp Theravãda 
vê Việt Nam: Đây là ông Lê Văn Giảng, Phạm Văn Tông, Ngô Bảo 
Hộ... và Nguyễn Văn Hiểu. Ta có thể sơ lược tiêu sử 4 vị ấy. 

1.1- Cư Sĩ Lê Văn Giảng 

(Lược sử vị này hơi dài một chút vì ông là người đã thao thức, trăn trở tìm 
ra giáo pháp chơn chính, sau đó, tùy duyên hướng dân bạn hữu trong suôt quá 
trình mây chục năm dài). 

Ông sinh ngày 15 tháng 10 năm 1893; quê quán làng Tân An, 
huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc; thân phụ là ông Lê Văn Như và 
thân mẫu là bà Đinh Thị Giêng. 

Cũng giống như các gia đình thuộc giai cấp trung lưu thời bấy 
giờ, ấu thơ, ông được học Hán văn và Việt ngữ tại quê nhà. Năm 
1913, lúc 20 tuổi, sau khi lấy bằng Primaire, ông phải theo gia đình 
sang sinh sống tại Nam Vang (Phnôm-Pênh - Campuchia). Tại đây, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 133 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


ông theo học trường Trung học Sisavatt (Collège-Sisavatt) rồi bị cha 
mẹ thúc ép lập gia đình với cô Võ Thị Nhung. 

Thế rồi, như là “định mệnh”, có vợ con phải nuôi dưỡng, ông bỏ 
học, xin làm giáo viên. Bỏ nghề giáo, ông thi trúng tuyển làm thư ký 
cho tòa Khâm Sứ. Thấy đồng lương vẫn ít ỏi, bọt bèo; bỏ thư ký, 
ông thi đỗ và theo học 4 năm tại trường Cao đẳng Thú y Đông 
Dương. Từ đây, ngạch công chức lương cao, đời sống ồn định, ông 
được thăng tiến mãi nhờ sự cần mẫn và đạo đức nghề nghiệp. 

Năm 1923, đúng 30 tuổi, ông đã có đủ địa vị, tài sản, có chức 
có phận, có nhà cửa, có xe và có tài xế riêng; cuộc sống gia đình dư 
dả, ôn định. Gặp người bạn Pháp, sếp của sở Kinh lý, môi chiều thứ 
bảy, rủ ông vê Sài Gòn chơi. Rồi ca-ve, rồi vũ nữ ca hát, nhảy múa; 
rồi ăn nhậu no say quên trời quên đất. 

Ham vui như thế được bốn kỳ. Đêm kia, đang ngủ trên giường 
thì ông mơ màng nghe tiếng vọng bên tai như khuyên răn, dạy bảo, 
nhắc nhở: “Người say mê ngũ dục thì không sao tránh khỏi sa đọa 
vào bốn đường ác! Hãy nhớ như vậy!”. Tỉnh dậy, ông toát mồ hôi, 
tim đập thình thịch... Và lời nói kia như còn văng vẳng bên tai rồi 
chìm mất giữa không gian. 

Lúc ấy, ngũ dục là gì, bốn đường ác là gì ông cũng không hiểu. 

Chính lúc này ông đọc được quyển “Hỏi dương nhân quả” nên 
ông niệm Phật A Di Đà và nguyện ăn chay tháng 6G kỳ. 

Từ năm 1928 - 1927 ông trải qua quá trình tu tập như sau: 

- Mỗi ngày ngọ trai một bữa chay. 

- Ăn chay nhưng bỏ ngũ cốc chỉ dùng rau trái quả. 

- Bị suy yêu do thiếu đạm, phải nằm viện; ông ăn chay có rau 
trái, ngũ côc trở lại. 

- Đọc tụng các kinh Di Đà Phổ Môn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, 
Lăng Nghiêm, Địa Tạng, Lương Hoàng Sám...; và lạy hồng danh 
mỗi đêm 108 lạy. 

Từ năm 1928 - 1930, ông đến chùa Sùng Phước và lần lượt 
trước sau, ông gặp các bạn trong cộng đồng người Việt quy tụ những 
thành phần trí thức: Ông Phạm Văn Tông, Đoàn Văn Hộ, bác sĩ 
Dương Văn Phát, Francois Nguyễn, Lê Minh Học, Sáu Hoa, Ba Lý, 
Sáu Diên, Phán Long, Văn Công Hương, Ngô Bảo Hộ, Hồ Văn Viên, 
Phán Nghiêm, Phán Lai, Phán Ngọt, Phán Huê, Tô Kim Phước, Lý 
Văn Ngữ, Trương Phong Vĩnh... Đặc biệt, có cả một số người nhập 
quốc tịch Pháp hoặc lai Pháp như ông Charles Clairet; có bốn Đại 
đức người Việt là Đại đức Thạnh (Cả Thạnh), Đại đức Tuệ Báu, Đại 


134 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


đức Lê Khanh và Đại đức Nguyễn Phát Phước ở chùa Kim Chuông. 

Với một lực lượng trí thức hùng hậu như thế, họ muốn cải tổ, 
chắn hưng Phật giáo làm thế nào để không lạc hậu trước thời đại 
văn minh khoa học, để bước ra khỏi lớp sương mù của mê tín dị 
đoan. Do vậy, họ cùng khởi xướng thành lập nhóm Phật giáo nòng 
cốt đầu tiên như là một “Hội Phật học” hợp pháp để đệ trình lên 
chính phủ bảo hộ. 

- Bà thân mất, ông thân tìm đến tu tại chùa Mahãmontrey. Tại 
đây, ông làm cho cụ ông một cái thất và mình một cái thất để vừa 
chăm sóc ông thân vừa để tu thiền định. 

- Bị dụ dỗ ăn cơm lạt với nước sôi để có năng lực. 

- Bị dụ dỗ ăn cơm lạt trộn với dắm, định thiền mới tốt. 

- Cơ thể suy kiệt, trở lại ngọ trai một bữa chay. 

- Tu tập định đề mục ánh sáng, nước, tâm từ. 

Năm 1933, đúng 40 tuổi, tại thất liêu chùa Mahãmontrey, trước 
giờ thiền, ông niệm Buddho chừng 10 phút rồi chấp tay lên trán phát 
nguyện rằng: “Nếu con không có duyên với Phật pháp thì hãy để 
con chết quách cho xong; bằng có duyên tu từ kiếp trước, hãy cho 
con gặp được chánh pháp, có lộ trình tu tập đàng hoàng, có bản đồ 
chỉ đường không có sai lạc; trước để diệt xan tham, sân si trăm mối 
khô cho mình, sau nữa để giúp mọi người cùng tu theo, cùng thoát 
khô theo!” 

Nguyện xong thấy trong ngoài đều lặng lẽ; và hốt nhiên, kỳ diệu 
thay, trong đầu ông thoáng hiện ra ba chữ Bát Chánh Đạo! 

Bàng hoàng quá mà cũng vui mừng quá, ngồi xếp bằng trở lại, 
ông suy nghĩ, suy nghĩ...! Chẳng biết cái gì cả! Thế ra chỉ nhớ có cái 
tên, còn ý nghĩa của ba chữ đó nó như thế nào thì ông hoàn toàn 
mù tịt! Tuy nhiên, lạ lùng làm sao, chỉ nhớ được ba cái chứ ấy thôi 
mà sao cả người đều thơ thới, mát mẻ và an vui như có làn gió 
thanh lương rười rượi thổi khắp cả lục phủ ngũ tạng! Ông quyết 
chắc rằng: “Đây đúng là chơn lý như thật rồi! Chư thiên, chư thần 
linh linh thiêng, do thẫy mình có lòng thành, đã mách bảo cho mình 
đây! Bây giờ, hãy từ ba chữ này mà phanh lần ra ý nghĩa, không trật 
đi đâu được!” 

Sau khi thấy và hiểu Bát Chánh Đạo, hân hoan, vui sướng, ông 
đã làm được 2 bài thơ Luật Đường với niêm luật, đối vận chỉn chu... 
như báo triệu đời sống xuất gia: 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 135 


Chương II/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Đường Thế Mịt Mù, Trăm Năm Đầy Tội 
Cửa Thiên Thanh Tịnh, Muôn Kiêp Nên Duyên 


Đường trần sao lắm cuộc bi ai 
Thế sự khác nào chốn chông gai 
Mịt mịt hơi sầu vòng gác tía 
Mù mù gió thảm vẻ cân đai 
Trăm lo nghìn liệu gây oan trái 
Năm mỏi tháng mòn vướng nghiệp tai 
Đầy đủ phước hồng rồi cũng bỏ 
Tội trường oan trái khổ liền tay. 


Cửa Phật tháng ngày chẳng thảm ai 
Thiền môn nào phải chốn chông gai 
Thanh sơn đâu quản khanh cùng tướng 
Tịnh thất nào hay mão với đai 
Muôn thuở an vui hành Bát Chánh 
Kiếp trần thong thả lánh tam tai 
Nên chăng hỡi khách công hầu gẫm 
Duyên kết Niết-bàn được rảnh tay. 


Sau đó, ông tìm đến gặp Đại đức chủ trì chùa phó Vua Sãit) để 
xin hỏi ý nghĩa đầy đủ, rõ ràng về Bát Chánh Đạo! Rồi cũng từ 
duyên lành này mà ông hiểu thêm về Tứ Diệu Đề. 

Tại Campuchia, chùa Sùng Phước; ông hướng dẫn Việt kiều 
thọ bát quan trai giới. Bấy giờ, chư Tăng và thiện tín gọi ngài là A- 
cha Giảng - tôn kính như là một bậc thầy - với lòng kỉnh mộ và tri 
ân. Khi chùa dần dần có đông chư Tăng và thiện tín, ông bắt đầu 
dịch kinh sách ra tiếng Việt, trong đó có Nhựt Hành Cư Sĩ, Kinh 
Tụng Chư Tăng và bộ Luật Xuất Gia Tóm Tắt - là những dịch phẩm 
đầu tiên vô cùng quý giá để mọi người cùng nghiên cứu và đọc 
tụng. Sau này, ông còn dịch thuật hoặc biên soạn thêm: 1. Kim Ngôn 
Của Đức Phật; 2. Phép Chánh Định; 3. Thanh Tịnh Đạo; 4. Nền Tảng 
Phật giáo; 5. Phật giáo Và Đời Sống Thực Tiễn; 6. Bát Thánh Đạo; 
7. Cư Sĩ Vấn Đáp; 8. Tứ Diệu Đế; 9. Thập Độ; 10. Cấp Cô Độc 
Khuyến Dụ Kinh; 11. Sơ Thiền Tâm; 12. Triết Lý Về Nghiệp... 


đ) Trưởng lão Hout That - sau này là đức phó vua Sãi. 


136 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Ông còn ghi danh vào học trường Trung, Cao đẳng Päli. Chính 
tại đây ông gặp lại các bạn cũ tại chùa Sùng Phước như Phạm Văn 
Tông, Văn Công Hương, Đoàn Văn Hộ, Ba Lý, Sáu Hoa, Ba Diên, 
Ngô Bảo Hộ, Hồ Văn Viên... 

Cũng tại đây, nhiều cuộc thảo luận xoay quanh các loại tôn giáo, 
tín ngưỡng đương thời rồi họ dừng lại nơi giáo pháp Theraväda 
chơn chính là Bát Chánh Đạo do ông Giảng đã chia sẻ từ sự nghiên 
cứu và tu học của ông. Cũng tại đây, họ bàn với nhau thêm 3 việc: 
Một, phải biến ngôi chùa Sùng Phước thành chùa Theraväda để 
hướng dẫn tu tập cho cư dân người Việt ở đây. Hai, là cùng nhau 
làm một tạp chí Phật giáo. Ba là phải mang được giáo pháp chơn 
truyền về Việt Nam. Muốn thực hiện điều ba này, là trong anh em 
phải có người thực sự xuất gia. Và trong nhóm, có ông Ngô Bảo Hộ, 
Phạm Văn Tông, Hồ Văn Viên đều có ý định ấy. 

Hôm kia, ông đến Pháp Bảo Viện của hoàng cung nhờ ông quản 
thủ hướng dẫn chỉ cho một số sách chữ Miên và chữ Paãli dễ đọc nhát. 

Thế rồi, bắt đầu từ hôm ấy, ngoài công việc ở sở, thì giờ hành 
thiền của ông phải cắt xén bớt cho việc học. Với sự chí thú miệt mài 
hơn một năm nữa thì ông thấy mình đã có chút vốn liếng. Ông bắt 
đầu bỏ thì giờ đến thư viện nhiều hơn. Và rồi ông đã tìm được 
những quyền kinh và những quyền sách cần thiết bằng tiếng Miên 
nhưng có trích dẫn các câu chữ PäIli. Đó là các cuốn: 1, Bổn phận 
của người cư sĩ tại gia; 2, Đời sống và giới luật của người cư sĩ; 3, 
Con đường nhân đạo và thiên đạo; 4, Đức tin của người cư sĩ; 5, 
Giới luật sa-di; 6, Giới luật tỳ-khưu; 7, Giới, định, tuệ giản lược; 8, 
Nhân quả nghiệp báo giản lược; 9, Abhidhamma giản lược; 10, Kinh 
tụng Tam Bảo tóm tắt: 11, 40 đề mục thiền định; 12, Vipassanä, ngọn 
đèn trí tuệ... 

Ông Giảng mừng quá khi thấy mình đã bắt đầu đọc và hiểu được 
nội dung... Và chính nó sẽ bổ túc kiến thức giáo pháp còn quá non 
yếu ở nơi ông. 

Sau đó, ông còn tìm đọc thêm một số sách về sử học, về các 
ngả đường truyền giáo, sự hình thành và phát triển của các hệ phái 
Phật giáo do người Pháp, người Đức biên khảo rất công phu, có trí 
thức đạo đức, khách quan và trung thực. Nó sẽ giúp ông so sánh, tỷ 
giảo chỗ đồng, chỗ dị của những tư tưởng chính thống và những tư 
tưởng phát triển như thế nào. 

Vào khoảng tháng 5 năm 1933, ông Giảng đi nhận nhiệm vụ 
tại tỉnh Prey-Veng; ở đây có khá đông cư dân người Việt. Cách tỉnh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 137 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


thành chừng một cây số, một số trí thức người Việt có lập một cái 
“trại” bằng tranh tre cây lá khá rộng rãi làm nơi tụ họp mọi người để 
tu tập. Nó tọa lạc trước một ngôi chùa cổ đã đổ nát có tha ma mộ 
địa khá hiu quạnh, rất thuận lợi cho việc hành thiền. Ông tìm đến 
đấy để làm quen rồi sau đó khôn khéo, tế nhị tìm cách hướng dẫn 
mọi người tu tập. Chưa bao lâu, do nghe tiếng ông mà người ta tìm 
đến khá đông, chừng ba bốn chục người, gồm cả người Miên và 
người Việt. 

Ban đầu, ông phải hướng dẫn mọi người thọ trì Tam quy và Ngũ 
giới trước một vị ty-khưu. Thời gian sau nữa, do giảng pháp, ông 
hướng dẫn các cư sĩ thọ bát quan trai giới tháng bốn ngày, rồi sáu 
ngày, rồi tám ngày! Lúc này, trình độ Phật học và khả năng ngôn 
ngữ của ông đã có thể vô ngại giảng nói trước hội chúng cư sĩ 
này. Lợi ích của sự tu tập, con đường hạnh phúc của hiện tại và 
tương lai như thế nào thì ông Giảng đã giảng giải rất chỉ ly, cặn kẽ, 
thông suốt. 

Cái trại bằng tranh tre nứa lá, gần một năm sau đã được sửa 
sang trông cũng tạm được, lấy tên chùa là Ruong-Damrey, là trung 
tâm dạy thiền khá nổi tiếng tại tỉnh Prey-Veng biên địa xa xôi này. 

Cũng tại đây, ông đã vận động mọi người cùng với ông xây 
dựng được 2 ngôi trường Sơ cấp, Trung cấp Pali - để chư Tăng 
vùng biên địa này, sau này có cơ hội về thủ đô tiếp tục sự học. 

Tại tỉnh thành Prey-Veng này ông còn làm đại thí chủ Dâng Y 
Kathina đến bảy ngôi chùa; mỗi chùa có từ 30, 50, chùa đông nhất 
là 150 vị mà ai cũng đầy đủ y và tứ vật dụng cải 

Một việc quan trọng, có ý nghĩa dự báo và tiên tri nữa, đi theo 
với đại nguyện của mình, là trong thời gian ở đây, ông đã soạn dịch 
gần xong quyên “Luật xuất gia” cỗ ý dành sẵn cho chư Tăng Việt 
Nam sau này, tuy còn quá sơ lược. Tiếp theo là cuốn “Nhựt hành 
của người cư sĩ” cũng chưa đầy đủ, để dành sẵn cho thiện nam tín 
nữ ở quê nhài 

Như vậy, mới chỉ là cư sĩ, một mình ông với cái tâm lớn, với cái 
trí lớn, đã làm biết bao nhiêu là việc lợi lạc cho Phật pháp, cho 
chúng sanh! Thật là bất khả tư nghì vậy. 


138 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Đại đức Hộ Tông 


1.2- Cư Sĩ Ngô Bảo Hộ 

Ông sinh năm Mậu Tuất 1898 tại Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. 
Phụ thân ông là cụ Ngô Văn Nghi vốn là người Triều Châu, do điều 
kiện sinh hoạt nên đã đưa cả gia đình sang Cao Miên lập nghiệp tại 
tỉnh Prey-Veng (Lò Veng). 

Cụ ông Ngô Văn Nghi tinh thâm Hán văn, giỏi Đông y, Tử vi đầu 
số và còn là một kỳ vương kiệt xuất nữa. Được giáo dưỡng từ một 
người cha đa tài như vậy, nên thuở nhỏ ông đã sớm hấp thụ những 
kiến thức, sở học từ nghiêm phụ. Đến khi trưởng thành, ông còn là 
một thanh niên có bản tính cương trực và hào hiệp, có năng khiếu 
võ thuật hơn người. Ngoài ra, ông còn sở đắc ngón đàn độc huyền 
cầm độc nhất vô nhị nữa. 

Đến năm 1924, vừa tròn 26 tuổi, ông lập gia đình cùng bà Lưu 
Kim Phùng, con gái của một gia đình kiều bào cùng sinh sống tại 
Prey-Veng (Lò Veng). Cuộc sống gia đình âm êm trôi qua, chỉ tròn 8 
năm thì bà qua đời, để lại cho ông 4 người con thơ, 1 trai 3 gái; rồi 
đến con gái thứ cũng ra đi theo bà. Buồn vì nỗi bất hạnh của gia 
đình, ông bắt đầu tìm hiểu con đường tu tập. Chính trong giai đoạn 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 139 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


này ông hay đến chùa Sùng Phước và gặp các bạn đạo. Và người 
vạch đường chỉ lôi cho ông theo con đường tu học chân chính là 
ông Lê Văn Giảng. 


Hoà thượng Thiện Luật 
(1886 - 1969) 


Năm 1934, như đã quyết định dứt khoát, quăng bỏ tất cả tài hoa 
như một thân võ học, như ngón đàn độc huyền cầm; ông gởi người 
con gái lớn là cháu Lưu Kim Đính (sau này là tu nữ Diệu Đính) rồi 
dẫn con trai nhỏ là Ngô Bửu Đạt (sau này là Ht. Hộ Giác) đến chùa 
Prek-Reng xin xuất gia tu học, được Ht. chủ trì chấp thuận cho ông 
thọ giới sa-di pháp danh là Thiện Luật (Vinaya Kusalo). Còn con trai 
thì được ngài chủ trì nhận làm nghĩa tử cho ăn học đàng hoàng. 

Năm Đinh Sửu 1937, lúc 39 tuổi, sa-di Thiện Luật chính thức thọ 
giới tỳ-khưu với thầy Tế độ là đức Uttamamuni Um-Su - Phó Tăng 
thống Campuchia; thầy Yết-ma là Ht. Som Dach Choun Nath (sau là 
Vua Sãi) và thầy Giáo thọ hướng dẫn Phật học là ngài Hout-That 
(về sau là Phó Tăng thống). 

1.3- Cư Sĩ Phạm Văn Tông 

Ông sinh ngày 25/10/1914, tại làng An Hội, Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp. Ông là con của cụ ông Phạm Văn Dư và cụ bà Lê Thị Dương. 


140 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Tuổi thơ, ông học ở trường làng, trường Tây, nhờ siêng năng, chăm 
học nên đậu bằng Primaire khi còn rât nhỏ. Năm 1930, ông sang Nam 
Vang, Cao Miên - làm công chức trong cơ quan Việt Nha Địa Chính. 


Đại đức Bửu Chơn 


Ông có 7 năm làm công chức ở đất nước chùa tháp, sống trong 
môi trường đạo đức nên thời gian rảnh ông nghiên cứu các đạo giáo, 
tôn giáo, văn chương, triết học... Một ngày kia, duyên lành được 
gặp ông Lê Văn Giảng giới thiệu về Phật giáo Nguyên thủy; ông tìm 
hiểu xem kinh, đọc sách Phật giáo Nguyên thủy bằng tiếng Anh, 
Pháp và Campuchia. Ông ngộ ra một điều là Phật giáo người 
Campuchia đang tu chính là “Phật giáo nguyên chất”. Hình ảnh chư 
Tăng trì bình khất thực mỗi ngày, chùa tháp nguy nga tráng lệ ở 
Campuchia cộng với nhân duyên tiền kiếp nào đó còn lưu đậm 
trong ký ức nên ông quyết định từ bỏ tất cả, chọn con đường xuất 
gia tu học. 

Cả hai vị cư sĩ Ngô Bảo Hộ và Phạm Văn Tông đều được ông Lê 
Văn Giảng dẫn lối đưa đường. Họ rất kính trọng ông Giảng, do ông 
ấy lớn tuổi hơn lại có cả quá trình lặn lội tìm kiếm Con Đường trải 
qua không biết bao nhiêu sái quấy, lầm lạc và nhiêu khê, gian khổ. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 141 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Trong các vị còn lại, ông Hồ Văn Viên sau này cũng xuất gia 
nhưng không đóng góp gì nhiều. Bốn cư sĩ còn lại là các ông Sáu 
Hoa, Ba Lý, Sáu Diên, Văn Công Hương dường như đi theo suốt 
cuộc hành trình, và chẳng nệ hà tiền tài, công sức giúp phái đoàn 
truyền giáo từ Campuchia về Nam Việt. 

Tại Sài Gòn, người đóng góp tâm, trí, tài sản cho việc đặt cơ sở 
đầu tiên trên đất Việt; và hộ trì suốt mấy chục năm dài cho việc xây 
dựng cơ sở cũng như hoằng pháp là ông Nguyễn Văn Hiểu. 

1.4- Cư Sĩ Nguyễn Văn Hiểu (1896 - 1979) 


Ông là một cư sĩ trí thức, có công rất lớn trong việc truyền bá 
Phật giáo Nguyên thủy từ khi du nhập về Việt Nam cho đến khi phát 
triển dài lâu sau này. 

Ông sinh ngày 01/10/1896 tại làng Tân An, tỉnh Cần Thơ, con 
của ông Nguyễn Quang Diệu và bà Mai Thị Đường. Từ nhỏ ông học 
chữ Nho, sau chuyển sang học chương trình Pháp - Việt trong 5 
năm dài. 

Năm 1911, ông học trường trung học Mỹ Tho, sau đó lên Sài Gòn 
học trường Chasseloup Laubat, thi đậu bằng Thành Chung năm 
1915. Rồi ông học trường Công chánh Hà Nội và thi đậu bằng Cao 


142 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


học Kỹ thuật Công chánh Hà Nội năm 1918. Năm 1919 ông sang 
làm việc tại Campuchia, năm 1925 về làm Sở Hỏa Xa Sài Gòn, năm 
1944 làm Giám đốc Hỏa Xa miền Nam. 

Gia đình ông theo Nho học, nhưng lại hâm mộ Phật giáo truyền 
thống, một loại Phật giáo chỉ còn là hình thức thờ tự như tín ngưỡng 
dân gian... với đủ mọi loại cúng kiến, chú sớ, cầu khẩn, van xin... nó 
không phù hợp với cái “tạng” của ông. Lớn lên thì ông học Tây nhưng 
lại tu học lung tung từ Cao đài, sang Công giáo, sang Tin lành! 
Duyên may, năm 1930, ông đọc được một quyên sách của người 
Đức, lại viết bằng tiếng Pháp. Đó là quyễn “La Sagesse du Buddha - 
Tuệ giác của Đức Phật”. Vị học giả này có giới thiệu, rằng là muốn 
nghiên cứu một đạo Phật chính thống, gần với Nguyên thủy thì nên 
đi sâu vào giáo điển Tam Tạng Päli mà các nước Tích Lan, Xiêm, 
Miễn, Miên, Lào... thuộc hệ Nam truyền, chính xác là Theraväda - 
đang gìn giữ, bảo lưu, tu tập và phụng hành như là quốc giáo của họ. 

Thuở trước, làm kỹ sư Công chánh ở Phnôm-Pênh nhưng tiếc 
là ông không tìm hiểu Phật giáo ở đấy, vì trong con mắt truyền thống 
đầy khinh thị và ngạo mạn, ông xem họ là Tiểu thừa. Năm 1925 về 
lại Sài Gòn, bận công việc ở sở Hỏa Xa, mãi đến năm 1930; sau khi 
đọc được quyển sách ấy, ông đến thư viện tìm kiếm thêm những 
quyền sách được dịch hoặc soạn dịch từ Tam Tạng Päli văn; ông 
mới hiểu, mới thấy, đây đúng là giáo pháp mà ông đang tìm kiếm, 
thao thức, trăn trở bấy lâu. Từ đó, ông ôm âp nguyện vọng là truyền 
bá giáo pháp chơn truyền ấy xa rộng khắp mọi nơi. Tại Tân Sơn 
Nhất và một vài nơi khác, ông lập những liêu thất cho các bạn như 
ông Cầm, Núi, Nhật, Hương tu tập thiền định. 

Năm 1935, khi gặp lại bạn cũ là bác sĩ Lê Văn Giảng thì lại càng 
ý hợp tâm đầu trong việc tu tập giáo pháp Theraväda; đồng thời 
họ cùng chung ước nguyện mang giáo pháp ấy từ Campuchia về 
Việt Nam... 

Năm 1940, ông bán nhà lấy nửa số tiền cất lại chùa Bửu Quang 
và một cốc lầu gôm ba căn đều bằng gạch ngói, phân nửa tiền còn 
lại ông mua mấy mẫu ruộng để lo chỉ phí âm thực cho chùa. 

Năm 1949, ông và các bạn hữu khởi công xây dựng chùa Kỳ 
Viên tại Bàn Cờ - Sài Gòn, là cơ sở hoằng pháp quan trọng. Các 
năm 1952 - 1953, chư vị tôn túc Hộ Tông, Bửu Chơn, Pháp sư 
Thông Kham, Hộ Giác và ngài Nãrada ở Tích Lan đã đến ngôi chùa 
này để mở đạo tràng giảng giáo lý. 

Ngày 14/5/1957 ông Hiểu cùng với bạn hữu đứng ra thành lập 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 143 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Tổng hội Phật giáo Nguyên thủy dành cho cư sĩ hoạt động. Ngày 
18/12/1957, ông, bạn hữu cùng với chư vị Trưởng lão Nam tông 
thành lập Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. 

Bên cạnh những Phật sự quan trọng nêu trên ông còn để nhiều 
thì giờ lưu tâm trước thuật, phiên dịch một số kinh sách phục vụ cho 
công cuộc hoằng truyền Phật đạo, như sau: 

- Tại sao theo phái Tiểu thừa. 

- Chọn đường tu Phật. 

- Trên đường hoằng pháp của Đức Phật. 
- Con đường giải thoát. 

- Pháp vô ngã. 

- Thiền định. 

- Luân lý và xã hội Phật giáo. 

- Niệm tâm từ. 

-Thành kiến ngã chấp. 

Năm 1961, ông đứng ra vận động quyên góp tài chính để xây 
cất Thích Ca Phật Đài (Vũng Tàu). 

Ngoài ra, ông đã tham dự hội nghị Kết tập Tam Tạng lần thứ 6 
tại Miến Điện, tham dự hội nghị Phật giáo Thế giới tại Thái Lan và 
Ấn Độ năm 1964. Và ông cũng đã sang Tích Lan và Singapore để 
thăm viếng các Hội Phật giáo. 

Tuổi cao sức yếu và một số sở nguyện hộ pháp đã viên thành, 
cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu đã về cõi an vui ngày mùng 2/5/1979, tức 
ngày mùng 7/4 năm Kỷ Mùi, thọ 83 tuổi đời, hơn 40 năm là cư sĩ hộ 
pháp cho Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. 

Là bậc tiên phong kỳ vĩ trong lịch sử cộng đồng Phật giáo 
Nguyên thủy; cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu đã để lại một sự nghiệp lớn 
lao là đã cùng với chư tôn Trưởng lão Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu 
Chơn... đồng tâm, đồng lực, sức tài, sức của trong việc du nhập và 
phát triển Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam. 

Như vậy, chúng ta đã biết sơ qua 4 vị cư sĩ có công đức lớn 
nhất trong việc đặt nền móng vững chắc cho tòa nhà Nguyên thủy 
Việt Nam: Đó là các ông Lê Văn Giảng, Ngô Bảo Hộ, Phạm Văn 
Tông và Nguyễn Văn Hiểu. 

2- Chư Vị Cư Sĩ Đã Cùng Nhau Hợp Tác Công Việc 

2.1- Thành Lập An Nam Phật Học Hội 

Khi hay tin sa-di Thiện Luật đã tu tỳ-khưu (năm 1937), ai cũng 
mừng vì đã có được một bậc xuất gia tiên phong trong công cuộc 
hoằng hóa mai hậu. 


144 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Tại chùa Sùng Phước hôm ấy có ông Giảng, Ba Diên, Sáu Hoa, 
Ba Lý, Văn Công Hương, Phạm Văn Tông, Hồ Văn Viên... họ vầy 
ngay một cuộc hội nghị vì có những hiện tượng sau đây: 

- Bạn hữu của họ, tu sĩ có, cư sĩ có, từ Nam kỳ sang, cho biết là 
Phật giáo ở nơi này đã chân hưng, có khá nhiều tổ chức Phật giáo 
ra đời, đó là “Thiên Thai thiên giáo tông lương hữu hội” (Société 
détude du bouddhisme et de secours mutuels); “Nam kỳ Phật học 
Cứu tế hội” - Lassociation d'études bouddhiques et d'assi stance 
de Cochinchine); “ïjnh Độ cư sĩ Phật học hội” (Lassociation du 
bouddhisme de la Terre Pure)... Họ đang lập thủ tục hồ sơ trình 
chính phủ bảo hộ để được hoạt động hợp pháp. 

- Trong số những bạn hữu ây, có những người đều đặn lui tới 
Campuchia, muôn giúp đỡ, san sẻ với cộng đồng người Việt ở đây! 
Họ có lòng tốt, . nhưng họ lại muốn cộng đồng người Việt ở Campuchia 
theo họ, việc ấy: có nên không? 

- Có một sỐ tu sĩ người Việt theo Bắc phái thuộc Thiền tông, 
Mật tông đang ẩn tu tại vùng núi Bokor ở Kampot, Phnôm-Basset, 
núi Nhì Hoàng ở Kompong-Cham, Phnôm-Bakheng ở Siêm-Riệp... 
Các tu sĩ và cư sĩ Nam kỳ cũng thường đến đây. Ở Nam kỳ có tổ 
chức nào thì ở đấy cũng làm y hệt. 

- Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Việt bộc phát khá 
mạnh mẽ. Đầu tiên là sự khởi xướng của một vài tu sĩ ở Gia Định 
và Mỹ Tho, sau đó lan xuống Trà Vinh, Vĩnh Long, Rạch Giá rồi ra 
Trung, ra Bắc. Họ có rất nhiều hội, nhưng nổi tiếng nhất là hội Nam 
kỳ Nghiên cứu Phật học... 

- Vùng núi Thất Sơn ở Châu Đốc... ở đây có hằng chục chùa 
quán cũng có thành lập những hội tương tợ. Không biết là họ tu 
theo cái đạo gì mà họ thờ tự lung tung, như thờ Ngọc Hoàng, Bắc 
Đế, Ông Hồ, Ông Tà, Visnu, Quan Thánh, Thiên Hậu, Bà Chúa Xứ, 
Cửu Thiên Huyền Nữ... Đặc biệt có đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa 
Hảo, Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương; Phật Thầy Tây An, Phật Trùm, 
Sư Vải Bán Khoai... thậm chi là lạ lùng! 

Cuối cùng, ông Giảng, Ba Diên, Sáu Hoa, Ba Lý, Văn Công 
Hương, Phạm Văn Tông, Hồ Văn Viên đều nhất trí với lập trường là 
tu tập theo một đạo Phật chơn chánh; còn tất cả những hình thức 
tôn giáo kia, đa phần là tín ngưỡng dân gian, không phải là của một 
đạo Phật chơn chánh! 

Thế rồi, vì thấy Phật giáo ở đâu cũng đang trong cao trào chấn 
hưng, các vị trí thức cư sĩ người Việt ở Phnôm-Pênh lẽ nào lại nhắm 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 145 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


mắt làm ngơ, nên cuộc thảo luận sơ bộ này đưa đến thống nhất 
ý kiên: 

- Thành lập một hội có tên gọi là “An Nam Phật Giáo hội” tại 
Campuchia. Sơ thảo nội dung, điều lệ để đệ trình chính quyền bảo 
hộ (Ba Lý, Ba Diên và Sáu Hoa phụ trách). 

- Thành lập một thư viện để lưu trữ kinh sách bằng Pali, Päl|i - 
Miên, Anh, Pháp, Quốc ngữ, Hán văn (Ngô Bảo Hộ, Hồ Văn Viên, 
Phạm Văn Tông đảm nhiệm - liên hệ viện Phật học Phnôm-Pênh 
nhờ giúp đỡ). 

Trong sự phân công trách nhiệm này, vì Văn Công Hương đang 
thu xếp để về định cư tại Sài Gòn nên không ghi tên. Còn ông Lê 
Văn Giảng do đa đoan đời sống công chức, được mọi người tin cậy, 
nên giao cho việc tu tập, nghiên cứu và soạn dịch những kinh sách 
cần thiết để truyền bá trong cộng đồng người Việt tại Campuchia 
hoặc về Việt Nam, sau này! 

Thật không ngờ, hội với tên gọi là “An Nam Phật Học Hội tại 
Campuchia” (Association bouddhique annamite au Cambodge) được 
chính quyền bảo hộ phê chuẩn, duyệt y ngày 05/7/1935, đặt cơ sở 
tại chùa Sùng Phước?'), 

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm do đã đạt được cơ sở nền tảng để 
duy trì và phát triển Phật giáo Theraväda trong mai hậu. 

2.2- Phân Công Trách Nhiệm 

Khoảng tháng 8 năm 1935, Hội đã làm được một số việc: 

- Nhờ viện Phật học tại chùa Unalom, nhờ thư viện Hoàng gia, 
nhờ trường Viễn Đông bác cổ, và nhất là nhờ công đức của viên 
Tiến sĩ khảo cổ lai Pháp là Suzanne Karpelès nên Hội hình thành 
được thư viện. Được ngài hiệu trưởng trường Cao đẳng Pä|i đánh 
giá là tốt. 

- Bắt đầu từ đây, chùa Sùng Phước phải là trung tâm hoạt động 
tích cực trong việc canh tân Phật giáo, nơi đào tạo Sư sãi, nơi lưu 
giữ, bảo quản và nghiên cứu kinh Phật bằng Päli, Päli - Miên cùng 
kinh sách Anh, Pháp, Hán, Việt, Miên... 

- Cử hành các nghi lễ Phật giáo và tổ chức các buổi thuyết 
pháp cho cộng đồng cư dân người Việt. 

- Các nhà Sư như Sư Cả Thạnh, Tuệ Báu, Lê Khanh và Nguyễn 


1 Lúc đó, chùa này nằm ở đường Verdun, khu Š của Phnôm Pênh, ấp Trường 
1 năm 1965 bị giải tỏa để làm sân vận động Olimpic, chùa dời về Tuol Kork; 
năm 1979 chùa bị bọn Pôn Pốt phá hoại, không còn gì. 


146 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Phát Phước được giao phụ trách công việc cầu an, cầu siêu, quan 
hôn tang tế... 

- Những công chức nhập quốc tịch Pháp hoặc lai Pháp như 
Charles Clairet thì phụ trách hành chánh quản trị, bảo trì nghĩa trang 
Phật giáo. Họ còn có phận sự duy trì quan hệ tốt đẹp với tòa Công 
Sứ tối cao Campuchia, với bộ Nội vụ và bộ Nghi lễ Campuchia. 

Thấy thành quả rất đáng hoan hỷ, ông Giảng khuyến khích các 
bạn nên chịu khó trau dồi thêm tiếng Pãli; đọc thêm các Nikãya; và 
nên hình thành một tạp chí Phật giáo làm tiếng nói chung của Hội. 

Mọi người ghi nhận ý kiến ấy. 

Ngày hôm sau, ông Giảng, ông Hương và Ba Lý về Sài Gòn. Họ 
tìm đến tịnh thất của ông Nguyễn Văn Hiểu gần Tân Sơn Nhất thì 
gặp luôn ông Quyến, ông Cầm, ông Núi, ông Nhất - cũng là bạn cũ 
của nhau - thuộc loại tâm đầu ý hợp. 

Do vậy, khi gặp chư vị cư sĩ Giảng, Hương, Ba Lý vừa là bạn 
cũ, vừa là người cùng chí hướng, chánh tri, chánh kiến như nhau 
nên ông Hiểu vô cùng mừng rỡ, xúc động. 

Như gặp bạn tri âm, ông Giảng kể lại cho ông Hiểu, ông Quyến, 
ông Núi, ông Cầm, ông Nhất... nghe việc tầm đạo gian nan, vất vả 
của mình như thế nào, trải qua mười mấy năm dọ dẫm, sục sạo 
kiếm tìm khó khăn như thế nào, cuối cùng, ông đã có được chỗ trú 
tâm trong giáo pháp chân truyền... 

Rồi ông Giảng, Ba Lý, Văn Công Hương thay nhau kể về việc 
thành lập hội, nội quy, điều lệ của hội cùng những thành quả khiêm 
tốến bước đầu như thế nào, nhất nhất thuật lại cho các bạn nghe. 

Ông Hiểu và các bạn của ông... đều cùng một tâm như nhau; và 
ai cũng biết muốn làm một sứ giả truyền giáo phải hội đủ 4 điều 
kiện: Phải là bậc xuất gia, có tu chứng, có phát nguyện ba-la-mật, 
có kiến thức sâu rộng cả nội điển lẫn ngoại điển! 

Họ đều thấy rõ 4 điều kiện ấy là rất khó và rất khó tìm người. 
Hiện tại chỉ có một vị là tỳ-khưu Thiện Luật (Ngô Bảo Hộ) thì chỉ là 
dấu hiệu tốt ban đầu thôi, còn khiêm tốn quái 

Cuối buổi đàm đạo, ông Giảng tiết lộ cho các bạn nghe, rằng 
mình đã soạn dịch xong quyển “Luật xuất gia” dành sẵn cho chư 
Tăng Việt Nam sau này; và quyên “Nhựt hành của người cư sĩ” cũng 
để chuẩn bị cho bà con ở quê nhàiI 

Mọi việc tốt lành đang diễn tiến. Và họ phân công trách nhiệm: 

- Ông Giảng, Ba Lý... và bạn hữu tại Phnông-Pênh phải tìm cho 
ra chư Tăng Việt Nam đã xuất gia hoặc sẽ xuất gia làm lực lượng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 147 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


nhân sự nòng cốt; thứ nữa là nghiên cứu cho tới nơi tới chốn Tam 
Tạng Pali, sau đó thành lập một ban dịch thuật ra Việt ngữ. 

- Còn tại Sài Gòn, Gia Định này thì ông Hiểu, ông Quyến, ông 
Núi, ông Cầm, ông Nhất... sẽ đi tìm kiếm đất, xây chùa để đợi phái 
đoàn hoằng pháp trở về! 

Và nhiệm mầu thay, cũng từ cuộc hội kiến hy hữu của những 
con người đồng chí hướng này, bánh xe chuyển pháp về Việt Nam 
đã bắt đầu khởi động... 

2.3- Ngôi Chùa Theravada Việt Đầu Tiên Tại Campuchia. 

Chùa Sùng Phước vốn là chùa của Bắc phái nên thờ tự chính 
giữa cũng như hai bên tả hữu quá nhiều Phật, Bồ-tát... Ông Giảng 
không vội vàng điều chỉnh, và ông đã phải cần trọng, từ từ giảng 
giải cho họ hiểu. Ông Giảng đã để suốt nhiều giờ trình bày đâu là 
giáo pháp gần với Nguyên thủy, đâu là tư tưởng của các bộ phái 
phát triển. Chỗ nào bị ảnh hưởng Bà-la-môn, chỗ nào bị ảnh hưởng 
Khổng, Lão cùng những tín ngưỡng dân gian. Nhờ lập luận vững 
chắc, kiến thức khá quảng bác và nhất là có năng lực của công phu 
hành trì, tu tập, ông Giảng đã tạo được niềm tin và thuyết phục 
được hội chúng. 

Khi thấy mọi người hoàn toàn tin tưởng, ông Giảng đề nghị 
chính giữa chỉ nên thờ Phật Thích Ca, còn các pho tượng Di Đà, 
Quan Âm, Thế Chí, mười tám vị La-hán, Quan Công, ông Táo, ông 
Địa, ông Tiên, ông Thiện, ông Ác gì gì... thì xin thỉnh ra hậu tổ hết. 
Thế là gần như suốt ngày hôm ấy, ông Giảng phải ở lại đây, cùng 
xắn tay với mọi người, sắp xếp, quét dọn, chỉnh trang nơi thờ tự cho 
tôn nghiêm, dị giản, thanh tịnh. 

Ngôi chùa Sùng Phước và hội Phật học An Nam, từ đây được 
biến thành tu viện Theraväda với sự chấp nhận của chính quyền 
bảo hộ và gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Campuchia. 

Cũng từ thời điểm này, quyển sách “Nhựt hành của người cư sĩ” 
của ông Giảng đã được ông Văn Công Hương cho in ấn để phát 
cho Phật tử tu tập. Ban dịch thuật và ban biên tập tờ tạp chí “Ánh 
sáng Phật pháp” được phụ trách bởi một lực lượng hùng hậu: Đó là 
ông Giảng làm chủ nhiệm; ông Tông, ông Viên làm trưởng, phó ban 
biên tập; Ba Lý, Sáu Hoa quản trị, điều hành; Ba Diên, Phán Nghiêm 
thường trực Ban trị sự và Thủ quỹ. Ngoài ra, còn có những cây bút 
với kiến thức vững chắc như Phán Lai, Phán Ngọt, Phán Huê, Tô 
Kim Phước, Lý Văn Ngữ, Trương Phong Vĩnh, Dương Văn Phát, 
Francois Nguyễn, Lê Minh Học... nên nội dung tạp chí thật hứa hẹn. 


148 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Ba 


Cũng lần đầu tiên ở đây, các Sư Khmer và Việt thay nhau 
thuyết pháp bằng ba thứ tiếng, lần lượt là Päli, Khmer và Việt, nên 
không bao lâu đã có chân đứng vững vàng trong lòng cư dân người 
Việt. Chính quyền thuộc địa tại Campuchia khuyến khích sự hợp 
pháp của các tổ chức Phật giáo để dễ bề quản lý, nên Hội An Nam 
Phật Học tại đây của số cư sĩ nòng cốt này được họ khuyến khích, 
bảo trợ nhưng luôn có mật thám theo dõi chặt chẽ. 

Có một sự kiện đặc biệt xây ra trong năm này, là Đại đức Närada, 
một vị Sư uyên bác người Srï Lañkäã, nhân chuyến ghé thăm Sài 
Gòn, tặng cây Bồ-đề tại chùa Linh Sơn, lưu lại đây một thời gian; sau 
đó sang Phnôm-Pênh, đến đảnh lễ đức Vua Sãi, phó Vua Sãi rồi 
ghé chùa Sùng Phước để trao đổi một số Phật sự trong tương lai. 

Do ngài Nãrada nói được cả Päli, Anh, Pháp nên sự giao lưu 
ban đầu này đã thắt chặt mối thân hữu, đạo tình cho các Sư du 
học tại Tích Lan sau này; còn là cầu nối mai hậu cho Phật giáo 
Theraväda phát triển tại Sài Gòn, Gia Định nữa. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 149 


Chương lIl/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 
CHƯƠNNG lÌI 


Phật Giáo Theravada Về Sài Gòn - Gia Định 
Quá Trình Hình Thành 3 Ngôi Chùa Đâu Tiên: 
Bửu Quang, Giác Quang, Kỳ Viên. 


1- CHÙA BỬU QUANG 


Theo với lời hẹn nơi mục 3 “phân công trách nhiệm” tìm kiễm 
đất lập chùa; ông Hiểu cùng các bạn Cầm, Núi, Nhất, Quyến, Hương 
(ông Hương đã về định cư ở Sài Gòn từ năm 1937)... đã đi khắp 
nơi nhưng tìm chẳng ra. Khi có người mách bảo ở miệt Gò Dưa, 
Thủ Đức có một vùng đất rất lý tưởng, không gần cũng không xa 
thành phố; họ đã tìm đến xem. Và, quả thật là vậy; có một rừng cây 
đại thụ nằm giữa cây tạp, lùm bụi, cỏ gai um tùm trông có vẻ hoang 
sơ nhưng rất yên tĩnh thích hợp cho việc tu thiền. 

Sau khi tìm gặp chủ đất là ông Chánh tôngt Bùi Ngươn Hứa và 
bà Cả, là phu nhân của ông - nhóm ông Hiểu trình bày với nguyện 
vọng tha thiết là được xây dựng một kiểng chùa trên khoảnh đất 
chừng hai mẫu Tây, nên muốn ông Chánh tổng và phu nhân nhượng 
lại cho. 

Qua câu chuyện, ông bà Bùi Ngươn Hứa biết “cái đạo” này 
thuần túy tu tập; họ không xin xăm, bói quẻ, chú sớ, không trai đàn, 
chân tế, không nhờ ai cứu khổ, cứu nạn; không có van vái cầu xin 
thần linh điều này điều nọ hợp với cái tạng của họ... nên hai ông bà 
phát tâm hiến cúng luôn. 

Không bao lâu sau, ông Hiểu cùng các bạn hùn nhau tiền bạc, 
thuê người phát quang, dọn dẹp khu đất dự định làm kiểng chùa. 

Ông Hương từng tu tập tại Sùng Phước nên góp ý là chùa, cái 


1 Tư liệu nào cũng ghi là Xã trưởng, tôi nghĩ không đúng. Xã trưởng, thôn 
trưởng là những đơn vị hành chánh thời chính quyền Ngô Đình Diệm. Những 
năm 1939-1940 còn thuộc chính quyền bảo hộ của Pháp, đơn vị hành chánh 
lúc ấy, trông coi một làng gọi là Lý trưởng, trông coi nhiều làng thì gọi là Chánh 
tổng - tương đương Xã trưởng. Vào thời này, ông thân của soạn giả cũng làm 
Chánh tổng nên biết rõ. Tuy nhiên, có tư liệu ghi là Cai Hứa - nếu là “cai” thì chỉ 
là “cai đội”, làm cai một toán lính nho nhỏ thôi! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 151 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


quan trọng là thông thoáng, giản dị và vững chắc! Chẳng nên rồng, 
phượng, lân, rùa... vàng son gì cả! Cái đó không thích hợp với kiến 
trúc Nam truyền. Ban đầu nên bắt chước Miên xây dựng một nơi để 
thờ Phật, tụng kinh, lễ bái... Sau đó, rải rác đây đó nên làm dăm ba 
cái cốc sàn đề tránh rắn rít, là nơi cho các Sư ở để tu tập, hành đạo. 

Thế là sau đó, ông Giảng mời thỉnh Đại đức Thiện Luật về Sài 
Gòn tiếp nhận ngôi chùa ở Gò Dưa, Thủ Đức. Đây là cơ sở tu học 
đầu tiên ở Nam Việt do ông Hiểu và bạn hữu cùng chí hướng, đồng 
tâm, đồng lực xây dựng. Đấy là năm 1938, đã trở thành thời điểm 
đánh dấu Phật giáo Theraväda từ Campuchia du nhập miền Nam - 
Việt Nam. 

Tháng 4 năm 1939, ông Giảng, ông Tông, Ba Lý, Sáu Hoa từ 
Nam Vang về Gò Dưa, Thủ Đức thăm Đại đức Thiện Luật - thì họ 
cùng gặp mặt các đạo hữu ở đây là ông Hiểu, ông Hương, ông 
Quyền bàn chuyện, nội dung tập trung vào hai vấn đề chính: 

- Thứ nhất, làm thế nào để ngôi chùa đầu tiên này phải được ổn 
định để phát triển vững chắc. Phải có một cuộc lễ lớn, mời thỉnh cho 
bằng được đức Vua Sãi chứng minh và đúng Luật là phải có 21 vị 
tỳ-khưu để làm lễ kiết giới SImä. 

- Thứ hai, phải có thêm các vị tỳ-khưu người Việt đứng tuổi, có 
pháp học, pháp hành đàng hoàng khi ấy mới nói đến việc hoằng 
pháp xa rộng hơn. 

Họ còn góp ý thêm: Lễ kiết giới Simä rất quan trọng, nên ở 
Phnông-Pênh, ông Giảng, ông Tông, Ba Lý, Sáu Hoa... nhận trách 
nhiệm thỉnh mời đức Vua Sãi và chư Tăng. Ở Gò Dưa thì ông Hiểu, 
ông Quyến, ông Hương... vận động tài vật sửa chữa, cơi nới, kiện 
toàn tương đối cơ sở hạ tầng để tiếp đón phái đoàn. 

Và họ quyết định chọn ngày 15 tháng 4 Tây lịch, tức là trước lễ 
Vesak cho dễ nhớ và dễ mời thỉnh hơn! 

1.1- Chùa Bửu Quang Kiết Giới Simaä 

Cuối năm 1939, mọi người tìm đến Gò Dưa càng lúc càng đông. 
Ban Hộ tự bắt đầu nhận thấy những nhu cầu phát sanh. chánh điện 
đã chật không có đủ chỗ cho người thính pháp, đã ngồi lan ra hiên, 
ra vườn. Lại nữa, trong thời gian ngắn tới đây, nếu có người tu tập, 
xuất gia thì tỳ-khưu, sa-di, tu nữ sẽ ở đâu? Phải nói là cơ sở hạ 
tầng đang còn chật hẹp, thiếu thốn đủ mọi bề... 

Ông Hiểu có hai sở nhà tại Sài Gòn, cái lớn, cái nhỏ; ông âm 
thầm cho bán sở nhà lớn. Ông Quyên. cũng lặng lẽ bán ngôi nhà gỗ 
lim ở miệt vườn Long An. Cả hai đều một ý như nhau: Cơi nới 


152 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


chánh điện, xây thêm phòng ốc để chuẩn bị cho lễ kiết giới SImä. 
Khi có tiền trong tay rồi, hai ông tìm gặp các bạn là ông Hương, ông 
Núi, ông Cầm, ông Nhất; sau đó, họ mời ông Chánh tổng cùng đến 
gặp Đại đức Thiện Luật để bàn công việc, bắt tay khởi sự các công 
trình ngay. 

Ba tháng sau, quy mô một ngôi chùa đã hoàn thành, ông 
Hương lên Phnôm-Pênh báo tin cho ông Giảng hay. Ông Giảng vui 
sướng lắm, bèn rủ Ba Lý, ông Hương cùng đến đảnh lễ Vua Sãi 
Som-Dach Choun-Nath, trình bày với ngài về việc hoằng pháp ở 
Việt Nam, với những thành công khiêm tốn bước đầu như thế nào 
và ngôi chùa đã được hình thành như thế nào. Cuối cùng, muốn 
tăng thêm sự uy linh cho thánh địa để cho Phật pháp được hưng 
thịnh dài lâu; cả ba vị khẩn cầu đức Tăng thống mở rộng lòng từ hạ 
cố xuống Việt Nam cùng với chư Tăng đề làm lễ kiết giới SImä. 

Đức Vua Sãi rất hoan hỷ, vì trong lịch sử Phật giáo Theraväda, 
các nước giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Đấy còn là bổn 
phận và trách nhiệm cao quý nữa. 

Mấy ngày hôm sau, ông Giảng tự cạo đầu, mặc áo quần giới tử 
cùng ông Hương và Ba Lý tháp tùng đức Vua Sãi lên xe với 30 vị tỳ- 
khưu. Nhân tiện, đức Tăng thống và phái đoàn hỷ cúng một tượng 
Phật bằng đồng cao chừng một mét rưỡi, kỷ thờ sơn son thếp vàng, 
một số pháp khí để thờ tự cùng một nhánh cây Bồ-đề nữa. Đại đức 
Huệ Nghiêm cùng với 10 vị tỳ-khưu Việt Nam ở chùa Sri-Sagor 
cũng hoan hỷ đi theo dự lễ. 

Thế rồi một cuộc lễ khánh thành được tổ chức trọng thể có sự 
tham dự rất đông quan khách, có cả quan Tây và đại diện của chính 
quyền địa phương. Thiện nam tín nữ chừng hơn một trăm người. 
Đại diện các chùa, các khuôn hội, các Niệm Phật đường trong vùng 
cũng hoan hỷ đến tham dự. Dường như cả vùng này, chưa có một 
lễ hội nào đông người, có nhiều Sư nước ngoài đến như vậy. Sự có 
mặt của đức Vua Sãi như tăng thêm nét đặc thù cũng như tầm vóc 
quan trọng của ngôi chùa Theraväda đầu tiên trên đất Việt. 

Lễ kiết giới Simä đang diễn ra thì một trận mưa lớn bắt ngờ vừa 
đủ làm cho không khí dịu lại và rửa sạch bụi bặm; sau đó, trời đất 
như trong sáng hơn và cây lá như long lanh và mát lành hơn. Và 
đêm đó, đức Vua Sãi với 20 mươi vị tỳ-khưu lớn hạ ởi quanh chánh 
điện ba vòng tụng kinh Paritta, những mong chư thiên, thọ thần 
trong vùng hoan hỷ hộ trì cho chánh pháp trên đất nước này được 
phát triển vững vàng, thuận lợi. Ngôi chùa này được đức Vua Sãi 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 153 


Chương lII/C - Phật Giáo Theravãda Về Sài Gòn - Gia Định 


đặt tên là Bửu Quang (Ratana Ramsyäräma) như ánh sáng trân quý 
của chánh pháp tỏa rạng trên vùng đất mới, đánh dấu một điểm mốc, 
một căn cứ địa, tạo tiền đề cơ sở cho Phật giáo Theravada Việt 
Nam. Đáy là ngày 15 tháng 4 năm 1940 Tây lịch. 


Chánh điện 


154 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


1.2- Cư Sĩ Phạm Văn Tông 

Và Cư Sĩ Lê Văn Giảng Xuất Gia 

Sau lễ kiết giới SImäã, ông Giảng phải lên lại Nam Vang vì đã 
hết phép. Tuy nhiên mới làm việc vài tháng, vào ngày 18/6/1940, 
ông lại làm đơn xin nghỉ phép ba tháng nữa để dưỡng bệnh xem 
thử cấp trên quyết định ra sao, ai ngờ lại được chấp thuận. 

Hôm kia, biết bạn mình, Phạm Văn Tông sẽ xin xuất gia vào 
ngày 15/7 (ÂI) tới đây; ông Giảng muốn đứng ra tổ chức lễ giúp bạn 
nên đến chùa Sùng Phước, ông thông báo chuyện lễ xuất gia của 
ông Tông với bằng hữu, đạo hữu. Sau đó, ông cùng với Ba Lý, Sáu 
Hoa, Sáu Diên... cùng chia nhau công việc. 

Nghĩ rằng thời hạn lưu nhiệm hai năm cũng đã gần hết rồi nên 
vào ngày 12/7 (ÃI) năm 1940, ông Giảng lại nộp đơn xin thôi việc, 
kèm theo giấy chứng nhận của bác sĩ là: “Tình trạng bệnh chứng 
của đương sự đã bước sang giai đoạn mãn tính, không còn có khả 
năng làm việc” gởi lên quan Chánh Chủ Sở. 

Tại chùa Sùng Phước, vào ngày 15/7/1940, bạn bè đạo tràng 
vui mừng tổ chức lễ xuất gia tỳ-khưu cho ông Phạm Văn Tông, pháp 
danh là Bửu Chơn (Ratanasacca); thầy Bổn sư của Đại đức là ngài 
Sirisammativamsa, thầy Yết-ma là ngài Siripañña. 

Riêng ông Giảng, đợi hoài không thấy nghị định của tòa Công 
Sứ thuận cho nghỉ việc, nghĩ trước sau gì mình cũng xuất gia nên 
đã tự ý quyết định cho mình. Thế là vào ngày 15/10/1941, ông Giảng 
xuất gia tỳ-khưu, pháp danh là Hộ Tông (Vamsarakkhita), thầy 
thế độ là đức Vua Sãi Som-Dach Choun-Nath cùng rất đông hàng 
Trưởng lão chứng minh; và có khoảng chừng mấy trăm thiện nam 
tín nữ tham dự. 

Năm ấy Đại đức Hộ Tông vừa đúng 47 tuổi0). 

1.3- Hai Vị Tỳ-khưu 

Hạnh nguyện canh cánh bên lòng mang giáo pháp chân truyền 
về Việt Nam, lộ trình thế là đã được mở ra, chẳng còn chướng ngại 
vật nào nữa; nên xuất gia tỳ-khưu xong, Đại đức Hộ Tông liền về ở 
chùa Bửu Quang cùng Đại đức Thiện Luật. 

Tại đây, 2 vị tỳ-khưu tâm đồng ý hợp thảo luận những việc cần 
thiết để ổn định nơi ăn ở, tu tập cũng như hoằng pháp trong tương 
lai gần. Ví dụ, làm những đường kinh hành quanh các liêu thất dài 


đ) Sự Thiện Luật 42 tuổi; Sư Bửu Chơn 31 tuổi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 155 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


chừng 15m rộng chừng hơn 1m, đắp nỗi rồi dọn sạch tất cả lùm bụi 
quanh đó; đồng thời cho san lấp một vài nơi có khả năng bị nước mưa 
tù đọng, vừa dơ uế vừa dễ sinh côn trùng. Làm những cầu tiêu tương 
đối vệ sinh. Chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ nghỉ như thế nào khi có đông 
chư Sư, tu nữ đến xin tu học và thiện nam, tín nữ đến làm công quả. 

Hai vị nhắc lại bài kinh mà 3 tôn giả Anuruddha, Kimbila và 
Nandiya sống với nhau hòa hợp như nước với sữa tại khu rừng 
Gosiñga gân Kosambi. Cũng chỉ là những chuyện “tâm thường” 
như: Sắp đặt chỗ ngồi, lây nước uống, nước rửa, sớt thức ăn, dọn 
dẹp cất đặt chỗ ngồi, đỗ đồ dư nơi khoảng đất không có cỏ xanh; 
rửa bát, úp bát, đỗ đầy nước ở cầu tiêu; lúc khiêng vác vật nặng thì 
chỉ cần đưa tay ra dấu hiệu trong im lặng. Cả một khu rừng đều im 
lặng. Ai cũng chánh niệm, tỉnh giác trong đi đứng nằm ngôi, trong 
công việc, lúc trì bình khất thực. Chẳng có ai sai bảo, nhắc nhở ai... 
nhưng mà họ hòa hợp với nhau thật tuyệt vời! 

Đại đức Thiện Luật có đời sống tri túc, dị giản mà Đại đức Hộ 
Tông cũng không kém cạnh gì. Cái sập gỗ không có lót chiếu, lót 
nệm mà chỉ có cái choàng tắm đã cũ! Gối, chẳng có gối vải, gối 
bông mà chỉ trơ cái cục gỗ đẽo trần trụi! Tọa cụ cũng thế, chỉ có một 
tắm chiếu lát vuông vức! Vật dụng xung quanh không có bất kỳ một 
cái gì, ngoại trừ cái bàn gỗ tạp, cái ghế tạp; trên bàn có một tượng 
Phật nhỏ, một cái bát xin ăn có chiếc khăn cũ gấp tư đặt phía bên 
trên; một ngọn đèn dầu nhỏ luôn luôn vặn Iu lít; một tủ nhỏ đựng 
khá nhiều kinh sách; mây cây bút, vài quyền vở... và hết! Ngay cả ly 
nước uống cũng “hà tiện”, chỉ dùng một lon sữa bò, mà eo ôi, ngay 
chính cái lon sữa bò cũng đã han rỉ, phải kỳ cọ luôn! Và cuối cùng là 
tiền bạc, có lẽ một xu một cắc ngó bộ cũng ráo trọi, rỗng không! Ôi! 
Bên trong vị ấy rỗng không mà bên ngoài cũng rỗng không! Nói, 
làm, sông là một! 

Thế đấy là đời sống của hai vị tỳ-khưu đầu tiên, Đại đức Thiện 
Luật ba hạ, Đại đức Hộ Tông chưa có hạ nào! Họ, hai người, không 
những hòa hợp với nhau như nước với sữa mà còn có cái thấy 
công việc như nhau; còn nêu gương tri túc, thiểu dục, xứng đáng là 
mô phạm cho hàng sa-môn hậu học noi gương! 

Tuy nhiên, đầu năm 1942, Đại đức Thiện Luật phải trở lại Nam 
Vang vì phải chăm lo cho sa-di Hộ Giác. Thế là, chùa Bửu Quang 
chỉ còn lại một mình Đại đức Hộ Tông. 

1.4- Việc Hoằng Pháp 

Sau khi hai vị Đại đức họp bàn với những cư sĩ cốt cán ban 


156 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


đầu, chương trình được đặt ra: Hằng tuần, chủ nhật, buổi sáng 
giảng cho lớp hành thiền, buổi chiều thuyết pháp cho đại chúng. 
Hằng ngày đi trì bình khất thực, buổi chiều dành cho những người 
đến hỏi đạo, hỏi pháp; buổi tối, ai rảnh ghé chùa hành thiền. 

Thế rồi, nhờ học đạo, nghe giảng pháp nên có một số người 
tìm đến chùa. Lại có một số các thầy trong vùng tìm đến tranh 
luận, chất vấn. Những câu hỏi, rốt lại, đều xoay quanh những vấn 
đề “muôn thuở” 

- Đại thừa là cỗ xe lớn, Tiểu thừa là cỗ xe nhỏ. Lý tưởng Bồ-tát cao 
hơn lý tưởng A-la-hán. Chỉ có Bồ-tát mới có tâm đại bi thương xót, cứu 
độ chúng sanh thành Phật rồi họ mới thành Phật. Còn A-la-hán là hẹp 
hòi, ích kỷ, chỉ cứu độ lây mình nên gọi là “tiêu nha bại chủng 9). 

- Ăn chay và ăn mặn. 

- Bậc A-la-hán còn phiền não. 

- Niết Bàn của Tiểu thừa chỉ vì nhàm chán sinh tử nên phải lìa 
xa sinh tử; Còn Niết-bàn của Đại thừa ở trong sinh tử nhưng không 
bị sinh tử chỉ phối... 

Đại đức Hộ Tông đã từng biết rằng, với một câu hỏi, Đức Phật 
có bốn cách trả lời khác nhau: Với một câu hỏi đơn giản, không có 
ân ngữ nghĩa gì sâu xa thì trả lời ngay; với một câu hỏi không được 
rõ ràng thì phải hỏi lại cho minh bạch rồi hẵng trả lời; với một câu 
hỏi do người đặt vấn đề sai thì phải hỏi ngược lại cho người đối 
thoại tự trả lời; với một câu hỏi thấy rỗng không, vô ích, vô bổ, 
không có lợi lạc cho việc tu tập thì im lặng! Ngoài ra, với chủ trương 
từ ban đầu là lúc giảng pháp, trả lời câu hỏi, lý luận hoặc phân tích 
không nên đụng chạm đến tín ngưỡng của người khác; phải nhẫn 
nại, ôn hòa, tâm từ, tâm xả mới thuyết phục người khác tri kiến, đưa 
họ vào đạo! Do đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng và chu đáo nên Đại đức 
Hộ Tông đã nhiếp phục được cả những người khó tánh, đặc đầy 
bảo thủ và kiến chấp. 

Đại đức luôn với tâm từ, tâm xả, khôn khéo dụng ngữ, dụng từ 
nên những câu trả lời của Sư không đụng chạm đến ai hết. Và họ 
cứ hỏi, cứ hỏi, lắng tai nghe rồi từ từ họ thắm! 

Một số Phật tử các nơi tò mò nghe có một cái đạo Phật mới, rủ 
nhau đến nghe xem. Khi quan sát hằng ngày, thấy hai vị Sư (trước 
là 2 sau chỉ còn 1) nghiêm trang trì bình khất thực qua cửa mọi 


0) Nghĩa: Tiêu mầm, hoại giống (Bồ-đề). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 157 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


nhà, họ rất xúc động. Hình ảnh Đức Phật và Tăng chúng thánh 
hạnh thuở xưa với tắm y ca-sa và bình bát đi vào thành kinh thành 
Sävatthï (Xá-vệ) hiện ra trong tâm tưởng họ. Rồi những sinh hoạt tu 
tập trong ngày, trong tuần, khi nghe pháp, lúc hành thiền toát ra một 
không khí tu học nghiêm túc, cân mật... Lại nữa, nhị vị Đại đức có 
một đời sống thiểu dục, tri túc, giới luật nghiêm minh mà bao giờ 
khuôn mặt cũng hiền hòa, từ ái đã lôi cuốn biết bao người; làm tăng 
trưởng đức tin trong sạch cho những người thân cận; do vậy mà sự 
hoằng pháp lần hồi được lan rộng. Cả miệt Thủ Đức rồi xuống Biên 
Hòa; từ các làng vùng ven, sau đó tiếng đồn len vào thành phố như 
Phú Nhuận, Gia Định; người đến quy y, người nghe giảng pháp, 
người đến hành thiền và cả những người muốn xin xuất gia tu học 
bắt đầu tăng thêm số lượng. 

Số Phật tử cốt cán như ông Hiểu, ông Quyến, ông Hương, ông 
Núi, ông Cầm, ông Nhất cùng ông bà Chánh tổng,... cứ rảnh là họ 
đến chùa nghe pháp, học thiền. Một số thành phần trí thức lác đác 
ở các quận Sài Gòn và cả miệt Chợ Lớn biết tiếng cũng tìm đến 
nghe pháp, hỏi đạo; ví dụ như ông giáo Thêm, ông Thông, ông 
Phán, ông Lợi... Và họ chính là những cư sĩ hoặc xuất gia - đều là 
lực lượng nòng cốt dựng xây mái nhà Nguyên thủy cả. 


2- CHÙA GIÁC QUANG 


2.1- Ông Giáo Dương Văn Thêm 

Mùa an cư năm 1942 diễn ra bình thường. Công việc chung 
của chùa đã đi vào nền nếp. 

Hôm kia, sau hạ, có cuộc gặp mặt đầy đủ giữa Đại đức Hộ Tông 
và Ban Hộ tự có cụ Hiểu, ông giáo Thêm, ông thông Phán, ông 
Chánh tổng; họ bàn với nhau là nên tạo thêm một cơ sở mới chứ 
không nên bó gối mãi ở cái góc Gò Dưa, Thủ Đức này. 

Trong câu chuyện, ông giáo Thêm cho biết là ông có một mẫu 
vườn cây trái ở Bình Đông, Chợ Lớn; mấy năm nay, sau khi biết 
giáo pháp Nguyên thủy nhờ nhị vị Đại đức Thiện Luật, Hộ Tông 
giảng dạy; ông giáo và một số bạn thân đã lập ở đấy máy cái cốc 
liêu để tu tập thiền. Ý nguyện trong thời gian tới đây ông giáo Thêm 
sẽ xuất gia. 

Ai cũng hoan hỷ. 

“ Ông giáo Dương Văn Thêm sinh năm 1895 tại làng Tân Sơn 
Nhì, tỉnh Gia Định; sinh trưởng trong một gia đình Nho học cổ kính, 


158 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


lại hấp thụ Tây học tới nơi tới chốn, bây giờ lại kiên định vê Phật học 
như thế thì thật là một điềm lành cho Phật giáo Nguyên thủy! Ông 
giáo rất có uy tín với xã hội; đã từng làm Chánh lục bộ, Hương hào, 
Hương quản, Chánh tổng nữa nhưng từ khi biết vê giáo pháp, ông 
giáo đã quăng vứt đi hết!” 

Mọi người đều đồng ý về vấn đề cán bộ hoằng pháp, muốn có 
hiệu quả thì cán bộ phải là tu sĩ chứ cư sĩ chỉ là giải pháp tình thế. 
Muốn nới rộng địa bàn đây đó thì phải cần nhiều tu sĩ hơn nữa. 


_ Đại đức Giác Quang, 
(Anh chụp ngày 18/8/1961) 


Cuối năm 1942, Đại đức Hộ Tông dẫn ông giáo Thêm sang chùa 
Sùng Phước, cặn kẽ gởi gắm cho Đại đức Thiện Luật kèm cặp, 
hướng dẫn đợi ngày xuất gia. 

Lúc này, sa-di Hộ Giác đã được gởi vào tu học tại trường Trung, 
Cao đẳng Phạn ngữ Phnôm-Pênh rồi; Đại đức Thiện Luật an tâm, 
chỉ còn lo làm bà mẹ đỡ đầu cho các ông Sư người Việt trong các 
chùa ở đây nữa mà thôi. Trong tâm, Đại đức cứ nghĩ đến chuyện 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 159 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


mau về Bửu Quang để tiếp sức một tay với Đại đức Hộ Tông một 
mình đơn chiếc. 

2.2- Về Thầy Nguyễn Đình Trấn 

Đầu năm 1945, Đại đức Hộ Tông lại dẫn thêm ông Núi?) sang 
chùa Sùng Phước ân cần gởi gắm cho Đại đức Thiện Luật nữa. 

Lo một số công việc xong xuôi, Đại đức Hộ Tông chuẩn bị về lại 
Nam kỳ thì một ông thầy tu Bắc phái, người Việt, nói giọng Huế 
muốn đến đây để xin xuất gia tu học theo Theraväda. 

Đây là thầy Nguyễn Đình Trần), lúc ấy ông mới 23 tuổi. 

Nhị vị Đại đức đồng ra tiếp. 

Tiểu sử sơ lược của vị ấy như sau: 

“. Ông sinh ngày 5 tháng 5 năm 1921 tại làng Dạ Lê Thượng, 
xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, tại một vùng 
quê nghèo, nhưng lại ở trong một gia đình có truyền thống đạo 
đức nhiêu đời. Thân phụ - bán thế xuất gia - là cụ ông Nguyễn Đình 
Tải, mẹ là cụ bà Huỳnh Thị Thành. Tắt cả chú bác đều nương thân 
cửa Phậit. 

Xuất thân từ một đại gia đình như vậy, nên lúc chín tuổi (1930), 
ông đến chùa Bãng Lãng, huyện Hương Thủy, một miền sơn cước 
hẻo lánh, hoang vu, núi rừng trùng điệp để xin làm điệu, rồi xuất gia 
sa-di ở đây. Những năm 1937-1938, vùng này bị chiễn tranh tàn phá, 
hoàn toàn bắt an ninh, sự tu học bị trở ngại; ông phải vào Đà Nẵng, 
xin ở chùa Phổ Đà, rồi năm 1940, thọ giới đàn tỳ-khưu ở đây”. 

Nhân duyên thầy Nguyễn Đình Trấn gặp Phật giáo Theraväda: 

“. Bây giờ, Sư Thiện Luật đã về ở chùa Bửu Quang, Sư Hộ Tông 
đã xuất gia tỳ-khưu ở chùa Sùng Phước; và hội Phật học ở đây đã 
phát hành nhiêu số tạp chí “Ánh sáng Phật pháp”. Sau hạ năm 
1944, một vị thầy ở Sài Gòn ra chơi chùa Phổ Đà, không biết nhân 
duyên thế nào mà lại có mang theo tạp chí này. Thây Trẫn tình cờ 
đọc được tờ tạp chí ấy tại phòng khách. Mục chuyên luận thẫy ký 
tên cư sĩ Lê Văn Giảng, lời văn giản dị nhưng ý tứ thâm sâu, nói về 
một loại giáo pháp rất trong sáng. Bài tiểu luận cũng bác bỏ nhẹ 
nhàng một vài quan điểm sai lầm của một số tông phái Phật giáo, có 
lẽ đã đi quá xa nguồn cội. “Quá hay!”. Thây Trẫn tự nghĩ. Thây đọc 
thêm hai bài nói vê tu tập thiên định và thiên quán. Tuy chưa có thể 


đ) Sau này là Sư Bửu Hạnh. 
(2) Sau này là Sư Giới Nghiêm. 


160 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


nắm bắt rõ ràng toàn bộ nội dung, có lẽ phải đọc các số trước và 
sau, nhưng chỉ một vài căn bản ở đó, trực giác cho thây biết rằng, 
đây mới là giáo pháp chân truyên gân gũi thời Đúc Phật, chưa bị lai 
tạp của các hệ phát triển sau này. Gắp tập báo lại, thây trầm ngâm, 
bân thân nghĩ ngợi. Chọt, bức tranh bìa đập vào mắt thây: Hình ảnh 
bốn, năm vị Sư mặc y vàng, đầu trân chân đắt, mang bát đang đi trì 
bình khất thực dọc theo một con phố nhỏi “Đích thị là hình ảnh Đức 
Phật và chư Tăng mỗi sáng đi vào thành Xá Vệ khất thực như 
thế này đây!” Thây reo lên trong lòng! “Nhưng mà họ ở đâu? Phải 
tìm tới đâu để xin xuất gia theo phái này?” Linh tính mách bảo, 
thây lật ra trang bìa sau, thấy có ghi: “Hội Phật học Theraväãda An 
Nam tại Campuchia, trụ sở: chùa Sùng Phước, đường Verdun, khu 
5, Phnôm-Pênh”. 

Như đã quyết định, ông xin ông thây Sài Gòn tờ tạp chí. Ngày 
hôm sau ông mặc áo đại lễ lên đảnh lễ thây Bốn sư, nói rõ nguyện 
vọng của mình là muốn lên Campuchia tu học. Ông nghĩ, theo luật, 
nếu đảnh lễ ba lần, xin ba lần mà thây vẫn không cho - thì cứ ra đi, 
không phạm lỗi! Tưởng là khó khăn. Ai ngờ, khi nghe xong, thây 
Phổ Thiên hiên lành nói: “Ừ, con cứ đi! Cứ đi lại tốt cho chí xuất gia 
của mình. Ở đây, con sẽ mãi viết chú sớ, ky giỗ, lễ lạc, cầu an, cầu 
siêu, trai đàn chẩn tế quanh năm suốt tháng thôi! Ta bây giờ đến 
tuổi già này rôi, mới thấy rõ mình là thây cúng, thầy tụng chớ không 
phải thây tu!” 

Quy lạy tạ thái độ trí thức và tâm lòng độ lượng của thây Bốn 
Sử, thây Trẫn tay nải hành trang, một íf tiên bạc lộ phí - Sư phụ chùa 
Phổ Thiên cho thêm - theo xe đò về Sài Gòn. Nghe nói là có 8 thây 
tại Đà Nẵng cùng đi theo; nhưng dọc đường vắt vả quá, tắt cả đêu 
bỏ cuộc. Rốt lại chỉ còn mình thây. Rồi từ đó thây cô độc lang thang 
lếch thếch, lội bộ từ bến xe này sang bến xe khác, khát uỗng nước, 
đói ăn vắt cơm nắm, hỏi thăm lối đến Nam Vang. Eiết rồi cũng tới 
nơi sau hơn nửa tháng gian khô dặm trường...” 

Nghe kể sơ về nhân duyên và dặm trường tìm đạo của vị thầy 
trẻ, cả hai vị Đại đức đều rất xúc động, biết đây đích thực là một 
mầm giống Bồ-đề chắc hạt. 

Trước khi rời Phnôm-Pênh, Đại đức Hộ Tông nói chuyện với 
Đại đức Thiện Luật, đại lược là: Ông thầy Trấn là tỳ-khưu Bắc phái 
đã ba hạ, tâm thông, trí sáng, ăn nói lưu loát có vẻ lợi khẩu, biện 
tài... Chín tuổi vào chùa, mười mấy năm tương chao chắc chữ Nho 
và kiến thức về Mahäyana cũng khá. Sau này là một nhân cách lớn, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 161 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


một ngôi sao truyền giáo nên phải có chế độ hướng dẫn học hành, 
tu tập kỹ càng. 

Nói thì nói vậy chứ cả hai vị đều biết là môi trường giáo dục cho 
ông thầy trẻ này sẽ là rất tốt; vì đức Vua Sãi có nói, khi thấy có ông 
Sư người Việt nào có căn cốt, có vẻ là pháp khí thì sau khi xuất gia, 
ngài sẽ đích thân dạy dỗi 

2.3- Tịnh Thất Giác Quang Hình Thành 

Giữa năm 1945, tình hình chiến sự đã lan đến các vùng ven Sài 
Gòn, Chợ Lớn. Không khí chiến tranh như hơi thở ngột ngạt tràn lên 
mọi sinh hoạt, trên khuôn mặt mọi người... 

Trong lúc ấy thì Sư Giác Quang từ Phnôm-Pênh về Gò Dưa, vì 
nghe báo chí, tin đồn chiến tranh ác liệt quá, chẳng rõ quê nhà ra 
sao nên nóng ruột. Gặp Đại đức Hộ Tông, Sư Giác Quang xin sám 
hối vì về quá đột ngột; và thật ra, khi đi cũng đã có xin phép Đại đức 
Thiện Luật rồi. 

Đại đức Hộ Tông ân cần nắm tay rồi hàn huyên nhiều chuyện. 
Thật ra là có nguyên nhân. Số là khi còn là cư sĩ, Sư Giác Quang có 
làm một số thất liêu để ông và bạn hữu cùng tu tập; có hai vợ chồng 
là thương nhân già ở Bình Đông, thường hay lui tới và cảm mến cái 
đức tu hành ấy. Vừa rồi, trong chuyến làm ăn buôn bán ở Phnông- 
Pênh; được gặp lại Sư trong hình tướng một vị Sư mặc y vàng, lại 
càng kỉnh mộ. Vì họ có xe nên khẩn khoản tha thiết xin rước Sư về 
quê... Họ rất có tín tâm với Phật giáo Áo Vàng! 

Đại đức Hộ Tông hỏi thăm tình hình tu tập của ông Núi và thầy 
Trấn thì Đại đức Thiện Luật cho biết là họ học tập rất tốt. 

Sau đó, Sư Giác Quang ở chơi mấy hôm trước khi về Chợ Lớn. 

Đại đức Hộ Tông tỏ vẻ mừng vui vì Phật giáo Theraväda sẽ có 
thêm một ngôi chùa thứ hai; hẹn với Sư Giác Quang là ít hôm nữa 
sẽ sang thăm, xem tình hình thế nào sẽ phụ giúp một tay. 

Thế rồi, mấy ngày sau, gia đình thí chủ thương nhân đánh xe 
chở Sư Giác Quang sang Bửu Quang, thỉnh mời Đại đức Hộ Tông 
sang Bình Đông. Ban Hộ tự hôm ấy chỉ có ông Hiểu và ông Chánh 
nên họ cùng tháp tùng đi theo. 

Đến nơi, thấy có một cái thất gỗ khá tươm tắt, gần đấy còn có 
ba cái cốc khác cho bạn hữu tu tập, hành thiền. Xung quanh cả một 
vườn rộng cây trái um tùm, xanh mát, rất yên tĩnh. 

Từ đó, giữa năm 1945, Phật giáo Theraväda có thêm một cơ sở 
mới. Tại đây, Sư Giác Quang lần hồi đã gieo duyên tín mộ cho cả 
một vùng. Và Sư đã hướng dẫn cho Phật tử tu tập rất chu đáo, bài 


162 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


bản. Bạn bè và chúng đệ tử đi sau, vì kính trọng Sư nên cái tịnh thất 
này được họ gọi là tịnh thât Giác Quang, sau này khi đã thành chùa 
lớn thì cũng gọi là chùa Giác Quang. 


` cá 
ca. 
Ấ ""IMIII, 3 


rễ X Z 
t912x1:0f£2L1116/204/H'f013:430/đ7-//£ (117) 


Chùa Giác Quang hiện nay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 163 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


3- CHÙA KỲ VIÊN 


3.1- Chùa Bửu Quang Giữa Bom Đạn 

Tại miền Nam, từ đầu năm 1946, nhân dân Nam bộ đồng loạt 
nổi lên kháng Pháp với khí thế sôi sục, mạnh mẽ, kiên cường làm 
cho quân Pháp bị tổn thương nặng nề. Các cán bộ chiến sĩ nằm 
vùng ở khắp lục tỉnh, âm thầm tổ chức lực lượng vừa tuyên truyền 
vận động tinh thần yêu nước của toàn dân, vừa tổ chức những trận 
đánh du kích vào các đồn bót của Pháp. Các vùng ven đô Sài Gòn 
bây giờ không còn yên ôn nữa. Đêm đêm tiếng súng nơi này nơi 
khác vọng đến. Đôi khi đèn pha, pháo sáng rực đỏ cả khoảng trời. 

Cả năm 1946, chùa Bửu Quang thu rút mình lại, sống kham khổ 
từ số lương thực, thực phẩm do đề dành mà có, phần khác do bàn 
tay lao động chung tâm, chung sức của mọi người. 

Sư Giác Quang qua về nhiều lần, thấy tình hình ở đây rất bắt 
ổn, nên thỉnh mời Đại đức Hộ _Tông sang Bình Đông, nhưng Sư 
không chịu, quyết ở trong cái khổ chung với mọi người. 

Vào đầu năm 1947, tại vùng Gò Dưa xây ra một cuộc giao tranh 
ác liệt; một bên là Pháp và lính bảo an, một bên là nhân dân kháng 
chiến, gồm cả du kích và một số bộ đội chính quy! Pháp thả bom, nã 
súng côi quyết ngăn chặn quân dân kháng chiến không cho họ chiếm 
ưu thế để tràn vào thành phố. Tuy nhiên, họ cũng cố bám làng, bám 
đất, bám từng ngôi mộ vôi, từng lùm cây, bờ đất để chống trả rất 
ngoan cường. Ngôi chùa Bửu Quang, ban đầu ở giữa hai tầm đạn, ít 
hôm sau trở thành trận địa. Bom đạn đã rơi tự do vào khu vực chùa. 
Những tiếng nổ chát chúa, vèo rít qua rừng cây, qua các mái nhà, 
gạch ngói rơi vỡ loảng xoảng. Trên trời, những chiếc máy bay gầm 
rú, thả một loạt bom rồi bay đi. Pháo sáng chớp lóe cả đêm. 

Đại đức Hộ Tông liên tục tụng kinh Paritta!), sau đó khuyên mọi 
người cứ tự nhiên hành thiền. Nhờ chuẩn bị tâm lý trước nên không 
ai hoảng loạn. 

Sớm ngày, khi lắng dứt tiếng súng, chẳng biết ai thắng ai thua, 
Đại đức Hộ Tông đi một vòng, thấy một góc chánh điện bị thủng, 
sập và một số cốc liêu bị bom đạn làm cho xơ xác. Cả rừng cây như 


1) Kinh Paritta (kinh Hộ trì, che chở, bảo vệ...) có rất nhiều bài, ví dụ như 
Ratanasutta, Mañgalasutta, Mettãsutta... 


164 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


sau một cơn bão, một số bị bật gốc, một số nhánh gãy, nhánh treo 
cành, nhánh đứt khúc rơi nằm ngang nằm ngửa... 

Có điều đáng mừng là không ai bị thương. 

Dứt tiếng súng lâu rồi, mọi người an toàn tánh mạng bước ra 
ngoài thì ngôi chùa tan hoang không còn gì... Tuy nhiên, góc Phật 
điện có tượng Phật như được chư thiên bảo vệ an toàn, còn xung 
quanh, nào tường, nào mái, nào ngói đều tan tác, vỡ vụn. 

3.2- Đòi Hỏi Cấp Bách Phải Tìm Chùa Mới 

Sự an toàn và thoát chết một cách mầu nhiệm vừa rồi làm cho 
đức tin về Tam Bảo trong lòng mọi người như được tiếp sức thêm 
khí an lành và sức mạnh, nên hằng đống công việc bề bộn trong 
chùa, một tuần sau là có thê tạm thời ăn ở và sinh hoạt. 

Khi quân kháng chiến rút đi xa rồi, mọi nơi đều yên lặng thì 
người tới thăm chùa đầu tiên là vợ chồng ông Chánh (lúc này đã hồi 
hưu); rồi lác đác sau đó là ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến, ông 
thông Phán, ông Lợi, ông Cầm, ông Nhân, ông Mum... không biết tại 
sao, như cùng một thông tin, họ đến thăm chùa cách nhau chỉ năm 
bảy phút! Nhìn ngôi chùa tan hoang, ai cũng lặng người, không nói 
được gì cả, không cảm thán được một câu nào cả. 

Gần chiều tối, Sư Giác Quang qua thăm, thấy chùa cảnh tan 
hoang, Sư ngao ngán thở dài mà cũng mừng vui khi biết cả chùa 
thoát nạn. 

Tối ấy, một vài người về còn đa phần là ở lại. Họ muốn cùng chung 
hoạn nạn, cùng chung khổ cực một đêm tại ngôi chùa đã tan hoang 
do sự lao tâm lao lực của họ gầy dựng nên! 

Tại liêu cốc của Đại đức Hộ Tông, bây _giờ chỉ còn có mây tắm 
che sơ sài bên ngoài, dựa lưng vào sàn gô nghiêng sập, cũng tạo 
được một không gian kê được một cái sập, một bàn viết, tủ kinh; có 
thể vừa ngủ nghỉ vừa viết lách bên ngọn đèn leo lét. 

Sư Giác Quang thấy tình trạng ấy, một lần nữa lại thỉnh mời Đại 
đức Hộ Tông về Bình Đông, Chợ Lớn. Các bạn cũng góp ý thêm, 
là tất cả vùng đồng bằng, thôn quê, cả vùng ven biên thành phó, 
từ rày sẽ không còn yên ỗn nữa. Tại trung tâm thành phố thì an 
toàn, an ninh hơn. Một, là Sư CảU) phải vào Chợ Lớn ở với Sư Giác 
Quang. Hai, chúng tôi phải vào Sài Gòn, kiếm một chỗ cho Sư Cả ở 
để tiện việc hành đạo, nghiên cứu, viết lách. 


1) Lúc này, mọi người bắt đầu gọi Sư Hộ Tông là Sư Cả. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 165 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


Bàn thảo một hồi, mọi người nhất trí ngôi chùa tuy quý, cần thiết 
phải sửa sang lại, nhưng con người lại quý hơn. Sư Cả phải đi! 
Họ nói như ra lệnh vậy. Vì ai cũng hiểu rằng, lúc nào mà quân dân 
kháng chiến chưa đủ nhân lực, binh lực, họ chưa dám tấn công Sài 
Gòn nên thành phố vẫn yên ổn hơn vùng ven biên. 

Sau đó, họ tìm được một chỗ. Gần khu vực Bàn Cờ có một ngôi 
chùa do bà Năm Chùa (hay Năm Ngọc) tự cạo tóc xuất gia, hiện làm 
chủ ở đó, rất có cảm tình với Phật giáo Nguyên thủy nhưng chưa có 
cơ duyên gặp gỡ. Bà ấy có tâm tu. Thỉnh thoảng, bà thỉnh một vị Sư 
rất trẻ, chừng 24, 25 tuổi, vận chiếc y màu vàng rơm với hằng trăm 
mảnh vá, không phải là Nam tông; người ta hay gọi là ông Sư 
Năm”) giảng pháp cho năm bảy người nghe. 

Duyên lành thêm duyên lành, là có ông Đội Hậu, ở đường 
Richaud2) gần đấy, thỉnh thoảng có đến Gò Dưa nghe pháp. Và một 
số Phật tử ở chùa Bửu Quang như ông bà Chín Cửu, cô Năm Mập 
đều là những người đang hộ độ, lo hương đăng hoa trái cho ngôi 
chùa đói 

Thế là mọi người quyết định đi thăm hỏi rồi mượn chùa ấy để 
Sư Cả thuyết pháp, giảng đạo và dạy thiền. 

Sư Cả sau đó cũng thuận theo ý của mọi người. 

3.3- Sư Bửu Hạnh và Sư Giới Nghiêm 

Như vậy là vào đầu năm 1948, trong lúc Đại đức Giác Quang 
và chư đạo hữu trong Ban Hộ tự tìm cách gặp gỡ bà Năm Ngọc về 
việc thuê mướn chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ - thì Sử Cả Hộ Tông cùng 
cô Diệu Đáng dẫn một số người sang chùa Sùng Phước cho họ tu 
học ở đây - vì chùa Bửu Quang đã tan hoang không còn ở được. 

Sau khi gởi gắm họ cho Đại đức Thiện Luật rồi, Sư Cả Hộ Tông 
kể tóm tắt tình hình ở quê nhà, về chùa Bửu Quang cũng như việc 
Ban Hộ tự đang có kế hoạch thuê mướn chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ để 
di dời cơ sở hoằng pháp như thế nào.. 

Ở đây Sư Cả Hộ Tông biết ông Núi vừa xuất gia tỳ-khưu (1948), 
có pháp danh là Bửu Hạnh (Ratanacarana). Còn thầy Trấn thì xuất 
gia tỳ-khưu vào trước mùa an cư năm ngoái (1947), có pháp danh 
là Giới Nghiêm (Thitasila). Thấy vị tân tỳ-khưu chí thú, chăm học nên 
Đại đức Thiện Luật đã gởi sang học trường Trung Cao đẳng PäIi. 


) Sau này là Tổ sư Minh Đăng Quang của phái Khát Sĩ. 
(2) Sau này là đường Phan Đình Phùng. 


166 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


Sau đó, đức phó Vua Sãi, Trưởng lão Hout-That cho ở chùa hoàng 
gia Unalom đê học kinh pháp với ngài, được học với cả đức Vua 
Sãi nữal 


Đại đức Giới Nghiêm 


Khi gặp Sư Giới Nghiêm, Sư Cả Hộ Tông biết thêm về sự học 
của vị ấy, như sau: 

Về Luật, Vinaya: Hồi ở chùa Sùng Phước, Đại đức Thiện Luật 
đã dạy tóm tắt, gói ghém trong Tứ thanh tịnh giới, từ đó chưa học 
thêm được ở đâu. Về Kinh, Nikãya: Đức Vua Sãi dạy những kinh 
căn bản, quan trọng và luôn cả Chú giải. Ngoài ra, ngài còn chỉ 
những kinh khác để tự đọc, tự nghiên cứu, sau đó ngài hỏi, kiểm tra 
lại. Còn Vi Diệu pháp, Abhidhamma: Đức phó Vua Sãi chỉ dạy một 
thời gian, sau ngài không rảnh, đã giới thiệu một vị Trưởng lão 
chuyên môn ở chùa hoàng gia Ủnalom hướng dẫn tiếp tục. 

Sư Giới Nghiêm tuy chí thú, tinh cần sự học nhưng vị ấy tâm sự 
rằng, càng học thì càng thấy biển học mênh mông, một đời cũng 
chưa bơi qua hết con sông kinh điển chữ nghĩa. Nên Sư đã tự nêu 
ra cho mình 4 yêu cầu: Một là nên giới hạn, khoanh vùng sự học 
ngang tới đâu, rồi sau này từ từ nghiên cứu, học hỏi tiếp. Hai là, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 167 


Chương III/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


ngoài Pä|i và nói, đọc, viết tiếng Miên ra phải học thêm tiếng Miến, 
tiếng Thái. Ba, là phải nghĩ đến pháp hành để chứng nghiệm giáo 
pháp. Bốn là phải nghĩ đến sự truyền giáo mai hậu về quê hương 
miền Trung. 

Và sau đó, Sư đã tự phác thảo cho mình: Kinh, Luật và Vi Diệu 
pháp chỉ nên nắm cái căn bản nhất. Tiếng Miên (ngôn ngữ Khmer) 
và PaIli thì phải chịu khó học nhiều. Cố găng học thêm tiếng Thái và 
Miễn. Dự kiến tương lai là khi tiếng Thái vững, sẽ sang Thái tầm cầu 
học hỏi tiếp, xem các Tạng Miên và Tạng Thái nó giống nhau, khác 
nhau ra sao. Và khi tiếng Miến vững, nếu nhân duyên đầy đủ, sẽ 
vào một trường thiền ở Rangoon để đi theo pháp hành, có thể là 
samaädhi, có thể là vipassanã. Sau khi có pháp học, pháp hành tương 
đối rồi, sẽ về Nam kỳ tiếp một bàn tay bé nhỏ trong công cuộc truyền 
bá giáo pháp chân truyền tại Việt Nam rồi về miền Trung. 

Nghe Sư Giới Nghiêm nghiêm túc có “kỷ luật thép” cho sự học 
và tâm nguyện của mình như thế, Sư Cả Hộ Tông rất nễ trọng; và 
biết rằng vị này, trong tương lai sẽ làm xán lạn cho Theraväda tại 
Việt Nam là điều chắc thật. 

Sư Giới Nghiêm dù để tâm học hỏi như vậy, tâm nguyện như 
vậy nhưng không phải dễ dàng gì trong việc hoằng pháp khi về 
nước. Ai cũng biết ở Việt Nam hiện nay (thuở ấy), đang trong thời 
phục hưng rầm rộ, không biết bao nhiêu là hội đoàn mang danh 
nghĩa Phật giáo. Ngoài các phái truyền thống từ Tàu du nhập sang 
như Thiền, Tịnh, Mật; khi đến Nam kỳ, nó lại càng phát triển phồn 
tạp hơn nữa. Mỗi hội, mỗi phái như vậy thường vận dụng, biến hóa 
tư tưởng giáo lý Phật sao cho phù hợp với quan điểm, chủ trương 
thế tục của mình. Họ muốn “gọt chân giáo pháp Phật” sao cho vừa 
vặn với đôi giày danh lợi bụi băm trần gian của họ! Bây giờ chẳng 
còn ai muốn nhắc đến giác ngộ, giải thoát nữa. Thiền định và thiền 
quán cũng không. Ai cũng muốn nêu danh nghĩa cứu độ chúng 
sanh, cứu dân tộc, giết kẻ xấu ác. Một đạo Phật chân chính, tự mình 
lắng dịu tham lam, sân hận, si mê chỉ còn là cổ tích, huyền thoại 
hoặc chỉ còn ngữ nghĩa vô hồn lưu trong Tam Tạng mà thôi! 

Tuy nhiên, càng khó khăn trở ngại lại càng bền gan sứ giả Như 
Lai. Hiện tại, huynh trưởng đi trước đã có chư tôn Hộ Tông, Thiện 
Luật, Huệ Nghiêm, Bửu Chơn, Giác Quang, và bây giờ là Sư nữa. 

Con đường này Sư Giới Nghiêm không hề đơn độc. 

3.4- Chùa Kỳ Viên Ban Đầu 

Do nhờ hình bóng tăng tướng của Đại đức Giác Quang và tài 


168 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương III/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


ăn nói khéo léo của ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến nên chùa Kỳ 
Viên chẳng cần phải thuê mướn như dự định; bà Năm Ngọc đã 
thuận cho Phật giáo Theraväda mượn làm trụ sở để thuyết pháp, 
nói đạo. 

Từ Phnôm-Pênh trở về, Sư Cả Hộ Tông và cô Diệu Đáng được 
ông Chánh đón tiếp rồi thuê xe chạy thẳng về chùa Kỳ Viên. 

Tất cả mọi nhân sự nòng cốt trong Ban Hộ tự dường như đều 
có mặt đầy đủ ở đây. Họ đang tất bật công việc. Nhóm đang sơn 
quét. Nhóm đang sửa cửa, đóng trần. Nhóm đang dọn dẹp, sắp đặt 
nơi này, nơi khác. Ngôi chánh điện thờ Phật Gotama với y trùm hai 
vai, hở cổ có chữ “vạn” tạm thời để yên. Các tượng Quan Âm, Thế 
Chí, Phổ Hiền... được dịch sang bên nhưng cũng được tôn trí tươm 
tất. Phải làm như thế vào bước đầu để khỏi đụng chạm đến đức tin 
của người khác. 

Sư Cả Hộ Tông được ở riêng một phòng với giường tủ, bàn viết 
sang hơn. Kinh sách và những dụng cụ lặt vặt từ chùa Bửu Quang 
đều được Ban Hộ tự cần thận cho chuyển về đây. Tuy nhỏ hẹp 
nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Phòng của cô Diệu Đáng ở gần phòng bà 
Năm Chùa, cạnh nhà bếp, bên sau là công trình vệ sinh. Tất cả 
trông cũng tạm được, sạch sẽ nhưng hơi chật chội. Chánh điện chỉ 
như một phòng khách thoáng rộng, chỉ đủ chỗ cho vài ba mươi 
người thôi. Trong hoàn cảnh chiến tranh mà được ở tại thành phó, 
có điện nước, có cơ ngơi để hoằng pháp như thế này cũng đã là 
một đại phước báu. 

Thu xếp chỗ ở đâu đó xong xuôi, ngày hôm sau, Sư Cả Hộ 
Tông ôm bát trì bình khất thực quanh một vòng các con đường lân 
cận. Người ta đưa mắt nhìn có vẻ tò mò, suốt một dãy phố dài 
không ai đặt vật thực. Có vài người đi ngang, họ nói nhỏ với nhau: 

- Là ông “Lục”ú) ở miền Tây lên hoặc Nam Vang sang! 

- Họ đi xin ăn đói 

- Không phải là đi ăn xin đâu! Nói thế tội chết! Phải gọi là đi trì 
bình khất thực! 

Quả thật là lúc đó, cả miệt Bàn Cờ chưa ai biết đặt bát. Sau Cô 
Diệu Đáng bày kế cho ông bà Chín Cửu, cô Năm Mập, ông Huờn, 
ông Đội Hậu và bạn bè đứng rải rác các con đường, quỳ lạy đặt bát 
rất hợp quy cách để mọi người trông thấy. Và rồi thời gian sau, Sư 


đ) Người Khờ Me gọi ông Sư là ông “Lục”. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 169 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


Cả đi ngõ nào, đường nào cũng có vật thực cả. 

Chiều hôm ấy, thành phần cư sĩ cốt cán và Ban Hộ tự chùa 
Bửu Quang lần lượt đến chùa Kỳ Viên; rồi sau đó, ông bà Chín 
Cửu, cô Năm Mập, ông Huờn, ông Đội Hậu cùng đến họp mặt. Cuộc 
họp sơ bộ sau đó đưa đến nhất trí với nội dung như sau: 

- Ban Hộ tự chùa Bửu Quang được đổi thành Ban Hộ tự chùa 
Kỳ Viên. Thành phần hội viên được nới rộng, thêm nhân sự mới ở 
xung quanh Bàn Cờ. 

- Cơ cấu nhân sự quản lý điều hành tạm thời vẫn y như cũ. Ông 
Hiểu vẫn là trưởng Ban; ông Quyến, ông Hương là hai phó Ban, 
một đặc trách hành chánh, ngoại giao; một đặc trách nghi lễ, nội 
vụ. Các ban viên vẫn như cũ nhưng kết nạp thêm ông Huờn, ông 
Đội Hậu, ông Chín Cửu. Cô Năm Mập, bà Chín Cửu vào chân Ban 
Xã hội, Cứu tế, Tài chánh... Vì ai cũng tin cậy nên Thủ quỹ vẫn là 
cô Diệu Đáng. 

- Chương trình tu học, giảng pháp đã có thời khóa biểu: Pháp lệ 
hằng tuần vào chiều chủ nhật. Chiều tối mỗi ngày đến chùa học 
kinh, tụng kinh, lễ bái. Mười bốn, Rằm, hai chín, ba mươi đến chùa 
xin giới, tụng kinh, sám hối. Có thể có giờ thuyết pháp hoặc nói đạo 
cho thập phương! Lần lượt tổ chức cho Phật tử thọ Bát quan trai hai 
ngày, bốn ngày... sau đó có thể sáu ngày, tám ngày... 

Tham dự cuộc họp, lắng nghe từ đầu chí cuối, bà Năm Chùa 
hoan hỷ quá; do chỉ qua mấy ngày giao tiếp với các cụ, các bậc trí 
thức cha chú, được nói chuyện với Đại đức Giác Quang, cô Diệu 
Đáng; bây giờ lại còn nghe được cuộc họp mở rộng của Ban Hộ tự, 
có Sư Cả từ bi chứng minh; bà Năm Chùa nhận thức được rằng, 
đây mới là đạo Phật chơn chánh. Sau đó, bà xin được tu gieo 
duyên, hình thức giống như cô Diệu Đáng vậy! 

Đấy là vào khoảng tháng 4 năm 1948, là thời gian cơ sở tạm 
thời của chùa Kỳ Viên bắt đầu đi vào sinh hoạt. 

3.5- Chùa Kỳ Viên Bị Giải Tỏa 

Nằm vào các con đường chính, giăng mắc các xa lộ giao thông, 
nên cơ sở chùa Kỳ Viên rất tiện cho mọi người lui tới. Lại nữa, bóng 
dáng của một vị Sư áo vàng, đứng tuổi, chững chạc, trang nghiêm, 
ngày ngày đi trì bình khất thực đã gieo một ấn tượng tốt cho cư dân 
khu Bàn Cờ. 

Chư Phật tử, đạo hữu chùa Bửu Quang trước đây lần lượt đến 
thăm cơ sở mới; và chẳng bao lâu, họ lại đi vào nền nếp sinh hoạt 
cũ như trước đây. 


170 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


Đại đức Giác Quang lâu lâu lại dẫn sang vài ba người Phật tử, 
nhờ Sư Cả Hộ Tông trả lời những câu hỏi, những thắc mắc rồi 
hướng dẫn cho họ tu tập. Và lần nào cũng vậy, Đại đức ở lại dăm 
ba hôm để cùng Sư Cả Hộ Tông đi bát ở những con đường xa hơn. 

Mọi sinh hoạt đang tuần tự chảy trôi tốt đẹp, thì hôm kia, ông 
Hiểu dẫn đến một người khách lạ cùng với một ông Tây, giới thiệu 
họ là bạn bè cũ làm ở ngành công chánh. Sau lời giới thiệu làm 
quen, Sư Cả Hộ Tông và họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. 

Ông Tây lôi trong cặp ra một tắm bản đồ, lẫy cây bút chì chỉ trỏ 
chỗ này chỗ kia một hồi rồi nói với đại ý là: Ngôi chùa này thuộc 
diện phải giải tỏa, do mở rộng con đường Richaud để xe cứu hỏa 
tiện việc lưu thông chữa cháy. 

Ông Hiểu nhìn Sư Cả Hộ Tông với tia mắt buồn khó tả. Lát sau, 
như sực nhớ, ông Hiểu nhìn vào bản đồ, lấy ngón tay chỉ vào mảnh 
đất đối diện nằm góc bên kia đường. Ông Tây cho biết phía bên kia 
không nằm trong quy hoạch thành phố, có thể dời chùa sang đó 
được. Còn chỗ này, nhà nước sẽ hỗ trợ thiệt hại trước khi thi công 
công trình. 

Lúc họ ra về rồi, Sư Cả Hộ Tông và ông Hiểu nói chuyện với bà 
Năm Ngọc để cho bà biết rõ tình hình. 

Bà thản nhiên nói với ý là, bà hiểu đạo rồi; cái thân cũng không 
mang theo được huống hồ là vật ngoài thân! 

Sau đó, bà cho biết: Cái chùa này được xây dựng đâu từ trước 
năm 1922, do ông bà họ Lê, họ Nguyễn nào đó dâng cúng. Nơi hai 
cái cột trước chánh điện có ghi mây dòng chữ Tàu”). Chừng năm 
1930, bà chán cảnh hồng trần, nhờ bạn bè mách bảo nên mua 
được cơ ngơi này để ngày ngày niệm Phật, gõ mõ tụng kinh. Mua 
qua trung gian nên bà cũng không biết chủ cũ trước đây là ai. Bây 
giờ cơ sự thế này, bà giao chủ quyền hết cho Sư Cả và ông trưởng 
Ban tính sao đó thì tính, miễn bà có được một chỗ nương tựa để tu 
tập là quý rồi. 

Được lời của bà Năm, ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến tìm 
thuê khoảng đất nơi góc đường đối diện. Chủ khoảng đất ấy là của 
người Tàu, ông Hui Bổn Hỏa, thường gọi là chú Hỏa, đồng ý cho 


1 Câu 1- Thiên vận nhâm tuất niên lục nguyệt thập cửu nhật kính tạo. Câu 2- 
mi chủ Lê Văn Thụ thất chung Nguyễn Thị Trung đồng phụng cúng (Dựa theo 
tư liệu chùa Kỳ Viên, Sư Tăng Định biên soạn). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 171 


Chương III/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


thuê mười năm với giá cả cũng phải chăng”'. 

Thế là công việc lại bắt đầu tất bật. 

Sau khi nhận được khoản tiền bồi thường xứng đáng, mọi 
người chia công việc ra làm. Ông Hiểu nhân danh trưởng Ban, lại 
quen biết rộng nên làm đơn xin giấy phép xây dựng. Sư Cả Hộ 
Tông, cô Diệu Đáng, bà Năm Ngọc tạm thời sang ở bên tịnh thất 
Giác Quang; lúc này đã làm thêm cốc liêu, chỗ tụng kinh lễ bái, nhà 
bếp và các công trình phụ. Ông Hương, ông. Quyến trông coi thợ 
thầy đập tường lấy gạch, thu dọn cửa và đồ gỗ, cái gì sử dụng 
được thì tái sử dụng. 

Vào ngày 21 tháng 7 năm 1949, Đô thành Sài Gòn chính thức 
cấp giấy phép xây dựng. Và nhờ ở tại thành phó, vật liệu được 
chuyền đến ngay, thợ thầy nhiệt tâm, Phật tử và đạo hữu đông đúc, 
chưa được ba tháng sau là ngôi chùa hoàn thành. Vì ở trong tình 
trạng đất thuê mướn, Ban Hộ tự chỉ nhắm vào không gian sử dụng, 
tiện cho những nội dung sinh hoạt nên kiến trúc ngôi chùa chưa có 
vóc dáng gì đặc biệt. Thế rồi, lễ nhập tự và an vị Phật được tổ chức 
tuy giản dị nhưng trang nghiêm vào ngày 9 tháng 10 năm 1949. 

Mọi người thở phào, nhẹ nhõm. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi 
tại trung tâm thành phố đã có được một ngôi chùa của Phật giáo 
Theraväda. Riêng ông Hiểu, ông Hương thì có nỗi lo riêng: Đất là đất 
thuê mướn, cái hợp đồng mười năm phù du kia thì lấy chỉ làm chắc? 

Sư Cả Hộ Tông cũng nghĩ vậy, nhưng lại nói cách khác: Bản 
chất thế gian pháp là bất toại nguyện, bất ổn cố; tương lai như thế 
nào thì ai dám quyết chắc được một cái gì, một điều gì! Cứ để tự 
nhiên như vậy xem pháp nó vận hành ra saol 

3.6- Chùa Kỳ Viên Cần Thêm Tăng 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam bộ, đầu năm 1950 chợt 
trở nên yên lặng, có lẽ họ đang ổn định sinh lực để lao vào cuộc 
chiến có lẽ cam go hơn, mãnh liệt hơn. Tin tức đài báo nước ngoài 
do ông Hương, ông Quyến cung cấp cũng phản ánh tương tợ. 

Trong lúc ây, mọi sinh hoạt chùa Kỳ Viên đã đi vào nê nếp. 

Tuy nhiên, Phật sự càng lúc càng đa đoan và rộn ràng. Nhu cầu 
của Phật tử bây giờ không còn gói gọn trong phạm vi sinh hoạt nội 
tự mà họ còn thỉnh mời về tư gia. Rồi nào là tụng kinh phúc chúc 
tân gia, nào là an vị Phật, nào là trai Tăng, nào đặt bát, nào cầu an, 


0) Tất cả tư liệu về chùa Kỳ Viên đều dựa theo bài viết của Tt. Tăng Định. 


172 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


cầu siêu, bệnh nhân, đám tang... Cứ lễ này. sang lễ nọ, bị xoay như 
chong chóng. Ban đầu, những công việc này, Đại đức Giác Quang 
tình nguyện đảm trách để Sư Cả Hộ Tông rảnh rang ở chùa để 
nghiên cứu, viết lách, nói đạo, thuyết pháp, dạy thiền cho bà con 
Phật tử. Nhưng đến một lúc, Đại đức Giác Quang phải thở ra - vì 
mời thỉnh cầu an, cầu siêu gì đó, mình không đi, chỉ chú trọng tu tập 
vắng lặng thì không phát triển được. Nhưng nếu cứ chìu theo nguyện 
vọng của đại chúng, thì không mây chốc, ông Sư, ông thầy tu sẽ 
biến thành ông thầy tụng mắt thôi! 

Chợt quý ngài nhớ tới các chùa lớn ở Thái, ở Miến đông hằng 
trăm vị; do kinh nghiệm nhiều đời, họ lựa chọn riêng một nhóm, một 
ban gọi là Ban Kinh Sư; chỉ từ bốn, sáu hoặc tám vị tỳ-khưu có tăng 
tướng, tụng kinh hay, giỏi để đáp ứng cho các cuộc lễ lạc có tính 
cách tôn giáo, tín ngưỡng đó. 

Nhưng chùa Kỳ Viên hiện chỉ có một mình Sư Cải! 

Đại đức Giác Quang muốn sang Phnôm-Pênh tìm thử có Sư 
người Việt nào tình nguyện về đây giúp sức. Nhưng Sư Cả lại muốn 
đi vì nếu muốn kiếm người thì nhờ Đại đức Thiện Luật sẽ có ngay. 
Sư Cả lại còn việc khác: Là xem thử lúc này gởi cô Diệu Đáng sang 
học Miền Điện đã thích hợp chưa, đã đúng duyên, đúng thời chưa. 
Và Sư Cả cũng muốn yết kiến đức Vua Sãi, phó Vua Sãi để xin chỉ 
giáo một vài lời trong bước phát triển tiếp theo. 

Sau khi bàn giao công việc cho Đại đức Giác Quang và Ban Hộ 
tự, Sư Cả lên đường sang Nam Vang. Đến nơi, như lệ thường, Sư 
Cả đến chùa Mahãmontrey thăm ngài chủ trì và ông thân. Ai ngờ lại 
gặp Đại đức Thiện Luật ở đây. Đại đức còn cho biết là lúc này, Sư 
phải ở cả hai nơi, cả chùa này và cả chùa Sùng Phước nữa; vì nơi 
nào cũng có chừng mươi, mười lăm vị Sư Việt cần sự giúp đỡ. 

Sư Cả Hộ Tông kể về sự lao đao trong giai đoạn đập chùa cũ, 
xây chùa mới, và sau đó là tình hình hoằng pháp tương đối thuận 
lợi ở chùa Kỳ Viên hiện nay. Và muốn nhờ Đại đức Thiện Luật kiếm 
tìm chư Sư Việt tình nguyện về giúp vì Kỳ Viên quá neo người. 

Đại đức Thiện Luật cho biết là có ngay Đại đức Bửu Hạnh; và 
có ngay người thứ hai và đó chính là Sư. Sau đó, Đại đức cho biết 
là nhiệm vụ của Sư ở đây đã “gắn gân” hoàn thành. Ông Sư Hộ 
Giác đã ổn rồi! Chư Sư người Việt ở đây họ đã bắt đầu tự lo cho 
mình được! Và Đại đức cũng có thể yêu cầu thêm vài ba vị Sư 
người Việt “kha khá” về Kỳ Viên nữal 

Sư Cả Hộ Tông rất mừng vui, muốn hỏi thêm về sa-di Hộ Giác 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 173 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


thì Sư Thiện Luật bèn cho hay: Sư Hộ Giác xuất gia tỳ-khưu đã hơn 
một năm (1949), đã đỗ ưu hạng lớp Cao đẳng Phạn ngữ. Hiện đã 
cho sang nghiên cứu học hỏi ở Thái, Miến, sau đó sẽ cho qua SrT- 
Lankã, do nhờ ngài Nãrada ở trường đại học bên ấy cấp học bồng. 

3.7- Chùa Kỳ Viên Ôn Định 

Năm 1950, Sư Cả Hộ Tông, chư vị Đại đức Thiện Luật, Bửu 
Hạnh và một số Sư người Việt cùng về Kỳ Viên một lần làm cho 
ngôi chùa chợt trở nên như quang sáng hơn, ấm cúng hơn. Và có lẽ 
chư thiên, thọ thần cũng hoan hỷ nên không gian và không khí bỗng 
trở nên mát mẻ, trong lành và ngày đêm như văng vẳng khúc nhạc 
vi diệu, cao khiết của cõi trời! 

Bây giờ chúng ta không nhắc đến những sinh hoạt thường lệ 
như thế nào; chỉ biết là các cơ cấu vận hành sinh hoạt dường như 
được tiếp thêm nhiên liệu, tiếp thêm sinh lực tâm linh. 

Thỉnh thoảng, Đại đức Giác Quang sang thỉnh chư Tăng Kỳ 
Viên sang tịnh thất của mình để cho cận sự nam, nữ bên ấy có cơ 
hội cúng dường và nghe pháp. Đại đức Thiện Luật, bây giờ đã 14 
hạ, bắt đầu làm Hòa thượng Thế độ cho một số giới tử xuất gia sa- 
di và cả xuất gia tỳ-khưu. Ban đầu là một số giới tử lớn tuổi ở tịnh 
thất Giác Quang được thọ giới với Đại đức Thiện Luật là Sư Tịnh 
Tuệ, Giác Nhân... 

Và cũng từ đây, Đại đức Giác Quang bắt đầu nghĩ đến việc xây 
dựng một ngôi chùa có đầy đủ mọi chức năng sinh hoạt tín ngưỡng, 
tu tập và ăn ở cho học chúng. 

Đến năm 1951, chùa Kỳ Viên lúc này chư đạo hữu đã đông 
đúc, buổi pháp lệ chiều chủ nhật đã có đến vài trăm người nghe. 
Và lúc này đã có thêm những Phật tử cư sĩ mới thường xuyên đến 
sinh hoạt và sau này gắn bó lâu dài đó là ông Mẫn, ông bà Vĩnh Cơ, 
bà Kỳ, bà Liên, bà Có, bà Giàu... Chính những người này sẵn 
sàng đóng góp tiền của để cơi nới chỗ ăn ở cho giới tử học tu, làm 
thêm một số công trình phụ - nhưng chủ đất không thuận vì họ chỉ 
cho thuê mướn riêng phần đất xây dựng chánh điện mà thôi. Bất 
ngờ, như thử có chư thiên mách bảo; có hai ông bà thường âm 
thầm đến nghe pháp, hay biết chuyện, xuất tiền ra, liên hệ với chủ 
nhà để xin mua toàn bộ mảnh đất ấy. Đó là ông Kim Long và bà 
Lâm Thị Thiệt. 

Việc làm của hai ông bà làm cho cư sĩ Phật tử hoan hỷ cúng 
dường thêm. Vậy là không những chùa hoàn thiện được một số 
công trình để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt mà còn thừa ngân 


174 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


khoản, vật liệu để bắt đầu trùng tu lại ngôi chùa Bửu Quang ở Gò 
Dưa, Thủ Đức vào cuối năm 1951, đã để hoang phế nhiều năm. 

Và rồi, vào ngày 16/2/1952 (nhằm ngày 21/01 năm Nhâm Thìn), 
đại diện Ban Hộ tự và thí chủ là ông Hiểu, ông Hương, ông bà Kim 
Long và Lâm Thị Thiệt cùng hơn trăm cư sĩ nam nữ long trọng cử 
hành lễ dâng đất và chùa đến cho Tăng-già Phật giáo Nguyên thủy. 
Người đại diện Tăng-già để thọ nhận là Sư Cả Hộ Tông, có sự 
chứng minh của Sư Cả chùa Mahämontrey ở Campuchia - ngài đã 
cùng sang đây mấy hôm trước với hơn 30 vị Sư cả Việt lẫn Miên. 

Sau cuộc lễ, thấy trong ngoài yên ồn, Sư Cả Hộ Tông bàn giao 
công việc ở chùa cho Đại đức Giác Quang, Bửu Hạnh để cùng 
với Đại đức Thiện Luật và cô Diệu Đáng tháp tùng Sư Cả chùa 
Mahãmontrey và chư Tăng Miên, Việt trở lại Phnôm-Pênh. 


3.8- Sư Giới Nghiêm Về Nước 

Sư Cả Hộ Tông lần này qua Campuchia với Đại đức Thiện Luật 
là có dự định: Dẫn cô Diệu Đáng thăm Thái và Miến. Sang Thái để 
xem Sư Giới Nghiêm bao năm học hành ra sao. Đến Miến Điện thì 
thăm Đại đức Bửu Chơn và Sư Hộ Giác rồi nhờ hai vị này gởi gắm 
cô Diệu Đáng vào một ngôi trường danh tiếng để học Abhidhamma 
và Pä|i. Đến Thái, gặp Đại đức Giới Nghiêm, cuộc trò chuyện sau 
đó, Đđ. cho biết là không hấp thu được bao nhiêu do tiếng Thái và 
Päli đều chưa giỏi, không thể học hỏi nghiên cứu tới nơi tới chốn 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 175 


Chương III/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


được. Thật ra, tiếng Thái chỉ cần 6 tháng là có thể nói, viết, nghe, 
đọc được. Tuy nhiên, muốn đi vào Tam Tạng Thái, nhiều thuật ngữ 
Phật học thì phải cần thời gian dài hơn, học phải chuyên sâu hơn! 

Rồi Đại đức Giới Nghiêm tâm sự, đại lược là: Sự học thì học 
một đời chưa hết, nhưng đất Đà Nẵng, đất Huế trong lúc này cần 
phải có mặt giáo pháp Theraväda. Ông chú, ông bác của Đại đức 
Giới Nghiêm đều tu theo nửa Thiền tông, nửa Tịnh độ tông nhưng 
thật ra là chẳng có tông nào hết! Suốt đời cứ tụng Phổ Môn, Di Đà, 
thập chú Lăng Nghiêm mà đâu có hiểu nghĩa lý chi! Ví dầu có hiểu 
nghĩa ly thì đấy là nghĩa lý cầu tiếp dẫn, cầu tha lực; cầu vãng sanh 
đến cảnh giới lắm ngọc ngà châu báu, lắm lạc thú trần gian được 
phóng đại cực kỳ hấp dẫn. Đạo Phật của quê hương của Đại đức 
Giới Nghiêm như vậy đói 

Cuối cùng, Đại đức Giới Nghiêm khẩn thiết xin Sư Cả Hộ Tông 
và Đại đức Thiện Luật cho được về nước sau hơn 8 năm học hỏi ở 
Campuchia và Thái hầu gieo cấy ở quê hương 5, 7 hạt giống Bồ-đề. 

Sư Cả Hộ Tông và Đại đức Thiện Luật đều hoan hỷ tán thành. 

Còn việc học thiền tại Miến thì Sư Giới Nghiêm cho biết rồi sẽ 
có cơ hội! Vì các bậc tôn túc thuộc phái hoàng gia Dhammayutti- 
nikãyaf), cho biết tin hành lang là vài năm tới; chính quyền của Thủ 
tướng U Nu sẽ kết hợp với bộ Tôn giáo, kết hợp với Hội đồng Phật 
giáo Toàn quốc Burma (tức Miến Điện) sẽ tổ chức đại hội kết tập 
Tam Tạng lần thứ VI tại Ngưỡng Quang (tức Rangoon). Dịp đó, Đại 
đức xin vào học một trường thiền thì cũng không muộn! 

Thế rồi, khi Đại đức Giới Nghiêm đảnh lễ chư vị Trưởng lão để 
về nước; sau đó được các ngài thuộc phái hoàng gia Dhammayutti- 
nikãya tặng cho một số kinh sách. Về lại Campuchia, Đại đức Giới 
Nghiêm được đức phó Vua Sãi tặng thêm cả tạng Miên. Chư Sư và 
đạo hữu chùa Sùng Phước tiễn Đại đức ra bến xe hồi hương. Nhị vị 
Sư Cả Hộ Tông, Đại đức Thiện Luật, và cô Diệu Đáng từ giã Thái 
du hành sang Miễn. Phái đoàn muốn tìm thăm Đại đức Bửu Chơn 
và Sư Hộ Giác đang học tại Học viện Phật giáo ở đây. 

3.9- Đại đức Bửu Chơn và Sư Hộ Giác 

Thủ tướng U Nu mới chỉ bốn năm lãnh đạo chính phủ mà đã 
làm được rất nhiều việc. Khuôn mặt thủ đô Rangoon trông đã sáng 


1 Phái này thuộc hoàng gia, quý tộc mà đa phần là trí thức, tu học chơn chánh 
m là thiểu số nhưng rất có uy tín; họ đang muôn chắn chỉnh lại sự xuống cấp 
tha hóa của phái đại chúng chiếm 95%. 


176 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


sủa, quang rạng; đường sá đã tấp. nập xe cộ đủ loại; chợ búa, quán 
hàng người lui, kẻ tới đông đúc, sầm uất; mọi sinh hoạt xã hội, kinh 
tế dẫu đang còn khó khăn nhưng trông đã bắt đầu phục hồi. 

Miễn Điện vốn đất nước của quốc giáo nên các sinh hoạt Phật 
giáo sớm đi vào nề nếp hơn. Chùa tháp Shwedagoon vẫn trần ngự 
hiên ngang giữa đồi cao vàng rực, nhìn hướng nào cũng thấy. Hàng 
ngàn, hàng ngàn Phật tử hằng ngày lễ bái chùa tháp này, chùa tháp 
kia vẫn với hương trầm sực nức với hoa bưởi, hoa lài, hoa vạn thọ 
ngào ngạt giữa không gian... 

Tìm kiếm Học viện Phật giáo cũng không khó khăn, phái đoàn 
được tài xế chở đến một ngọn đồi với nhiều dãy lầu cao ở trên đó. 
Cả Đại đức Bửu Chơn và Sư Hộ Giác đều đang ở đây. 

Đại đức Bửu Chơn lúc này vằng trán như cao hơn, đôi mắt như 
sâu hơn... Đại đức đã nghe lời Trưởng lão Hout-That nên chỉ thọ trì 
đầu-đà khổ hạnh ba năm, sau đó cầm giấy giới thiệu của ngài để 
sang học ở Thái và Miến. Đại đức đã tự học, tự nghiên cứu là chính 
do căn bản Päli và Anh đã có sẵn. Đại đức sang Miến mới hai năm. 


£ 


Đại đức Hộ Giác 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 177 


Chương III/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


Đại đức Hộ Giác đã là một thanh niên tăng 24 tuổi), đầy đặn, 
khôi ngô, tuần tú. Qua Thái hay sang Miền, đi đâu sự học của Sư luôn 
là tăng sinh xuất sắc. Sư đã ở Học viện này 4 năm. Ngài Närada đã 
đến đây nhiều lần và đã chuẩn hứa cấp học bồng cho hai vị sang 
học hỏi, nghiên cứu ở Sri Lañkã. Cả hai vị sẽ đi Tích Lan, nghiên 
cứu Phật học tại trường đại học Dhammaducla Viddhyalaya thêm 
vài ba năm nữa. 

Sư Cả Hộ Tông ngắm nhìn vằng trán cao sáng của Sư Hộ Giác 
rồi cặn kẽ hỏi về sở học thì được biết: Sư Hộ Giác nói, đọc, viết 
tiếng Thái được nhưng chưa chuyên sâu. Tiếng Miễn khó hơn, 
nhưng Sư lại khá hơn. Päli và tiếng Anh thì khá lưu loát nên có thể 
so sánh, tỷ giảo giữa các Tạng thì được. 

Sư Cả Hộ Tông rất hy vọng sự học của cả hai vị - là vì tại Việt 
Nam, bên Bắc phái - từ Sài Gòn đến lục tỉnh, từ miền Trung, Huế ra 
đến Hà Nội; người ta đã thành lập các Học viện để đào tạo Tăng tài. 
Đấy là nhu cầu thiết yếu của Phật giáo chấn hưng trước thời đại 
mới. Phật giáo Theraväda biết mình đơn bạc lại sinh sau đẻ muộn 
nên phải biết làm gì để lớn khôn trưởng thành. Đại đức Bửu Chơn 
và Sư Hộ Giác còn trẻ, sức bật còn xa, phải lập tâm hướng đến đại 
cuộc mai hậu. 

3.10- Tiếp Phái Đoàn Sri Lañkäã 

Phái đoàn trở lại chùa Kỳ Viên vào khoảng trung tuần tháng 4 
năm 1952 thì bất ngờ vinh hạnh được đón tiếp phái đoàn Phật giáo 
Sri Lañkã sang thăm. 

Thật ra, phái đoàn này không biết chùa Kỳ Viên. Họ đến Sài Gòn 
có mang theo rất nhiều Xá-lợi Phật và Xá-lợi chư Đại Thánh Tăng để 
dâng cúng cho các chùa trước khi đến Nhật Bản dự hội nghị Phật 
giáo Quốc tế được tổ chức tại Đông Kinh mà Việt Nam cũng đã là 
một thành viên!?. Người ta ghi nhận rằng, đã có hằng chục ngàn tín 
đồ đón tiếp và cung nghinh Xá-lợi. Mấy ngày đi thăm thú các chùa, 
người ta chỉ cho phái đoàn một ngôi chùa Phật giáo Theraväda đầu 
tiên ở Sài Gòn. Vậy là họ vui mừng đến thăm viếng. Ngạc nhiên, 
Đại đức Nãrada, trưởng phái đoàn, lại gặp gỡ những cựu cư sĩ 


đ) Sự sinh năm 1928. 

2) Ngày 6 tháng 5 năm 1951 - sau cuộc chắn hưng và vận động thống nhất 
Phật giáo - Tổng hội Phật giáo Việt Nam được thành lập ở Huế, văn phòng tại 
chùa Từ Đàm, sau đó trở thành thành viên của Hội Phật giáo Thế giới năm 
1952 tại Colombo. 


178 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


trước đây ở Phnôm-Pênh và các vị Sư ở Rangoonl 

Đại đức Nãrada nói chuyện bằng tiếng Pháp nên không cần 
người thông dịch. Đầu tiên là những lời thăm hỏi xã giao, sau đó Sư 
Cả Hộ Tông cảm ơn Đại đức Nãrada đã cấp học bổng cho các Sư 
sang Sri Lañkã du học. 

Đại đức Nãrada nói rằng, đi hoằng pháp và giúp đỡ các nước 
Phật giáo Theraväda là mối quan tâm hàng đầu của Tăng-già Sri 
Lañkã trong lịch sử, như trước đây đối với Miễn và Thái. Vậy, cấp 
học bồng cho các Sư nó có ý nghĩa vừa là bổn phận vừa là truyền 
thống của Tăng-già Sri Lañkã. 

Đại đức Nãrada còn cho biết là ở An Nam, ngài đã đến đây từ 
các năm 1930, 1936, 19396); và lần nào ngài cũng mang theo 
những cây Bồ-đề để dâng tặng các ngôi chùa Mahäyãna. Lần này 
thì ngài dâng tặng Xá-lợi... Tuy nhiên, có việc quan trọng nhất mà 
Đại đức chưa thực hiện được là thuyết giảng Phật giáo. Một “loại 
Phật giáo” vào thời đại mới, ở đó phải nỗi bật ba đặc điểm: Một, chỉ 
triển khai cái tinh tủy, cái cốt lõi của giáo pháp. Hai, cũng từ điểm 
một, như xâu nối một sợi chỉ đỏ để xuyên suốt, bước qua mọi dị 
biệt, bất đồng giữa các tông, hệ phái. Ba, vượt qua mọi loại triết học 
ở trên đời; và, khoa học chỉ nhằm để chứng minh cho Phật học, chớ 
Phật học không cần phải chứng minh cho bất kỳ một phát kiến nào 
của khoa học! Nói như nhà bác học thiên tài Enstein, là Phật học 
không cần phải thay đổi gì cả, vì nó là Sự Thật muôn đời. Nhưng 
phải được giảng nói, không phải bằng ngôn ngữ cổ xưa, mà phải 
bằng một ngôn ngữ tươi mới, hợp với mọi tông phái, hợp với lý trí 
suy luận, logic, tiềm tàng những giá trị căn bản cho xã hội và nhân 
sinh mọi thời đại. Do vậy, Đại đức Nãrada rất vui Sướng, vì ngôi 
chùa Kỳ Viên ở trung tâm thủ đô, là một cơ sở lý tưởng để hoằng 
pháp lợi sanh trong mai hậu. 

Đại đức Thiện Luật và Bửu Chơn tỏ lời thỉnh mời Đại đức 
Nãrada bất cứ lúc nào thuận tiện hãy ghé Kỳ Viên để thuyết pháp; 
và hãy xem đây như ngôi chùa chung của Phật giáo Theraväda trên 
toàn thế giới. 

Sư Cả Hộ Tông cũng nhấn mạnh, là xin đặc biệt lưu ý ba đặc 
điểm thiết cốt mà Đại đức đã đưa ra, nó tránh sự xung đột không 
cần thiết đối với các tông, hệ phái. Và hiện tại, chúng tôi đang đi 


() 1936 - cây Bồ-đề ở Linh Sơn - Sài Gòn; 1939 - cây Bồ-đề ở Từ Đàm, Huế... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 179 


Chương lIII/C - Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định 


theo mục tiêu ấy bằng hai bước song song: Chánh pháp đề mà thực 
hành, thực hành phải dựa theo chánh pháp!® 

Đại đức Nãrada rất hoan hỷ khi được nói chuyện với các bậc 
tôn túc có học, có tu, có trình độ kiến thức sâu rộng nên ngải đã tán 
thán quý Đại đức bằng một câu nói thời danh, cô đọng cả pháp học 
và pháp hành: “Hoàn toàn đề phục vụ, phục vụ để hoàn toàn!”®) 

Mọi người mỉm cười, hoan hỷ. Và dường như họ đã cùng một 
chỗ đứng, một tầm nhìn, kể cả tâm và tuệ cũng vậy. 

Thế rồi, cuộc đàm thoại sau đó giữa mọi người, lúc tiếng Anh, 
lúc tiếng Pháp, lúc thì tiếng Pãli làm cho không khí trở nên cởi mở, 
chan hòa; đã làm cho phái đoàn Sri Lañkäã rất thú vị, tạo một ấn 
tượng tốt đẹp khó phai mờ; kết dệt nên tình thân hữu giữa hai 
nước, cùng một hệ phái, những đứa con Nguyên thủy của Đức Phật 
Säkya Gotama. 


đ) Chánh pháp là pháp học, thực hành chính là pháp hành - câu này ý nói: Phải 
có pháp học rồi mới pháp hành, pháp hành phải dựa vào pháp học. 

2) “Hoàn toàn” là tu tập tự lợi, tự giác, hoàn thiện bản thân mình; “phục vụ” là 
hạnh lợi tha, giác tha, cứu độ chúng sanh. Câu này có nghĩa là, hoàn thiện bản 
thân để phục vụ chúng sanh; phục vụ chúng sanh để hoàn thiện bản thân mình 
này (Lưu ý: Câu này, ý nghĩa rất tinh tế, nếu “hoàn toàn” đi trước là theo giáo 
pháp Theraväda; và nêu “phục vụ” đi trước là theo giáo pháp Mahayäna). 


180 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


CHƯƠNG IV 
Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 
1- CHÙA TAM BẢO 


1.1- Tình Hình Đà Nẵng Và Huế 

Chừng tháng sau khi Đại đức Bửu Chơn và Sư Hộ Giác rời Sài 
Gòn sang Sri Lañkã để tu học thì Sư Giới Nghiêm từ miền Trung trở 
lại Kỳ Viên. 

Sư Cả Hộ Tông thăm hỏi tình hình sinh hoạt Phật giáo Đà Nẵng 
và Huế thì Sư Giới Nghiêm cho biết như sau: 

“Ắ Về Đà Nẵng, việc đầu tiên là Sư ghé chùa Phổ Đà để thăm 
thầy cũ sau 8 năm xa cách. Khi thẫy một vị Sư khoác tâm y vàng, 
mang bát khất thực, đầu trần chân đất, Ôn Phổ Thiên cứ ngờ ngợ. 
Khi biết ra, đấy là học trò cũ của mình, Ôn Phổ Thiên niềm nở đón 
tiếp. Ôn bắt chúng điệu dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị chỗ nghỉ cho 
“ông Đại đức” rôi mời ở lại dùng trưa. Sư Giới Nghiêm lễ độ từ chối, 
nói là phải đi trì bình khắt thực, xin ăn từ cửa mọi nhà. 

Đã xế trưa, cái bát vẫn trồng. Đến ngang khu vực chợ Hàn, chợt 
một người thiện nam đứng tuổi, mặc bộ complet trắng, cà vạt xanh, 
dáng dấp trí thức, sang trọng từ đâu đó trong quán hàng bước ra, lễ 
độ chấp tay xin đặt bát. Sư Giới Nghiêm dừng lại. Người ấy quỳ 
ngay trên vệ đường, lạy ba lạy, sau đó, ông ta ngoắc tay, một phụ 
nữ sang trọng bước ra. Thế rôi, nào cơm, nào thức ăn khô và nước, 
nào bánh, nào trái quả được đặt đầy nguyên một bát. 

Sau đó, người đàn ông cho biết tên là Vĩnh Cơ, bên cạnh là bà 
nhà. Đã nhiêu lần, họ được nghe pháp tại chùa Kỳ Viên, còn được 
Sư Cả Hộ Tông ân cân nhắc nhở tu tập. 

Khi biết Sư Giới Nghiêm đang ở chùa Phổ Đà, hai ông bà hẹn 
buổi chiêu sẽ đến hâu chuyện. 

Thế là chiêu hôm ấy, tại nhà khách của chùa Phổ Đà, Sư Giới 
Nghiêm. tiếp chuyện một số đông nam nữ cư sĩ trí thức, giàu có 
danh tiễng tại Đà Nẵng như ông bà Vĩnh Cơ, Thông Diễu (Hà Thúc 
Diễu), Hà Thúc Hòa, cô Thuận Anh, ông bà Nghĩa Lợi, cô Hường, cô 
Hương, cô Xuân... Nhờ tăng tướng, nhờ giọng nói dịu dàng, điềm 
đạm, nhờ trang bị kiến thức đây đủ về kinh điển Nam, Bắc tông; Sư 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 181 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Giới Nghiêm đã gieo những hạt giỗng đức tin tốt đẹp vào lòng mọi 
người. Máy ngày ở lại đây, Sư đi trì bình khất thực con đường nào 
cũng có người đặt bát, đêu là những món ăn thượng vị, do nhóm 
Phật tử kê trên hoặc con hoặc cháu của họ hoan hỷ cúng dường. 

Trước khi Sư từ giã đề vê Huế, nhóm cư sĩ Phật tử này, vôn là 
bồn đạo của các ngôi chùa lớn ở đây; ước mong rằng, tại Đà Nẵng, 
họ cũng có một ngôi chùa của Phật giáo Theravãda để ngày ngày 
đến nghe pháp, cúng dường, tu học. Họ sẽ tự động hùn góp bạc 
tiên, mua đất đai tại trung tâm thành phố, sẽ xây dựng một số cốc 
liêu đợi Sư Giới Nghiêm trở lại; và Sư hứa khả, sẽ thực hiện việc ấy, 
sau khi hội ý với các vị huynh trưởng tại Kỳ Viên”. 

Quý ngài Hộ Tông, Thiện Luật và Giác Quang... nghe kể lại tình 
hình như thế ai cũng vui mừng. Thế là một vài hạt giống ở Đà Nẵng 
cũng đã được gieo ươm. 

Còn tình hình ở Huế thì có vẻ khó khăn, phức tạp hơn. 

Rồi Sư Giới Nghiêm kể, đại lược: 

“. Khó khăn đầu tiên là việc trì bình khắt thực. Ngày đầu tiên Sư 
phải nhịn đói để về thăm ông bà thân. Quê Sư ở ấp Năm, làng Gia 
Lê, Thủy Phương, Hương Thủy). Là cái đất phát tích thây tu như 
thuở ấy trong già-lam thường truyễn tụng câu: “Quảng Trị, Trung 
Kiên; Thừa Thiên, Giạ Lê”; nghĩa là làng Trung Kiên ở Quảng Trị và 
làng Giạ Lê ở Thừa Thiên nỗi tiếng xưa nay là nơi có số lượng tu sĩ 
đông nhất, đông thời là đất phát tích nhiều danh Tăng, Cao Tăng 
nhất! Tuy nhiên, đầu tiên, mới thấy hình bóng ông Sư “Tiểu thừa” là 
người ta có cái nhìn kỳ thị ngay. Tại Huế lúc ấy, ít nhất là có vài trăm 
ngôi chùa của Đại thừa đủ mọi tông như Thiên, Tịnh, Mật... 

Lên Huế, Sư Giới Nghiêm nhắm đến những ngôi chùa lớn, có 
những bậc Cao Tăng, danh Tăng thời bấy giờ. Đẫy là các thây Linh 
Mụ, Trúc Lâm, Châu Lâm, Từ Đàm... Ai cũng tiếp đón rất khách khi. 
Trong câu chuyện, chỗ nào cũng vậy, nói chi thì nói nhưng cuối 
cùng cũng rơi vào chắp kiễn muôn đời. Đó là ăn chay và ăn tam tịnh 
nhục. Đó là lý tưởng Tiểu thừa A-la-hán thấp thỏi, độn căn, hạ liệt, 
tiêu nha bại chủng; lý tưởng Bô-tát Đại thừa mới cao thượng, lợi 
căn, thượng trí, trên cầu Phật đạo, dưới rộng độ chúng sanh...) 


đ) Cùng quê với soạn giả. 

(2) Tất cả nội dung đối thoại này, ngài Giới Nghiêm có viết thành một tập sách 
mỏng “Ba ngày luận đạo” nhưng ngài thấy đụng chạm nên không cho phát 
hành rộng rãi. Người biên soạn có một cuốn nhưng đã bị thất lạc. 


182 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Sư Giới Nghiêm lắng nghe hết. Lâu lâu, Sư chỉ phát biêu một 
vài câu, hoặc đôi khi phải tuân tự trình bày, giải thích, chứng minh... 
rất chỉ là thuyết phục. Nhưng Sư biết, khó lòng mà thuyết phục được 
họ! “Ba mươi sáu kế, dĩ hòa vi quý”. Tuy nhiên, khi một số Phật tử 
Đại thừa đến hỏi đạo mà có vẻ ngã mạn thì Sư cặn kẽ giải thích, 
giọng nói tuy chừng mực, điềm đạm nhưng nội dung luận chứng bắt 
họ phải thuần phục, thay đổi tri kiến sai lầm. 

Có nhiều người có trí, mắt sáng, họ thẫy được vẫn đề; và họ đã 
theo Sư, Đà Nẵng cũng vậy mà Huế cũng như vậy. 

Các vị tôn túc nghe kể lại, tuy ngắn gọn, nhưng bức tranh toàn 
cảnh hiện ra rất rõ ràng. Họ rất hoan hỷ. Và cũng thầm khen Sư Giới 
Nghiêm đã tự trang bị cho mình một kiễn thức giáo pháp căn bản 
nhất; lại còn lợi trí, lợi khẩu, biện tài, xứng đáng đứng trước đâu 
sóng, ngọn gió. Sư Cả Hộ Tông thầm cảm ân nhân duyên rất nhiệm 
mâu đã ban cho Hội Truyên Giáo một nhân vật lỗi lạc. 

- Ở Huế, Sư Giới Nghiêm kế tiếp - Thầy Thiện Siêu ở chùa Từ 
Đàm có vẻ nghiên cứu nhiêu bộ phái, vì ông ta có đọc các “A-hàm” 
của Nhất thiết hữu bộ kết tập, các kinh này tương tợ các Nikãya của 
chúng ta, dị biệt không đáng kể. Nên khi nói chuyện, có thê ngôi cùng 
trên một chiếc chiếu được, có vẻ lắng nghe và cố gắng tìm hiễu 
nhau. Ở chùa Châu Lâm, vị thây. nây có phong thái khoáng đạt, cởi 
mở, dường như là một nhà thơ cổ điển. Đặt biệt, ở chùa này, có một 
ông thây tu gây nhỏ, trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẻ, gốc hoàng tộc, tướng 
mạo trang nghiêm, chính đính có vẻ xúc động khi nhìn thấy hình ảnh 
tam y nhất bát của nhà Sư Nguyên thủy). Thuở trước, tôi cũng nhờ 
hình ảnh ấy ở trên bìa báo mà lặn lội sang Phnôm-Pênh. Ông ta ân 
cân thăm hỏi địa chỉ, và tôi biết, trước sau gì chúng ta cũng sẽ có 
thêm một ông Sư Nam tông trên miên đất núi Ngự, sông Hương”. 

Giáo pháp Theraväda đi về miền Trung có vẻ đã khởi động. 

1.2- Chùa Tam Bảo Ở Đà Nẵng 

Sư Giới Nghiêm trở lại Đà Nẵng lần thứ hai, ở lại đấy chừng 
một tháng thì trở vào Kỳ Viên xin thỉnh quý ngài và chư Tăng về 
miền Trung thăm cơ sở mới. 

Sư Cả Hộ Tông, Đại đức Thiện Luật, Giác Quang... đều rất vui 
mừng. Ban đầu dự định chỉ đi mấy vị, sau nghĩ hình ảnh chư Tăng 
đông chừng nào dễ tác động đến tâm tín mộ của nhiều người nên 


) Vị nầy sau là ngài Hộ Nhẫn, Tăng trưởng Phật giáo Nam tông năm 1995. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 183 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


quyết định đi hết, kể cả mây Sư người Việt từ Nam Vang qua, giao 
chùa cho Ban Hộ tự trông coi. Xe cộ vào ra đã được ông bà Vĩnh 
Cơ thuê sẵn. Vì xe rộng nên nhóm bà Năm Ngọc cũng được đi theo 
để chăm lo vật thực cho chư Đại đức ở dọc đường. 

Đến Đà Nẵng, cạnh đường Phan Chu Trinh, thấy có mấy cốc 
nhà tranh tre gỗ nằm trên một khoảng đất rộng. Phật tử ở đây vui 
mừng đón tiếp họ khá đông, chừng hơn hai mươi người. 

Tuy cốc liêu sơ sài nhưng bên trong tiện nghi khá chu đáo. Thế 
là chư Đại đức ở đây, ngày ngày đi trì bình khất thực; cả một đoàn 
tu sĩ áo vàng, dân thành phố đã bắt đầu biết để bát. Sư Cả Hộ Tông 
và Sư Giới Nghiêm thay nhau thuyết pháp vào mỗi buổi chiều. 

Ngôn ngữ, cách nói, tác phong thuyết pháp của Sư Cả Hộ Tông 
không có nhiều chi pháp và không quá trang nghiêm như Sư Giới 
Nghiêm nên Phật tử cảm giác như được thay đổi khẩu vị. Sư Cả 
hay đưa ra những ví dụ cụ thể, gần gũi với mọi người; những ví dụ 
sống động, đôi khi rất dí dỏm. Ai cũng thích. Thỉnh thoảng Sư Cả lại 
chêm vào một vài tiếng địa phương Nam bộ làm cho mọi người 
thích thú, tạo nên không khí vui tươi, cởi mở. Một số cư sĩ trí thức 
từng sinh hoạt nhiều năm tại các ngôi chùa lớn ở đây, chợt cảm 
nhận ra rằng; các Sư đều chỉ dạy cách tu, đều hướng dẫn một lộ 
trình đúng đắn cho giới cư sĩ, như có một bản đồ lên đường, chỉ li 
và mạch lạc, rất khoa học. Rõ ràng là các Sư nói pháp với hai bàn 
tay mở ra, không u u, huyền huyền, mật mật, không quá cao siêu và 
không nhuốm mùi thần bí. Ôi! Đã mấy chục năm qua, họ có bao giờ 
được nghe giáo pháp đâu? Đã biết lộ trình tu tập là thế nào đâu? 
Chỉ ăn chay tháng mấy kỳ, niệm Phật và cầu Tịnh Độ, Di Đà, Cực 
Lạc! Chỉ tiểu tế, trung tế, đại tế để lo cho người chết! Do so sánh 
như vậy, thấy biết như vậy, nên số người thính pháp ngày càng 
đông. Một số khá lớn xin được quy y, sau này trở thành những cư sĩ 
nòng cốt. 

Khi phái đoàn về lại Sài Gòn thì Đại đức Thiện Luật và ba vị Sư 
khác ở lại trọn mùa an cư. Lễ Dâng Y, Đại đức Thiện Luật hướng 
dẫn cho Phật tử biết cách tổ chức theo các nước Nam phương cỗ 
truyền. Các Sư ở Sài Gòn phải tập trung nơi này, nơi khác cho đủ 
Tăng để hành Tăng sự. Thế là phái đoàn lại một lần nữa ra Đà 
Nẵng để dự lễ cho đông. Hình thức đội y bát, lễ nhiễu Phật ba vòng 
là hình ảnh mới lạ nên Phật tử bà con rủ nhau sắp từng hàng, từng 
hàng... Lúc hành Tăng sự cũng vậy, do luật chế định từ ngàn xưa, 
chỉ còn lưu giữ trong các nước Nam truyền; nên Phật tử lặng lẽ 


184 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


chiêm ngưỡng tưởng nhớ đến Đức Phật và chư Tăng ở Kỳ Viên 
tịnh xá thuở nào. Rồi giọng tụng kinh tiếng Pãli nữa, trầm hùng như 
hải triều âm từ Ấn Độ cổ xưa vọng về; nghe rất thiêng liêng, tạo xúc 
cảm tâm linh! 

Rồi cứ thế, thời gian trôi đi, những cốc liêu sơ sài ban đầu đã 
được tháo gỡ. Một chánh điện bằng xi-măng, gạch ngói rộng thoáng, 
có đủ sức chứa hơn trăm người được Phật tử hùn góp xây dựng. 
Rồi nào là các liêu thất, nhà khách, nhà bếp, những công trình phụ 
lần lượt hoàn thành vào cuối năm 1952, đầu năm 1953. Nhân dịp lễ 
an vị Phật, dâng cúng đất và chùa của Phật tử Đà Nẵng, chư Đại 
đức Sài Gòn phải ra trở lại. Đại đức Giới Nghiêm thay mặt Tăng - 
già đứng ra thọ nhận với thủ tục rót nước lên tay như tự ngàn xưa 
Đức Phật thọ nhận tịnh xá Trúc Lâm từ đức vua Seniya Bimbisära 
dâng cúng! 

Chùa được Đại đức Giới Nghiêm đặt với tên là Tam Bảo Tự 
(Ratanattayavihära) mà sau này trở thành Tổ đình, trở thành trung 
tâm hoằng pháp miền Trung của Phật giáo Theraväda0')., 


Chùa Tam Bảo - Đà Nẵng 


đ) Mãi cho đến năm 1958, chùa mới tương đối hoàn chỉnh, sau đó, năm 1963 
mới đại khánh thành. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 185 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


1.3- Sư Hộ Nhẫn 

Được biết về thân thế của vị ấy, như sau: 

Dòng dõi của ông thuộc quý tộc hoàng gia đã sa sút theo với 
hoàng hôn của triều đại, thuộc Đệ cửu hệ Tứ phòng; thế danh Tôn 
Thất Thuế, sinh năm 1924 tại thôn Thanh Lương, xã Hương Xuân, 
huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Phụ thân là cụ ông Tôn Thất 
Tích, pháp danh Nguyên Phước; mẫu thân là cụ bà Phan Thị Cưỡng, 
pháp danh Nguyên Thâm, đều là Phật tử thuần thành, hiền lương, 
chất phác... 

Ông là con trưởng trong gia đình có 5 anh chị em: Hai trai, ba 
gái. Hiện tại, một trai, một gái đã mắt, còn ông và hai người em gái 
đều theo Phật xuất gia. Song thân ông giờ đã khuất núi. 

Ấu thời, ông có thể chất văn nhược, mảnh dẻ nhưng thông minh, 
sáng dạ, đặc biệt là có ý chí, nghị lực phi thường. Do căn duyên tu 
học nhiều đời đã hun đúc nhân cách, rèn giũa cá tính nên tuổi thơ 
của ông không được vô tư, hồn nhiên hoặc hoang nghịch như các 
trẻ em khác. Ông không bao giờ mải mê chơi bắt chấu, đuổi chuôn, 
bắn chim, câu cá hoặc nô đùa ầm ï mà luôn trầm lặng, ít nói, thu 
rút mình lại trong đời sống nội tâm phong phú và tĩnh mịch của 
riêng mình. 

Dầu thuộc dòng dõi hoàng gia nhưng gia đình ông khá thanh 
bần, đạm bạc. Cụ ông Tôn. Thất Tích, phụ thân ông, vôn đọc sánh 
Thánh Hiền nên chuộng nếp sống điền viên, coi bệnh, bốc thuốc, 
cốt làm việc nghĩa cứu đời nhiều hơn là lo kế sinh nhai. Cụ bà Phan 
Thị Cưỡng, mẫu thân ông thì sống đời bình dị, săn sóc chồng con 
với mây đám lúa, vồng khoai nơi thôn dã. Chính nhờ đạo đức 
truyền thống gia đình ấy nên ông được theo đòi nghiêng bút từ sở 
học của phụ thân, đồng thời lấy bằng Yếu Lược khi mới 10 tuổi. 
Bằng Yếu Lược thuở ấy tuy nhỏ mà không nhỏ đâu, có thể đọc, nói 
và viết được tiếng Pháp! Ba năm sau nữa, năm 1937, vừa tròn 13 
tuổi, ông dễ dàng đỗ bằng Primaire - là cái bằng mà có thể đi làm 
thầy Thông, thầy Ký nở mặt danh giá với đời theo quan niệm phần 
đông. Nhưng ông thì không có ý định lập thân bằng con đường 
công danh, sự nghiệp. Ông có kỳ vọng gì đó rất mơ hồ, tuy chưa có 
tên nhưng chắc chắn không phải là những vinh quang trần thế. Lúc 
hạt giông xuất trần chưa chín muôi, các yếu tố nhân duyên chưa hội 
đủ; ông muốn chăm lo việc học để mở mang kiến thức, trau dôi hiểu 
biết hầu làm một con người, đúng nghĩa là một con người luôn biết 
vượt lên chính mình. 


186 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của ông lúc bấy giờ không cho 
phép ông thực hiện ước vọng! Nếu tiếp tục sự học để lấy bằng 
Thành Chung (Diplome) thì phải lên Huế ở trọ rất tốn kém. Vì vốn là 
con trưởng nên ông nghĩ rằng, mình phải ở nhà đỡ đần công việc 
với song thân, nhẹ gánh nặng cho gia đình để nhường các em tuổi 
ăn, tuổi học. Và hơn ai hết, ông thấy rõ việc làm này và sự học có 
giá trị ngang nhau: Là học cái đạo làm người. 

Vào năm 1939, lúc 15 tuổi, ông được cụ Tôn Thất Cổn mời làm 
thư ký cho Tôn Nhơn Phủ ở Thành Nội, Huế. Do phẩm chất, tư cách, 
dòng dõi và sự học tương đối vững vàng; ông được đảm nhiệm 
trọng trách trông coi số sách, văn từ cho Thế Miếu; một công việc 
đòi hỏi kiến thức, hiểu biết, trình độ Pháp ngữ và nhất là sự tin cậy. 
Ba năm làm việc ở đây vừa có đồng lương giúp đỡ các em ăn học, 
vừa có cơ hội tham cứu kinh sách có sẵn ở thư viện hoàng gia. 

Hôm kia, duyên lành xưa trở lại, ông đọc một quyễn sách nói về 
cuộc đời Đức Phật Thích Ca từ Đản sanh đến Nhập diệt. Xúc động 
quá, ông tự nghĩ: “Cuộc đời vắn vỏi, sống chết vô thường, ta phải 
noi gương Đức Phật từ bỏ tắt cả đề tàm câu Con Đường Vô Thượng. 
Đây mới là ước mơ chân chính trên thế gian này mà từ lâu ta hằng 
dự cảm, ấp ủ sâu kín tận đáy lòng!”. 

Thế rồi, năm 1942, sau khi suy nghĩ chơn chánh, ông rời Miều 
đường hoàng gia trở lại quê nhà, vập đầu khẩn khoản, tha thiết xin 
song thân đi xuất gia làm hai vị rất ngạc nhiên. Con đường cơm no, 
áo ấm đang mở rộng, một đời sống ổn định đầy hứa hẹn trong 
tương lai, sao đứa con lạ thường này lại chối từ tất cả? Dẫu thương 
con nhưng không thể chiều theo ý con để chấp nhận “ước vọng 
nghịch đời” ẫây được; song thân thẳng thừng từ chối. Ông rất buồn 
bã, tư lự nhiều ngày đêm, suy nghĩ phương kế ly thoát gia đình. 

Một hôm, sau khi đã dứt khoát ý định, ông lặng lẽ ra bờ rào, 
chặt mười cây roi tre hóp, dựng sẵn cạnh bàn, lấy ghế thỉnh mời 
song thân ngồi hai bên, rồi ông quỳ mọp xuống đất, thưa rằng: 

Thân xác con đây là do cha mẹ dày công cưu mang dưỡng 
dục; như vậy, thịt xương máu huyết này vốn là con đã mang trọng 
ân vay mượn của song thân. Trước khi rời khỏi gia đình, xuất gia, 
tâm đạo; con không dám mang tội bất hiếu, xin song thân cứ đánh 
con cho nát cả mười cây roi kia. Hy vọng rằng, một chút huyết da từ 
xác thân con trẻ, chỉ có ý nghĩa tượng trưng gởi trả lại một chút gì đó 
của sinh mạng, còn ân sâu dưỡng dục thì thật là, trong muôn một 
khó đáp đên”. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 187 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Thấy cha mẹ đăm đăm nhìn mười cây roi, rồi đưa mắt nhìn nhau 
bối rối, thở dài; ông nói tiếp: 

“ Ý con đã quyết. Thuở xưa, Đức Phật lặng lẽ rời bỏ cung vàng, 
điện ngọc, vợ đẹp, con thơ... để xuất gia tâm đạo. Ngài nguyện sau 
khi giác ngộ rồi mới trở về cứu độ thân quyến. Con cũng muốn noi 
gương ngài. Nếu cha mẹ không đánh con, nghĩa là không cho con 
xuất gia thì con sẽ không ăn, không uống cho đến chết thì thôi”. 

Biết ý chí và quyết tâm sắt đá của con, song thân ông đành phải 
rầu rĩ gật đầu cho phép. 

Thế là vừa tròn 18 tuổi, người con trai nom vẻ khô gầy nhưng 
cương nghị ấy đã tự cạo đầu, khoác áo nâu sông tìm đến chùa Cao 
Minh trong làng xuất gia tu học. 

Cao Minh tự là ngôi chùa của vị quan Đô Thống, trước đây là 
viên võ tướng kề cận đức vua Thành Thái; sau khi hưu trí, tự lập 
chùa để mượn câu kinh tiếng kệ di dưỡng tâm hồn lúc tuổi già 
bóng xế. Vị quan Đô Thông trí sự ấy không phải là vị tỳ-khưu trong 
truyền thống nghiêm túc của Tăng-già; không phải là người có thể 
hướng dẫn ông con đường tu tập rành rẽ và đúng đắn được; nên 
ông phải tự máy mò tìm kiếm, tự đọc kinh sách, suy nghĩ rồi lựa 
chọn “pháp môn” cho mình. Thế rồi, mỗi ngày, ông chỉ dùng một 
nắm rau sống bất kể xanh hay vàng, không có muôi cùng với một 
bát nước trong, chẳng cần dùng thêm bất cứ đường, sữa hay thuốc 
men nào khác. 

Năm 1945, do chiến tranh tàn phá, bom rơi, đạn lạc, thôn Thanh 
Lương không còn được yên ổn; ông cùng một số người thân cận - 
mà họ tự nhận là đệ tử - tìm cách tản cư. Trên đường về Huế, gặp 
chùa Vô Vĩ - nay là chùa Từ Nghiêm - là chỗ thân quen nên ông xin 
ở lại đây để tu tập. Pháp môn khổ hạnh vẫn tiếp tục duy trì và ông 
vẫn lấy hơi thở làm đề mục thiền định với cầu mong chóng được 
giải thoát. 

Thời gian trôi qua, tính đến hôm ấy; ông khổ hạnh ăn rau sống 
uống nước lã đã gần 3 năm, thân thể ông chỉ còn xương và da. Khi 
nằm ngửa thì thấy lưng đụng tới da bụng. Khi nằm sắp thì nghe da 
bụng chạm xương sông lưng. Đưa tay sờ ngực và bụng, ở đâu 
cũng toàn là xương cả. Tuy nhiên, những giờ công phu thiền định 
ông vẫn hành trì vô cùng tinh tấn. Những đệ tử thân cận sợ ông 
chết nên ngày đêm khóc lóc. Phật tử gần xa tìm đến quỳ lạy với 
nước mắt dầm dề, mong ông mở lòng từ bi thương xót chúng đệ tử 
mà duy trì mạng sống. 


188 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Ông lại điềm đạm, ôn nhu, sách tấn, dạy dỗ họ: 

“ Sá gì cái bao da đựng thịt, xương, máu, huyết, phần, đàm... 
hôi hám và dơ dáy này mà luyễn tiếc hở các vị? Tôi đã nguyện khổ 
hạnh và tu tập quán thiên cho đến ngày giải thoát thì tôi phải trì chí 
kiên định cho đến cuối con đường. Các vị đã vì tình cảm mêm yếu 
ấy nên đã bị ma vương cám dỗ từ nhiêu đời kiếp rồi, các vị có biết 
thế không?” 

Hôm nọ, có lẽ cơ thể đã quá suy kiệt, máu huyết đã khô cạn 
dân, sự sống chỉ còn thoi thóp, ông không còn đủ sức tọa thiền nữa. 
Tuy nhiên, vận dụng ý chí, tỉnh giác, ông bỏ oai nghỉ ngồi quay sang 
oai nghi nằm mà tâm vẫn chánh niệm vào hơi thở. Ông như bị mê lả 
đi một vài giây khắc và trong mơ màng, ông thấy có người đến lay 
gọi rồi nói vào tai rằng: “Thầy tu khô hạnh vậy là không đúng đâu. 
Bồ-tát sáu năm khô hạnh sai lầm, còn thây khổ hạnh sai lầm đã hơn 
ba năm rôi. Khô hạnh chỉ đưa đến cái chết chứ không đưa đến trí 
tuệ, giác ngộ, giải thoát được đâu. Phải trở lại ăn uống bình thường, 
duy trì sức khỏe cho cái thân, tu hành mới tốt được”. Tỉnh lại, nhìn 
quanh thấy cửa đóng, then cài, biết chư thiên hộ pháp kinh cảm 
nhắc nhở nên ông hết sức tri ân. Sau đó, có ý định từ bỏ lối tu khổ 
hạnh, nhưng ông cảm thấy rất khó xử vì lời nguyện khổ hạnh mấy 
năm về trước, nếu phá bỏ đi thì không những hỗ thẹn với lòng mà 
còn bất kính với chư Phật. Ông nghĩ: “Phải lấy ra từ thân thể này 
một chút máu, một chút xương da; như lẫy đi một phần nào của sự 
sống mới khả dĩ phá bỏ được lời nguyện ban đâu”. 

Nghĩ xong là làm. Ông có ý định cắt đi vài lóng ngón tay trỏ, bèn 
cầm con dao cạo râu khứa quanh đốt xương. Mặc dầu vết dao ăn 
sâu vào da thịt nhưng máu chảy rất ít, màu hồng nhạt và loãng. 
Xương lóng tay đã gần đứt nhưng kéo mãi không lìa ra, do sức đã 
quá yếu. 

Cuối cùng, nghĩ ra một cách, ông kê ngón tay trên ngạch cửa 
số rồi dùng búa sắt đập vào. Búa thì nặng, sức tay thì run rầy, ông 
đập hoài cũng không trúng ngón tay gãy mà lại trúng lưng bàn tay, 
cổ tay. Tuy nhiên, với sức nhẫn chịu phi thường, ông đập mãi, cuôi 
cùng cũng trúng, nhưng ngón tay rời ra với lầy nhầy, bầm dập thịt 
và máu. 

Do khổ hạnh 3 năm, vết thương ấy có lẽ rất đau đớn với người 
bình thường, nhưng đối với ông dường như vô nghĩal 

Ông mỉm cười rồi nói với lóng tay rằng : 

“Thuở xưa, đức Bô-tát đã từng lóc da, lóc thịt, hy sinh cả sanh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 189 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


mạng để tu tập công hạnh ba-la-mật; thì hôm nay, tôi chỉ là người sơ 
cơ học đạo, hy sinh lóng tay chút xíu này để xác định cho mình một 
hướng tu học đúng đắn, thì cái giá này âu cũng còn là quá rẻ”. 

Thế rồi, cầm chặt vết thương, ông lần ra vườn, dùng rau má 
nhai dập với muối rồi lấy giẻ buộc lại ngón tay cho mình. 

Ông lại tự khuyến, tự giáo : 

“. Đúng là phải làm như vậy. Muối xát vào vết thương, ai mà 
không đau! Nhưng càng đau, ta càng nhủ với lòng rằng: Cái đau 
của vô minh, ngu si, điên đảo; cái đau của địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh; cái đau của luân hôi sinh tử còn cả ngàn lân thống khổ, kinh 
khiếp hơn”. 

Vì không có dinh dưỡng, thuốc men, ngón tay này mấy tháng 
sau mới liền da. Có điều lạ lùng, rất lạ lùng, rất linh thiêng và huyền 
nhiệm: Là trên đầu ngón tay cụt, đốt xương giữa hiện thành đốm 
tròn vàng vàng; và thịt da xung quanh dần dần teo lại thành hình 
dạng năm cánh hoa sen đều đặn, màu hồng hồng! Chính cái bông 
sen hồng nhụy vàng này là sứ giả của chư Phật hằng ngày ở bên 
ông, sách tân ông, làm cho ông không bao giờ dám buông lơi chánh 
niệm, thiền quán; mãi giữ trọn thân tâm luôn luôn trong sáng và tĩnh 
lặng suốt trong tháng năm trường tu tập. Từ đây, ông bắt đầu dùng 
buổi ngọ trai bằng hai chén cơm lửng, muối dưa chay đạm với một 
bát nước trong). 

Vào năm 1947, lúc 23 tuổi, nghe tin ở Huế có Ôn Hòa thượng 
Châu Lâm đạo cao đức trọng, ông tìm đến để xin thụ giáo. Ở đây 
được 2 năm rưỡi, ông được Ôn Hòa thượng Châu Lâm tận tình 
hướng dẫn Kinh, Luật chữ Hán, sau đó, thọ sa-di giới - rồi cho pháp 
danh là Thiện Hạnh. Nhờ khiêm nhu, đức hạnh, tu hành tinh tấn nên 
được thầy thương, bạn mến, gần xa nhiều người kỉnh mộ. 

Vào đầu thập niên 50, Phật giáo Nguyên thủy đã có mặt ở miền 
Trung. Các ngài Hộ Tông, Bửu Chơn, Giới Nghiêm lần lượt đã có 
mặt tại Đà Nẵng để hoằng pháp. Ngài Giới Nghiêm thì thường xuyên 
hơn. Thế rồi, một cơ duyên đến đã làm thay đổi, chuyển hướng 
cuộc đời tu sĩ của thầy Thiện Hạnh. 

Ngài Giới Nghiêm trong một chuyến về Huế thăm viếng song 
thân cùng quyến thuộc ở làng Giạ Lê; sau đó thăm thú và đàm đạo 
với các vị lãnh đạo Phật giáo Huế thời bấy giờ như Ôn Linh Quang, 


0) Tất cả các mẫu truyện này chính ngài kể cho người biên soạn nghe. 


190 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Ôn Châu Lâm, Ôn Trúc Lâm, Ôn Từ Đàm... Và tại chùa Châu Lâm, 
lần đầu tiên, ông thầy Thiện Hạnh khô gây, tha thiết cầu đạo của 
chúng ta cảm thấy xúc động mạnh khi trông thấy Đại đức Giới 
Nghiêm: Từ tăng tướng phẩm mạo đoan trang, hình dong khí sắc 
hiền hòa, đẹp đẽ... đến y bát chân truyền thanh cao, thoát tục đều 
hoàn toàn lôi cuốn tín tâm của thầy... 

Thầy Thiện Hạnh thầm nghĩ rằng: “Đây chính là con đường mà 
từ lâu ta hằng tìm kiếm. Đây mới chính là hình ảnh Đức Phật và 
chư Tăng một thuở xa xưa nào ở kinh thành Xá Vệ. Con đường 
này hợp với chí nguyện và tâm hướng của ta”. Sau đó, thầy tìm gặp 
Đại đức Giới Nghiêm kính cần thăm hỏi địa chỉ để tìm vào tu theo 
Theravada. 

Năm ấy thầy Thiện Hạnh vừa tròn 26 tuổi. 

Thế rồi, một hôm tờ mờ sáng, khi sao mai vừa mọc, thầy lặng lẽ 
rời ngôi chùa Châu Lâm thân yêu; hành lý vỏn vẹn mấy bộ áo quần, 
một số kinh sách bỏ trong 2 cái rổ, lấy lá chuối phủ lên rồi nhờ bà 
Chiêu gánh lên ga Huế). Vào Đà Nẵng, đến chùa Tam Bảo, lúc ấy 
chỉ mới là cái cốc tre gỗ đơn sơ, gặp ngài Giới Nghiêm, xin tu theo 
Phật giáo Nguyên thủy. Ngài Giới Nghiêm đưa đôi mắt hiền hòa 
nhìn vị tu sĩ mảnh dẻ, vừa điềm đạm vừa uy nghiêm nói: 

- Theo Luật, phải tha thiết quỳ xin Thầy Tổ ba lần, nếu Thầy Tổ 
không cho vẫn có quyền ra đi. Thầy đã làm như vậy chưa? 

Thầy Thiện Hạnh cúi đầu, nhỏ nhẹ: 

- Dạ thưa, vì tình cảm giữa thầy và trò nên đệ tử không dám 
xin. Và nếu có xin chắc chắn Ôn Hòa thượng cũng không chol 

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy ý chí kiên quyết và sự thành khẩn 
của thầy, ngài Giới Nghiêm bằng lòng, cho ở liền bên cạnh để sớm 
hôm hướng dẫn Kinh, Luật PaIi. 

Vào năm 1952, ngài Giới Nghiêm mời thỉnh ngài Thiện Luật làm 
Hòa thượng Tế độ cho thầy Thiện Hạnh xuất gia sa-di, vì ngài Giới 
Nghiêm chưa đủ 10 hạ tỳ-khưu, Và từ đây, sa-di Thiện Hạnh được 
ở chùa Kỳ Viên, mang y bát chân truyền, ngày ngày kháắt thực, thiền 
định vô cùng tỉnh tấn. 

1.4- Chùa Kỳ Viên Quy Tụ Tăng Tài 

Đầu năm 1953, một trận hỏa hoạn thiêu hủy hầu như hoàn toàn 
xóm Bàn Cờ. Chùa Kỳ Viên lúc ấy cũng ở trong tình trạng nguy cấp, 


0) Có Ht. Phước Thành chùa Châu Lâm kể cho soạn giả nghe. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 191 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


may nhờ đông người, cả chư Sư và Phật tử nên được dập tắt, chỉ 
cháy sém một góc nhà bếp thôi. 

Chuyện không dừng lại ở đó. Khoảng một tuần sau, toàn bộ 
đường sá trong khu Bàn Cờ được lệnh mở rộng và nhà cửa hai 
bên đường phải bị giải tỏa. Con đường Richaud lại được nối dài 
thêm nữa theo quy hoạch chung của đô thành. Thế là xe ủi, xe 
lô, xe chở đá, xe chở vật liệu, nhân công rằm rập từ ngày này sang 
ngày khác. 

Nửa năm sau, khi các con đường hoàn thành thì mặt tiền chùa 
Kỳ Viên do còn rộng nên những căn nhà lầu lác đác được dựng lên 
tạo nên cả một dãy phó. Biết tương lai chùa sẽ bị che khuất nên 
chư Đại đức họp bàn với Ban Hộ tự tìm biện pháp ứng phó. Một kế 
hoạch được đưa ra là phải xoay mặt hậu ra mặt tiền sẽ gần sát con 
đường mới mở. Biết như vậy là dường như phải làm lại từ đầu, 
tương tợ như xây nguyên một ngôi chùa mới. Tuy tốn kém sức của, 
sức người nhưng Phật tử ai cũng tình nguyện đóng góp tùy theo 
khả năng mình. 

Trong lúc ấy thì chùa Kỳ Viên dẫu bị trở ngại chút ít vẫn cố 
gắng sinh hoạt như lệ thường. Có điểm đáng ghi nhớ vào cuối năm 
1952, là Pháp sư Thông Kham, còn khá trẻ, người Lào gốc Việt đến 
Kỳ Viên thăm chùa và tỏ ra rất sung sướng khi thấy giáo pháp 
Theraväda đã đặt được cơ sở vững chắc ở Sài Gòn. 

Sư Cả Hộ Tông tiếp chuyện biết đây là một vị Sư có học, có tài 
nên gợi ý ông ta có thể lưu trú ở đây một thời gian để thuyết pháp, 
nói đạo đến cho chư Phật tử. Pháp sư Thông Kham kinh pháp rành 
rõi, ăn nói lưu loát nên lôi cuốn thêm một số đông người đến nghe 
vào các thời pháp lệ chiều chủ nhật. Và quả thật vậy, sự có mặt của 
Pháp sư Thông Kham vào các năm 1952 - 1953 và những thời pháp 
của Sư đã đưa tên tuổi chùa Kỳ Viên lên một uy tín mới, là một 
điểm sáng về hoằng pháp ở đất Sài Gòn vào thời bấy giờ. 

Đầu năm 1954, chư vị Đại đức Tối Thắng, Kim Quang, Ân Lâm 
mỗi người mỗi phương trời lại đồng lúc quy tụ, mang theo một số 
chư Sư Thái, Miến, Miên gốc Việt về tụ họp trong một đại gia đình 
Nguyên thủy. 

Tháng 2 năm 1954, nhị vị Đại đức Bửu Chơn, Hộ Giác sau nhiều 
năm du học ở Thái, Miến, Tích Lan... lại tháp tùng Đại đức Nãrada 
trở về Kỳ Viên. 

Thấy số lượng Tăng bây giờ khá đông, Đại đức Thiện Luật phải 
san sẻ bớt sang chùa Bửu Quang và Giác Quang. 


192 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Đôi khi Pháp sư Thông Kham trở lại Lào thì thỉnh thoảng Đại đức 
Giới Nghiêm”) về đây thuyết pháp. Cái giọng Huế của Đại đức đã 
được lai nhè nhẹ giọng Sài Gòn nghe rất hay, rất truyền cảm; cộng 
với kiến thức kinh điển Bắc phương, lúc Đại đức đọc lên một số câu 
kệ chữ Hán, đã tạo nên một bước chuyên mới, chứng tỏ căn bản 
học thức, sự uyên bác của các vị Sư “Tiểu thừa” mà từ lâu Đại thừa 
thường khinh thị. 

Còn nữa, sau đó lại đến phiên Đại đức Nãrada thuyết vào các 
thời pháp lệ, và lúc thì Đại đức Bửu Chơn khi thì Đại đức Hộ Giác 
thông dịch. 

Đặc biệt giới cư sĩ trí thức Sài Gòn vốn đã nghe tiếng Đại đức 
Nãrada từ rất lâu nên ngài còn được mời thỉnh thuyết pháp tại các 
chùa Đại thừa khác nữa. Đại đức Nãrada vốn là Giáo sư đại học, 
có ba bằng Tiến sĩ: Triết học, Ngôn ngữ và Tôn giáo tỷ giảo; ngoài 
thông bác Tam Tạng Pä|i luôn cả Chú giải, ngài còn nghiên cứu các 
phái Đại thừa và Kim Cang thừa; nói, đọc, viết được rất nhiều sinh 
ngữ và cổ ngữ như Anh, Pháp, Đức, Päli, Sanskrit... Với khả năng 
đa diện, với một dung lượng kiến thức đồ sộ như thế, Đại đức đáp 
ứng dễ dàng mọi đối tượng trí thức thính pháp, bất kể tông phái 
nào. Đại đức lại còn khôn khéo chủ trương ăn ngũ cốc rau trái nên 
cư sĩ Phật giáo Đại thừa rất kính trọng, hâm mộ; họ theo ngài, quy y 
với ngài rất đông. 

Thời gian đầu, Đại đức Nãrada đi thuyết pháp ở đâu là Đại đức 
Hộ Giác phải đi thông dịch. Thỉnh thoảng cao hứng, ngài đọc lên 
những đoản ngôn hoặc những câu kệ dài bằng tiếng Pali, Đại đức 
Hộ Giác thông dịch được hết và rất nhuần nhuyễn. Đôi khi để thử tài 
học trò của mình, Đại đức thuyết thẳng bằng tiếng Pali, Đại đức Hộ 
Giác mỉm cười chúm chím, thông dịch lại cho mọi người nghe với 
cách nói pha chút hài hước làm cho thính giả rất thích thú. 

Thời gian sau, trong số rất nhiều cư sĩ nam nữ quy y với Đại 
đức Naãrada, có hai vị thiện nam thông dịch tiếng Anh rất lưu loát, đó 
là cụ Hồ Đắc Thăng và ông Phạm Kim Khánh. 

Hai vị cư sĩ này rất kỉnh mộ Đại đức nên ngài đi đâu họ đi theo 
thông dịch như bóng không lìa hình. Ông Phạm Kim Khánh còn chịu 
khó thâu băng tất cả các thời pháp để nghe lại; nên sau này ông đã 


đ) Bắt đầu từ đây chư Sư đều ghi là Đại đức hết - đặc biệt ngài Hộ Tông ghi là 
Sư Cả vì là đàn anh của tât cả chư Sư. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 193 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


dịch hoặc soạn dịch những quyển sách của Đại đức rất có giá trị; 
trở thành sách gối đầu giường”), một thời, cho tu sĩ lẫn cư sĩ bất kế 
tông phái nào nghe theo để tu tập! 

Đại đức Hộ Giác nhường lại vai trò ấy cho hai ông cư sĩ, vì ngài 
còn nhiều việc khác phải làm về Phật sự cũng như Tăng sự. 

1.5- Bối Cảnh Thời Cuộc 

Từ đầu năm 1954, mọi sinh hoạt xã hội chợt nhiên như chững 
lại. Các chiến trường miền Nam cũng như miền Bắc chợt yên lặng 
một cách khó hiểu. Binh lực của Pháp rã rời trong các trận chiến vì 
Liên Xô và Trung Cộng đã viện trợ vũ khí tận răng cho Bắc Việt; 
hơn nữa, tinh thần kháng chiến vệ Quốc đã dâng cao với khí thế 
ngùn ngụt. Ai cũng dự báo sẽ có một trận đánh lớn dốc toàn bộ sức 
lực của cả hai bên - mà Pháp đã chuẩn bị sẵn trận địa chiến tại Điện 
Biên Phủ. 

Dẫu biết rõ như vậy, Bắc Việt vẫn lặng lẽ ngày đêm vận dụng 
sức người, sức vật để chuyên chở, mang vác vũ khí, đạn dược, 
trọng pháo, đào hầm hố, huy động toàn bộ binh lực để bao vây Điện 
Biên Phủ. Và quả thật khi quân đội Pháp biết ra thì đã muộn rồi, 
chúng hoàn toàn bị vây khốn trong lòng chảo. Không biết bị bắn tỉa 
lúc nào, bị tấn công lúc nào! Trong lúc ấy, thì có tin từ bộ đầu não 
chính trị ở Hoa Thịnh Đốn, là Mỹ sẽ thả bom nguyên tử xuống Bắc 
Việt để giải vây cho Pháp do áp lực của Vatican!®) 

Tuy nhiên, người ta lại đặt câu hỏi, tại sao lại có sự can thiệp 
của Mỹ và Vatican ở đây? Muốn biết rõ điều này - một bàn cờ chính 
trị mới ở Đông Dương - ta phải lần theo dấu chân của nhân vật chí 
sĩ Ngô Đình Diệm. 

Ở Huế ai cũng biết rằng, Ngô Đình Diệm làm quan dưới thời 
Nguyễn mạt, vì không đủ tài, đủ sức tranh giành địa vị và quyền 
bính với Phạm Quỳnh nên ông từ chức Lại bộ Thượng thư năm 
1933. Sau đó ông đã sống lưu vong nhiều nơi nhưng đa phần là ở 
ngoại quốc. 

Vào cuối năm 1950, ông Diệm sang Nhật Bản thăm Kỳ ngoại 
hầu Cường Đẻ, dịp này ông gặp viên cựu sĩ quan tình báo Mỹ là ông 
Wesley Fishel để tạo cầu nối với Hoa Thịnh Đốn. Ông đến Vatican 
yết kiến giáo hoàng Pius XII lần thứ nhất, sau đó ông đi Hoa Kỳ, 


) Ví dụ, quyển “Đức Phật và Phật Pháp” tồn tại mãi với thời gian. 
(2) Chính giáo hoàng Pius XII đã yêu câu Hoa Thịnh Đôn như vậy. 


194 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Thụy Sĩ, Bỉ, Pháp; trở lại yết kiến Giáo hoàng lần thứ hai rồi dừng 
chân ở Mỹ. Tại đây, khoảng thời gian hai năm, ông sống tại tu viện 
Marykroll, thuộc bang New Jersey và tu viện Ossining, thuộc bang 
New York... 

Con đường mà ông Diệm đi là từ Vatican rồi qua Hoa Thịnh 
Đốn, sống trong nhiều tu viện là để tìm kiếm sự hỗ trợ của giáo 
hoàng mà anh ông, giám mục Ngô Đình Thục đã dẫn lối, sau được 
hồng y Spellman nâng đỡ. Cũng nhờ vị hồng y nầy mà ông lọt được 
vào cặp mắt xanh của một số chính khách thời đó ở Hoa Thịnh 
Đốn như thượng nghị sĩ John Kennedy, chánh án William Douglas, 
dân biểu Walter Judd... để tạo dư luận thuận lợi cho ông. Tháng 
5 năm 1953, ông qua Bỉ và sống trong tu viện Benidictine de St. 
André-les-Purges; năm sau ông qua Pháp sống yên lặng, ẩn nhẫn 
để chờ thời. 

Và ông chờ thời là đúng. Cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 
7 tháng 5 năm 1954, rền vang khắp cả nước và trên Thế giới. Chính 
sách thuộc địa của Pháp ở Đông Dương thế là đến hồi sụp đổ, cáo 
chung. Ở đâu ai cũng xôn xao, hớn hở vui mừng là nước nhà sẽ 
độc lập, tự chủ. 

Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ ở nước ngoài là chí sĩ Ngô Đình 
Diệm sẽ về nước đã được mọi người bàn tán. Vấn đề chia cắt hai 
miền cũng đã được những bình luận gia chính trị đưa ra bàn cãi, 
tiên tri trên những tin tức hành lang. 

Trong những ngày sôi động, tranh tối, tranh sáng này, tại đô 
thành Sài Gòn, mọi cơ cấu sinh hoạt vẫn vận hành nhưng chính 
quyền thuộc địa đã có dấu hiệu tan rã. Các quan chức ngày đêm 
ôm điện đài để nghe tình hình chính trị và xem có một giải pháp nào 
cho họ ở Đông Dương!? Hơn ai hết, họ biết họ cũng chỉ là những 
con tốt đen trắng trong bàn cờ Quốc tế. Một số gia đình người 
Pháp, nhìn xa trông rộng đã lặng lẽ rời Sài Gòn lên máy bay về Bổn 
quốc. Những đồn điền cao su rộng bạt ngàn đã được bán lại cho 
các địa chủ mới hoặc thuê quản gia người Việt chăm sóc và chính 
họ cũng đã xéo điI 

Và cuối cùng, do sự vận động của hồng y Spellman mà đằng 
sau là thế lực của Vatican và sức ép của phong trào Cộng Hòa Bình 
Dân thân Vatican, chính phủ Pháp đành phải nhượng bộ, buộc Bảo 
Đại thoái vị, ký “Sắc lệnh số 38/QT ngày 16 tháng 6 năm 19547” cử 
Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng. Sau đó là hiệp định Genève chia đôi 
đất nước: Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 195 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Hòa từ vĩ tuyến 17 trở ra; và ông Ngô Đình Diện làm Thủ tướng rồi 
làm Tổng thống!) nửa nước còn lại từ vĩ tuyến 17 trở vào với Quốc 
hiệu Việt Nam Cộng Hòa. 

Điểm lại một số chi tiết, vụ việc diễn ra trong bóng tối như vậy 
chỉ vì “đê nghi” một điều: Có phải Ngô Đình Diệm là người của 
Vatican đẻ ra và ông ta chính là nhân vật “sáng giá” đã được Mỹ 
dựng lên để thừa hành sứ mạng của Mỹ ở Đông Dương sau khi hất 
cẳng Pháp?) 

Một bàn cờ chính trị mới bắt đầu. Rối ren và phức tạp. Có những 
sức mạnh nào đó ở bên sau dàn thế trận, những quân cờ lịch sử lại 
qua sông, lại hơn, lại thua, lại thành, lại bại... 

1.6- Đi Giữa Thời Cuộc 

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/1954, chùa Kỳ Viên đã 
cho ngừng lại tất cả mọi sinh hoạt bên ngoài, kể cả việc đi đây đi đó. 

Đại đức Nãrada đã rời Sài Gòn, sang Bangkok rồi đến Miến 
Điện khi thấy tình hình ở Sài Gòn bất ổn. Trước khi đi, Đại đức đã 
nói chuyện khá lâu với nhị vị Đại đức Hộ Tông và Thiện Luật; đề 
cập một số việc quan trọng về lập trường Phật giáo trước mọi biến 
động của thời cuộc. Và có một câu nói của Đại đức như còn văng 
vằng bên tai: 

+ Những hiện tượng phù du sẽ là cái chớp mắt trong bước đi 
của vĩnh cửu; vậy vĩnh cửu không thể phục vụ cho phù du dù bất cứ 
nhân danh, danh nghĩa nào!”*3) 

Các vị tôn túc thâm hiểu câu nói sâu sắc ấy. Sau đó, đã có một 
cuộc họp riêng của chư vị Đại đức Hộ _Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn, 
Giác Quang, Giới Nghiêm, Hộ Giác cả ông Hiểu và ông Hương; và 
sau nhiều giờ thảo luận, họ đã nhất trí vào hai điểm, như hai thái độ 
sống của Phật giáo Theraväda trước thời cuộc: 

- Thứ nhất, phải thấy rõ là Vatican và Mỹ quá mạnh. Ông Ngô 


đ) Cũng có tổ chức bầu cử “một cách rất dân chủ” bằng cách bọn tay sai đi hô 
hào, cổ động khắp cả nước “Xanh bỏ giỏ (giỏ rác), đỏ bỏ bì (bì thư)”; xanh 
là Bảo Đại, đỏ là Ngô Đình Diệm! (Tác giả sách này có nghe rõ ràng câu xanh, 
đỏ đó). 

(2) Tự liệu nầy được lấy ý từ bài viết “Ngô Đình Diệm - 7 nguyên nhân thất 
bại” của Bùi Kha - trong một tuyển tập, Giao Điểm XB năm 2004 (Chưa biết 
đúng, sai). 

(3) Phù du là các triều đại, các thể chế chính trị. Phật giáo là những giá trị 
vĩnh cửu. 


196 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Đình Diệm mà làm Thủ Tướng, dự báo một chính quyền công giáo, 
bên sau có La Mã và Hoa Thịnh Đốn hậu thuẫn, trong tương lai sẽ 
có những khó khăn nhất định cho các tổ chức Phật giáo. Tuy nhiên, 
sự khó khăn ấy sẽ chỉ xây ra khi họ đã nắm vững quyên lực. Còn 
bây giờ, chúng ta phải biết lợi dụng các năm “tiên chế độ”, khi chính 
quyên đang còn sơ khai; đang còn những lực lượng chống đối, 
đang củng cố quyền lực; đang kêu gọi sự đoàn kết của các Tôn 
giáo, của các đảng phái; và ngay chính lúc này là lúc chúng ta nên 
đệ đơn xin thành lập Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. Ôn 
định cũng từ đó mà phát triển cũng nhờ đó. 

- Kinh nghiệm lịch sử của Phật giáo các nước trên Thế giới: 
Muốn phát triển thật sự thì phải được Quốc vương ở đấy hộ trì, che 
chở! Nếu không được như vậy, muốn tồn tại thì phải biết mềm dẻo, 
linh động biến hóa tùy duyên. Đừng bao giờ để cho chính quyền 
thấy tổ chức của mình là đáng ngại; phải biết che giấu, ẩn thân, phải 
tước hết mọi gai nhọn bên ngoài để chỉ còn là một tổ chức vô hình, 
vô tướng; đấy mới chính là an lập trí tuệ thế tục sáng suốt và khôn 
ngoan nhất! 

Hai điểm quan trọng này, ai cũng phải nhớ để hành xử, để sống 
và bảo vệ sự thanh bình cho hệ phái. 

Ngày mồng 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ rền 
vang, thì mây hôm sau, Đại đức Bửu Chơn chùa Kỳ Viên nhận được 
giấy mời tham dự hội nghị kết tập Tam Tạng đề ngày mồng 6 tháng 
5/1954, nguyên văn bằng tiếng AnhÓ), được dịch như sau: 

Nơi gởi: Thado Thiri Thudhamma Sir U Thưwin - Chánh Hội trưởng 
Hội đông Phật giáo Toàn quốc, Rangoon, Miễn Điện. 

Nơi nhận: Đại đức Naga Thera (Bửu Chơn), thế danh Phạm Văn 
Tông, chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Sài Gòn. 


đ) From: Thado Thiri Thudhamma Sir U Thwin Chairman of the Union Buddha 
Sasanäa Council Rangoon, Burma. 

To: Ven. Naga Thera dit Pham-van-Tong c/o Ky Vien Tu, Banco, Saigon. 

Dear Sir, As you are aware the Opening Proceedings of the CHATTHA 
SANGAYANÃ (the Sixth Great Buddhist Council) are to commence on the 
Vesakha Punnima, 2498 B.E. (17 May 1954) at the Mahãä Päsãna Guhãä 
Rangoon, and we have the pleasure and honour to invite you to join with us in 
witnessing and sharing the Merit of the Opening Proceedings on this felicitous 
Occasion. 

Mettäciftena, Sign, U, THWIN (Trích trong quyên Hội nghị Quốc tế của tỳ-khưu 
Bửu Chơn, năm 1964). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 197 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


Ngài thân mến, 

Ngày khai mạc kỳ kết tập Tam Tạng làn thứ VI, nhằm ngày Vesak 
Phật lịch 2498 (17/5/1954) tại Đại thạch động FEangoon, Miễn Điện. 

Nhân dịp lễ khai mạc nây, với tư cách của Chánh hội trưởng danh 
dự và hoan hỷ, chúng tôi xin thỉnh ngài tới dự lễ và chia phước cùng 
chúng lôi. 

Với tâm từ, ký tên, U. THWIN. 

Nhân có giấy mời này, chư vị Đại đức đã cùng nhau nêu thêm 
điều thứ ba nữa: 

- Là đề cử người tham dự hội nghị kết tập Tam Tạng tổ chức tại 
Rangoon. Dẫu khó khăn thế nào cũng phải tham dự, vì đây là cơ hội 
đầu tiên và duy nhất để Phật giáo Theraväda Việt Nam có mặt cùng 
với Phật giáo Thế giới. Phải có một hai vị Đại đức chuyên trách lãnh 
vực ngoại giao và tham dự các hội nghị để có tiếng nói trên các diễn 
đàn Quốc tế. Mọi người đã đề cử Đại đức Bửu Chơn và Đại đức Hộ 
Giác rồi điện văn sang cho ban tổ chức đại hội kết tập Tam Tạng tại 
Miến Điện. 

Vậy là chỉ còn 10 ngày là khai mạc hội nghị; trong lúc Đại đức 
Hộ Giác, ông Hiểu cấp tốc thành lập đoàn đại biểu thì Đại đức Bửu 
Chơn và ông Hương chạy tìm đường dây cấp giấy phép rất khó khăn. 
Nhưng rồi cũng thông! 

Cuối cùng, phái đoàn Phật giáo Nguyên thủy chùa Kỳ Viên được 
thành lập để kịp đi dự lễ khai mạc. Trưởng phái đoàn: Đại đức Đại 
đức Naga Thera (Bửu Chơn), Đại đức Buddhapäla (Hộ Giác) có sa- 
di Hộ Nhẫn đi cùng. Thư ký là ông Nguyễn Văn Hiểu. Tháp tùng theo 
đoàn gồm có ông Nguyễn Văn Mẫn, quý bà Huỳnh Thị Kỳ, Đoàn Thị 
Liên, Huỳnh Thị Có, Kiều Thị Giàu và Ni cô Trần Thị Thọ... 

Họ lên đường ngày 14 tháng 5 năm 1954. Tiễn đưa tận phi 
trường Tân Sơn Nhất có Đại đức Tối Thắng cùng bồn đạo chùa Kỳ 
Viên; Đại đức chủ trì, chư Tăng và bổn đạo chùa Candaramsya...() 

Riêng Sư Cả Hộ Tông không đi dự hội nghị, phải ở nhà để theo 
dõi sự diễn biến của thời cuộc, ổn định tinh thần cho mọi người; 
luôn cả việc chăm sóc chùa Kỳ Viên đang trong giai đoạn trùng tu, 
xoay hướng chùa mặt hậu ra mặt tiền. 


(0) Trích dẫn “Hội nghị Quốc tế” của ngài Bửu Chơn. 


198 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


2- CHÙA TĂNG QUANG 


Vào tháng 5/1954, trong lúc Đại đức Nãga Thera (Bửu Chơn)!!) 
và Đại đức Buddhapäla (Hộ Giác) dẫn phái đoàn đi dự hội nghị kết 
tập Tam Tạng lần thứ 6 tại Eangoon, Myanmar - thì Đại đức Giới 
Nghiêm đành phải từ giã Kỳ Viên để bay về Đà Nẵng vì có điện văn 
của ông Hà Thúc Diếu với nội dung: “Ngài phải về Huế để nhận đất 
do ông Nguyễn Thiện Đông và bà Nguyễn Thị Cúc cúng dường”. 

Số là từ khi Đại đức Giới Nghiêm nhận đất mới lập chùa năm 
1952, rồi năm 1953, ngôi Tam Bảo tại Đà Nẵng tạm thời được hình 
thành, trải qua mùa an cư thì Phật tử đến nghe pháp ngày càng đông 
- trong đó có khá nhiều người Huế như ông Đông, bà Cúc, ông Mãi, 
bà Thông Lan... tham dự, thính pháp. 

Và biết còn phải đi đây đi đó nhiều, cho nên Đại đức cho thành 
lập Ban Quản trị chùa Tam Bảo gồm những cư sĩ cốt cán: Ông bà 
Vĩnh Cơ, Thông Diếu (Hà Thúc Diếu), Hà Thúc Hòa, cô Thuận Anh, 
bà Lợi, cô Hường, cô Hương, cô Xuân... để điều hành công việc 
trong ngoài thuở sơ thời. 

Thế là khi về đến chùa Tam Bảo, Đại đức Giới Nghiêm cùng với 
ông bà Vĩnh Cơ, Thông Diếu... đi xe ra Huế. Hai nhóm cư sĩ đã có 
hẹn với nhau nên họ dẫn ngài đến vùng đất thuộc phường Gia Hội. 
Đây là cả một vùng thấp trũng, dân cư thưa thớt, được gọi là “Hồ 
Ông Mười”. Cơ ngơi cúng dường chỉ có một dãy nhà sơ sài dường 
như để cho thuê trọ thì đúng hơn. 

Cuộc gặp mặt hôm ây tại nhà ông Nguyễn Thiện Đông khá đông 
đạo hữu, được biết là có các cụ Đồng, cụ Sắc, cụ Đinh, bà Thông 
Lan, bà Tùng, chú Tê... Và danh sách này, sau này còn có thêm bà 
Bê, chú Tuyên, bà Cháu, bà Phúc, bà Nghè Hai, ông bà Mãi, cô 
Lớn... Thế là Ban Quản trị đầu tiên được hình thành, không nhớ rõ 
là ai nhưng có thể là ba cụ Đồng, cụ Đinh, cụ Nguyễn Sinh Sắc lớn 
tuổi, trí thức, đạo đức thay nhau làm Chánh, phó Hội trưởng; rồi có 
thư ký, thủ quỹ đầy đủ cả. Và chính Ban Quản trị điều hành này đã 
vận động tài chánh để sửa sang xây dựng lại tương đối hơn (cải gia 
vi tự) cho ra vóc dáng của một ngôi chùa. 

Vì chẳng có ai, nên Đại đức Giới Nghiêm thay mặt Tăng-già làm 


đ) Soạn giả cũng không rõ tại sao “Nãga Thera” lại là Bửu Chơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 199 


Chương IV/C - Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung 


1? v4 


lễ “rót nước” nhận đất, nhận chùa rồi ngài đặt tên là Tăng Quang 
Viên (Sañgharamsyäräma) vào tháng 5 năm 1954 (địa chỉ số 1/1 
đường Võ Tánh, Gia Hội, Huê hiện nay). 


Chùa Tăng Quang hiện nay. 


đ) Từ “ãrãma” nghĩa là vườn, nhưng quen gọi là chùa; nhưng thật ra “vihãra” 
mới thật là nơi ở, tịnh xá hay chùa. 


200 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


CHƯƠNG V 


Nhân Vật, Sự Kiện, 
Những Công Việc Khác Diễn Tiên Theo Thời Gian 


1- Hội Nghị Và Hành Hương Đất Phật 

Đã có chủ trương về thái độ cũng như hành động sẵn trong thời 
cuộc biến động lịch sử năm 1954 chia cắt hai miền - nên Sư Cả Hộ 
Tông ở chùa Kỳ Viên ở ấn, giáu mình, không còn tổ chức các thời 
pháp lệ, chỉ lặng lẽ trùng tu, sửa sang chùa cảnh. Đại đức Thiện 
Luật cũng vậy, có Đại đức Bửu Hạnh giúp sức nên họ chăm sóc 
chùa Bửu Quang cho nó có vóc dáng bề thế hơn và quan trọng nhất 
là phải làm thêm liêu thất vì chư Tăng ở đây ngày càng đông. Còn 
Đại đức Giác Quang ở Bình Đông cũng tương tợ, đệ tử tỳ-khưu, sa- 
di của ngài lúc này cũng đã có năm bảy vị. 

Đến tháng 11/1954, quy mô chùa Kỳ Viên mới hoàn thành, 
được xem là ngôi chùa đẹp nhất thời ấy, là trung tâm của Phật giáo 
Theraväda cả nước, có phong cách kiến trúc riêng của hệ phái; trên 
nóc mái hình tam giác, nổi bật ba chữ Kỳ Viên Tự (Jetavana vihãra) 
tồn tại mãi với thời gian0!), 

Phái đoàn của Đại đức Bửu Chơn tham dự khai mạc hội nghị 
kết tập Tam Tạng, ngài có ghi lại một tập ký sự “Hội nghị Quốc tế” 
về cuộc lễ hoành tráng ấy, tóm tắt đại lược là: 

“ Chính phủ của Thủ tướng U Nu đã đỗ dỗn mọi tâm huyết 
cùng với quân chúng Phật tử bỏ tiền của và công sức; đã biễn một 
gò. đất hoang vu một trăm mẫu thành một công trình vĩ đại làm nơi 
diễn ra lễ hội kết tập Tam Tạng: Một đại thạch động như một hòn 
núi có sức chứa 6.000 người. Một Tăng đường như một đại khách 
sạn có chỗ ở cho 2.500 vị tỳ-khưu; và trai đường còn rộng rãi, mênh 
mông hơn. 

Để kỷ niệm 2.500 đại lễ Vesak, tức là ngày 29/12/1955, Ban Tổ 
chức đã thỉnh mời 2.500 tỳ-khưu tham gia kết tập (Trong số này, 


) Đến năm 2006, Tt. Tăng Định, vị chủ trì, muốn dở bỏ rồi xây dựng lại chùa 
Kỳ Viên với quy mô, hoành tráng hơn - nhưng đên nay (tháng 6/2020) dường 
như chỉ mới được 6/10 công trình. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 201 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Việt Nam có hai vị là Đại đức Bửu Chơn và Đại đức Hộ Giác). Ban 
Tổ chức còn cho 50 vị sa-di các nước Việt, Miên, Lào, Nhật, Tích 
Lan, Ấn Độ... được thọ cụ túc giới tại thạch động Pirimangalãä cho đủ 
số Tăng hội 2.500 vị tỳ-khưu. Thây Tế độ là Đại Trưởng lão Thánh 
Tăng Pokokku Sayãdaw, đương nhiệm Pháp chủ Chứng minh Tối 
cao Đại hội Kết tập Tam Tạng Thánh điền. Cũng là kỳ duyên hy hữu 
nữa, hai bậc cao Đức tôn giả vẫn đáp trong Đại hội Kết tập Tam 
Tạng là Pháp sư thạch động Mahapäasãna, tinh thông Pháp học 
(thuộc lòng Tam Tạng) và Thiên sư Mahãsi Sayãdaw, tinh thông 
Pháp hành; là hai vị Thây Yếễt-ma và Giáo thọ A-xà-lê. Tăng hội hôm 
ấy là 2.450 vị tỳ-khưu, trong đó có 300 bậc thạc đức, Cao Tăng của 
Thế giới chứng minh. 

Sư Hộ Nhẫn (Thiện Hạnh) xuất gia tỳ-khưu trong dịp nây, thật 
hy hữu, được xem như một phép mâu do duyên lành từ nhiêu kiếp. 

Trong ba ngày khai mạc có sự tham dự của Tổng thống Ba U, 
Thủ tướng U Nu, Tổng trưởng Bộ Lễ U Win, Tổng trưởng Tư pháp U 
Thwin đêu bước ra đảnh lễ Tăng-già và thọ trì quy giới. 

Ngày thứ hai, Đại đức Bửu Chơn đại diện phái đoàn Phật giáo 
Nguyên thủy Việt Nam đọc diễn văn bằng Pãli và tiếng Anh. 

Trong 200 ngàn người đến Kaba-Aye chỉ có 2 ngàn người vào 
được thạch động dự lễ, trong đó có phái đoàn cư sĩ chùa Kỳ Viên. 

Lúc Đại đức Bửu Chơn cùng phái đoàn về lại Sài Gòn thì Pháp 
Sử Thông Kham thay thế Đại đức Bửu Chơn để cùng với Đại đức Hộ 
Giác ở lại để tiếp tục công việc kết tập) kéo dài 2 năm? ròng rã 
mới xong. 

Thấy tình hình ở quê nhà trong lúc này cũng không làm được gì 
(như sơ lược ở chương trên), Sư Cả Hộ Tông bàn giao công việc ở 
chùa Kỳ Viên cho nhị vị Thiện Luật và Bửu Chơn rồi xin chiếu khán 
lên đường sang Bangkok, đến Rangoon để dự lễ kết tập Tam Tạng 
đợt nhì. 

Hóa ra việc xin giấy tờ xuất dương, đi bằng đường bộ sang hai 
nước lại rất dễ dàng, có lẽ do chính quyền mới cũng biết cuộc đại lễ 


) Trong 2500 vị tỳ-khưu tham dự cuộc kết tập có khoảng 300 vị tinh thông Tam 
Tạng, giỏi Paäli, Anh ngữ. Cứ 500 vị tỳ-khưu là một nhóm, 5 nhóm luân phiên 
Ho, đổi kéo dài 2 năm như thế. 

2 Ai muốn biết không khí hội nghị, và sự tổ chức trang nghiêm, quy mô, trọng 
li khó hình dung nỗi của kỳ kết tập này - xin xem thêm quyển “Hội nghị Quốc 
tế” của Đại đức Bửu Chơn, Nxb Bộ Thông tin, Sài Gòn, năm 1964. 


202 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


đang diễn ra ở Miến Điện; lại nữa họ cũng có theo dõi và biết rằng, 
những nhà sư áo vàng chỉ tu tập thuần túy, không liên hệ với các tổ 
chức chống đối chính phủ! 

Vào khoảng ngày 10 tháng 11 năm 1954, Sư Cả Hộ Tông rời 
Sài Gòn theo xe đò sang Phnôm-Pênh, lặng lẽ một mình, một bóng. 
Ngài muốn vậy để vừa sống theo hạnh đầu-đà vừa trầm tư chiêm 
nghiệm... Tự hỏi mình đã làm được gì và chưa làm được gì? Suốt 
bao năm bộn bề công việc, định và tuệ có giảm sút hay tăng 
trưởng? Và chỉ có trong tính lặng, cô đơn mình mới nhìn được rõ 
suốt chính mình. 

Đến Phnôm-Pênh, Sư Cả ghé thăm nhiều nơi: Ông thân tại 
chùa Mahãmontrey, thăm chùa Sùng Phước, thăm thư viện, chư 
đạo hữu; thăm trường Cao đẳng Päli, thăm đức Vua Sãi nhưng ngài 
đã đi dự hội nghị kết tập nên Sư Cả qua chùa Unalom thăm đức 
phó Vua Sãi... 

Chuyện này và chuyện kia cũng bình thường. Lúc này, Sư Cả 
Hộ Tông lắng nghe nhiều hơn là nói. Và nếu nói thì chẳng có câu 
nào, lời gì có vẻ có ý tứ sâu xa, chúng đều cụ thể, giản dị và bình 
thường như ăn như thở... 

Những ngày ở đây, Sư Cả đi trì bình khất thực, trở về cái cốc 
xưa đã hư nát, để hành thiền, để rà soát lại các lộ trình tâm, tuệ... 

Thăm hỏi, biết đường bộ sang Thái không đi được, các đạo hữu 
chùa Sùng Phước tìm kiếm mua vé máy bay cho ngài sang Thái. 
Đến Bangkok, Sư Cả Hộ Tông bị kẹt máy bay, vì khách Thái Lan 
sang Miến quá đông nên Sư Cả cũng thản nhiên ở lại phi trường 
mấy ngày rồi trì bình khát thực sinh sống, không muốn nhờ vả 
người quen. 

Đến Yangoon, rồi đến Mandalay, việc đầu tiên là Sư Cả đến 
thăm chùa của Ni sư Vizzesi Daw và cô Diệu Đáng. Thấy cháu vẫn 
bình yên, vui vẻ và Ni sư lại rất hoan hỷ khen ngợi cô Diệu học 
hành, tu tập cũng như trong công việc nên Sư Cả rất hài lòng. 
Thành quả ban đầu thấy rõ, là mới 2 năm mà cô đã nói tiếng Miến 
có vẻ rành rõi, lưu loát và viết chữ Miền cũng khá đẹp. 

Ở lại nhà khách của Ni viện mấy hôm để tịnh dưỡng sức khỏe, 
thấy sinh hoạt sớm chiều... nào học, nào hành, nào công việc, đâu 
đâu cũng nề nếp, Sư Cả cảm thấy rất an tâm. 

Sau đó, họ cùng đến nơi kết tập Tam Tạng ở Đại thạch động. 
Thật là ngựa xe như nước, áo quân như nêm, khó chen, khó bước. 
Nghe nói chính phủ đã cấp tốc dựng xây dưỡng đường để săn sóc 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 203 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


người già, bệnh hoặc những tai nạn bất ngờ; lại lập nên nhà hàng 
ăn uống miễn phí cho khách từ phương xa đến xem lễ. Và ngày nào 
cũng có chừng vài chục ngàn người đến và đi như thế. Chính phủ 
cũng đã cho hằng ngàn binh lính, công an, cảnh sát ngày đêm túc 
trực, bảo vệ an ninh cho dân chúng; và tuyệt đối, một con kiến của 
các lực lượng chống phá, cực đoan cũng không dễ dàng gì mà lọt 
được vào nơi đại lễ thiêng liêng. Tại trai đường, cũng chính binh 
lính, công an, cảnh sát là những người phục vụ, hầu hạ, dâng vật 
thực cho 2.500 vị ty-khưu! 

Tại đây, may mắn khỏi mất công kiếm tìm, họ gặp được chư vị 
Thông Kham, Hộ Giác và sư Hộ Nhẫn trong giờ nghỉ. 

Trong câu chuyện, Pháp sư Thông Kham không ngớt khen ngợi 
sức học, trí nhớ phi thường của Đại đức Hộ Giác về các kinh văn Pãlli, 
tiếng Anh và tiếng Miến, đã làm nở mặt nở mày Phật giáo Nguyên 
thủy Việt Nam. Các ông U Win, Tổng trưởng bộ Lễ, nhất là ông U 
Thwin, Tổng trưởng bộ Tư pháp, Phó chủ tịch hội nghị Kết tập Tam 
Tạng, lúc trao đổi, đã rất vui sướng khi biết rằng Việt Nam đã có 
mặt Phật giáo Theraväda, lại cử được những đại biểu rất xứng tầm! 

Thấy chư Tăng quá đông chẳng khác gì thời Đức Phật tại tiền, 
ai cũng hoan hỷ ra mặt. 

Sư Cả Hộ Tông có quan tâm riêng, là không biết có vị Sư người 
Việt nào đại biểu ở trong các đoàn Phật giáo Lào, Miên, Thái, Tích 
Lan, Ấn Độ... hay không - thì Đại đức Hộ Giác cho biết là không có, 
nhưng lúc ở Thái Lan, do kẹt máy bay phải ở lại Sứ quán Việt Nam 
tại Bangkok, họ đối đãi rất tử tế. Mấy ngày đi thăm thú các nơi, đã 
gặp được Sư Giáo Vĩnh Long (ngài Tịnh Sự sau này) cùng với sư 
Thiện Tâm (2?) đang tòng học Abhidhamma tại chùa Paknam, 
Bangkok; họ có thăm hỏi tình hình chính phủ Tổng thống Diệm như 
thế nào; và họ đều có ước nguyện sớm về Nam kỳ để hoằng dương 
chánh pháp. 

Vì hôm ấy chưa đến phiên kết tập (do mỗi nhóm 500 tỳ-khưu 
thay nhau), cả đoàn bèn dẫn nhau đi bộ đến thăm chùa Kaba-Aye 
hùng vĩ, bên cạnh Đại thạch động, nơi sắp diễn ra một hội nghị 
khác, là hội nghị Phật giáo Thế giới Lần thứ Ba. Chùa này được xây 
cất năm 1952 để nói lên nguyện vọng tha thiết hòa bình Thế giới 
của toàn dân Miến Điện nên rất nguy nga, hoành tráng. 

Và cũng thật là bất ngờ, lại gặp Đại đức Bửu Chơn. 

Đại đức Bửu Chơn kể: Sư Cả mới đi mấy hôm thì Sư nhận 
được bức điện văn của Hội Phật giáo Thế giới đề ngày 12 tháng 11 


204 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


năm 1954, mời một đại diện Tăng, một đại biểu cư sĩ của Phật giáo 
Nguyên thủy Việt Nam tham dự, sẽ được tổ chức vào ngày mồng 3 
tháng 12 năm 1954 tại Kaba-Aye, Rangoon. Vậy thì Đại đức phải đi 
rồi. Còn cư sĩ thì cụ Hiểu bảo là đã đi một lần rồi, dành cho người 
khác. Thế là vào ngày 30 tháng 11, Đại đức phải thui thủi đi một 
mình lên phi trường bay sang đây, sợ trễ hội nghị. 

Hội nghị Phật giáo Thế giới, hay còn được gọi là hội nghị Liên 
hữu này, cứ hai năm tổ chức một lần. Lần thứ nhất, năm 1950 họp 
tại Tích Lan; lần thứ hai, năm 1952 tại Nhật; và bây giờ lần thứ ba, 
năm 1954, tại Miến. Cả hai lần trước, chúng ta không có mặt, vậy 
sau lần thứ ba này, Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam đã trở thành 
thành viên của hội Phật giáo Thế giới. 

Sau cuộc gặp gỡ này, Sư Cả Hộ Tông cảm thấy rất an tâm khi 
cả hai nơi mình đã có đại biểu nên ngài chỉ tham dự cuộc kết tập 
một lần để xem cách thức, không khí đại hội rồi từ giã. 

Biết rõ sức khỏe của mình, sợ rằng mai sau không còn có dịp đi 
hành hương đất Phật nữa, nên Sư Cả tự nghĩ: 

“. Kỳ Viên bây giờ đã có chư vị Thiện Luật, Tối Thắng đã như 
hai cái trụ cột. Bửu Quang đã có Sư Bửu Hạnh, cũng đã khá vững 
vàng. Tịnh thắt Giác Quang đã biến thành chùa, một nơi tu tập tốt, 
và đã có vài ba đệ tử trưởng thành như Tịnh Tuệ, Giác Nhân giúp 
sức. Còn hai vị Sư mới vê hiện ở Kỳ Viên như Ấn Lâm, Kim Quang 
đêu là bậc Trưởng lão. Vậy, hiện nay chư Tăng Sài Gòn, Chợ Lớn, 
Gò Dưa... tổng cộng ước tính cũng đã gân 50 vị, chưa kê đến chùa 
Miên Candaramsya cũng vài ba chục. Vậy cũng tạm vững tôi, tạm 
ồn định rồi... Trong lúc này, tình hình chính trị miễn Nam chưa yên, 
ai cũng biết là nên thu rút mình lại. Vậy, vắng mặt mình một thời 
gian cũng không sao... ” 

Nghĩ vậy, Sư Cả đã sắp đặt, thu xếp một hành trình dài ngày đến 
Án Độ, Tích Lan để chiêm bái Tứ Động Tâm và những di tích lịch sử. 

Thế là, sau đó, với thời gian hơn một năm rưỡi, Sư Cả Hộ Tông, 
cô Diệu Đáng cùng với một số nam nữ cư sĩ (không rõ tên tuổi, 
trong đó có hai người phát tâm cúng dường chỉ phí suốt cả chuyến 
đi và về) đã bay sang Ấn Độ. Tại đây, điểm đến đầu tiên là Bodh- 
Gaya (Bồ-đề Đạo Tràng) nơi Đức Phật Thành đạo; họ chiêm bái, 
đảnh lễ cội Bồ-đề, bảo tháp, và nơi Đức Phật ngồi có con rắn bảy 
đầu che mưa; ghé thăm con sông Nerañjarã (Ni-liên-thuyền) nơi Bồ- 
tát tắm và nơi ngài quăng mâm vàng phát nguyện; chỗ cô bé Sujatã 
dâng cơm sữa... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 205 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Thế rồi, mua được một tắm bản đồ, như thử lần theo dấu chân 
Đức Phật, lúc đi xe đò, lúc đi xe bò kéo, lúc đi bộ, họ đến thành 
Räjagaha (Vương Xá) thăm kinh thành xưa. Tại đây, họ lên thăm 
núi Gijjihakita (Linh Thứu), hành thiền, tụng kinh tại hương phòng 
của Đức Phật. Thăm, đảnh lễ mấy động đá của chư vị Đại Thánh 
Tăng. Lúc xuống, họ dừng chân nhìn ngắm chỗ đức vua Bimbisära 
(Bình Sa vương) bị đứa con bất hiếu Ajãatasattu (A-xà-thế) nhốt vào 
ngục tối; thăm ngôi vườn của thần y Jïvaka. Đi xe bò kéo suốt mấy 
dặm đường lên hướng Bắc để mường tượng kinh thành Vương Xá 
thịnh vượng một thời, ghé Veluvana Vihãra (Trúc Lâm tịnh xá), thăm 
suối nước nóng, thăm thạch động Sattapanna, nơi kết tập Tam 
Tạng lần thứ nhất sau khi Phật Nhập diệt ba tháng... 

Kể sơ lược như vậy, để biết rằng, phái đoàn hành hương sẽ 
đi hết, đi khắp. Nào trường đại học Nãlandä, nơi Hồi giáo giết mười 
ngàn giáo sư và tăng sinh. Thăm cựu kinh đô Vesalr. Thăm xứ 
Patnã bên bờ sông Gañgä, cựu thủ đô của đại đế Asoka. Thăm 
Kusinärä nơi Phật Nhập diệt. Họ đi mãi lên hướng Bắc, đi qua 
các Quốc độ Malla, Koliya, Säkya chỉ còn là dấu tích; thăm con 
sông Anomä và con sông Rohinï đã cạn; vườn Lumbinï, Bồ-tát Đản 
sanh; thăm cựu kinh thành Kapilavatthu tận Népal... Rồi vòng qua 
Tây Bắc, thăm kinh thành Sãvatth, thăm Jetavana (Kỳ viên tịnh 
xá) thăm hương phòng Đức Phật và cây Bồ-đề Änanda... Ngược 
xuôi Nam, giáp sông Gañgäã thăm kinh thành Bãrãnasĩ (Ba-la-nai), 
vườn Nai, Isipatana, nơi Chuyển Pháp Luân độ năm thầy Kondañña 
(Kiều Trần Như)... Dọc sông Gangä qua xứ sở Kosambi để trở lại 
thăm dãy núi Gayäã khổ hạnh, thăm xứ Uruvelä, thăm ngôi làng 
SenänlI... 

Lộ trình nhiêu khê, đằng đẳng, gian lao và vất vả như vậy... họ 
ăn uống bất kỳ đâu, miễn là không quá ngọ. Ngủ nghỉ bất kỳ đâu 
nếu là đêm xuống. Vật thực, nước uống, giấy vệ sinh, mùng, chiếu, 
tọa cụ, thuốc men, tắm che... luôn được cô Diệu Đáng và những cư 
sĩ tận tình mang theo. Tuy thiếu thốn đủ mọi bề nhưng họ đã thầm 
nguyện tri túc. 

Gần suốt một năm ta-bà hành hương như thế, ai cũng có lúc 
mệt mỏi, cảm bệnh. Đôi lúc, họ phải ở khách sạn nhiều ngày để 
dưỡng sức. 

Hết miền Trung Bắc Án, họ xuống Nam Ấn, thăm những di tích 
lịch sử vĩ đại và hoành tráng. Đấy là chùa chiền, điện đài, tháp miếu 
do dấu tích của Phật giáo Mật tông để lại; vì họ đã phát triển hưng 


206 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


thịnh ở đây trong suốt năm thế kỷ (VII đến XII) cho đến khi diệt vong 
bởi Hồi giáo. 

Thế rồi, mấy tháng còn lại họ đi đến Srï Lankã. Khi xuống phi 
trường Colombo, không ngờ Đại đức Nãrada cho xe đến đón phái 
đoàn. Hỏi ra mới biết Đại đức Hộ Giác, không biết thăm dò nguồn 
tin nào, mà từ Rangoon đã chu đáo đánh điện văn sang, nói rằng, 
“Trưởng lão Hộ Tông và phái đoàn của ngài sẽ đáp máy bay từ Nam 
Ấn sang Colombo trong chuyên cuối năm 1955”. Vì phi trường Nam 
Ấn mỗi tháng chỉ có hai chuyến bay sang Colombo nên rất dễ biết 
lịch trình và cả khách hành hương! Họ được Đại đức Nãrada niềm 
nở đón tiếp, đưa về chùa Vajirärama rồi thu xếp nơi ăn ở rất đàng 
hoàng, lịch sự. 

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, phái đoàn đã được Đại 
đức Nãrada đề cử một vị sư biết tiếng Anh, tiếng Pháp hướng dẫn, 
một cư sĩ lái xe, tuần tự đi chiêm bái những di tích lịch sử. Đọc lác 
đác trong nhiều tư liệu, có những nơi thật đáng chiêm bái: 

- Xứ KalyänT, nơi Long vương long trọng nghỉnh tiếp Đức Phật. 

- Núi Sumanakũfa, nơi Đức Phật để lại dấu chân. 

- Cây Bồ-đề do đại đế Asoka cho chuyên gia mang sang trồng 
cùng với phái đoàn của Thánh Ni Sañghamittä, sau trở thành Đại 
Lâm Viên Mahämeghavanaräama. 

- Sa-di Sumana, con của công chúa Sañghamittä, thỉnh Bát và 
Xá-lợi Răng Nhọn của Đức Phật được thờ ở bảo tháp Thũpärãma 
tại núi Missaka. Đây cũng là nơi kết tập Phật ngôn Lần thứ Tư. 

- Bảo tháp Mahathipa, bảo tháp Srlãcetiya... 

Rồi ngay tại trung tâm thủ đô Anurädhapuri, nơi mà đức vua 
Devänampiyatissa thánh thiện, sau 40 năm trị vì, đã để lại nhiều 
công trình to lớn có giá trị lịch sử, Tôn giáo và tín ngưỡng ta có thể 
kể, như sau: Động Mahinda (Mahindagrotto), chùa tháp thờ Xá- 
lợi (Cetiyavihãra) cây đại Bồ-đề, Đại tịnh xá (Mahävihãra), tịnh xá 
sa-môn (lIssarasamanärãma), Vô úy sơn (Abhayagi-vihära), hồ nước 
Tissa, bảo tháp Pathamathipa, tịnh xá "ănẽn.. Ni viện 
Jambulokavihära, tịnh xá Tissärämavihãra.. 

Cô Diệu Đáng đã cần thận ghi vào số tay những nơi cần thăm 
viếng; nhưng tiếc thay, tất thảy đã đổ nát, điêu tàn. Họ chỉ đi thăm 
được chừng mươi địa điểm, một số di tích lịch sử và một số công 
trình mới của các thời đại đi sau. Dẫu sao, cũng được an ủi là cây 
Bồ-đề lịch sử vẫn còn tồn tại với thời gian. Và chính hạt giống hoặc 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 207 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


chiết nhánh từ cây Bồ-đề này mà Đại đức Nãrada đã mang tặng 
nhiều nơi trên Thế giới, trong đó có Việt Nam. Bảo tháp thờ Xá-lợi 
Răng Nhọn, qua nhiều can qua, biến động vẫn là một biểu tượng 
thiêng liêng cho người dân đảo Sư Tử. Dấu chân của Đức Phật tại 
núi Sumanakuta vần nườm nượp khách hành hương chiêm bái từ 
nhiều nơi trên Thế giới... 

Hơn một tháng ở đây, do Đại đức Nãrada tận tình chăm sóc 
việc ăn ở nên ai ai cũng lây lại được sức khỏe như thuở nào. Trước 
khi từ giã, Sư Cả Hộ Tông trao đổi một số việc về hoằng pháp, và 
quan trọng nhất là họ đề cập đến việc, là nếu không có các Học viện 
thì sẽ không có Tăng tài. Đại đức Nãrada hứa giúp đỡ giáo sư nếu 
Việt Nam có Học viện, tốt nhất là phải có đại học Phật giáo thì 
Theraväda mới phát triển được. Trước mắt, Đại đức sẽ ghé lại Kỳ 
Viên để hoằng pháp ở Sài Gòn khi hoàn cảnh chế độ Tổng thống 
Diệm cho phép. 

Vào khoảng thượng tuần tháng 2 năm 1956, phái đoàn về lại 
Bangkok, cũng đi thăm nhiều nơi. Lên thăm kinh đô cũ Ayutthaya 
với những sử tích điêu tàn, hằng chục tượng Phật cụt đầu là chứng 
liệu tội ác chiến tranh, đầy sân si và tham vọng của các vương triều. 
Họ đi thẳng lên Bắc thái, thăm hai thành phố nổi tiếng là Chiêng Rai, 
Chiêng Mai, đây là những vùng đất mát mẻ, đẹp đẽ có rất nhiều hoa 
thơm cỏ lạ... 

Tháng 3 năm 1956, phái đoàn sang Miến, cũng đi chiêm bái 
khắp nơi. Lên tận Mandalay thăm kinh đô cũ, chiêm ngưỡng cả một 
bảo tàng thiêng liêng với hơn bảy trăm bia đá khắc ghi Tam Tạng và 
cả Chú giải; thăm Saigang, thăm thành phố tháp Pagan, chỉ còn lại 
chừng ba, bốn ngàn bảo tháp là công trình huy hoàng nhất trong 
lịch sử Phật giáo thế giới. Đặc biệt, thú vị nhất là một số dân chúng 
Phật tử ở nơi đây có thể nói được cả tiếng Pä|i dùng trong sinh hoạt 
ngày thường... 

Lúc trở lại Rangoon thì sắp đến ngày đại lễ Vesak, cũng là ngày 
bế mạc hai năm kết tập Iam Tạng tại Đại thạch động. 

Ở đây, phái đoàn gặp lại Đại đức Bửu Chơn mới từ Kỳ Viên 
sang cùng chư vị Thông Kham, Hộ Giác và Hộ Nhẫn, họ vẫn đang 
còn ở đây. 

Được biết rằng, lễ bế mạc được bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 
năm 1956 (nhằm ngày 10 tháng 4 ÂI) và chấm dứt ngày 27 tháng 5 
(nhằm ngày 15 tháng 4 ÂI). Chư Tăng và quan khách các nước về 
đây tham dự còn đông hơn là lễ khai mạc. Chính phủ của Thủ tướng 


208 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


U Nu cũng tổ chức, sắp xếp chu đáo, viên mãn từ đầu đến cuối. Có 
một vài ghi nhận đặc biệt: 

- Đại diện các Sứ quán đều có mặt trong Đại thạch động để dự 
cuộc đại lễ. 

- Đại diện các phái đoàn Phật giáo Theravãäda (hoặc Hội nghiên 
cứu Thánh điển Pä|i văn) tại các nước như Thái Lan, Việt Nam, Cao 
Miên, Lào, Nhật, Tàu, Tích Lan, Ấn Độ, Népal, Úc, Đức... đều phải 
có một bài đọc diễn văn chúc mừng ngày lễ bế mạc bằng tiếng Paili 
hoặc Anh (Đoàn Việt Nam, Sư Cả Hộ Tông đọc diễn văn bằng Pali)0) 

- Chính phủ ân xá hoặc giảm án tất thảy tội tù trong nước. 

- Số lượng khách nước ngoài và bản xứ, trong năm ngày lên 
đến hai triệu người. 

- Mỗi ngày, nhà hàng cấp thức ăn miễn phí cho 10 ngàn người. 

- Ngày cuôi cùng, Tổng thống Ba U cùng tất thảy quan chức 
cao câp đều có mặt tại thạch động, đảnh lễ 2500 vị tỳ-khưu, sau đó 
dâng cúng Tam Tạng, dâng kỷ vật lễ kết tập, dâng tứ sự cho 2500 vị 
tỳ-khưu đã có công đức cộng tác suốt hai năm ròng rã. 

- Cũng nhân dịp này, phu nhân Thủ tướng U Nu đứng ra tổ chức 
lễ xuất gia cho con gái bà cùng con gái của các vị Tổng trưởng, tất 
thảy là 40 vị tiểu thư tu gieo duyên để cúng dường đại lễ. Bà cũng 
khởi tâm vĩ đại cúng dường y, bát, tứ sự đến cho 2500 giới tử xuất 
gia sa-di tại thạch động, nhưng sau, con số này lại tăng lên, thành 
ra là 2618 vị...!2) 

Cuộc lễ đã xong, ngày 30/5/1956; khi mọi người đang còn ở 
chùa Kaba-Aye thì bất ngờ, một phái đoàn Việt Nam tìm đến. Đấy là 
ngài Giới Nghiêm và bà con đạo hữu chùa Tam Bảo, Đà Nẵng như 
ông Hòa, ông bà Thuận Anh, cô Hương, cô Hường, cô Xuân... 

Trong dịp này, Đại đức Giới Nghiêm và Sư Hộ Nhẫn sẽ ở lại để 
học thiền với Thiền sư Mahãsi Sayadaw. Còn chư đạo hữu chùa 
Tam Bảo sau khi chiêm bái chùa tháp, nhất là tháp vàng Shwedagoon 
và quan cảnh Rangoon; họ muốn đi lên thăm cựu kinh đô Mandalay, 


1 Trong ký sự hội nghị, Đại đức Bửu Chơn viết là Sư đọc diễn văn bằng tiếng 
Anh - nhưng tra tìm nhiều tư liệu khác thì nói Sử Cả Hộ Tông đọc. Có lẽ lúc sắp 
xếp là vậy, nhưng có Sư Cả Hộ Tông, do kính trọng ngài nên Đại đức Bửu 
Chơn thỉnh mời. Và Sư Cả Hộ Tông phải soạn lại bằng Pã|i cho nó nghiêm túc 
và trang trọng hơn (nếu soạn lại bằng Pali thì chắc có sự đóng góp câu chữ 
của nhị vị Bửu Chơn và Hộ Giác). 

(2) Được rút từ “Hội nghị Quốc tế” của ngài Bửu Chơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 209 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


chiêm ngưỡng thành phố tháp Pagan nhưng xe đò, xe lửa khách 
chật cứng như nêm, cả phái đoàn đành phải “bửi ngùi” về nước. 

2- Chùa Định Quang, Thiền Quang 

Tại Tam Bố Và Phi Nôm 

Về Sài Gòn, thấy chư Tăng chùa Kỳ Viên đã khá đông, Sư Cả 
Hộ Tông về chùa Bửu Quang nhập hạ sau, tức là từ ngày 15 tháng 
7 đến ngày 16 tháng 10 Âm lịch. Ngài trở về nơi cái cốc cũ thuở 
trước, bây giờ đã được sửa sang lại trông có vẻ vững chắc hơn. 
Mấy năm Sư Cả đi nước ngoài, ở nhà chư vị Đại đức Thiện Luật, 
Giác Quang đã cho xuất gia chừng mấy chục vị tỳ-khưu và sa-di. 
Riêng tu nữ, tại chùa Bửu Quang, Đại đức Bửu Hạnh đã cho xuất 
gia cũng nhiều. 

Việc đầu tiên, Sư Cả Hộ Tông vận động để làm thêm cốc liêu 
cho chư tỳ-khưu và sửa sang nơi ăn ở, học hành cho chúng sa-di. 
Lại nữa, tiện nghi ăn ở của tu nữ cũng chật chội, thiếu thốn buộc 
ngài phải quan tâm giúp đỡ họ. 

Suốt trong ba tháng an cư này, Sư Cả Hộ Tông duy trì các thời 
pháp lệ chiều chủ nhật, nói đạo và dạy thiền cho chư Sư, tu nữ và 
chúng điệu sau thời khóa buổi tối. 

Có lẽ Sư Cả Hộ Tông về đây, chư thiên, thọ thần cũng hoan hỷ 
nên thực hiện việc gì cũng dễ dàng. Hôm kia, sau thời pháp lệ, có 
bà Tư Yên Đồ khởi tâm cúng dường đất tại Tam Bố cách Đà Lạt 
mấy chục cây số. Vì đang mùa an cư, Sư Cả Hộ Tông phải phát 
nguyện đi hai ngày cùng với Đại đức Bửu Hạnh và vài vị nữa lên 
đường. Có xe của gia đình thí chủ đưa đi và về, và họ hộ độ, chăm 
lo tất cả. 

Đến Bảo Lộc, sương mù bàng bạc, trời lành lạnh, họ dừng xe 
độ ngọ do thí chủ mang theo. Đến Tam Bố chừng 16 giờ chiều, trời 
nhiều sương mù hơn và lạnh hơn. 

Chỗ đất mà thí chủ định cúng dường, theo như bản đồ và giấy 
tờ sở địa chính là 31.000m2 

. Nơi đây tuy đã lập vườn nhưng còn sơ khai, hoang hóa quá. 
Nào cà-phê, đào lộn hột, chuối, đu đủ, hồng... có lẽ do không có 
người chăm sóc nên đan xen lùm bụi, cỏ dại um tùm. Đất đỏ ba-dan 
khá tốt. Rừng lan ra đến cả đường lộ... 

Các Sư vui chân đi dạo một vòng. Trên những thân thông, các 
loại phong lan như nhất điểm hồng, phượng vĩ, ý thảo trắng, ý thảo 
tím, dã hạc bám đeo vất vơ vất vưởng, phóng khoáng và tự do. 
Nhiều nhát là long tu và kim điệp. Thò tay là với được... 


210 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Sư Cả Hộ Tông thấy cuộc đất đẹp quá, nên cùng với quý Sư tụng 
ngay mấy bài kinh Paritta phúc chúc an lành cho chư thiên, thọ thần 
cùng thí chủ, xem như vậy là đã thọ nhận đất cúng dường. 

Tại vùng này, sau này, Sư Cả Hộ Tông còn thọ nhận thêm một 
cuộc đất nữa, trên giấy tờ là 1.403m2, cũng do bà Tư Yên Đổ và 
cùng với 15 cư sĩ Phật tử ở đây phụng cúng. 

Tối ấy, thí chủ thỉnh nghỉ tại nhà người quen, nhưng Sư Cả và 
chư Sư chỉ muốn nghỉ nơi cái chòi lá của người giữ vườn. Đêm đó 
mọi người đốt lửa một đống củi thông để xua khí lạnh. Họ muốn 
thưởng thức một đêm đầu-đà giữa rừng rồi mai về lại Sài Gòn. 

Từ đó, lâu lâu, Sư Cả Hộ Tông lại lên Tam Bố cùng với một số 
cư sĩ trong Ban Hộ tự, cốt là đi gặp chính quyền địa phương để xin 
xây dựng vài cái cốc liêu sơ sài để tu tập. Hóa ra không đơn giản vì 
đấy đa phần là dân công giáo di cư. Họ rất ky Phật giáo. Nhưng do 
sự quen biết, do thân thế cùng với sự chạy chọt, lo lót của thí chủ, 
việc khó rồi cũng yên. Nhưng không ai biết có sự hộ trì bên sau, vì 
ngày đêm, lúc nào Sư Cả lên đây cũng ngồi thiền, trú định tâm từ 
hồi hướng cho chư thiên, thọ thần trong vùng và cho cả các cán bộ 
lãnh đạo thôn xã. 

Sau này, các bà Phán, Năm Lò-Veng cùng hợp sức với bà Tư 
Yên Đồ nên có được cả hai cuộc đất: Một, tịnh xá Thiền Quang tại 
Tam Bồ cho chư Tăng. Hai, tịnh xá Định Quang tại Phi Nôm dành 
cho tu nữ®), 


4) Cuộc đất thuở xưa gọi là Tam Bố - sau là chùa Thiền Quang. Còn Sư Pháp 
Lực thì hiện trụ trì chùa Định Quang, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - trước đây quen gọi là chùa Phi Nôm (Các sô liệu 
và địa điểm do Sư Pháp Lực cung cấp - nhưng người biên soạn lúc đến đây chỉ 
mới chụp được 2 cái cốc cũ của ngài thuở trước hãy còn. Riêng đất ở Tam Bố 
chưa có dịp nhìn ngắm tận mắt). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 211 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


212 


LƯƯƠNỚG.M 
HẠU “TTTE 


€Cor đực họạnnh Abzalbxosacariva chân 
cbímh là } của thánh nhân, không 
lắm lớn x ế Pham hạnh 


châm chính F nyệx, mch| lực, 
tri ft xự suốt, shhay béy trong chánh riệrn 
tỉnh giác, mới tháy biết tâm mình laôn luôya 
v theo bàit chụp mọi < vian 
- sông. Làm kh dòng; rước 
...... 
không lành se tham và xí chụp bát ‹ 
g mọi khía cạnh đuyê% đang. Không qt 
" sắc thân là tống lợp đủ 1« íth 
} tử, k 
xuyấ ñ trì 1 
m này. Nó chỉ shé ‹t đưỡng 
rái đi lá hoại điệt, mà hàng phàm 
phu chẳng tử „ chẳng biết g\, cử chấp thủ tạ, 
của ta, củ đ‹i sấu vào đêmm tôi vÕ rmirth vÀ tharm 
chính nó là kẻ xây đuống xác thân hôi thôi 
lÀ mg ưưển gốc của mọi nấu khổ trên thể 
à do đó bánh xe hận qu 
ng tro» từng sát nà tắn, tro#x 
m thuc ƒwvaxsa tạo vi ghiệp triết xí 
trong đồng tân của bằng phàm phú 
giây 
chúng chế b t 
1o vậy con đường phạm hạnh chán chính 
là biếc nÃo chịu đựng để điệt xô r b, than 
Í không còm phiến xÃo sôi tệ tấy trựứ sá 
khó 
lởi thế Đức Í"hật say: Thế giam mát gái v 
..... 
.-~.. 
lrên đường tìm chân lý từ tâm 1964 bêzy 
bắc tông đế»: nÃm 194, tòi rới biết gập được 
bắc thiện trí thức của phật giáo Th vádda 
guyên thủy là Ngài G Nghiêm từ Miếu 
Điện về quê nhà ở Huế. Tôi xin bói đạo bạ 
xay liê»ø: tiếp tại Chùa Tăng Quang ' Tự ở 
truaag tám: thành phố, nhớ đó tôi được kh 
lâ£m, tớ trí co tôi trong giáo lý Nguyên 
thủy của Đấng cha lành ca chế thíê và 
hấn loại. Từ đó tôi mới nhận thức và phân 
tích đâu là chánh pháp của Đức Phật đí 
thuyết giảng, đâu là tá pháp ngưoài DĐc F*hật 
bí pha trộn e% avà Ấn Độ 
Kotorma 


x luôn Eraôee hay điệt chẽ thiên: và 
( mguấời là: 8irah, giả, hốt, tái sassh. Đức Phật 
mới xaất hiệø trêu thế giaaa để c!ểu độ chàaazrg 
sanh thoát khỏi bồn pháp Ấy. Chúng sanh lẫn 
Quấrt trong đệm tối vô raìnth, sihim đđầxn froesg 
Kháøn ái, trôi lân trong sanh, CƯ, u35 trong côi 
W1 côi đục, sắc, võ sấc, lao tr quả đất này, 
cho đến khí qua đât này hủy điệt rối hình 
thành quả đất khác, chún th cũng khí 
thoát khỏi bốn đại khổ Ấy. Eo pháp Ì 
tạo, củng th la chủng sanh với 
đất giên ('hính 4+ cầu 
tạo giá f hịẹ í thâm c 
chướng sanh, điếu sảáxy tôi đã thâu pmhập xao rẻ 
kiến, tôi Hỏa nướ tàn tường 


...-... 
~.~.. 


dao hạnh và công trình xây đ ưng Định Quang 
Vịnh xà của Ngài Hộ Tông Vansarakkhita 
fEh(lkks+e là vị sở tá đem giáo gháp Theravkd+ 
mưưuyện thủy về Việt Narn rói cằung và tính 
làm Đồng nói riêng, chỉ còi giột chủ suy nhất 
là IHĩịnh Qầuang tịnh xá này rà thô Wôi nhậu 
trách shhiệm của Ngài Hộ Nhân, ở Ha vào đảm 
trách Hạnh 4)soang tịnh xá sâm 19920 và tsể đó téi 
xây slựrgy lấn lượt cho đến nay đá hoàa tất chị 
xác mgối tịnh x 

hỏi công ngày 18 tháng ÝỨ nấm: Tân MÁO 
(nhàm ngày 17-Í1-20011), hoàn tắt vào ngày l1 
tháng EÍ sâm Tân Mão (nhidm ngày I1ấ-f2-2011 

X'ông đc Ấy của tôi và vàgšv0i € th thấm 

%e tôi được Áo lý ví đại siêtt tuyệt sinh ra, đo 

lắng đạy suốt trêu Lộ ziazn đá tryếởang thành 

trong griáo lý ấy để giải thoát khó đau của kiếp 
thhân sinh là có Điệu Châu, tục đanhh Ï 
! m Thị Trắm. Nhờ đó tôi v ¬ tôi xây 
đựng chu ví Định Quazstg tính xá được t Ñ. 

Fôt ghi lại đôi clòngg lứa niệrn cÍo hậu thế, xét 
XẤ mm x che thâm, bình bát khát thưếc troồi rung: 
) »y siêu tuyệt ví đại tới được xin ra 
trong pé¿u giáo lý ca bật to Azs giác trệt tu 
X6 1/1... 


Định Quang, nưày 13 thàng TT miên JÓ1T 
Guhlsn ngứy TẢ tháng 1Ù na Tân Máo) 


Đhikkh + Dhammabalo Ề 
“ T$ Khưu Pháp Lực "5 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


3- Tổng hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam 

Vào đầu tháng 11/1956, Đại đức Bửu Chơn nhận được một 
lúc hai giấy mời: Một, là của hội Phật giáo tại Kathmandu Népal 
mời tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ Tư vào ngày 
15/11/1956; hai, là của chính phủ Ấn Độ, do Thủ tướng Nehru ký, 
mời tham dự hội nghị Triết học tại New Delhi từ ngày 24/11 đến 
ngày 30/11/1956, Phật lịch 2500. 

Đại đức Bửu Chơn cầm cả hai giấy mời trên tay, đến chùa Bửu 
Quang, bàn chuyện với Sư Cả Hộ Tông. Rồi cả hai vị đều đồng ý là 
phải đi rồi vì uy tín của hệ phái đối với Phật giáo Quốc tế. 

Thế là Đại đức Bửu Chơn phải viết đơn xin, đính kèm giấy mời, 
gởi lên văn phòng phủ Tổng thống cùng với danh sách nam nữ cư 
sĩ tháp tùng, đó là ông Nguyễn Văn Nẫm và bà Huỳnh Thị Kỳ. Hóa 
ra, họ được chấp thuận rất nhanh. Tuy nhiên, từ ngày cấp giấy phép, 
mồng 5/11/1956, mọi thủ tục xuất dương khá phức tạp, mãi cho đến 
ngày 13/11/1956, họ mới lên được phi cơ bay sang Calcutta, Ấn Độ. 

Chuyến hội nghị này hóa ra rất dài ngày, vì trên đường đi và về, 
phái đoàn còn phải thăm viếng Án Độ, Népal, Tích Lan, Singapore... 
mãi cho đến ngày mồng 8/01/1957 họ mới về nước. 

Thời gian sau đó, chùa Kỳ Viên và các chùa Nguyên thủy khác 
tại Sài Gòn, khi có công việc gì liên hệ với chính quyền thì thấy 
không khó khăn lắm. Ai cũng nghĩ rằng, có lẽ vì họ theo dõi đã lâu, 
thấy mọi sinh hoạt của hệ phái không phương hại đến an ninh quốc 
gia, không đụng chạm đến uy tín của chế độ nên họ đã thả lỏng, để 
cho tự do sinh hoạt. Ngoài ra, suốt hai năm tham dự kết tập Tam 
Tạng và hội nghị Quốc tế, chỉ có Phật giáo Theraväda là người đại 
diện duy nhất của Phật giáo Việt Nam. Trong lúc hằng chục hội 
đoàn Phật giáo khác ở trong nước đều không được mời! Điều này 
lại càng chứng tỏ các nhà Sư này đã có ảnh hưởng đến Quốc tế khi 
họ đã là thành viên của hội Phật giáo Thế giới. Có lẽ nhân viên các 
tòa đại sứ tại Phnôm - Pênh, Bangkok và Rangoon, thường là 
những mật vụ, tình báo giỏi; chắc họ đã báo cáo đầy đủ về cơ quan 
an ninh của Phủ Tổng thống mọi điều mắt thấy, tai nghe của phái 
đoàn ở nước ngoài. 

Ông Hiểu, ông Hương đều là những bậc thức thời nên đã trình 
bày những ý nghĩ trên của mình với các vị tôn túc, nhân một cuộc 
họp có mặt chư vị Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn, Giác Quang và 
Tối Thắng để các ngài nắm vững thế thời mà bước qua những sinh 
hoạt mới. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 213 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Cũng rút kinh nghiệm tại chùa Sùng Phước, từ khi thành lập 
được “Hội Phật học An Nam tại Campuchia” thì mọi sinh hoạt liên 
hệ bắt đầu khởi sắc. Các tổ chức khác, họ đã có tên gọi, danh chính 
ngôn thuận từ những năm 1930. Có lẽ lúc này là hợp thời để chúng 
ta thành lập Hội Phật giáo Nguyên thủy đệ trình chính quyền. Việc 
này thì ai cũng đồng ý, nhưng sau một hồi thảo luận thì họ đi đến 
quyết định: Là nên thành lập một cái hội dành cho cư sĩ, ví dụ “Tổng 
hội Phật giáo Nguyên thủy” ghi rõ điều lệ, nội quy, mục tiêu hoạt 
động... đệ trình chính quyền xin phép trước, như một bước thăm dò 
xem thử sao đã. Và nếu thấy thuận lợi, đi vào sinh hoạt được thì 
chừng mấy tháng sau, chúng ta đi qua bước thứ hai, đó là xin thành 
lập “Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam” cũng không muộn gì! 

Tưởng thế là yên, ai ngờ Đại đức Thiện Luật nói với ý rằng: Tôi 
đồng ý cách làm ấy, dè dặt như vậy là khôn ngoan, sáng suốt. Tuy 
nhiên, sự việc không đơn giản thế đâu. Ở Campuchia, chúng ta có 
cả một cộng đồng người Việt, sinh hoạt của hội có thể là tu học, y 
tế, thư viện, học đường, từ thiện xã hội, quan hôn tang tế, tạp chí, 
nghĩa trang... Còn ở đây, quý vị thử đưa ra một vài nội dung sinh 
hoạt của cái gọi là “Tổng hội Phật giáo Nguyên thủy") ây được 
chăng? Hội sẽ làm gì? Các Ban ngành, các tiêu chí, mục đích thực 
hiện như thế nào? 

Câu hỏi gút mắt của Đại đức Thiện Luật làm cho cuộc hội thảo 
rơi vào yên lặng. Lâu lắm, Sư Cả Hộ Tông mới góp ý: Ai phát biểu 
cũng đúng cả. Lời của Sư Thiện Luật lại mở ra một đường hướng 
hoạt động của Tổng Hội cư sĩ. Chính quyền công giáo này không 
muốn bắt kỳ một tổ chức nào xen dự vào mọi sinh hoạt xã hội. Đấy 
là độc quyền của họ, để họ lôi cuốn tín đồ - đúng như câu cửa 
miệng của mọi người trong thời gian gần đây: “Gạo, bột mì và cây 
thánh giá!”. Vậy, điều lệ, nội quy phải được xoay quanh vấn đề tu 
học thì không ai làm khó dễ chúng ta cả. Số Phật tử nam nữ cư sĩ 
của chúng ta, bây giờ, tính cả Đà Nẵng và Huế nữa có thể lên đến 
con số năm trăm, từng ấy đủ để xin thành lập Tổng Hội. Chúng ta 
có thể sơ thảo một nội dung theo phương hướng ây, lấy trọng tâm: 
“Thuân túy tu học, cắm hội viên tham gia vào bắt kỳ một sinh hoạt 
nào khác với tôn chỉ, mục đích ấy!” 


đ) Đúng ra là phải Theraväda, nhưng chùa Miên đã lấy để đặt tên rồi, nên Tổng 
hội cư sĩ phải dùng từ Nguyên thủy. 


214 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Đại đức Bửu Chơn tán đồng trọng tâm tu học ấy của Sư Cả rồi 
Sư kể: Mấy lần lui tới, qua về phi trường Bangkok, tòa đại sứ đã 
cho người đưa đón, cung tiếp phái đoàn rất đàng hoàng lịch sự. 
Đích thân đại sứ Nguyễn Khoa Toàn và phu nhân đã cho người đưa 
xe đón về Sứ quán. Không có ông đại sứ thì có nhân viên cô vấn 
cao cấp là ông Nguyễn Duy Liễn hoặc con trai ông đại sứ là Nguyễn 
Khoa Phôn. Cho chí con dâu thứ năm của ông ta, mới hai mươi tuổi 
cũng chuyện trò, vui vẻ, ân cần, lịch thiệp. Trong vài lần gặp gỡ, 
chuyện trò, tôi còn nhớ câu nói của ông Toàn và cả ông Liễn: “Ước 
gì các hội đoàn Phật giáo ở quê nhà, hội nào cũng thuần túy tu học 
như quý Đại đức thì khỏe biết mấy! Chúng tôi không những tạo 
phương tiện dễ dàng mà còn ủng hộ hết mình!”. 

Câu chuyện kể lại của Đại đức Bửu Chơn, một lần nữa xác định 
điều Sư Cả Hộ Tông nói là đúng! Còn nữa! Đại đức Bửu Chơn nói 
tiếp: Lần đó, chúng tôi phải ăn chực nằm chờ tại Sứ quán, họ lo hết. 
Họ còn chăm lo lẻ tẻ các Sư và các cư sĩ đến sau, đi chuyến bay 
khác nữa. Ông Liễn, có vẻ là viên tình báo cao cấp, trò chuyện 
loanh quanh để cốt hỏi cho ra mọi sinh hoạt khác nhau của Phật 
giáo Theraväda, kể cả thái độ đối với chính quyền đương cuộc. Lúc 
ấy, Đại đức Hộ Giác, vốn thông minh, sắc sảo, lanh trí đã trả lời 
rằng: “Theravãda chỉ lo tu hành, hoằng dương Phật pháp, khuyên 
mọi người sống đời không hận, không sân. Phải biết chấp hành luật 
pháp của quốc độ nơi đang cư trú. Không được bước ra ngoài phạm 
ví, lãnh địa an toàn của mình!” Ông Liễn lại hỏi “phạm vi, lãnh địa an 
toàn” của quý Đại đức là gì? Đại đức Hộ Giác cười cười, đáp: “Đó là 
tam y, nhất bát, là giới hạnh, là ngôi nhà trống, là trú xứ thanh vắng 
như rừng, nghĩa địa, độc cư thiên định!. Sau lần ây, dường như họ 
càng kính trọng mình hơnl 

Còn nữa, tại Ấn Độ, Thủ tướng Nehru và Tổng thống Prasad 
cũng đã đích thân mời thỉnh phái đoàn đến tư dinh để đãi tiệc trà. 
Nhân viên Sứ quán Việt Nam ở thủ đô New Delhi thấy trong hội nghị 
Quốc tế có phái đoàn Việt Nam gồm có hai đại biểu là Đại đức Bửu 
Chơn, Theraväda; và cư sĩ Mai Thọ Truyền, Mahäyaäna, tham dự, 
họ rất vui mừng và hãnh diện. 

Ai cũng gật đầu, thành lập hội là đúng lúc, đúng khi. 

Sau hội thảo ấy, ông Hiểu triệu tập một cuộc họp, như là một 
đại hội khoáng đại của cư sĩ, có sự chứng minh của các vị tôn túc 
để tuyên bố việc thành lập “Tổng hội Phật giáo Nguyên thủy” do cư 
sĩ đảm nhiệm. Các cư sĩ cốt cán trong Ban Hộ tự Kỳ Viên (Sài Gòn), 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 215 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Bửu Quang (Thủ Đức), Giác Quang (Chợ Lớn), Tam Bảo (Đà. Nẵng) 
và Tăng Quang (Huế) đều có đại biểu tham dự. Sau đó, họ đồng đề 
cử ông Hiểu làm Chánh hội trưởng. Điều lệ, nội ,quY. đều được các 
cư sĩ trí thức soạn thảo rồi đệ trình lên chính quyền sở tại. 

4- Đại đức Tịnh Sự 

Cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 1957, Ban Hộ tự chùa Kỳ Viên 
nhận được những điện văn, lần lượt đón Đại đức Giới Nghiêm, Đại 
đức Tịnh Sự và Sư Hộ Nhẫn về nước), 

Đại đức Giới Nghiêm thì ở lại mấy hôm để đi thăm các chùa 
Theraväda rồi cấp tốc về Đà Nẵng, Huế lo Phật sự. Đại đức Tịnh Sự 
cũng tương tợ, Sư muốn về quê nhà mở đạo tràng. Trước khi đi, Đđ. 
đến chùa Bửu Quang đảnh lễ Sư Cả Hộ Tông, mong lời chỉ dạy. 

Cuộc đời của Đại đức Tịnh Sự được biết như sau: 


Đại đức Tịnh Sự 


) Ngài Giới Nghiêm và Đại đức Hộ Nhẫn học thiền trở về. 


216 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


“. Thế danh là Võ Văn Đang, sinh năm 1913, Quý Sửu, trong 
một gia đình có truyền thống Nho học, miễn quê Nam bộ, xã Hòa 
Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đông Tháp. 

Năm 1920, bảy tuôi đã học chữ Nho. Vốn bẩm chất thông minh, 
có trí nhớ xuất chúng nên mọi người thường gọi là thần đồng Lê 
Quý Đôn”. Do túc duyên nhiêu đời, năm 1925, mười hai tuổi, thọ giới 
sa-di tại chùa Bửu Hưng, Sa Đéc với pháp danh là Huệ Lực. Năm 
1933, đúng 20 tuổi, ông thọ giới tỳ-khưu tại chùa Kim Huê, Sa Đéc. 
Năm 1938, được 25 tuổi, ông chủ trì chùa Phước Định, Chợ Lách. 
Năm 1943, đúng 30 tuổi, ông chủ trì chùa Viên Giác, Vĩnh Long. 
Duyên lành đưa đẩy, năm 1948, 35 tuổi, ông sang tầm câu học hỏi 
tại xứ chùa tháp Campuchia. Tại đây, ông nghiên cứu kinh điển 
Phật giáo Theravãda và sớm trực nhận ra rằng, đây mới là giáo 
pháp chơn chính. Thế rôi, ông khẳng khái xả bỏ giới phẩm 15 hạ tỳ- 
khưu Bắc phái, mặc áo trắng của người cư sĩ, tập sự làm giới tử tu 
học tại chùa Kùm-Pung, Treyloko rôi thọ giới sa-di tại đây. 

Được hơn một năm, khoảng cuối năm 1949, do thấy sức học 
của ông hứa hẹn một tài năng lỗi lạc nên các vị giáo thọ giới thiệu 
ông sang du học tại Thái Lan, được thọ giới ty-khưu tại chùa Paknam, 
Bangkok, có pháp danh là Tịnh Sự (Santakicco). Suốt bảy năm ròng 
rã, Sư Tịnh Sự thực hành hạnh đâu-đà, tu thiên minh sát và học 
Abhidhamma. Khi thấy mình đã nắm chắc 7 bộ Abhidhamma luôn 
cả Chú giải; ngôn ngữ Pãli và Thái đã vững vàng, ông muốn về 
nước hoằng truyền môn học vi diệu nây... 

Đại đức Tịnh Sự dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng xanh, đôi 
mắt rất sáng, toát ra phong cách của một nhà giáo, một học giả; 
nhìn là biết, toát ra một căn bản sở học vững vàng. 

Với giọng nói nhỏ nhẹ, Sư trình bày với Sư Cả Hộ Tông là 
muốn về ngôi chùa cũ ở Vĩnh Long mở đạo tràng Siêu Lý. Sư sẽ 
vừa dạy vừa dịch sang tiếng Việt 7 bộ Abhidhamma sau 7 năm học 
ở chùa Paknam, Bangkok. 

Sư Cả Hộ Tông rất hoan hỷ, sau đó nói rằng: Abhidhamma là 
tinh tủy giáo pháp của mọi học phái. Sư có dự kiến so sánh nó với 
các luận như A- -ty- -đạt-ma Câu-xá, Duy thức Tam thập tụng, Thành 
duy thức luận... của các tư tưởng phát triển hay không? 

Đại đức Tịnh Sự cất giọng răn rỏi, tự tin: Dạ thưa, không cần 
thiết. Khi có ánh sáng mặt trời rồi thì đối chiếu, so sánh làm gì với 
mẫy cây đèn cầy, đèn dầu lạc và đèn đom đóm? 

Sư Cả Hộ Tông vừa cảm thấy rất thú vị khẩu khí ấy; nhưng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 217 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


không những ngài mà bậc trí thức nào cũng thấy: A-tỳ-đàm mà cũng 
có của Tiểu thừa và A-tỳ-đàm của Đại thừa! Tứ Đế mà cũng có Tứ 
Đề của Tiểu thừa và Tứ Đề của Đại thừa. Đại đức Tịnh sự đã tu bên 
Bắc phái 24 năm nên Sư rõ cái kiểu “tự tôn học phái” ấy hơn ai hết. 
Một con người, một tu sĩ mà dám quãng bỏ 15 hạ tỳ-khưu để mặc 
áo giới tử tu tập lại - thì tâm nguyện, chí nguyện ấy đâu phải ai cũng 
làm được? Bây giờ đã 44 tuổi đầu rồi, Đại đức không còn muốn đổi 
thoại với ai nữa. Cái chính là chỉ nên trình bày, giảng nói chánh 
pháp. Ai có duyên thì tầm cầu học hỏi, ai không có duyên thì thôi! 

Sư Cả Hộ Tông khen ngợi chánh kiến ấy. 

Đại đức Tịnh Sự còn trình bày thêm là học Abhidhamma dễ sinh 
ngã mạn. Nên 7 năm học Abhidhamma cũng là 7 năm Sư tu tập 
thiền minh sát và sống hạnh đầu-đà. Cái pháp học kia phải có pháp 
hành đi kèm theo thì nó mới quân bình được! 

Đến lúc này thì Sư Cả Hộ Tông hoàn toàn yên tâm. 

Sư Hộ Nhẫn cũng đi thăm thú tất cả các nơi xem thử Phật giáo 
Theraväda phát triển đến đâu; khi đến chùa Bửu Quang đảnh lễ Sư 
Cả, thấy rừng cảnh yên tĩnh, mát mẻ Sư Hộ Nhẫn xin ở lại mây hôm 
để nghỉ ngơi và hầu chuyện với Sư Cả. 


Đại đức Hộ Nhẫn 


218 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Sư Cả Hộ Tông thấy oai nghỉ đi đứng của ông Sư người Hué, 
ngài rất cảm mến nên tiếp chuyện trong không khí thân mật. Được 
biết Sư Hộ Nhẫn vừa được thọ đại giới trong ký kết tập Tam Tạng 
là một nhân duyên mẫu nhiệm; lại còn học thiền Tứ Niệm Xứ với 
Thiền sư Mahäsi Sayädaw nổi danh đương đại nữa - thì sự thành 
tựu mai sau của vị này thật là bất khả tự nghì. 

Trong cuộc chuyện, Sư Hộ Nhẫn nói như bộc bạch nỗi lòng: 
“Thiệt không dám giâu ngài, đệ tử muốn thọ trì một số pháp hành 
đâu- đà, sông ở cội cây, rừng, nghĩa địa, những nơi tịch liêu hoang 
vắng để tĩnh cư, tu tập thiền mà thôi!” 

Sư Cả Hộ Tông tán thán: “Quá tốt! Rồi ngài nói, ngài cũng thích 
như thế! Tuy nhiên, bây giờ công việc Giáo hội bê bộn quá, chư 
Tăng huynh đệ cân có nhau để làm việc này việc kia. Lúc nào chùa 
chiên, tăng lữ nơi này và nơi kia ôn định rồi, tui sẽ trở về đời sống 
tĩnh cư, tu tập thiền như vậy đó!” 

Họ đàm đạo khá tâm đắc. Khi từ giã, Sư Cả Hộ Tông nói: 

“ Chắng cân phải tinh thông ba tạng, chẳng cân phải kinh điền, 
chữ nghĩa, lý sự cho nhiều; chúng ta chỉ có tam y nhất bát, chiếc 
mỏ, cặp cánh để bay qua muôn trùng phiên não và cát bụi trần gian. 
Cái hạnh “Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du”) là cái hạnh 
muôn đời đó, nghen!” 

Sau đó, Sư Hộ Nhẫn vâng mệnh ngài Giới Nghiêm về trông coi 
chùa Tam Bảo. Đến Đà Nẵng... 

5- Ban Chưởng Quản Lâm Thời 

Trong khi chờ đợi giấy phép thành lập Tổng Hội, các vị tôn túc 
bèn chuẩn bị bước đi thứ hai, đấy là thành lập Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam. Mọi công việc và cách tổ chức tương tợ 
như đợt trước, nhưng lần này, chu đáo hơn, họ bầu bán một Ban 
Chưởng quản Lâm thời để điều hành trong bước đầu. 

Hôm ấy, có đầy đủ tất thảy chư vị Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu 
Chơn, Giác Quang, Tối Thắng, Kim Quang, Ấn Lâm, Giới Nghiêm (từ 
Đà Nẵng vào), Hộ Giác, Thông Kham (mới từ Lào sang), Bửu Hạnh, 
Tịnh Sự (Vĩnh Long lên)... 

Trong khi thảo luận, ai cũng đề cử các chức vụ thuận theo hạ 
lạp: Đại đức Thiện Luật 19 hạ, Đại đức Bửu Chơn 16 hạ, Sư Cả Hộ 


đ) Nghĩa: Một bát, cơm ngàn nhà. Thân chơi muôn dặm xa. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 219 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Tông 15 hạ...) vì đây là ba vị có công đức rất lớn đối với việc 
truyền bá Phật giáo Theraväda về Việt Nam. Tuy nhiên, nói về công 
đức thì cả nhị vị Thiện Luật và Bửu Chơn đều nhè nhẹ lắc đầu từ 
chối; họ đều bảo rằng có Sư Cả Hộ Tông ở đây thì không ai dám 
nhận cái công đức ấy cả. Vì mọi người ai cũng biết rõ, suốt 10 năm, 
từ những năm 1930 đến 1940 Sư Cả Hộ Tông khó khăn vắt vả tìm 
đạo cùng hướng dẫn huynh đệ như thế nào. Rồi từ những năm 
1940 đến 1950, cả Bửu Quang, Kỳ Viên - Sư Cả Hộ Tông đều phải 
cáng đáng một mình, thỉnh thoảng chỉ có Đại đức Giác Quang trợ 
giúp mà thôi. 

Sư Cả Hộ Tông nhắc nhở mọi người với ý rằng: Chúng ta bầu 
bán chức vụ lâm thời để làm việc; và nếu để mà làm việc thuận lợi 
với chính quyền, ở đây có ai bằng Sư Bửu Chơn? Vậy, tui đề nghị 
như sau: Sư Bửu Chơn là Tăng thống, sư Thiện Luật là Đệ nhất 
phó Tăng thống và tui là Đệ nhị phó Tăng thống, còn Sư Hộ Giác 
làm Tổng Thư Ký, được chưa? 

Cái lý đưa ra ấy. quá đúng nên ai cũng gật đầu. Nhưng Đại đức 
Thiện Luật lại lắc đầu với ý rằng: Sư Bửu Chơn vì nhu cầu công 
việc thì được rồi. Còn Sư mà ngồi trên Sư Cả Hộ Tông thì coi chừng, 
cũng như tảng đá ngai vàng mười sáu do-tuần của Đề Thích nóng 
cháy lên. Ai mà chịu nỗi! 

Mọi người cười vui. Riêng Đại đức Bửu Chơn đành phải chấp 
nhận, nhưng Sư rào trước đón sau: Nên nhớ đây chỉ mới là Ban 
Chưởng quản Lâm thời, nó mới chỉ là cái sườn. Cái Ban này phải 
có nhiệm vụ sơ thảo điều lệ, nội quy để đệ trình lên chính phủ. Vào 
khoảng tháng 11 - 12 năm này, chúng ta phải tổ chức một đại hội, 
đầy đủ chư Tăng tỳ-khưu khắp các chùa để bầu bán công bằng, 
dân chủ. Trong dịp ấy, chúng ta mới thành lập các Ban bệ, có luôn 
cả cư sĩ bên Tổng Hội, có lẽ là rộng lớn, quy mô hơn cả bên chùa 
Sùng Phước nữa đó. Vậy mới là hợp tình và hợp lý. 

Hôm ấy là ngày 15/4/1957, đánh dấu thời điểm thành lập Ban 
Chưởng quản Lâm thời Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. 
Và sau đây là thành phần Ban Chưởng quản: 

- Tăng thống: Trưởng lão Bửu Chơn 

- Đệ nhất phó Tăng thống: Trưởng lão Thiện Luật 


Œ) Nếu tính đến năm 1957 thì thêm 01 hạ - nhưng lúc ấy là tháng 4 (DI), chưa 
đên mùa an cư năm 1957. 


220 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


- Đệ nhị phó Tăng thống : Trưởng lão Hộ Tông 

- Tổng Thư Ký: Đại đức Hộ Giác 

- Phó Tổng Thư Ký: Đại đức Giới Nghiêm 

- Cố vấn Ban Chưởng quản: Chư vị Đại đức Giác Quang, Tối 
Thắng, Kim Quang, Ấn Lâm, Bửu Hạnh, Tịnh Sự... 

6- Dự Lễ 2.500 năm Kỷ Nguyên Phật giáo 

Danh sách Ban Chưởng quản Lâm thời hình thành chưa được 
bao lâu thì vào ngày 9/5/1957, chùa Kỳ Viên nhận được công văn 
của phủ Tổng thống đề cử Đại đức Bửu Chơn làm trưởng phái đoàn; 
Thượng tọaTrí Thủ là phái viên, ông Trần Thành Hiệp làm thư ký để 
đi dự lễ 2500 năm kỷ nguyên Phật giáo được tổ chức tại Phnôm- 
Pênh, Campuchia. Đến ngày 11/5 lên đường, Thượng tọa Trí Thủ vì 
lý do sức khỏe không đi được, ông Trần Thành Hiệp cũng vắng mặt, 
phủ Tổng thống phải đề cử Đại đức Hộ Giác đi thay. Vậy là phái đoàn 
Việt Nam chỉ có hai vị đại biểu của Phật giáo Nguyên thủy mà thôi. 

Hai hôm sau, nhằm ngày 13/5 (DI), chùa Kỳ Viên tổ chức đại lễ 
Vesak, chư Tăng các chùa về tham dự rất đông. Đêm ấy có tổ chức 
thọ đầu-đà để Phật tử nghe pháp, luận đạo, hành thiền... 

Sau lễ, ông Hiểu nhận được nghị định của Đô thành Sài Gòn 
ngày 14/5/1957, chuẩn y lệnh của phủ Tổng Thống, cấp giấy phép 
hoạt động cho Tổng hội cư sĩ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, trụ 
sở tại chùa Kỳ Viên - Bàn Cờ, trong đó có một câu đặc biệt mà ai 
cũng mỉm cười: “Chỉ chấp thuận và cho phép sinh hoạt trong phạm 
ví Tôn giáo T 

Mọi người ai nây thở phào nhẹ nhõm. Và mọi người biết là họ 
đã đi trúng đường! 

Vào ngày 21/5 sau đó, phái đoàn đi dự lễ tại Phnôm-Pênh trở 
về, hồi ký của Đại đức Bửu Chơn có ghi lại như sau: 

- Ngày 11/5 (DI), tại vương cung, đức vuaf) và hoàng hậu đón 
tiếp chúc mừng phái đoàn. Họ gồm có: Miến Điện, Tích Lan, Tàu, 


1 Vào ngày 2/3/1955 Sihanouk tuyên bố thoái vị, nhường ngôi quốc trưởng lại 
S cha là Nôrôđôm Xuvra Marit - sau đó đứng ra vận động thành lập “Cộng 
đồng Xã hội Bình dân”, quy tụ tất cả mọi đảng phái chính trị thời bấy giờ, cùng 
đứng chân dưới ngọn cờ “Hòa bình và Trung lập” mà ông ta lãnh đạo. Ngày 
12/01/1957, đại hội nhân dân toàn quốc lần thứ IV khai mạc tại Phnôm Pênh, 
nhất trí thông qua đạo luật về nền trung lập của Campuchia. Đây là một thắng 
lợi vẻ vang của Sihanouk - nên ông ta muôn tổ chức đại lễ Vesak thật lớn để 
cầu nguyện hòa bình cho đất nước có tai mắt của cộng đồng Quốc tế. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 221 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Nhật, Anh, Án Độ, Pháp, Lào, Mã Lai, Việt Nam miền Bắc, Việt Nam 
miền Nam, Thái Lan, Nga, Hoa Kỳ... Thủ tướng Sihanouk phiên dịch 
diễn từ của Quốc Trưởng bằng tiếng Anh và Pháp. Các phái đoàn 
lần lượt có đáp từ. Phái đoàn Việt Nam, đại biểu là Đại đức Bửu 
Chơn phát biểu bằng tiếng Anh, sau đó nói chuyện với Quốc trưởng 
bằng tiếng Miên. Họ rất vui mừng vì thấy Việt Nam đã có mặt Phật 
giáo Theravada. 

- Ngày 12/5 (DI), một cuộc nghinh rước Xá-lợi được tổ chức rất 
hoành tráng, từ vương cung đến nơi hành lễ. Quốc trưởng đọc diễn 
văn xong - thì đức Vua Sãi, Trưởng lão Choun-Nat đọc một bài diễn 
từ nói về ý nghĩa trọng đại của kỷ niệm 2500 đại lễ Vesak. Buổi 
chiều, chư tôn túc Trưởng lão làm lễ xuất gia tỳ-khưu cho 2500 sa-di, 
như một dấu son rực rỡ trong lịch sử Phật giáo Campuchia. 

- Ngày 13/5 (DI), đúng ngày đại lễ Vesak, trên đài phát thanh, 
đức Vua Sãi tụng kinh rồi truyền “Tam quy và Bát quan trai giới” cho 
thiện nam, tín nữ khắp toàn quôc. 

Thủ tướng Sihanouk đọc diễn văn khai mạc, sau đó là 15 phái 
đoàn lên phát biểu bằng tiếng Bổn quốc của họ rồi có người thông 
dịch. Riêng đoàn Việt Nam thì Đại đức Bửu Chơn phát biểu bằng 
ba thứ tiếng: Việt, Miên và Anh làm cho ai ai cũng đều thích thú, 
ngạc nhiên. 

Buổi chiều, 15 phái đoàn lên phát biểu tại đài phát thanh. Đại 
đức Hộ Giác lên đọc bằng tiếng Miên và Việt, sau đó tuyên bố cúng 
dường đại lễ 25.000$0) do tín đồ chùa Kỳ Viên, Sài Gòn và tín đồ 
Việt kiều Phnôm-Pênh đóng góp. 

Mỗi ngày chừng 400.000 người tham dự. 

Khoảng 9 giờ mỗi buồi sáng, tại quảng trường mênh mông có lễ 
đặt bát cho 2500 tỳ-khưu sơ tu, suốt bảy ngày như thế. 

Nghe phái đoàn kể lại, ai cũng hoan hỷ ra mặt. Nhưng nghĩ thấy 
chư Tăng, chùa chiền của PGNTVN quá ít ỏi thật đáng cảm thương. 
Cuộc mạn đàm sau đó giữa các vị, nói về các cơ sở hoằng pháp 
các nơi, họ cũng được an ủi phần nào. Được biết rằng tại chùa Tam 
Bảo, Đà Nẵng và chùa Tăng Quang, Huế của Đại đức Giới Nghiêm 
đã đi vào sinh hoạt; và cả hai cơ sở nêu trên đều cần các vị tôn túc 
đến giảng pháp. Đại đức Tịnh Sự cũng nói rằng, đạo tràng ở chùa 
Viên Giác - Vĩnh Long cũng đã bắt đầu vận hành suôn sẻ. 


0) Là số tiền rất lớn, một tạ gạo chừng 10 đồng. 


222 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Thế rồi, nghĩ là hợp thời, chư vị Đại đức Bửu Chơn, Hộ Giác, ông 
Hiểu, ông Hương, ông Huấn nhận trách nhiệm soạn thảo điều lệ, nội 
quy thành lập Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam để đệ trình 
chính quyền Đô thành. Rồi cũng được chấp thuận dễ dàng. Các ngài 
liền bàn với nhau ngày cử hành đại hội thường niên vào cuối năm. 

7- An Cư Chùa Tam Bảo, Đà Nẵng 

Và Chùa Tăng Quang - Huế 

Sư Cả Hộ Tông nói chuyện với Đại đức Thiện Luật, rằng là Đại 
đức Giới Nghiêm chỉ trong một thời gian rất ngắn mà đã thành lập 
được hai ngôi chùa Tam Bảo, Đà Nẵng và chùa Tăng Quang, Huế - 
thì quả là một ngôi sao truyền giáo, tài giỏi nhiều phương diện. 
Cả hai vị nguyện đồng tâm, hiệp lực hỗ trợ cho cả hai nơi phát triển 
hơn nữa. 

Tháng 6/1957, thấy cả 3 ngôi chùa Bửu Quang, Giác Quang, Kỳ 
Viên đã rất đông nhân sự; có chư vị tôn túc Bửu Chơn, Giác Quang, 
Ấn Lâm, Bửu Hạnh, Kim Quang, Hộ Giác, Thông Kham... hướng 
dẫn tu tập rất an tâm nên hai ngài Hộ Tông, Thiện Luật hoan hỷ cùng 
Đại đức Giới Nghiêm về an cư kiết hạ ở chùa Tam Bảo, Đà Nẵng và 
chùa Tăng Quang, Huế. 

Sư Cả Hộ Tông đã từng du hành đầu-đà khắp đất Phật như Án, 
Népal, Tích Lan, Thái, Miễn... nên bây giờ ngài cũng muốn lang thang 
du hành khắp các tỉnh miền Trung; nhân tiện, xem thử tỉnh nào, nơi 
nào, sau này, có thể lập chùa để hoằng dương Phật pháp. 

Ai cũng vui vẻ đồng thuận. Hành trang của họ không có gì, chỉ 
có y và bát. Riêng chú sa-di thị giả thì ngoài y bát còn mang theo 
một cái xách vừa đựng đồ vặt vãnh như thuốc men và tiền bạc cần 
thiết cho suốt cuộc hành trình dài. 

Trên đường, họ đi xe từng chặng, không vội vàng gì. Cứ xuống 
xe là họ đi trì bình khất thực rồi ghé cội cây, nghĩa địa, miếu hoang 
hay bờ biển để dùng bữa. Phan Thiết, Phan Rang, Cam Ranh, Nha 
Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Hội 
An... mỗi nơi họ dừng chân dăm ba hôm để đi đây đi đó ngắm xem 
phong cảnh, quan sát con người hoặc lắng nghe các giọng nói khác 
nhau, rất thú vị. Các nơi mà họ nhắm đến, sau này có cơ duyên 
thuận lợi để lập chùa là Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng 
Ngãi... Cứ tỉnh cách tỉnh như vậy cũng đã quý hóa lắm rồi. 

Hình ảnh hai vị Đại đức già uy nghi, trang nghiêm (Sư Cả Hộ 
Tông 63 tuổi, Đại đức Thiện Luật 58 tuổi), một vị trung niên phương 
phi, tốt tướng (Đại đức Giới Nghiêm 36 tuổi); bên sau có ông Sư 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 223 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


nho nhỏ, ôm bát đi xin ăn đường này sang đường khác tạo một ấn 
tượng mới mẻ trong lòng người tỉnh lạ. Không ai cho hoa quả bánh 
trái gì thì chú sa-di dừng lại giải thích. Và rồi nhiều người hoan hỷ 
đặt vật thực hoặc những thứ gì dùng được. 

Đến Quy Nhơn, ba ngài không quên ghé Bình Định thăm chùa 
Phước Quang có chư Sư Pháp Vĩnh và Kim Triệu đang ở đây. 

Đến Tam Bảo, Đà Nẵng thì Sư Hộ Nhẫn đang trông coi chùa, đi 
chân đất ra đón tiếp các ngài từ ngoài cổng. Cảnh trí ngôi chùa lúc 
này, tuy chánh điện còn nhỏ nhưng đâu đó trông đã tươm tất, đàng 
hoàng. Phật tử lui tới đông đúc, có vẻ thạnh mậu. Đại đức Giới 
Nghiêm cho biết là Ban Quản trị điều hành ở đây như ông bà Vĩnh 
Cơ, Thông Diếu... đã lên dự toán thiết kế, xây dựng một ngôi Tam 
Bảo rất rộng lớn; quy mô gồm có chánh điện lầu, với sức chứa bốn 
năm trăm người; có bảo tháp thờ Xá-lợi bảy tầng, có nhà giảng, nhà 
sinh hoạt, tăng xá và có cả chỗ dành riêng cho các bậc Cao Tăng... 
Còn tại Huế thì Ban Quản trị ở đó đã tìm cách nâng cấp, cải tạo 
chùa Tăng Quang lại cho đàng hoàng, vững chắc và tiện nghi hơn. 

Ai cũng hoan hỷ. 

Sư Cả Hộ Tông nói với Đại đức Giới Nghiêm: 

- Sư ở đây, Đà Nẵng, Huế là cả một lãnh địa rộng lớn sẽ có rất 
nhiều người tu tập. Khi nào cần bao nhiêu vị tỳ-khưu để hành Tăng 
sự, lúc nào cần luân phiên thuyết giảng tại chùa Tam Bảo hay Tăng 
Quang thì cứ điện vào. Sư Hộ Giác, Pháp sư Thông Kham đều là 
những nhà Sư có khiếu ăn nói, rất hấp dẫn đại chúng! 

Ba vị Cao Tăng không phân công mà hầu như tâm ý hiểu nhau. 
Nên sau đó, Sư Cả Hộ Tông cùng với Sư Hộ Nhẫn ra an cư tại 
chùa Tăng Quang, Huế. Còn Đại đức Thiện Luật thì an cư tại chùa 
Tam Bảo đây với Đại đức Giới Nghiêm. 

Thế rồi, mãn mùa an cư kiết hạ năm 1957, Đà Nẵng và Huế 
đều đông vui, vì phái đoàn chư Tăng và Phật tử Sài Gòn, Chợ Lớn, 
Gò Dưa đồ về hai chiếc xe lớn. Chư Tăng chừng ba mươi vị, trong 
đó đầy đủ mặt các vị tôn túc Trưởng lão. Phật tử đi theo cũng con 
số tương tợ cùng với chừng mươi tu nữ. 

Đại lễ Dâng Y Kathina tại chùa Tam Bảo tổ chức rất hoành 
tráng, do ông bà Vĩnh Cơ làm đại thí chủ. Chưa có lúc nào mà chư 
Tăng lại tụ hội đông đúc như thế. Phật tử Bắc tông tìm đến dự lễ rất 
nhiều. Ngôi chùa đã trở nên quá chật chội. 

Đại đức Giới Nghiêm bàn với chư vị Trưởng lão, nên tổ chức 
thuyết pháp ba ngày, mỗi ngày hai thời cho quần chúng Đà Nẵng có 


224 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


cơ hội biết đến giáo pháp Nguyên thủy nhiều hơn. Các vị hoan hỷ 
đồng ý. Và đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà chư vị tôn túc 
Hộ Tông, Bửu Chơn, Giới Nghiêm, Thông Kham, Hộ Giác... chia 
phiên thuyết pháp. Như những ngôi sao đồng quy tụ một góc trời. 
Quả giông như cuồn cuộn hải triều âm. Quả giỗng như Pháp Bảo từ 
ngàn xưa vọng về. Mỗi vị mỗi phong cách. Vị nào cũng tinh thông 
giáo pháp và giảng thuyết đều lưu loát. Mỗi vị đều có ngôn ngữ, 
cách nói, cách diễn đạt riêng, không ai giống ail Sáu thời pháp có 
chủ đề khác nhau nhưng đều đi theo pháp thuận thứ, từ thấp lên 
cao, từ cạn vào sâu với hằng chục chuyện kể; ví dụ, đoản ngôn, kệ 
Pali, kệ Hán đan xen. Phật tử Đà Nẵng, những ai có duyên đều 
được tâm mát trong cơn “pháp vũ” hôm ấy, duy nhất, một lần, trăm 
năm không thể có, ngàn năm cũng không thể có được như vậy! 

Ngày cuối cùng rời Đà Nẵng ra Huế, chư Tăng ôm bát đi trì bình 
khát thực quanh thành phố như một dòng suối vàng đồ tràn qua các 
con lộ. Nhân dân Đà Nẵng, hôm ấy có dịp lặng lẽ đứng bên đường, 
trong nhà hoặc trong quán hàng đưa mắt chiêm ngưỡng; nhưng 
cuối cùng, trong số họ cũng có người không quên nhiệm vụ mua vật 
thực, bánh trái ra đặt bát cho chư Tăng. 

Và cũng kể từ đấy, chùa Tam Bảo và giáo pháp Theraväda đã 
đặt chân đứng vững chắc tại Đà Nẵng; và nhờ danh tiếng của nó, 
một giáo phái thuần túy tu hành, chính quyền sở tại nhìn nhận, đánh 
giá tốt; họ để cho tự do sinh hoạt. 

Đến Huế, đại lễ Dâng Y ở đây cũng được tổ chức tương tợ thế, 
ông bà Đông làm đại thí chủ. Các thời pháp sau đó đã ghi đậm trong 
ký ức của nhiều người. Và cũng lần đầu tiên, đất thần kinh văn vật và 
dòng sông Hương in bóng những đám mây vàng, ửng hiện giữa 
nền trời Cố đô hình ảnh Đức Phật và chư Tăng ôm bát đi vào kinh 
thành Sävatthi (Xá Vệ). 

Sau hai cuộc lễ, phái đoàn đi du lịch các nơi thăm lăng tâm, đền 
đài, cung điện, núi Ngự, sông Hương, chợ Đông Ba, chùa tháp Huế 
đô... Vào Đà Nẵng, họ đi thăm biển, Ngũ Hành Sơn, Non Nước, chợ 
Hàn... rồi xuôi Nam. 

Sư Cả Hộ Tông nói chuyện với Sư Hộ Nhẫn trước khi rời núi 
Ngự, sông Hương: 

- Sư cứ giữ nguyên cái hạnh của mình, đi trì bình khất thực nuôi 
mạng, thọ dụng trong bát như bấy lâu nay. Đất này là đất của Đại 
thừa, niệm Phật A Di Đà, thờ Quan Âm và ăn chay có nghĩa là tu - 
đã trở thành truyền thống nhiều đời rồi, cứ để nguyên như vậy, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 225 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


không đụng chạm đến. Thờ duy nhất Phật Säkya Gotama, bố thí, 
ngũ giới, bát quan trai giới, tham thiền và dùng tam tịnh nhục như 
các xứ Phật giáo Nam truyền thì họ không quen đâu. Từ từ sẽ đi 
vào lòng người. 

Sư Hộ Nhẫn cũng trình bày cái khó là người ta kỳ thị là Tiểu 
thừa thì được Sư Cả động viên: Cứ tu giới, định, tuệ là cái đúng, cái 
tốt sẽ về phần mình. Cứ trì bình khát thực, độ trong bát thì hình ảnh 
đẹp ấy sẽ lần hồi lan tỏa đất Thần Kinh. 

Và khi biết tâm nguyện của Sư Hộ Nhẫn là thích sống hạnh 
đầu-đà, trú xứ có thể là nghĩa địa, cội cây, một góc rừng vắng - thì 
Sư Cả hứa sẽ tìm người về thay thế chủ trì chùa Tăng Quang để 
cho Sư tha hồ mà “ngàn nhà cơm một bát!” 

Về lại Đà Nẵng, Sư Cả Hộ Tông nói chuyện thu xếp việc Sư Hộ 
Nhẫn như thế, Đại đức Giới Nghiêm có vẻ than phiền là không thể 
đợi được một thời gian khi có đủ người hay sao? Thì Sư Cả Hộ 
Tông nói với ý rằng: Mỗi người mỗi hạnh, mỗi nguyện, pháp đệ àI 
Sư Thiện Luật chuyên về Luật. Sư Bửu Chơn chuyên về _ngoại giao 
và hội nghị Quốc tế. Sư Hộ Giác chuyên về giáo dục, cổ ngữ, sinh 
ngữ, thư ký và cả thuyết pháp. Đại đức Thông Kham nổi danh là 
Pháp sư. Sư Tịnh Sự chuyên về Abhidhamma. Còn ông Sư Hộ 
Nhẫn này có lẽ chuyên về độc cư thiền định rồi đó. Ôi! Đẹp làm sao 
là ngôi vườn giáo pháp mà mỗi đóa hoa là mỗi sắc, mỗi vẻ, mỗi 
hương khác nhau... 

Sau này, Đại đức Giới Nghiêm kể lại; nói là, Sư Cả Hộ Tông 
không chỉ là bậc tu hành nghiêm túc; không chỉ là nhà thơ tài hoa 
mà còn là một biện sĩ lỗi lạc nữa! 

Ông bà Vĩnh Cơ, Thông Diếu thuê riêng một chiếc xe, tháp tùng 
nhị vị tôn túc Hộ Tông, Thiện Luật vào Sài Gòn. Đại đức Giới Nghiêm 
hẹn đại hội khoáng đại cuối tháng 11, bầu bán SUY cử Ban Chưởng 
quản chính thức hãng vào. Đại đức còn ở lại để xem xét chỉ tiết bản 
vẽ kiến tạo ngôi Tam Bảo sắp xây dựng nay mai. 

Như lời hứa, hai vị tôn túc ghé lại chùa Phước Quang. Sư Pháp 
Vĩnh cho biết là lễ Dâng Y vừa rồi, chùa Bửu Quang có cho ra bốn 
vị tỳ-khưu nên cuộc lễ cũng hoàn mãn. 

Tại đây có hai duyên sự. Một, có một cô bé tên Thành), chừng 
16 tuổi muốn xuất gia tu nữ. Sư Kim Triệu đã viết giấy giới thiệu. 


6) Sau này là tu nữ Diệu Thành. 


226 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Rồi Bà Hai Hòa Hưng đã dẫn cô bé sang chùa Bửu Quang ở chung 
với cô Diệu ĐàoU) rồi tu học ở đây. 

Chuyện thứ hai, hôm cuối cùng, hai vị tôn túc bàn với. 

Sư Pháp Vĩnh, việc nên xây dựng một ngôi chùa tại Quy Nhơn. 
Có thể thăm dò địa điểm, gần biển thì càng tốt... Còn tiền bạc mua 
đất và xây dựng ngôi Tam Bảo thì quý Đại đức lớn sẽ hỗ trợ, nhất là 
Phật tử Sài Gòn và Đà Nẵng sẽ hoan hỷ đóng góp. 

Bà Vĩnh Cơ và bà Thông Diếu, đều là đại gia thí chủ Đà Nẵng, 
lúc ấy có mặt tại đó; lên tiếng ủng hộ, rằng là Sư cứ kiếm đất đi, 
chúng tôi sẽ vận động tài chánh. Nhờ cuộc trao đổi này mà về sau, 
tại bờ biển Quy Nhơn có thêm một ngôi chùa nữa, có tên là Huệ 
Quang, Sư Pháp Vĩnh chủ trì ở đây. 

Gần cuối năm, vào ngày 18/12 năm 1957, một Hội đồng Tăng- 
già Chưởng quản Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam; sau 
cuộc bầu bán và suy cử, đúng như mọi người tiên đoán: 

- Tăng thống: Trưởng lão Hộ Tông. 

- Đệ nhất phó Tăng thống: Trưởng lão Bửu Chon. 

- Đệ nhị phó Tăng thống : Trưởng lão Thiện Luật. 

- Tổng Thư Ký: Đại đức Hộ Giác. 

- Phó Tổng Thư Ký: Đại đức Giới Nghiêm. 

- Cố vấn Ban Chưởng quản: Chư Đại đức Giác Quang, Tối 
Thắng, Kim Quang, Ân Lâm, Bửu Hạnh, Tịnh Sự... 


Ngài Hộ Tông bưng mâm tháp Xá-lợi phủ hoa. 


6) Theo lời kể của cô Diệu Thành, là tu nữ hiện sống ở chùa Bửu Long. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 227 


Chương V/C - Nhân Vật, Sự Kiện 


Thế là con thuyền của Phật giáo Theraväda Việt Nam từ đây đã 
bắt đầu bỏ bến, ra khơi. Nó có được thuyền trưởng, phó thuyền 
trưởng, những thủy thủ điều hành đều là những bậc lương đống, 
đạo hạnh và tài hoa; xứng đáng cho Phật giáo Nguyên thủy vượt 
qua bao nhiêu bão táp và sóng gió. để cho giáo pháp chân truyền 
phát triển khắp mọi miền đất nước, tồn tại vững chắc đến ngày nay. 


228 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


PHÀN D 
Phật Giáo Theravada 
Lan Tỏa Trong Và Ngoài Nước 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


CHƯƠNG Ì 


Thê Hệ Khai Sáng . 
Ba Vị Đệ Nhât Công Đức Truyên Giáo: 


1- Trưởng lão Thiện Luật (Tỳ-khưu 1937) 
2- Trưởng lão Bửu Chơn (Tỳ-khưu 1940) 
3- Trưởng lão Hộ Tông (Tỳ-khưu 1941) 
Và Một Vị Hỗ Trợ Đắc Lực: 

4- Trưởng lão Nãrada (Tỳ-khưu 1918) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 231 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


1- Trưởng lão Thiện Luật (1937) 
(Bhikkhu Vinayakusala) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, tuy ngài là vị ty-khưu đâu tiên 
của PGNTVN, nhưng ghi là số 13. 


Pháp danh: Thiện Luật (BhikkhUu Vinayakusala). 
Thế danh: Bùi Văn Hộ. 

Ngày và nơi sanh: 1900, Hòa Mỹ, Prey Veng. 
Tờ khai căn cước: A05 9673, 23/1/1957, quận 3, Sài Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

9 giờ, ngày 30/4/1937, 
Ratanärãma, Phnôm-Pênh. 

Thầy Tế độ BrauttamanunT. 

Thầy Yết-ma: Säphãma. 

Địa chỉ: Phổ Minh tự, quận Gò Vấp, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 10/2/1958. 


232 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


ˆ 


1 
` ‹ Ẩ 


Trưởng lão Thiện Luật (BhikkhUu Vinayakusala). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 233 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


(Tiếp theo phần trước) 


Từ năm 1952 đến năm 1956, ngài vừa làm Thầy Tế độ vừa sách 
tần luật giới đến chư Tăng các chùa Kỳ Viên, Giác Quang, Bửu 
Quang đến Tam Bảo, Đà Nẵng, Tăng Quang, Hué.. 

Năm 1957 ngài cùng chư vị Trưởng lão Hộ Tông, Bửu Chơn, 
Giác Quang, Giới Nghiêm, Hộ Giác, Tịnh Sự... đứng ra thành lập 
Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy VN, trụ sở đặt tại chùa Kỳ Viên ngày 
nay. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng- 
già Nguyên thủy VN, ngài được suy cử lên ngôi vị Phó Tăng thống 
Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy VN. 

Năm 1963, với chính sách kỳ thị Tôn giáo của chính phủ Tổng 
thống Diệm, ngài cùng Ban Chưởng quản Giáo hội tham gia Ủy Ban 
Liên Phái Bảo Vệ Phật giáo đấu tranh trong tinh thần bất bạo động, 
cho sự tự do và bình đẳng Tôn giáo. 

Năm 1967, Giáo hội PGVNTN ra đời, ngài được suy cử Phó Tăng 
thống GHPGVNTN. 

Năm 1969, do tuổi cao sức yếu, ngài xả báo thân ngày mồng 
9/7 năm Kỷ Dậu (tức ngày 22/8/1969) thọ 71 tuổi, 32 hạ lạp, tang lễ 
được tổ chức trọng thể tại chùa Ấn Quang trong niềm kính tiếc vô 
hạn của chư Tăng, tín đồ khắp nơi. 

Cuộc đời ngài tinh đọng những nét son không thể phai mờ: 

- Cao Tăng Đệ Nhất Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy VN. 

- Đệ Nhất Phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già NTVN. 

- Đệ Nhị Phó Tăng thống Giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhát. 

- Bậc Nghiêm Tu Giới Luật. 


Hậu bối, tỳ-khưu Giới Đức chuyết thi: 
“Đệ nhất tỳ-khưu Tăng 
Đúng pháp danh Thiện Luật 
Vị chủ trì đầu tiên 
Ngôi Bửu Quang đất Việt”. 


Xây Dựng Chùa Và Học Viện: 
Chùa Phổ Minh (1957) 

Ngài là vị tỳ-khưu đầu tiên của Phật giáo Theraväda Việt Nam; 
cũng là vị Đại đức đầu tiên về chủ trì ngôi chùa Bửu Quang sơ khai 
ở Gò Dưa, Thủ Đức năm 1938. Và suốt năm tháng dài hoằng truyền 
giáo pháp về Việt Nam, ngài luôn sát cánh chung vai với các ngài Hộ 


234 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Tông, Bửu Chơn cùng cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu từ ngôi chùa này sang 
ngôi chùa khác ở miền Nam, lan ra cả miền Trung, Cao nguyên... 

Chùa Phổ Minh Gò Vấp, Gia Định - trước đây có tên là chùa Lá 
thuộc hệ phái Bắc tông do Ht. Linh Tâm (thế danh Võ Văn Hớn) 
thành lập từ năm 1934. Năm Định Dậu 1957, ngài đại diện Tăng-già 
thọ nhận ngôi chùa này do chủ trì là Sư cô Diệu Thiện dâng cúng 
cho hệ phái Theraväda. 

Thời gian sau, khi Đại đức Hộ Giác về nước muốn xây dựng 
Phật Học viện, ngài bàn giao chùa lại cho ngài Bửu Chơn để về 
Pháp Quang chung tay chung sức với “con trai”. 

Học Viện Pháp Quang (1958) 

Năm Mậu Tuất 1958, với sự ủng hộ tài chánh của hãng dầu cù- 
là hiệu Mac-Phsu; Trưởng lão Thiện Luật cùng Đại đức Hộ Giác 
kiến lập chùa Pháp Quang ở gần cầu Bình Lợi, Gia Định. Và tại nơi 
đây, ngôi trường Phật Học đầu tiên của Giáo hội Tăng-già Nguyên 
thuỷ Việt Nam được thành lập có tên là Phật Học viện Pháp Quang 
do Ht. Hộ Giác làm Viện Trưởng. Học viện chuyên đào tạo học 
Tăng qua 3 học vị: Sơ đẳng, Trung đẳng và Cao đẳng Phật Học 
theo truyền thống Phật giáo Theraväda... Học vị do trường cấp cho 
Tăng sinh tốt nghiệp được Hội Phật giáo Thế giới công nhận. Ngôi 
trường đã đào tạo nhiều bậc Tăng tài phục vụ sự nghiệp phát triển 
PGNT trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, Các vị Ht., Tt. 
hiện nay như: Hit. Tịnh Giác, Ht. Minh Giác, Ht. Thiện Nhân, Tt. Bửu 
Chánh, Tt. Giác Trí... và còn nhiều vị nữa đều có thời gian tu học từ 
ngôi trường này, sau trở thành những bậc tòng lâm của Giáo hội. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 235 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


2- Trưởng lão Bửu Chơn (1940) 
(BhikkhUu Nãga Thera) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, tuy ngài là vị thứ 2, 
được ghi là sô 01. 


Pháp danh: Bửu Chơn (BhikkhUu Nãga Thera). 
Thế danh: Phạm Văn Tông. 

Ngày và nơi sanh: 20/10/1914 - Hội An, Sa - Đéc. 
Tờ khai căn cước: 17.03 14A, 069433, 30/10/1956, 
quận 3, Sài Gòn. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 20 giờ 8 phút 
ngày 19/7/1940, chùa Lunkar, Phnôm-Pênh. 
Thầy Tế độ: Sirisammativarhsa. 

Thầy Yết-ma: Siripuñña. 

Địa chỉ: Kỳ Viên tự, 610 Phan Đình Phùng, Sài Gòn. 
Gia nhập hội viên ngày 7/1/1958. 

Đã viên tịch ngày 21/9/1979. 


236 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Hoà thượng Bửu Chơn 
(1911 - 1979) 


Trưởng lão Bửu Chơn (Bhikkhu Nãga Thera). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 237 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


(Tiếp theo phần trước) 


Năm 1954, ngài làm trưởng đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự 
hội nghị Kết Tập Tam Tạng Pali lần thứ 6 tại Rangoon, Miến Điện. 

Năm 1956, ngài tham dự hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 3 
tại Miền Điện. Nhân dịp này, ngài vinh dự được Bộ Tôn giáo Miễn 
Điện dâng tặng ngọc Xá-lợi về thờ tại Việt Nam. 

Ngài là một trong những vị tôn túc Trưởng lão đứng ra thành 
lập Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. Năm 1957, nhiệm kỳ 
lâm thời, ngài được thỉnh cử vào cương vị Tăng thống Giáo hội 
Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. Rồi sau đó, ngài làm trưởng đoàn 
Phật giáo Việt Nam dự Lễ Kỷ niệm (PI) 2.500 năm do Phật giáo 
Campuchia tổ chức. Cũng năm này ngài dự hội nghị Phật giáo lần 
thứ 4 tại Népal và hội nghị Triết học tại Ấn Độ. 

Năm 1958, ngài dự hội nghị Quốc tế Lịch sử Tôn giáo Thế giới 
lần thứ 9 tại Đông Kinh, Nhật Bản. 

Năm 1960 ngài được thỉnh cử vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên 
hữu Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhists) trong kỳ Đại 
Hội lần thứ 5 tại Thái Lan. Cũng năm này, ngài tham dự hội nghị 
Lịch sử Tôn giáo Thế giới lần thứ 10 tại Tây Đức. Sẵn cơ hội ngài 
đã đến nghiên cứu các tổ chức Phật giáo tại các nước như: Anh, 
Ý, Pháp. 

Năm 1961 trong hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 6 tại Phnôm- 
Pênh, Campuchia, ngài được bầu vào chức vụ cố vấn Tinh thần 
Tối cao và vĩnh viễn của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (World 
Fellowship of Buddhists). 

Năm 1962, ngài tái đắc cử Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên 
thủy Việt Nam. Ngài và Ban Chưởng quản với đức Tăng trưởng 
Narada vận động xây dựng thắng tích Thích Ca Phật Đài tại Núi 
Lớn, Vũng Tàu. 

Năm 1963, trong cuộc đấu tranh chống chế độ kỳ thị Tôn giáo 
của chế độ Ngô Đình Diệm, ngài được cử giữ chức phó Chủ tịch Ủy 
ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo. 

Năm 1964, ngài dẫn đầu phái đoàn tham dự hội nghị Phật giáo 
Thế giới lần thứ 7 tại Ấn Độ. 

Năm 1965, ngài được bầu làm Chủ tịch Danh dự Hội Phật giáo 
Thế giới Singapore. Cũng năm này, ngài dự hội nghị thành lập Hội 
Tăng-già Phật giáo Thế giới tại Tích Lan. 


238 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Năm 1966, ngài dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham 
dự hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 8 tại Thái Lan. 

Năm 1968, ngài tham dự hội nghị Lịch sử Tôn giáo Thế giới lần 
thứ 12 tại Jerusalem, Do Thái. 

Năm 1972, ngài được thỉnh cử đảm nhiệm chức vụ Phó Tăng 
thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. 

Năm 1975, ngài được mời giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban 
Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1979, ngài được đại hội thỉnh cử đảm nhận chức vụ cố 
vấn Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng-già NTVN khóa 11. 

Tóm lại, Trưởng lão Bửu Chơn là một bậc Cao Tăng thạc đức 
của Phật giáo Việt Nam, một học giả uyên thâm Phật pháp, biết rất 
nhiều ngoại ngữ như Lào, Thái, Khmer, Miễn Điện, Tích Lan, Trung 
Quốc, Pháp, Anh, Đức, Ý, Nga và cổ ngữ Pali. Riêng về Pãl|i là ngôn 
ngữ mà ngài rất thông thạo và đã dành rất nhiều thì giờ nghiên cứu 
và soạn thành tự điển Pãli - Việt. 

Ngày 17/9/1979, mặc dù sức khỏe suy yếu, ngài vẫn hoan hỷ 
nhận lời cùng với phái đoàn Phật giáo Việt Nam gồm Ht. Giới 
Nghiêm, Tt. Siêu Việt, Đại đức Thiện Tâm sang thăm hữu nghị; dự 
lễ Đôlta (lễ lớn nhất của dân tộc Khmer) tại Pnông-Pênh và cử hành 
lễ truyền cụ túc giới cho các 7 nhà Sư (Cot-vai, Pra Dick, IK-Sum, 
Non Nghet, Kel vong, Dinh Sarun và Tep Vong) bị chế độ diệt chủng 
Pôn Pốt cưỡng bức hồi tục. Sau khi phục giới cho các nhà Sư, cũng 
xem như là mở đầu cho kỷ nguyên phục hồi Phật giáo xứ chùa tháp 
- ngày 19/9/1979 do bệnh cũ (sạn mật) bộc phát trầm trọng, đến 2 
giờ sáng ngày 21/9/1979 (01/08/ Kỷ Mùi), ngài xả báo thân tại 
Phnôm-Pênh, hưởng thọ 69 tuổi đời, với 39 tuổi đạo. 

Cuộc đời và công hạnh của Trưởng lão là một tắm gương sáng 
ngời, tỏa rộng khắp Thế giới; và là trang sử vàng của PGNTVN còn 
lưu mãi trong tâm tư và ký ức của Tăng tín đồ nhiều thế hệ. 

Xây Dựng Chùa & Sáng Tác, Dịch Thuật: 

Đọc tiểu sử của Trưởng lão, ai cũng thấy là ngài thường xuyên 
đi tham dự các hội nghị, hội thảo Quốc tế do thông thạo nhiều ngoại 
ngữ, có uy tín với Quốc tế. 

Những năm 1938 đến 1941, khi chư vị tỳ-khưu đầu tiên là ngài 
Thiện Luật và Hộ Tông về Bửu Quang và Giác Quang để hoằng pháp 
với vô vàn công việc thì Trưởng lão Bửu Chơn vào rừng sống đầu- 
đà khỗ hạnh 3 năm; rồi sau đó đi du học Thái, Miễn rồi Tích Lan... 
kéo dài đến năm 1954. Vậy là suốt hơn 10 năm, ngài chỉ tu và học. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 239 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Năm 1954 chùa Kỳ Viên thành lập ổn định, ngài Bửu Chơn 
cùng ngài Hộ Giác mới về đây để lo công việc chung với các ngài 
Hộ Tông, Thiện Luật. Phải nói là ngài chẳng có rảnh chút thì giờ nào 
để lập chùa. Chính chùa Phổ Minh hiện nay cũng do ngài Thiện 
Luật giao lại trước khi về xây dựng Pháp Quang. 


Nhận Phổ Minh, diện tích khuôn viên đất và chùa chỉ có 1000m”; 
Trưởng lão đã cho xây dựng lại hầu như toàn bộ vững chắc và kiên 
cố hơn. Và từ đó cũng không làm gì thêm. Diện mạo chùa hiện nay, 
về trùng tu và xây dựng thêm vào năm 1985 là công đức của HI. 
Thiện Tâm, đệ tử của ngài. Các tượng Phật trong chánh điện là do 
các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia dâng cúng. Đặc biệt, 
ngôi bảo tháp cao 43m, có 11 tầng thờ Phật bằng đồng do Hoàng 
gia Thái Lan và Đại học Thái Lan dâng cúng vào năm 2004. 

Bận rộn như vậy, liên tục đi dự hội nghị Quốc tế như vậy nhưng 
Trưởng lão cũng dành thì giờ cho sự nghiệp dịch thuật và sáng tác 
của mình. Hiện nay, ngài đã để lại những tác phẩm rất có giá trị cho 
hàng hậu học: 1. Cư Sĩ Thực Hành; 2. Tứ Thanh Tịnh Giới; 3. Pháp 


240 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Xa; 4. Chuyên Pháp Luân; 5. Bồ-tát Khổ Hạnh; 6. Hàng rào giai cấp; 
7. Niệm Thân; 8. Chánh Giác Tông; 9. Tội Ngũ trần; 10. Truyện Ngạ 
Quỹ, Quả Báo Sa Môn; 11. Nhân Quả Liên Quan; 12. Kho tàng 
Pháp Bảo; 13. Pháp Đầu Đà; 14. Hội Nghị Quốc Tế; 15. Văn Phạm 
Pãli; 16. Định luật thiên nhiên của vũ trụ; 17. Tự Điển Päli. 


Như Một Ánh Sao 
: (Cảm niệm ân đức 
Cô Đại Trưởng lão Bửu Chơn) 


Hỡi ôiI 
Như một ánh sao 
Ngài loé sáng qua bầu trời 
Phật giáo Theraväda 
Rất là huy hoàng 
Rất là diễm lệ 
Và cũng rất kiêu hùng đạp qua dâu bể 
Vào thời đại mà Việt Nam 
Chưa hề có Phật giáo uyên nguyên 
Ngài cùng với đệ huynh 
Chèo chống một con thuyền 
Biết bao là phong ba 
Biết bao là bão táp 
Như là một bát, ba y bước qua sa mạc 
Sa mạc của chấp thủ nhiều đời 
Sa mạc của cuỗng tín lên ngôi 
Sa mạc của tín ngưỡng đa thần tối tăm và ngu muội... 


Ôi! 
Tôi biết, 

Ngài xuất gia tỳ-khưu tháng 7 năm 1940 
Khi vừa qua độ hoa xuân niên tuế 
Trải qua 39 năm tuổi đạo 
Đến năm 1979 là ngài đã vội vã ra đi 
Ngài đã ra đi nhưng ngài không mắt 
Và dẫu có đi mất 
Nhưng ngọn lửa tâm linh không tắt 
Vẫn cháy sáng bập bùng 
Vẫn rạng rỡ giữa thiên khung 
Mãi mãi lưu danh giáo sử 
Tự điển Pãli từng dòng, từng chữ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 241 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Đã khắc sâu 
Trong tâm thức hệ hệ học Phật hôm nay! 


Oil 
Ngài như một áng mây bay 
Và cho dẫu chỉ như áng mây bay 
Nhưng là áng mây: 
Bồng bềnh, phiếu diễu 
Là áng mây ngàn cao thù diệu 
Thanh thản, nhẹ nhàng 
Mang dáng vẻ hư linh! 
Ngài đã nhẹ lướt phù sinh 
Mà ba-la-mật công đức 
Vẫn còn thơm 
Vẫn còn phảng phát. 
Trong những diễn văn, diễn từ 
Trong các cuộc hội nghị Phật giáo năm châu! 


Ôi! 
Đừng nên hỏi rằng 
Ngài sẽ đi đâu, về đâu 
Trong cuộc mộng tử sinh 
Bóng dáng bậc sa-môn thượng sĩ 
Đã hoàn thành xong sứ mạng lịch sử 

Sứ mạng thắp kinh 
Sứ mạng thắp chữ 

Sứ mạng giáo huấn môn đồ 

Sứ mạng đẹp như vằng thơ 

Tại chùa Kỳ Viên 
Tại chùa Phổ Minh 
Và cả trong lòng môn sinh tử tôn hậu tắn! 


Oil 
Tôi nhớ tôi đã viết sử đời ngài 

Vốn là một trí thức trẻ 

Nhớ gọng kiếng trắng 

Và nhớ vằng trán cao 

Mường tượng một trung-niên-tăng-học-giả 
Du học Thái, Tích Lan 
Gom kinh, thâu chữ 
Nắm cho vững Päli cỗ ngữ 

Và dĩ nhiên tiếng Thái, tiếng Miến 
Rồi lại còn tiếng Pháp, tiếng Anh 


242 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Vừa đủ dùng 
Cũng vừa đủ làm sáng giáo nghĩa, giáo minh 
Và cũng vừa đủ 
Khoác túi hành trang Đông Tây đối thoại! 


Ôi! 
Hôm nay 
Thời gian qua mau 
Gần 40 năm 
Từng giọt nước nguồn xuôi về Đông hải 
Kỷ niệm đời ngài 
Tôi với từng con chữ gõ lao xao 
Từng con chữ nghẹn ngào 
Kính, thương 
Và cũng rất xót xa 
Những gốc đại thụ 
Của Phật giáo Nguyên thuỷ ta 
Lần hồi, trước sau bật gốc 
Chữ và từ viết lên 
Như chơn, như thực? 
Hay tựa như đốm mộng không hoa 
Ảo hoá trùng trùng 
Hành trạng đi về của các ngài 
Muôn đời, 
Vốn vô thuỷ vô chung! 
Huế, Huyền Không Sơn Thượng 


Mai Trúc Am, xuân Bính Thân, 2016 
Hậu học, tỳ-khưu Giới Đức phụng cúng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


243 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


3- Sư Cả Hộ Tông (1941) 
(BhikkhUu Vamsarakkhita) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, tuy ngài là vị thứ 3, nhưng trong hồ sơ 
là số 17; lại có công đức nhiều nhất nên huynh đệ thường 
gọi ngài là Sư Cả, và được xem là Sơ Tổ của PGNTVN. 


Pháp danh: Hộ Tông (BhikkhUu Vamsarakkhita). 
Thế danh: Lê Văn Giảng. 
Ngày và nơi sanh: 1893, quận 7, 
Phnôm-Pênh, Chuông Hoa, Nam Vang. 
Tờ khai căn cước: 627180, Q3.6G, 22/12/1961, 
Thủ Đức, Gia Định. 

Cha: Lê Văn Nhu, Mẹ: Định Thị Giêng. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
20 giờ, 15/10/1941, 
chùa Sùng Phước, quận 4, Phnom Pênh. 
Thầy Tế độ: Buddhaghosãcãriyo. 

Thầy Yết-ma: Brahsäkyavarhsa. 

Địa chỉ: Bửu Quang tự, Thủ Đức, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 31/5/1958. Đổi thẻ: 6/5/1961. 


244 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Hoà thượng Hộ Tông 
(1893 - 1981) 


Trưởng lão Hộ Tông (Bhikkhu Vamsarakkhita). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 245 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


1. Nhẹ Nhàng Ra Đi 
Và Những Công Trình Của Tô. 


Thời gian qua đi, khi tuổi đã tuyết sương, Sư Cả vẫn được chư 
Tăng thỉnh cầu đảm nhiệm chức vụ Tăng thống 2 nhiệm kỳ từ năm 
1971 đến năm 1974. Và Sư Cả đã giữ vững được con thuyền Giáo 
hội giữa cơn phong ba bão táp của thời cuộc lúc bấy giờ. 

Năm 80 tuổi, “công thành thân thoái”, Sư Cả lui về ân cư tại 
chùa Bửu Long - ngôi già-lam do chính ngài lập ra - và tại nơi đây, 
Sư Cả đã để lại không biết bao nhiêu là kỷ niệm, nhiều bài học trân 
quý cho tăng tín đồ noi theo. 

Muốn biết rõ hơn về trí tuệ, từ bi và công hạnh của ngài, chúng 
ta hãy đọc một đoản văn mà Trưởng lão Viên Minh đã kể về cuộc 
đời của đức Sơ Tổ: 

“. Tôi quả là một nhà Sư may mắn, đã từng được sống với chư 
vị Cao Tăng thạc đức hàng tiên bối đầu tiên trong Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam. Với ngài Giới Nghiêm, ngài Bửu Chơn, ngài 
Thiện Luật, ngài Tối Thắng, ngài Tịnh Sự, ngài Ân Lâm, ngài Giác 
Quang, ngài Hộ Nhẫn... tôi có những kỷ niệm khi vui khi buôn, riêng 
với ngài Hộ Tông; vị Tổ sáng lập và cũng là vị Tăng thống đầu tiên 
của Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam, trong lòng tôi có 
những ấn tượng thật đẹp đẽ, thật bình dị, nhưng cũng thật sâu đậm 
khó mờ phai. 

Thọ sa-di, 1964, được một năm, tôi thu xếp xin thây Bồn sư là 
Hòa thượng Giới Nghiêm vào Sài Gòn để kịp dự khóa học đầu tiên 
của Đại học Vạn Hạnh. Thây tôi lúc đó là Tăng thống Giáo hội, nên 
tôi được vào ở với ngài tại chùa Kỳ Viên, trụ sở Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam, với điêu kiện phải thọ giới tỳ-khưu (1965) và 
phụ làm thị giả cho ngài thì mới được ở chung trong tăng xá chỉ 
dành riêng cho đức Tăng thống đương nhiệm và Ban Chưởng quản 
Giáo hội mà thôi. Không bao lâu tôi được chọn làm phó thư ký Ban 
Chưởng quản, chỉ vì tôi đang ở tại trụ sở nên tiện trực văn phòng và 
đề đức Tăng thống sai bảo chứ chẳng phải tài cán gì. Sở dĩ tôi kế lề 
dông dài như vậy chỉ đề nói rõ duyên do tôi may mắn được diện 
kiến và sống gân gũi với chư tôn đức tiên bối mà thôi, xin quý vị 
thông cảm. 

Tô Hộ Tông rất ít khi đến chùa Kỳ Viên ngoài những buổi họp 
định kỳ của Ban Chưởng quản nên tôi hiễm khi được gắn gũi ngài. 
May là hôi đó ngài Tối Thắng và tôi thường đọc kammaväcã chung 


246 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


nên hàng năm đến ngày lễ Dâng Y Kathina của chùa Bửu Long, Tổ 
mời ngài Tối Thắng thì tôi cũng được tháp tùng dự lễ để đọc tuyên 
ngôn Tăng sự. Mỗi lần được đến đảnh lễ Tổ tôi rất hoan hỷ nhưng 
cũng không ít hôi hộp vì nghe đồn Tổ vô cùng nghiêm khắc về giới 
luật và thường la rây vị Sư nào đến yết kiễn ngài mà không có lý do 
chính đáng. Và chính tôi đã có lần chứng kiến Tổ la rầy Hòa thượng 
Thiện Ngộ, một vị Cao Tăng Trưởng lão, chỉ vì vị này đến thăm Tổ 
nhân một dịp lễ mà không được mời (Theo nguyên tắc giới luật, đối 
với hâu hết các buổi lễ, một vị Sư không mời không được đến dự). 
Ngay cả thây tôi là Hòa thượng Giới Nghiêm, lúc đó đang đảm nhiệm 
chức vụ Tăng thống, có lần đến thăm Tổ cũng bị Tổ quở trách “Tui 
có sao đâu mà Sư bỏ phí thì giờ không lo việc Phật sự chỉ để viễng 
thăm vô ích như vậy!”. Thây tôi còn bị la rây huống chỉ tôi chỉ là thị 
giả nên tôi chỉ đứng cúi đầu khép nép, nhưng khi lẫm lét nhìn lên tôi 
mới yên tâm nhận ra rằng Tổ nói có vẻ như rất nghiêm khắc nhưng 
gương mặt ngài lại tỏa ra một vẻ dịu dàng từ ái vô cùng. Lần đâu 
tiên tôi học được ở Tổ hai điêu: Một là cách thị chúng dù thế nào thì 
cũng đêu phát xuất từ tắm lòng thương yêu, bị mẫn. Hai là làm việc 
gì cũng phải có duyên cớ chính đáng, đừng bao giờ lãng phí thời gian 
làm chuyện không đâu. Thảo nào nhiêu Phật tử càng bị TỔ la rây bao 
nhiêu lại thích đến học Pháp với ngài bấy nhiêu. Họ rắt nễ sợ nhưng 
cũng rất kính yêu ngài như tình cha con ruột thịt. Về sau tôi cũng tìm 
thấy đức tính hiếm hoi này nơi ngài Tăng trưởng Hộ Nhẫn, vị tiền 
bối cuối cùng mà tôi kính ngưỡng vê hạnh đâu-đà bắt thối trong 
hàng chư tôn thạc đức của hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. 

Sau 1975, tôi mới được dịp tiếp cận với Tổ nhiêu hơn. Khi đó 
tôi làm Tổng thư ký Ban Chưởng quản do ngài Tăng thống Ăn Lâm 
lãnh đạo. Ngoại bát tuân, thỉnh thoảng Tổ cũng bệnh nên các vị bác 
sĩ đệ tử cung đón ngài vê chùa Kỳ Viên ở lại ít hôm để họ dễ chăm 
sóc theo dõi. Tổ ở phòng số 1 dành cho đức Tăng thống, tôi ở 
phòng số 2, nên được dịp yết kiến ngài trong không khí thân mật 
của người nhà. Có lần Tổ gọi tôi qua phòng ngài, lúc này tôi không 
còn e sợ lắm la lẫm lét như trước nữa, tôi quỳ dưới chân ngài đợi 
nghe lời giáo huắn, không quên nhân cơ hội xoa bóp bàn chân ngài 
(tôi phát hiện lòng bàn chân ngài rất đây đến gân như phẳng). Bỗng 
Tô đưa ra một cuốn sách và nói: “Con viết cuốn sách này hôi nào 
mà hay lắm, cho Sư một cuốn đề đem qua Pháp in” (Hôi đó in kinh 
sách ở trong nước rất khó). Tôi ngạc nhiên, xúc động và cảm thấy 
mắt mình cay cay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 247 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Thì ra đó là cuốn sách tôi biên soạn vào những năm 1970 - 
1971 theo yêu câu của Chủ nhiệm Chương trình Phật giáo “Tiễng 
chuông chùa” trên đài Phát thanh Sài Gòn, sau đó được Phật Học 
viện Phật Bảo gom các bài viết lại đễ xuất bản thành sách có tựa đê 
là “Đạo Phật, Con Đường Hạnh Phúc”, hiện nay chính là cuốn “Con 
Đường Hạnh Phúc” do Nhà xuất bản Tôn giáo cấp giẫy phép. 

Tôi không ngờ TỔ lại bình dị đến thế, ngài chịu khó đọc sách 
của hàng tiêu bối viết, lại còn đọc thật kỹ nên mới khen ngợi những 
điềm mà ngài tâm đắc, thậm chí còn cám ơn đã học được trong đó 
những điêu sâu sắc. Hình như khi đọc ngài chỉ thẫy Pháp chứ không 
quan tâm người viết là ai. Và chỉ nhận xét khi đã thấy ra điều đúng 
điêu sai. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không thể 
nào tưởng tượng nỗi ngài lại mở lời xin “Cho Sư một cuốn để đem 
qua Pháp in” Hành động này là bài pháp vô ngôn thân giáo mà 
chính sự bình dị hoàn toàn vắng bóng ý niệm ngã nhân, không kiêu 
kỳ cũng không hề tỏ ra khiêm tốn của ngài đã tưới lên tôi dòng pháp 
ngọt ngào thắm tận tủy xương. 

Từ hôm được trình lên Tô những kiến giải của mình vê một số 
điểm cốt lõi trong cuốn sách, thỉnh thoảng Tổ truyên gọi tôi lên thuyết 
pháp cho hội chúng chùa Bửu Long, và đích thân Tổ cũng ngồi 
nghe pháp. Tôi biết Tổ không ngôi đó để kiểm duyệt bài giảng của 
đệ tử như nhiêu vị thầy khác, mà ngài thực tình tôn trọng pháp. Tôi 
giảng Pháp không hoàn toàn theo lối kinh viện “tầm chương trích 
cú”, mà chỉ nói những gì mình thẫy biết thực tế qua sự khai mở của 
giáo pháp Đức Phật (Svãkhãto Bhagavatãä Dhammo). Vì tôi biết rằng 
điêu gì mình chưa thật sự thấy biết thì dù có trích dẫn đúng nguyên 
văn lời Phật dạy cũng vẫn rỗng không, vô nghĩa. Có lần Đức Phật 
gọi một vị thuộc lòng Tam Tạng là “này kẻ rỗng không kia”, nhưng 
khi một vị đã thực chứng thì Đức Phật lại nói “với tỳ-khưu này giáo 
pháp không còn trống rỗng nữa”. Khi còn là cư sĩ chính Tô cũng đã 
từng mày mò khám phá để thực chứng Pháp, chứ không cỗ công 
tích lũy kiến thức kinh điển suông, nên ngài cũng căn cứ trên chất 
lượng của sự thây biết Pháp hơn là số lượng kiễn thức Kinh Luận. 
Đó là đức tính của người đã thấy thực tánh (paramattha), không còn 
lệ thuộc vào khái niệm tương đối (paññatfi). Vì vậy khi nghe Tô chỉ 
cảm nhận cái thực hay không thực, chứ không quan tâm đến ngôn 
ngữ diễn đạt của người nói. Nếu có chỗ nào hơi lạ do cách diễn đạt 
riêng hoặc mang tính kinh nghiệm cá nhân, Tổ liên chất vẫn đề hội ý 
chứ không phải thẫy khác mình là vội vàng phản đối, chỉ trích. Đối 


248 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


với Tổ đúng cũng lắng nghe, không đúng cũng lắng nghe. Đúng thì 
đương nhiên như vậy chỉ ngầm khế hợp, không đúng liên gợi ý điêu 
chỉnh với lòng bao dung rộng lượng. Điêu này khiến tôi nhớ lại trong 
Kinh có nhắc đến không ít trường hợp Đức Phật chỉ định một vị 
tỳ-khưu thuyết pháp cho ngài nghe và khi nghe xong đã hoan hỷ 
khen ngọi. 

Về sau Tổ giao tôi lên dạy chúng Bửu Long giáo lý và Pãli mỗi 
tuần hai ngày cho đến khi ngài đi Pháp tĩnh dưỡng. Có lần lên dạy 
học, Tổ bảo tôi đi theo ngài qua chùa Nguyên thủy ở Giỗng Ông Tố 
đề xử một vụ tranh chấp giữa vị chủ trì mới đến với người quản tự 
đã ở đó từ lúc chùa mới thành lập. Ngài gọi cả hai vị này đến để 
phân xử. Tôi thấy việc nhỏ này không đáng đề Tổ bận tâm nên xin 
phép được đứng ra dàn xếp. Ngài nói nửa đùa nửa thực: “Được, để 
xem ông Tổng thư ký Giáo hội phân xử ra sao”. “Dạ, xin ngài chứng 
minh để con thay mặt Giáo hội xử lý chuyện này”. Trong khi tôi giải 
hòa dù tình huống thế nào ngài cũng để tôi giải quyết chứ tuyệt đối 
không can thiệp vào. Vì nếu bị một áp lực từ câp trên, tôi không thể 
thực hiện hết khả năng của mình. Khi sự việc đã được giải hòa êm 
đẹp, Tổ không bình luận, chỉ mỉm cười gật đâu, bày tỏ sự hài lòng 
một cách kín đáo, bởi vì ngài biết rằng nếu bị chê tôi sẽ tự ti, nếu 
được khen tôi sẽ tự mãn. Đó cũng là một đức tính mà tôi học được ở 
ngài: Một khi đã giao phó cho ai công việc gì thì phải đề họ có đủ tự 
tin và sáng tạo; cấp trên có thể chỉ đạo phương hướng chung, 
nhưng thực hiện thế nào thì phải để cho người thi hành nhiệm vụ tùy 
cơ ứng biễn vận dụng phương cách giải quyết, tránh chỉ đạo theo ý 
mình như lê thói gia trưởng. Chỉ khi nào không thành công cấp trên 
mới góp ý bỗ sung. 

Năm 1981 sau khi vê nước, Tổ đã 88 niên lạp, tuôi già sức yêu 
hơn xưa, nên thường xuống chùa Kỳ Viên cho bác sĩ theo dõi sức 
khỏe. Có lần buổi sáng tôi ra ngoài đi khất thực, Tô xuống nhưng 
không có phòng trống đề ở. Chùa Kỳ Viên chỉ có sáu phòng: Phòng 
1 dành cho đức đương kim Tăng thống, phòng 2 tôi ở, phòng 3 thờ 
Xá-lợi và Tam Tạng kinh điễn, phòng 4 và 5 đã có hai vị trong Ban 
Chưởng quản, phòng 6 là Văn phòng. Biết không có phòng trồng, 
mà lại không muôn làm phiên ai nên Tô bảo thị giả mượn chùa một 
cái ghế bố để ngoài hành lang trước dãy phòng đề ở tạm. Khi đi bát 
về, thẫy vậy tôi rất áy náy bắt an, vội vàng dọn dẹp phòng mình để 
thỉnh ngài vào ở. Lúc đâu ngài từ chối: “Không cân đâu! Sư ở tạm ít 
bữa thôi mà, con cứ tự nhiên, đừng quan tâm”. Tôi năn nỉ, nhưng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 249 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


ngài vẫn nói: “Đừng nên vì Sư mà trở ngại công việc của mình”. Tôi 
cũng cương quyết: “Con ở trong phòng mà ngài ở ngoài hành lang 
làm sao con yên tâm được, hơn nữa con là thư ký, làm việc và ở 
luôn trong văn phòng tiện hơn nên con ít về phòng riêng lắm”. Thế 
là nhờ tài “hùng biện” của tôi mà ngài mới đành chấp nhận vào ở 
trong phòng. Có lẽ trong đời tôi khó mà gặp được người thứ hai có 
địa vị tối cao trong Giáo hội, được mọi người kính ngưỡng mà có thể 
thẫy mình không là gì cả như vậy. Tổ đúng là bậc “Nhập lâm bất 
đạp thảo, nhập thủy bắt động ba mà Thiên tông mô tả như là 
phong thái của những vị Thiên sư đạt đạo. 

Khi Tổ đi Pháp ai cũng sợ TỔ sẽ tịch ở hải ngoại. Chỉ có một 
người đệ tử là bà Hai Ấn Độ (vì bà giỗng người Ấn) khẳng định lời 
tiên đoán của mình là Tổ sẽ trở về và viên tịch tại chùa Bửu Long. 
Quả nhiên, Tổ chỉ ở Pháp hơn một năm thôi2) rôi trở về nước vào 
khoảng giữa năm 19819). Về nước chẳng bao lâu, Tổ cho tôn tạo lại 
Bò-đê Phật cảnh. Cây Bô-đê này do ngài Nãrada, Tăng thống một 
phái Phật giáo ở Sri Lankã, tặng từ năm 1961, có nguôn gốc từ cây 
Bôò-đề mẹ ở Bodh- -Gãya nơi Đức Phật Thành đạo, nên Tổ chăm sóc 
bảo trì rất trân quý. Tổ tôn tạo lại Phật cảnh này vì trong thời gian 
ngài ở Pháp, gốc Bồ-đê đã bị mưa xói mòn trơ rễ. Chính trong thời 
điềm này tôi nhận được một thư khẩn của Tổ gọi lên chùa Bửu Long 
ngay. Tôi không biết chuyện gì, trong lòng lo lắng, nhưng cũng khẩn 
trương đón xe taxi lên yết. kiễn ngài lập tức. Khi đến nơi thì Tổ đang 
ngôi trên một chiếc ghế để chỉ đạo nhóm thợ thi công xây bôn chung 
quanh gốc Bô-đề. Tôi quỳ đảnh lễ và ngồi dưới chân ngài. "Bạch 
ngài, ngài có điêu gì chỉ dạy?”. Tổ nói rất từ tốn: “Sư đã già yếu rồi, 
không lâu nữa sẽ ra ởi, chỉ lo những ngôi chùa Sư lập ra, tuy có tạm 
cử các Sư giám tự, nhưng chưa có ai thay Sư chỉ đạo tổng quát. Sư 
gọi con lên đây chính là có ý giao con trách nhiệm này”. Tôi toát mô 
hôi lạnh, vì điều này quá bắt ngờ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. 
Mới làm phó chủ trì chùa Kỳ Viên để trợ lý cho ngài Ân Lâm thôi mà 
tôi đã thấy mệt rồi, bây giờ lãnh trách nhiệm thay Tổ làm tỗng quản 
tới năm ngôi chùa thì quả là bắt khả! Biết làm sao bây giờ? Nhận lời 
thì không làm nỗi, không nhận lời thì không những phụ lòng tin yêu 
của Tổ, mà còn mang tội để Tổ không yên tâm. Tôi đành dùng kế 


) Nghĩa: Vào rừng không dẫm cỏ, vào nước không dậy sóng. 
) 01 năm, 02 tháng, 07 ngày. 
(3) Ngày 16 tháng 7 năm 1981. 


250 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


hoãn binh xin Tổ cho được suy nghĩ lại trong ba ngày rồi sẽ trình 
bạch sau. Tô đông ý. Tôi đảnh lễ rút lui, trong lòng ngỗn ngang bối 
rỗi, tân thối lưỡng nan. 

Sau đó tôi gặp Sư Bửu Đúc, thị giả của Tổ, để bàn vê sự kiện 
này. Lúc đầu tôi muốn thoái thác nhưng lương tâm lại không cho 
phép, nên phải tìm cho ra một cách nào đó lưỡng toàn. Lúc đó Sư 
Bửu Đức còn quá trẻ, chỉ mới hai mươi ba tuổi và còn sa-di. Tôi đề 
nghị Sư Bửu Đức rằng tôi chỉ nhận lời với điều kiện Sư phải xin Tổ 
cho thọ giới tỳ-khưu. Để tôi nhận lời ủy thác của Tổ nên Sư Bửu 
Đức đông ý, Sư đâu biết rằng trong thâm tâm tôi có ý đồ dụ Sư 
chính thức làm đệ tử xuất gia của Tổ để sau này tôi có lý do danh 
chính ngôn thuận giao lại trách nhiệm cho Sư. Ba ngày sau tôi đệ 
trình lên Tổ một bức thư thỉnh nguyện có nội dung như sau: 

1) Xin cung thỉnh ngài truyên đại giới cho Sư Bửu Đức. 

2) Con chỉ nhận trách nhiệm trông coi chùa Bửu Long thôi vì 
không đủ khả năng trông coi thêm những chùa khác. Những chùa 
đó con xin đề cử các vị sau đây: 

- Chùa Nguyên thủy (Trước kia thuộc huyện Thủ Đức nay đổi lại 
là quận 2) xin ngài giao cho Sư Giác Chánh. 

- Chùa Định Quang, Phi Nôm, Lâm Đông giao Sư Định Lực. 

- Chùa Thiên Quang, Tam Bồ (huyện Đức Trọng) giao cho cô tu 
nữ Diệu Thành. 

- Chùa Bô-đê Núi Lớn, Vũng Tàu cho Ni Trưởng Diệu Đáng. 

Tô chấp thuận lời thỉnh nguyện của tôi và liền gởi thư cho thầy 
tôi là Hòa thượng Giới Nghiêm, vị Tăng thông đương nhiệm, để Giáo 
hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam ra quyết định bỗ nhiệm chủ trì 
cho quý vị có tên nêu trên về các chùa như đã định. 

Về việc chọn người thừa nhiệm thì Phật giáo Bắc tông có nhiêu 
tông môn khác nhau nên mới có truyền thừa cho môn đệ, vì mỗi 
tông có tôn chỉ, pháp môn và phương pháp tu tập riêng mà người 
theo tông môn này không thể thừa tiếp truyền thông của tông môn 
khác được. Theo Phật giáo Nguyên thủy thì tuy mỗi người có quyên 
chọn pháp môn tu tập, nhưng không lập thành tông môn riêng biệt 
nên cũng không có lệ tông truyền. Có lẽ Tổ muốn làm gương cho 
đời sau nên không chọn môn đệ của mình thừa nhiệm trọng trách, 
mà chỉ chọn người thích hợp với nhu câu Phật sự. Nên mặc dù Tổ 
có những đệ tử xuất sắc, điển hình như Sư Hộ Pháp, nhưng ngài 
vẫn giao phó trọng trách cho tôi là đệ tử của ngài Giới Nghiêm. Và 
cũng vì không có ý niệm phân biệt tông môn nên ngài Giới Nghiêm, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 251 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Sư Hộ Pháp, Sư Bửu Đức và những đệ tử khác của Tô đều hoan hỷ 
tán đồng và nhiệt tình ủng hộ quyết định của Tổ. Cụ thể là sau này 
Sư Hộ Pháp, Sư Bửu Đức và các đệ tử xuất gia cũng như tại gia 
của Tổ đêu cộng tác với tôi rất đắc lực trong việc duy trì và phát 
triển Tô đình Bửu Long. 

Năm 1995, sau khi Sư Hộ Pháp về nước huynh đệ chúng tôi 
bàn kế hoạch xây dựng bảo tháp theo tâm nguyện của Tổ. Nhưng 
lại một lần nữa tôi vấp phải sai lầm là đưa ra ý tưởng một bản thiết 
kế chủ quan theo tầm nhìn hạn hẹp của tôi lúc bẫy giờ, nên mắt 
mười năm chẳng thực hiện được gì. Có thê là Tổ đã không đông ý 
dự án đó. 

Đến năm 2005 tôi mới thật sự nhận thức được tâm vóc của một 
công trình đa dụng theo tâm nguyện hoằng dương chánh pháp của 
Tổ, nên tôi thiết kế lại một đô án bảo tháp mới vừa phù hợp với 
phong cách văn hoá đặc thù của Phật giáo Nguyên thủy vùng Đông 
Nam Á, vừa đáp ứng những nhu câu sinh hoạt Phật sự đề phát triển 
đạo pháp về lâu về dài. Lân này có lẽ Tổ đã hoan hỷ duyệt y nên 
mọi chuyện từ xin giẫy phép xây dựng, khởi công, huy động nhân 
lực và tài lực đêu gặp những thuận lợi bất ngờ, ngoài sức tưởng 
tượng của lôi. 

Tôi biết khả năng mình có hạn, gân như chẳng là gì cả, nên tôi 
chắc chắn rằng mọi việc đều được Tổ gia hộ mới thành tựu dễ dàng 
như vậy. Và cái chính là tôi vô cùng tạ ơn Tổ khi nhận ra rằng qua 
trách nhiệm Tổ giao phó, tôi đã tỏ ngộ được rất nhiêu điều vê chân- 
thiện-mỹ và thể-tướng-dụng của Pháp mà Tổ đã ngẫm ngầm dắt 
dìu, khai mở trên con đường hạnh nguyện Bô-tát, vô ngã vị tha. 

Thì ra không những Tổ biết trước ngày giờ ra đi mà còn tiên 
đoán được mọi chuyện xảy ra sau này nên đã sắp đặt đâu ra đấy, 
chu toàn mọi việc”. 

Một tuần trước khi ra đi, hằng đêm, thấy ánh sáng lạ xung quanh 
cốc, Tổ mỉm cười biết rằng chư thiên ưu ái viêng thăm và nhắc nhở 
chuyện sinh tử thường phàm. Để bố thí xả ly lần chót, Tổ bảo lấy 
hết tịnh tài không chừa lại gì, sắm tứ sự, cúng dường đến chư Tăng 
tại 33 ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy miền Nam và miền Trung; tổ 
chức trai Tăng, để bát, thuyết pháp 7 ngày tại Bồ-đề Phật cảnh... 

Lúc 16 giờ 45 phút ngày 26 tháng 7 năm Tân Dậu (nhằm thứ 
Ba, ngày 25 tháng 8 năm 1981); ngài bảo Đại đức Bửu Đức - thị giả 
hầu cận - đọc đoạn kinh Niệm Hơi Thở bằng tiếng Pali, ngài chăm 
chú lắng nghe rồi xả huyễn thân thị tịch, thọ 88 tuổi. 


252 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Lễ trà tỳ được cử hành một cách đơn giản lúc 9 giờ ngày 29 
tháng 7 Tân Dậu (thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 1981) tại hỏa đài 
chùa Bửu Long. Đặc biệt không hẹn mà chư Tăng khắp nơi về dự lễ 
đúng với số tuổi của ngài, là 88 vị! Quả là huyền nhiệm. Kim quan 
được cung tống đến hỏa đài với sự hiện diện của đông đảo chư 
Tăng, tu nữ, tín đồ kính thành cầu nguyện trong không khí vô cùng 
trọng thể và thiêng liêng. 

Trưởng lão Viên Minh được ngài tín nhiệm di chúc thừa kế chùa 
Bửu Long đã xúc động cảm tác 4 câu thơ nghe rất nhẹ nhàng, dung 
dị mà sâu lắng dường bao: 


“Người đi còn lại nụ cười, 

Cho yêu thương nối tình người ngàn sau; 
Cho cây đơm lá xanh màu, 

Cho trăng sáng mãi nhịp cầu thủy chung”. 


Các vị đồng phạm hạnh thường nhắc đến những đức tính của 
Sơ Tổ mà chỉ những ai có ba-la-mật sâu dày mới có được: 

- Ngay thẳng, bộc trực, không thiên vị. 

- Giới luật nghiêm minh nhưng bao dung, từ ái. 

- Mặc dù có nhiều đồ chúng, nhưng ngài lại ưa thích đời sống 
độc cư thiền tịnh. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 253 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


- Mặc dù dư dả tứ sự cúng dường nhưng ngài lại sống đời dị 
giản “am thường bất túc”. 

- Bố thí xả ly là hạnh nồi bật nhất. 

Với công đức lớn lao, với công hạnh sâu dày và với những đức 
tính ưu việt như thế, Sư Cả quả xứng đáng là vị Sơ Tổ khai sáng 
Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. 


2- Sơ Tổ để lại 30 tác phẩm: 
- Luật xuất gia tóm tắt. 
- Luật xuất gia (Quyển hạ). 
- Cư sĩ vẫn đáp (Prasnä Gĩhi). 
- Thập độ và thập bửu nhà Phật (Dasapärami-ariyadabba). 
- Tứ diệu đế kinh (Catu-ariyasacca). 
- Lịch sử Phật pháp. 
- Nhựt hành của người tại gia tu Phật. 
- Phật ngôn trích dịch. 
- Thanh tịnh kinh (Visuddhikath3). 
- Nền tảng Phật giáo (Mũlabuddhasãsana). 
- Cấp Cô Độc khuyến dụ kinh. 
- Đường đi Niết-bàn. 
- Phật giáo đại cương. 
- Thân quán niệm xứ (Kãyãnupassanäsatipatthäna). 
- Chú giải bổn sanh kinh (Jãtaka-atthakathä). 
- Pã|i văn phạm (Pä|iveyyäkarana). 
- Lễ bái Tam Bảo (Tiratana Panäma). 
- Cư sĩ luật tóm tắt (Gihivinayasankhepa). 
- Bát Thánh Đạo (Ariyamagga). 
- Nguyện vọng cao nhất của con người. 
- Phép chánh định. 
- Quỷ vương vấn đạo (Yakkhapañha). 
- Kinh tụng. 
- Phật ngôn (Buddhabhäsita). 
- Vô thường-khổ não-vô ngã. 
- Phật giáo (Chính lời Phật thuyết). 
- Pháp trích yếu trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-magga). 
- Triết lý về nghiệp. 
- Thập độ (Dasapärami). 
- Vi Diệu pháp vấn đáp tóm tắt. 
- Sơ thiền tâm (Pathamajjhänacitta). 


254 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 255 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Tượng Tổ Hộ Tông 


256 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


3.1- Những Công Trình Xây Dựng Của Tổ 

Chúng ta đã biết rằng, các ngài Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn 
là ba vị Trưởng lão mang giáo pháp Theraväda từ Campuchia về 
Nam Việt; và ngôi chùa Bửu Quang tại Gò Dưa, Thủ Đức là ngôi 
chùa Theraväda Việt đầu tiên trên đất Việt. Từ đó có ngôi chùa thứ 
hai là Giác Quang, chùa thứ ba là Kỳ Viên. 

Từ đây, từ ba ngôi bảo tháp đầu tiên này như là căn cứ địa, chư 
vị Trưởng lão luôn kề vai sát cánh bên nhau, vừa lo chung công 
việc của hệ phái trong và ngoài nước; đồng thời phát triển xa rộng 
hơn để lần lượt hình thành xây dựng những ngôi chùa khác nữa. 

3.1.1- Chùa Định Quang, Thiền Quang (1957 - 1958) 

Mảnh đất ở đây chừng 31.000m2, do bà Tư Yên Đổ, bà Phán, 
và bà Năm Lò Veng cúng dường. Sau đó thành lập được hai cụm 
tịnh thất cách xa nhau, có tên là Định Quang và Thiền Quang; một 
cho tu nữ và một cho chư Sư tu tập hành thiền (như đã ghi ở trên). 

Lúc này Trưởng lão Hộ Tông đang là Tăng thống, ngài thường 
xuyên lên đây tĩnh cư tránh bớt cái nóng nảy, ồn ào ở chùa Kỳ Viên. 

3.1.2- Chùa Bửu Long (1959 - 1960) 

Thầy Ba Huy (tức Bảy Trắng) có miếng đất khá lớn, rộng rãi, 
trồng mít để bán nhưng không có hiệu quả kinh tế. Ba Huy thấy đức 
Tăng thống cứ hay lên Phi Nôm - Tam Bố tĩnh cư lạnh lẽo nên ông 
muốn dâng ngài mảnh đất ấy để lập chùa; nhưng Sư Cả nói, nơi ấy 
ngay đường đi Biên Hòa lập chùa không hạp nên ngài lặng lẽ từ chối. 

Thật may, cơ duyên đã tới, thầy Ba Huy có quen với ông Võ Hà 
Thuật, có miếng đất 13ha trên đồi, ở xa mặt đường, trông xuống 
dòng sông rất đẹp. Nên thầy Ba Huy, bà Lê Minh Quy), cô Năm 
Mập, cô Hai Phát Thành cùng đi xe lên gặp ông Võ Hà Thuật để tìm 
cách thương lượng. 

Thửa đất 13ha ây, một nửa ông Võ Hà Thuật đang trồng cam 
nhưng do đất cằn và sỏi đá, tốn rất. nhiều phân nước mà vân không 
thành công. Phái đoàn phải lên xuống nhiều lần, cuối cùng ông Võ 
Hà Thuật đồng ý cho lập cốc liêu đề tu tập ở nửa phần đất ấy. 

Phái đoàn rất vui mừng và cùng nhau lên Phi Nôm thỉnh Sư 
Cả về xem địa hình miêng đất. Ngài rất ưng ý, và nói rằng, nơi đây 
vắng vẻ, lập chùa rất tốt. Thế là bắt đầu từ đó, Sư Cả cất một cốc 


Œ) Lê Minh Quy là con trai của ngài ở Pháp. Khi tôi viết cuốn Thắp Lửa Tâm 
Linh, tôi có liên hệ đê xin tư liệu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 257 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


cho ngài và một chánh điện thờ Phật, lợp ngói đàng hoàng. Chư Đại 
đức và các cô tu nữ từ Bửu Quang cũng lần lượt theo Sư Cả về 
chùa Bửu Long khá đông đúc. Ít lâu sau, Sư Cả lại độ cho ông Võ 
Hà Thuật xuất gia theo Phật giáo Nguyên thủy, được đắp y vàng, có 
pháp danh là Lão Tâm. 

Rốt cuộc, Sư Lão Tâm dâng cúng luôn nửa mảnh đất còn lại. 

3.1.3- Chùa Nguyên Thủy Cát Lái, 
Giồng Ông Tố (1968 - 1970) 

Cơ sở này do Sư Cả Hộ Tông xây dựng. Hiện nay là thiền viện 
Nguyên Thủy; nhưng trước đây, mục đích thành lập ngôi chùa này 
là đễ đào tạo sa-di trẻ như là một Phật Học viện. 

Theo lời kể của Ht. Bửu Đức, chủ trì chùa Hương Đạo ở Mỹ thì 
năm 1974, Đại đức đã học ở đây, như sau: 

“. Năm 1974, sau khi khánh thành dãy tăng xá ở chùa Phổ Minh 
xong, tôi may mắn lọt vào trong một danh sách gồm có mười vị sa-di 
được Giáo hội Hoàng gia Thái Lan cấp 10 học bỗng dành cho Tăng 
sinh Việt Nam qua Thái du học. Danh sách này được phân chia: 7 
dành cho những vị sa-di ở chùa Ân Quang và 3 cái còn lại thì dành 
cho sa-di của Phật giáo Nam tông Việt Nam. Lúc đó, tôi được chọn 
vào một trong 3 học bồng ấy. Chính vì lý do này, tôi mới mạnh dạn 
xin thây Ht. Bửu Chơn sang sống tại chùa Nguyên thủy ở bên Cát 
Lái (Giồng Ông Tó). Chùa này do ngài Hộ Tông làm viện chủ; và 
cũng tại đây, có mở lớp Phật học đào tạo các vị sa-di trẻ. Chương 
trình giảng dạy ở đây gôm nhiêu môn Phật học khác nhau; trong đó 
có kèm theo môn tiếng Thái. Chính vì vậy, tôi mới quyết định sang 
đấy đề tham dự vào khóa học này nhằm mục đích bồ trợ tiếng Thái 
đề sau này thuận tiện cho việc du học. Và rồi, ngài Bửu Chơn cũng 
đồng ý cho tôi sang ở với ngài Hộ Tông để gia nhập vào khóa học 
đào tạo sa-di ở Viện Phật Học tại chùa Nguyên thủy này. 

Cũng như bao Tăng sinh khác, tôi được nhận vào Phật Học 
viện. Nhưng vào thời đó, Phật Học viện còn quá chật hẹp và thiếu 
thốn tiện nghi. Tuy khá nhiều phòng ốc nhưng do số lượng chư sa-di 
theo học tại đây lại đông nên việc bồ trí chỗ ở thường là một phòng 
chứa hai vị hoặc ba vị trở lên... 

Chương trình học và sinh hoạt ở tại Phật Học viện bắt đầu từ 
buổi sáng thức dậy lúc 4g30 giờ. Sau đó, toàn thê chư Sư phải tập 
họp tại chánh điện để tụng kinh. Khi tụng kinh xong thì ngồi thiên 
khoảng chừng nửa tiếng. Tiếp đến là ra ngoài vườn tưới cây, hoa 
màu, trông rau cải, quét dọn sân vườn... Đây là phân lao tác vào 


258 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


mỗi buổi sáng trong chùa mà các Tăng sinh lưu trú buộc phải làm 
theo sự phân chia, cắt cử của vị quản chúng. Đúng 6 giờ thì bắt đầu 
ăn sáng, 7 giờ là phân vệ sinh cá nhân.. Ở Phật Học viện có một 
dãy lâu hai tầng; tầng trên là chỗ ở, còn tâng dưới là lớp học của 
Tăng sinh. Từ 7 giờ 30 (hay 8 giò) là bắt đầu vào lớp đến 10 giờ thì 
nghỉ học. Sau đó tiếp tục ra vườn làm việc này việc kia chẳng hạn 
như tưới cây, quét dọn... Đúng 10 giờ 30 thì đánh kẻng ăn cơm. Rồi 
sau đó là giờ nghỉ trưa. Vào 13 giờ (hay 13 giờ 30) lại bắt đầu tiếp 
tục học. Công việc và chương trình học tập ở Học viện là như vậy”. 

Qua câu chuyện kể giúp chúng ta hiểu rằng, thời Ấy, tuy mới sơ 
khai nhưng Học viện đã có chương trình giảng huấn rất bài bản, 
chắc chắn đã đào tạo được nhiều thế hệ Tăng lữ có tài, có đức khả 
dĩ nối tâm, nối chí chư vị tiền bối tôn túc. 

3.1.4- Chùa Bồ-đề, Núi Lớn, Vũng Tàu 

Khoảng thập niên 60, phái đoàn hoằng pháp của Sư Cả Hộ 
Tông và nhóm cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu kiến tạo Thích Ca Phật Đài 
hoành tráng, có nhiều Phật tích để giới Phật giáo hành hương lễ bái 
cúng dường; tạo một tiếng vang cho cả nước và giới Phật tử nhiều 
tông phái thời đó. Ngày lễ khánh thành năm 1963 có rất nhiều Tôn 
giáo bạn và giới Phật giáo đến tham dự. Thế nên sau ngày lễ khánh 
thành Thích Ca Phật Đài, Phật giáo Nguyên thủy không những nỗi 
tiếng ở Vũng Tàu mà còn cả trong và ngoài nước nữa. 

Hòa trong niềm hoan hỷ đó, năm 1968, nhóm Phật tử Vũng Tàu 
phát tâm trong sạch hiến cúng 7.000m2 đất cho Sư Cả Hộ Tông để 
kiến tạo ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy tại núi lớn Vũng Tàu. 

Địa thế cách mặt biển khoảng 200m, phương tiện lên chùa có 
thể bằng xe 2 bánh hoặc 4 bánh; khung cảnh êm ả, thanh tịnh là nơi 
thích hợp cho các vị tu sĩ sống đời độc cư thiền định. 

Lúc bây giờ Sư Cả Hộ Tông mới chỉ cho xây một vài liêu cốc 
cho ngài và chư Sư tu thiền. Nhưng về sau, thấy người tìm đến học 
đạo ngày càng đông nên Sư Cả quyết định biến liêu thất thành chùa 
để chính thức hoằng pháp lợi sanh. 

- Năm 1970, Sư Cả trồng cây Bồ-đề lấy giống từ cây mẹ bên Ấn 
Độ nên khi làm xong chánh điện ngài lấy cây Bồ-đề mà đặt tên. Kể 
từ đó mọi người gọi chùa là Bồ-đề tịnh xá. 

- Năm 1972, một số Phật tử nữ muốn xuất gia tu nữ theo truyền 
thống của Phật giáo Nguyên thủy như quý cô Mộng Sa, Tư Miên, 
Tư Của, Hai Tàu... nên Sư Cả hoan hỷ tiếp độ và thành lập một Ni 
Viện có khoảng 9 phòng cho giới nữ có trú xứ tu tập, hành thiền... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 259 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


3.2 - Pháp khí của Tổ: Ni trưởng Diệu Đáng. 


Cô Lê Thị Tư là con gái của cư sĩ Lê Văn Giảng, là một nhân vật 
đặc biệt không thể không nhắc đến. Cô là vị Ni trưởng đầu tiên, 
hướng dẫn, dắt dìu tu nữ Việt Nam kể từ khi cô du học về nước. 

Đầu năm 1963, gần Tết Nguyên Đán, khi ngài Hộ Tông đang ở 
chùa Thiền Quang - Tam Bồ thì chư Tăng và thiện nam tín nữ từ 
Sài Gòn lên thăm, trong đó có một cư sĩ nam đưa cho ngài xem một 
tờ báo, với nội dung như trang bên. 

Trang Trung tâm Hộ Tông hífípz⁄www.trungtamhofong.org còn có 
đăng hình ảnh của Sư cô thời đó và cả văn bằng nữa. 

Nguyên văn trang báo như sau: 


260 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


|]— C— ST «{Ÿ—eẰộẰ- cEẰ—ÝŸThằẰ mAŸH†ƒcYŸ# TS ccnE-Sree GỢn 24 S40 seecve con - <6 002m9 n0n4060-00V0000Hm-90nnnong-cronnnnsonngơn N0n00900000600029996-<9220002920n449205<94-%9969894%sssseeseree Yeexeceronoeeneoepreeeeosugnusngnmsemeengeossnsstemeemsesnsnsanssssssm=npmssss==eeS” 


-H 9ff lữ Việt 


thành công trong 
việc học đẹo 
+ 
ở Miền Điện 

SAIGON.— Nguồn tin từ 
Rangoen, thủ đê Miến Điện,. 
cha biết Sơ sứ LA thị Tư, 
pháp hiệu Ma Vitotanyani và 
là S¿cxb Tế chu “.-SÃ ở Miễn 

đang học Phật pháp 
tại -ŠxcxÃ trên Đắc Miến, gần 
đây đã thu được nhiều kết quả 
tốt dẹp tiên đường học đạo. 

Sau năm trời cố gắng tu 
bạc, Sơ nữ Lê thị Tư đã đã 
bằng *Lower Grade Examina- 
tien ịn Beddhism», một bằng 
tất khó của tư giới Miễn và 
gồm có cả ngữ. 

Ngày 26-12-1962, trog một 
buồi lễ phát bằng long trọng 
tại Mandalay (cựu kinh đê của 
Min Đ:ện trên Bắc Miấn) Sư 
nữ Lêthị Tư đã được trao 
tặng bằng này và được nhiệt 
liệt tấn thưởng vì sự thành 
còng độc đáo này, 

Trong dịp nầy, nhật bío 
Miăn ngữ * The Ludu Daily > 
ở Mandalay dã đến phòng vấn 
sư nữ và ngày 27-2-1962 đã 
đăng hình ảnh sư nữ đ.ng lãnh 
nhận bằng cùng một bài báo 
đài 4 cột kề lại công trình học 
đạo của sư nữ tại Miễn Điện. 

Sư nữ Lê thị Tư đến Miền 
Điệu lần dầu tiên năm 1952 
cùng với thân phụ có,mệt doàn 
viên trong Phái đoàn Phật giáo | 
Việt Nam đự Đại hội Phật 
giáo kỳ 6 tại Rangoon, và sau 
đé quyết định trở lại Miễn điện 
vào nấm 956 đề học Phật 
phép. : 

Sau Ố năm trời tu học, trước 
ở ngay angoon sau tạ: Šaga:ng 


Rangoon chừng 2320 dậm 
nhía Bắc), Sư nữ Là thị Tư 
nay rất thôngtðạo Miễn ngữ 
và Phạn ngữ và đã đỗ bằng 
Lower Czrtficate Examinatlonj 
ín Boddbism. Sư nữ Lê thị Tư 
dự định tiếp tục bọc lấy bắng 
Middle Grade Examination và 
sau đó sẽ tờ về Việt Nam đề 
truyền đạo, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Một Sư nữ Việt 
thành công trong 
việc học đạo 
ở Miến Điện 


SAIGON.- Nguồn tin từ Rangoon, thủ đô 
Miến Điện, cho biết Sư nữ Lê Thị Tư, pháp 
hiệu Vitutanyani và là Việt kiều độc nhất 
ở Miến Điện hiện đang học Phật pháp tại 
Sagaing trên Bắc Miễn, gần đây đã thu được 
nhiều kết quả tốt đẹp trên đường học đạo. 

Sau 6 năm trời cố gắng tu học, Sư nữ Lê 
Thị Tư đã đỗ bằng “Lower Grade Examination 
in Buddhism”, một bằng rất khó của Tăng 
giới Miền Điện. 

Ngày 26-12-1962, trong một buổi lễ phát 
bằng long trọng tại Mandalay (cựu kinh đô 
của Miễn Điện trên Bắc Miễn) Sư nữ Lê 
Thị Tư đã được trao tặng bằng này và được 
nhiệt liệt tán thưởng vì sự thành công độc 
đáo này. 

Trong dịp này, nhật báo Miễn ngữ “The 
Ludu Daily” ở Mandalay đã đến phỏng vấn 
Sư nữ và ngày 27-12-1962 đã đăng hình ảnh 
Sư nữ đang nhận lãnh bằng cùng một bài 
báo dài 4 cột kể lại công trình học đạo của 
Sư nữ tại Miến Điện. 

Sau 6 năm trời tu học, trước ở Rangoon, 
sau tại Sagaing (sát cạnh Mandalay và cách 
Rangoon chừng 350 dặm về phía Bắc). Sư 
nữ Lê Thị Tư nay rất thông thạo Miên ngữ và 
Phạn ngữ và đã đỗ bằng “Lower Certificate 
Examination in Buddhismi”. Sư nữ dự định 
tiếp tục học thêm để lây bằng “Middle Grade 
Examination” và sau đó sẽ trở về Việt Nam 
để truyền đạo. 


261 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Tu nữ Nam Tông Đầu Tiên Của Theraväda Việt 

Vị tu nữ đầu tiên của Nam tông Việt Nam đó là cố Ni trưởng 
Diệu Đáng (1924 - 1994). Ni trưởng có thế danh là Lê Thị Tư, 
tên Pãli là Vissutañãnï (nghĩa là người có trí tuệ lẫy lừng). 

Ni trưởng được sinh ra trong một gia đình trung lưu trí thức, là 
con thứ tư của cụ bà Võ Thị Nhung và cụ ông Lê Văn Giảng. Lúc 
thiếu thời cụ ông lập nghiệp tại thành phố Phnôm-Pênh với nghiệp 
vụ chuyên môn là một vị bác sĩ thú y. Vì thế, Ni trưởng Diệu Đáng 
được sinh ra và lớn lên tại Campuchia. Đây cũng là thời kỳ chịu ảnh 
hưởng nền giáo dục thời Pháp thuộc nên Ni trưởng giỏi cả ba ngôn 
ngữ: Pháp, Việt, Khmer. Cuộc sống hằng ngày nơi xứ sở chùa tháp 
đã gắn liền với tuổi thơ Ni trưởng từ những hình ảnh chư Tăng tu 
học trì bình khất thực đến lời kinh tiếng kệ Pä|li vang vọng mỗi sáng 
chiều. Dù trong môi trường âm hưởng Phật giáo Nam tông Theraväda 
rất lớn nhưng Ni trưởng (cô gái mang tên Nguyễn Thị Tư ấy) vẫn 
chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xuống tóc xuất gia. Bởi một lí do đơn 
giản là xứ sở chùa tháp Campuchia không có hình bóng Sư nữ Phật 
giáo. Đối với văn hóa Khmer thì chuyện xuất gia tu học chỉ dành ưu 
tiên cho nam giới; phụ nữ thường chỉ đến chùa cúng dường, nghe 
pháp, tu hành theo hạnh người cư sĩ hộ Tăng. Khi về già, các bà 
thường tu tập theo hình thức thọ trì bát quan trai giới, sống tại tư gia 
với con cháu. Ni trưởng lúc đó cũng như bao phụ nữ xứ ấy, chỉ 
thuần túy theo đạo Phật như một truyền thống văn hóa xứ sở. 

Nhưng cuộc đời này, dòng sinh tử này, khó có thể nhìn thấy 
phước duyên mỗi chúng sanh sẽ ra sao ngày sau. Giống như có 
những loại cây dù không thấy hoa trái nhưng hoa quả đã có sẵn 
trong lõi cây, trong cành nhánh của cây, chỉ chờ hội đủ yếu tố bên 
ngoài thì tự thân cây sẽ vặn mình ra hoa kết nên những hương trái 
ngọt ngào. Cũng vậy, hình ảnh Ni trưởng Diệu Đáng cũng chỉ chờ 
đợi ngày hội tụ yếu tố xuất gia. Rồi ngày đó cũng đến. 

Hôm ấy, thân phụ Ni trưởng là cư sĩ Lê Văn Giảng (sau này là 
Trưởng lão Hộ Tông, là vị Tăng thống (sangharäja) đầu tiên của 
GHTGNTVN họp các con trong gia đình, hỏi rằng “Có ai muốn đi tu 
không?”. Trong bối cảnh ấy, tâm hồn Ni trưởng tựa như cây đang 
chờ vặn mình ra hoa, Ni trưởng không chút phân vân do dự, liền lên 
tiếng: “2ạ, con muốn!”. Quyết định xuất gia của Ni trưởng lúc đó chỉ 
mong sống độc thân gần gũi thân phụ để phụng dưỡng báo hiếu. 

Thế là sau hôm đó, từ cô nữ sinh 17 tuổi đã trở thành vị “Sư nữ” 
Diệu Đáng tại chùa Sùng Phước, Campuchia. Như vậy, người phụ 


262 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


nữ mang tên Lê Thị Tư có pháp danh Diệu Đáng là vị “Sư nữ” đầu 
tiên trong Phật giáo Nam tông Việt Nam với giới phẩm là tu nữ. Với 
ý tưởng ban đầu chỉ đơn thuần là vì “chữ hiễu” nhưng khi cất bước 
vào hành trình thì hoàn toàn khác. Ni trưởng không chỉ phục vụ cho 
thân phụ mà còn miệt mài học pháp từ các vị Trưởng lão thời bấy 
giờ. Ni trưởng vốn tính siêng năng cần mẫn, tự rèn luyện bản thân 
mình không bỏ lỡ một cơ hội học và hành giáo pháp. Ngoài giờ 
thiền tập cố định trong ngày, Ni trưởng sẵn sàng bắt tay vào mọi 
công việc phục vụ Tam Bảo tại các ngôi chùa mà Ni trưởng cư ngụ. 
Bởi lẽ, đây là giai đoạn truyền bá Phật giáo Theraväda về Việt Nam 
nên cư sĩ Lê Văn Giảng - sau đó là tỳ-khưu Hộ Tông - cùng tỳ-khưu 
Thiện Luật và cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu thiết lập từng cơ sở ban đầu 
để hoằng pháp. Trên con đường hóa đạo, “Sư phụ” đi tới nơi nào thì 
Ni trưởng Diệu Đáng cũng theo gót ngài đến đó. Có thể xác định 
rõ nhất là bảy ngôi chùa đã từng có bàn tay Ni trưởng góp sức. 
Đó là chùa Bửu Quang (171/10, quốc lộ 1A, tổ 8, khu phố 3, ấp Gò 
Dưa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), chùa Nguyên Thủy (33-A 
đường 10, khu phố 1, phường Cát Lái, quận 2), chùa Bửu Long (số 
81 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9), chùa Thiền Quang 
(Tam Bó, Di Linh), chùa Định Quang (Phi Nôm, tỉnh Lâm Đồng), 
chùa Bồ Đề (25 Vi Ba, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu). 

Con đường hoằng pháp độ sanh, tạo dựng chùa chiền nơi những 
vùng đất chưa từng biết đến Phật giáo nói chung và đặc biệt là hệ 
phái Nam tông (Theraväda) tại Việt Nam nói riêng thì không dễ chút 
nào. Phải đương đầu nhiều việc khó khăn để một cơ sở được thành 
lập, cũng như xây dựng đức tin Tam Bảo cho tín đồ Phật tử địa 
phương. Những thiện sự ấy Ni trưởng Diệu Đáng đều tham gia 
trong đoàn truyền đạo, mở đường cho nhiều người phát khởi niềm 
tin với đạo Phật Nguyên thủy. Sự hiện diện của hệ Phật giáo Nam 
tông (Theraväda) trong những năm 40 của thế kỷ 20 quả thật là mới 
mẻ trong tín ngưỡng, văn hóa Việt. Đặc biệt hơn nữa là hình thức tu 
nữ Nam tông thì chưa từng có trước đây. Ni trưởng Diệu Đáng là 
người mở đường đầu tiên giới thiệu hình thức tu nữ Nam tông vào 
xã hội Phật giáo tại Việt Nam. 

Chính vì hoàn cảnh xã hội thời đó như thế nên một mình Ni 
trưởng phải kiêm rất nhiều vai trò, vừa là vị thị giả kiêm thư ký thủ 
quỹ cho ngài Hộ Tông trong xây dựng cơ sở, vừa phải chăm coi cả 
việc hướng đạo cho các tín nữ con đường xuất gia tu nữ để tạo nên 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 263 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Ni chúng tu nữ Nam tông. Dù giai đoạn đầu chưa có chùa riêng biệt 
cho tu nữ nhưng nhiều chùa Nam tông sau khi thành lập đều phân 
chia một khu vực riêng làm trú xứ cho tu nữ. 

Ni trưởng đã sống với hạnh phục vụ Tam Bảo như thế suốt một 
thập niên đầu làm tu nữ. Có lẽ công hạnh hy sinh ấy như một phước 
duyên đã dẫn Ni trưởng bước sang cuộc sống mới. Đó là vào năm 
1952, Ni trưởng được đi theo phái đoàn tham dự kết tập Tam Tạng 
lần 6 tại thủ đô Yangoon, Miễn Điện. Đây là cơ hội cho vị “Sư nữ” 
trẻ giàu lòng tu học như Ni trưởng tiến bước con đường học vấn 
trong đạo pháp. Thế là sau chuyến đi kết tập Tam Tạng lần 6, bao 
hình ảnh chùa tháp uy nghi và hàng nghìn chư Tăng, tu nữ Miễn 
Điện đã in sâu vào tâm thức Ni trưởng. Trái tim nhiệt thành tu học 
đã nung nấu khôn nguôi trong tâm tưởng Người. Ni trưởng tạm gác 
lại các vai trò phụng sự trước đây, được “Sư phụ” dẫn sang Miễn 
Điện. Chính xác là năm 1956, Ni trưởng đến Sagaing tu học trong 
trung tâm đào tạo tu nữ có tên là chùa Tatanabeiman. Vị Ni chủ trì 
chùa này là Sư bà VijjesI, bạn của Ni trưởng. Sư bà Vijjesr là vị chủ 
trì đầu tiên của cơ sở Phật học này. Theo lời Sư cô Issariyañãni, vị 
chủ trì hiện nay và cũng là vị phó quản lý Ni chúng vùng Sagaing 
cho biết: Thời Ni trưởng Diệu Đáng tu học nơi đây có chừng 50 - 60 
vị Ni sinh tu nữ. 

Vùng đồi Sagaing là một trong ba trung tâm Phật giáo lớn của 
Miền Điện sau Rangoon và Mandalay. Đây được xem là vùng đất 
thiêng liêng của xứ Miến. Bởi số lượng chùa chiền và Tăng Ni 
chiếm đông hơn nóc nhà dân và lượng người cư sĩ. Nếu nhìn từ đồi 
cao xuống sẽ thấy toàn khung cảnh chùa tháp phủ đầy khu vực. 

Ni trưởng Diệu Đáng đã từng sôi kinh nấu sử suốt 6 năm tại 
vùng đất thiêng liêng này. Thời ấy, các chương trình Phật học nơi 
đây đều dạy bằng tiếng Miến. Để vào học chính thức, Ni trưởng 
phải rèn tập tiếng Miến thông thạo các kỹ năng nghe nói đọc viết 
mới đủ sức theo kịp chương trình Phật học như người bản xứ. 

Có lẽ ai đã từng du học Miến Điện sẽ hiểu nổi khó khăn của 
việc học tiếng Miền đối với người Việt thế nào. Bởi Việt - Miễn là hai 
hệ ngôn ngữ khác nhau khá xa. Mặt khác, ngôn ngữ trung gian bắc 
cầu cho Việt - Miến thì lại là một chướng ngại không nhỏ đối với Ni 
trưởng. Bởi tiếng Pháp mới là sở trường của Ni trưởng. Còn xứ 
Miến đã từng là thuộc địa của Anh quốc cả 100 năm (1824 - 1948) 
nên Anh ngữ là ngôn ngữ thông dụng thứ hai của người bản xứ. 
Đây là yếu tố trở ngại bắt đầu hành trình xứ người của Ni trưởng 


264 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Diệu Đáng. Thế nhưng không gì có thể đánh gục vị tu nữ tiên phong 
đầy bản lĩnh Ni trưởng. Chất dũng khí của Ni trưởng đã bộc lộ từ 
những năm tháng mới vào đạo, Ni trưởng không ngại cực nhọc, đã 
đồng hành cùng ngài Hộ Tông đi hành đạo khắp nơi. Với cá tính đó 
đã giúp Ni trưởng vượt qua mọi rào cản từ ngôn ngữ đến vật thực, 
thời tiết khắc nghiệt của vùng đồi Sagaing. Ni trưởng hòa nhập vào 
đời sống văn hóa Miến như một tu sĩ bản xứ trong mọi sinh hoạt 
cũng như học tập. 

Ngày 26 tháng 12 năm 1962, tờ báo Sài Gòn thời ấy đã cháy 
lên trang đề “Một Sư Nữ Việt thành công trong việc học đạo ở Miễn 
Điện”. Đó là chủ đề tin tức về Ni trưởng Diệu Đáng lãnh bằng Phật 
học Miến Điện sau 6 năm đèn sách. Thông tin ấy không mấy chốc 
lan tỏa khắp các chùa chiền tự viện Phật giáo tại Việt Nam, đã làm 
nhiều trái tim Việt không khỏi rơi lệ xúc động mừng vui cho dân tộc, 
cho nữ giới có vị “Sư nữ” thành đạt như thế. Bản tin vui năm 1962 
đó vẫn còn được cất giữ một đoạn ngắn về tin tức Ni trưởng. Tuy 
nhiên, trong trang báo ghi thế danh của Ni trưởng (Lê Thị Tư) và tên 
Päli (Vitutanyani), chứ không ghi pháp danh Diệu Đáng như Việt 
Nam thường gọi. Tên Päli trên trang báo đã viết theo cách phiên âm 
của người Miễn Điện nên bị trại âm trong tên gốc Pãli của Ni trưởng 
là Vissutaññaăni. 

Năm đó, Ni trưởng đậu bằng Phật học cấp thứ 2 trong 5 cấp của 
học vị Dhammacariya - một học vị cao quý ở tại Miến Điện. Chương 
trình chủ yếu đi sâu vào Tam Tạng Chú giải kinh điển Nguyên thủy 
và văn phạm Päli. Mỗi cấp có tên gọi như sau: 

- Cấp l: Mu-la-dan là chương trình căn bản, chủ yếu là học thuộc 
lòng 4 môn: Päli văn phạm căn bản, Abhidhammasangaha (Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận), Vinaya (Luật), Mãtikã và Dhãtukathä (đầu đề 
và bộ thứ 3 trong 7 bộ của tạng A-tỳ-đàm). 

¬ Cấp Il: A-nge-dan là chương trình sơ cấp gồm 5 môn. Bốn 
môn giống cấp I nhưng học nâng cao hơn; nghĩa là học phân tích 
ngữ nghĩa từng câu từ trong bản kinh Pãli sang tiếng Miễn Điện, và 
môn thứ 5 là Jãtaka (học 35 câu chuyện tiền thân của Đức Phật). 

¬ Cấp II: A-la-dan là chương trình trung cấp gồm 6 môn. Năm 
môn đầu giống như môn cập | nhưng khai triển sâu rộng hơn, có 
giải thích xuyên qua Chú giải, và môn thứ 6 là Yamaka (tức là học 
bộ thứ 6 trong 7 bộ của tạng A-tỳ-đàm). 

- Cấp IV: A-kyi-dan là chương trình học cao hơn trung cấp, gần 
với cấp Dhammacariya. Chương trình gồm 8 môn, giống như chương 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 265 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


trình cấp dưới về Päli, Abhidhammasangaha, Vinaya, Jãtaka, Yamaka 
nhưng cách học nâng cao hơn các cấp dưới. Thêm 2 môn khác là 
môn sáng tác thơ văn Pãä|i và bộ Patthãna. 

- Cấp V: Dhammacariya là cấp cao trong chương trình Phật học 
cấp Quốc gia ở Miến Điện. Gồm 3 môn là Pãrãjikakanda-atthakathä 
(Chú giải luật tỳ-khưu), Srlakkhapali-atthakatha (Chú giải Trường bộ 
kinh), Dhammasanganr-atthakathãä (Chú giải của bộ Pháp tụ, đây 
được xem là bộ kinh chứa đựng nội dung nền tảng tạng A-tỳ-đàm). 

Như vậy, Ni trưởng là tu sĩ Việt đầu tiên đỗ đạt bằng Phật học 
truyền thống Miến Điện. Tính đến thời điểm này, có thể khẳng định 
răng Ni trưởng Diệu Đáng là vị “Sư nữ” Việt duy nhất có học vị Phật 
học bằng tiếng Miến, mặc dù từ khi bước vào thế kỷ 21 đến nay đã 
có nhiều Tăng, Ni Việt Nam đến Miễn Điện học hành và tu tập. 

Sau chương trình cấp II, Ni trưởng chiến thắng phần nền vững 
chắc của Tam Tạng Chú giải cũng như văn phạm Päli; vượt qua 
những con dốc khúc khuỷu khó khăn nhất của giai đoạn đầu, Ni 
trưởng thẳng tiến bước lên nấc thang cấp trên. Thế nhưng một 
chướng duyên xen vào làm dừng bước ởi của Ni trưởng - vì Ni phải 
hồi hương chăm sóc thân mẫu cho đến ngày cụ bà qua đời tại xứ 
chùa tháp Campuchia. 


Ni trưởng Diệu Đáng 


266 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Năm 1966, Ni trưởng Diệu Đáng chính thức trở về quê hương 
Việt Nam, trụ tại Tổ đình chùa Bửu Long. Lúc đó Ni trưởng đã 
tròn 25 tuổi đạo và 42 tuổi đời. Ni trưởng được Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam đề cử vào chức danh Ni trưởng. Vì vậy Ni 
trưởng Diệu Đáng vừa là Trưởng Ni của Ni chúng tu nữ chùa Bửu 
Long vừa là Ni trưởng của Ni chúng tu nữ Nam tông Việt Nam. 

Ni trưởng bắt đầu mở rộng con đường hoằng pháp hỗ trợ nữ 
giới xuất gia tu nữ, cũng như phụng sự Tam Bảo, chăm sóc thân 
phụ. Dù đứng đầu Ni chúng của một hệ phái nhưng Ni trưởng 
không bao giờ thể hiện quyền lực trong việc giáo dục hội chúng. Và 
thay vào đó là thái độ lặng thinh, khiêm cung, ít nói; cứ làm việc 
phụng sự Tam Bảo. Sự ít nói, lặng thinh phục vụ của Ni trưởng là 
nét đặc trưng nồi bật nhất in sâu vào lòng hội chúng tu nữ mỗi khi 
nhắc về Người. 

Đến năm 1971, một lần nữa Ni trưởng rời Việt Nam sang Thái 
Lan tu tập thiền định. Năm 1980, Ni trưởng tiếp bước sang Pháp 
như một cơ hội học hỏi Phật giáo Tây phương. Đến năm 1981, Ni 
trưởng: trở về quê hương Việt Nam tiếp tục sự nghiệp đào tạo tu nữ, 
củng cố Ni chúng tu nữ Nam tông. 

Năm 1994 là năm Ni trưởng được 72 tuổi, thân tứ đại bắt đầu 
báo hiệu sự mệt mỏi, già nua của kiếp người. Ni trưởng buông gánh 
quản chúng, nhiếp tâm vào thiền định để thẩm thấu dòng sinh- 
trụ-diệt kiếp nhân sinh đến đi theo duyên tác tạo. Cuối năm đó, Ni 
trưởng Diệu Đáng an tịnh ra đi, chia tay Ni chúng tu nữ vào lúc 9 giờ 
90 phút ngày 23 tháng 12 năm Giáp Tuất (tức là ngày 23/01/1995). 

Sự đến và đi của Ni trưởng làm hàng hậu tấn tu nữ Nam tông 
không khỏi thốt lên: Ôi đẹp biết bao... Hình ảnh Ni trưởng dám 
mạnh mẽ bước ởi trên con đường chưa một phụ nữ Việt nào từng 
đi. Ni trưởng quả thật xứng danh là bậc xuất gia nổi bật cả pháp 
học và pháp hành; không ngại gian lao, không màng khó nhọc. Ni 
trưởng một mình lặng lẽ tìm lối đi mới cho hàng tín nữ Phật giáo 
Theraväda có con đường để tiến bước vào đời sống tu học như một 
bậc xuất gia truyền thống của đạo Phật Theraväda. 

Ni trưởng Diệu Đáng, vị tu nữ Nam tông đầu tiên của nước Việt đã 
đến trong rực rỡ huy hoàng trên con đường học vẫn và ra đi với tắm 
gương hoằng pháp thầm lặng. Ni chúng tu nữ chúng con vẫn luôn 
khắc ghi bài học thân giáo của Ni trưởng về hạnh khiêm cung, ít nói, 
thinh lặng phụng sự Tam Bảo, đúng với tinh thần học để tu của một 
bậc xuất gia Nguyên thủy chơn chánh (Bài viết dựa theo lời kể của 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 267 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Sư bà Diệu Thành, Sư bà Diệu Hóa đang trụ xứ tại Tổ đình chùa Bửu 
Long và tín nữ Diệu Nga (Xuân Nga) là tu nữ trẻ thời Ni trưởng còn 
hiện tiền. Hiện cô Xuân Nga đang định cư tại Thụy Sĩ, và cô Ngọc 
Sương là Ni sinh trường Sitagu tại Sagaing, là người trực tiếp tìm 
kiếm nguồn tư liệu về Ni trưởng Diệu Đáng tại vùng Sagaing, Sư cô 
Diệu Tâm chùa Diệu Quang là vị cố vấn tinh thần cho người viết. 


(Nguồn: Dhiracittä Therï Mỹ Thúy) 


B6«e-Eq6§245ẻ eosSefev sỆa 
xolỆ oce»eq:zbx* 
ogeec5 ez>ÊcocSec5 


2< -.-. 
Q?uer9 TC m«eesÕsv (noựy "']}"à `. 
u+gze .lễ «ý đổ. 72398 ty dz-j Đ % 


`. ¬ — 


“..eV. .= “* 
“8 semsesở E “mod 
®%‡k~1 


268 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Thế hệ sau - Tu nữ Liễu Nguyên (phải), học vị Tiến sĩ, đang trợ giảng tại 
trường Đại học Phật giáo ở Tích Lan 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 269 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


3.3- Chùa Thiền Lâm, Bảo Tháp Xá-lợi 
Và Thích Ca Phật Đài Ở Vũng Tàu 

3.3.1- Chùa Thiền Lâm 

Hôm ấy, cũng trong năm 1960, tại chùa Kỳ Viên, Sư Cả Hộ Tông 
muốn đi xem Núi Lớn - Vũng Tàu mà thuở trước chưa đi được. Thế 
là quý ngài Trưởng lão Thiện Luật, Bửu Chơn đều cho văn phòng, 
thư ký có quý Đại đức Pháp Tri, Bửu Phương, Giác Minh và một số 
cư sĩ - có cụ Nguyễn Văn Hiểu lên chuyến xe lớn cùng đi. 

Thế rồi, sau khi viếng thăm các nơi, ai cũng công nhận Núi Lớn 
có nhiều vị trí đẹp, chỗ nào cũng nhìn ra biển, đón gió mát lồng lộng. 
Chỗ nào làm chùa chiền, liêu thất đều đẹp cả. Buổi trưa, phái đoàn 
nghỉ chân độ ngọ với thức ăn mang sẵn nơi một ngọn đồi thấp, có 
ngôi chùa nhỏ tên là Thiền Lâm Tự. 

Một vị thầy tuổi khá lớn bước ra chào hỏi, hóa ra là cụ Hiểu 
quen biết từ hồi làm cho sở Tây. Cụ Hiểu giới thiệu rằng, thầy Vinh 
đây là chỗ quen biết cũ, là công chức, một ông quan tri phủ đã hồi 
hưu! Năm 1957, ông bất mãn chế độ Ngô Đình Diệm nên lên đây tự 
lập chùa ẩn tu. 

Sau đó, cụ Hiểu và thầy Vinh nói chuyện với nhau một lát; rồi cụ 
Hiểu cho chư vị Trưởng lão biết là: Ông Lê Quang Vinh đã đồng ý 
cho Phật giáo Nguyên thủy của chúng ta tu bổ, sửa sang ngôi chùa 
này lại để biến thành một ngôi chùa Theraväda. 

Cụ Hiểu nói tiếp: Còn ngọn núi sau lưng, cao hơn, thoáng đãng 
hơn, trên đó khoảng chừng năm bảy hectare, có mặt bằng rộng, quý 
ngài xem thử có thể làm một công trình gì lớn lao cho Phật giáo 
Theraväda không? Anh Vinh cũng sẵn lòng cho sang nhượng hoặc 
sẽ cúng dường như thế nào đói 

Mọi người trân trọng ghi nhận thành ý ấy. 

Thế rồi, độ ngọ xong, họ leo lên đồi; và sau đó ai cũng thấy là 
rộng thoáng, đẹp, đẹp vị trí, đẹp địa thế và cả cảnh quan nữa. 

Một số ý kiến: 

- Làm một công trình thánh địa, đầy đủ cả bốn chỗ động tâm 
cho thập phương cúng dường, lễ bái, chiêm ngưỡng thì tuyệt 

- Một bảo tháp tôn trí, tôn thờ Xá-lợi, mang phong cách kiến trúc 
Nam truyền, cao chừng vài ba chục mét cho mọi người chiêm bái 
thì hay biết mấy. Từ thành phố Vũng Tàu nhìn lên ai cũng có thể 
thấy được! 

- Một công trình điêu khắc tầm cỡ, một tượng đài lớn, cao chừng 


270 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


vài mươi mét, lấy hình ảnh Bồ-tát Thành đạo, là một bức tranh linh 
thiêng đời đời cho Long Hải đói 

Sư Cả Hộ Tông phát biểu với mọi người: Biết đâu chúng ta sẽ 
có đủ tất cả các công trình ấy? Tất cả mọi ý kiến đều hay cả. Xin 
Ban Thư ký ghi cho những dự định ấy, còn chúng ta thì ngồi mà chờ 
đợi nhân duyên! 

Ngài Bửu Chơn đồng ý là chờ đợi nhân duyên, nhưng ta phải 
khởi tâm! Quý ngài cũng phải hỗ trợ hết mình mới được! Phải xem 
như công trình chung của Phật giáo Nam tông chúng ta. 

Ai cũng hô: Đồng ý! 

Hóa ra, sau cuộc du ngoạn ấy, ai nây đều vận động ngân khoản 
tu sửa chùa Thiền Lâm, dự định là đầu mùa an cư năm 1961 sẽ 
khởi công. Cũng tính tiếp bước thứ hai là vận động một kinh phí 
lớn, tìm kiến trúc sư giỏi để thiết kế một số công trình trên ngọn đồi 
phía Bắc Núi Lớn ấy. Hãy xem nhân duyên như thế nào? 

3.3.2- Nguyên Nhân Bảo Tháp Xá-lợi Có Được 

Là Do Nhờ Từ Đức Tăng trưởng Nãrada 

Trong lúc Ban Chưởng quản và hội cư sĩ dự tính như vậy thì 
Đại đức Nãrada từ Tích Lan sang. Cả Ban Chưởng quản đón tiếp 
ngài như cung nghinh một bậc tôn trưởng thân gần, quý trọng. Lúc 
này Đại đức Nãrada cũng vừa được suy cử Tăng thống một hệ phái 
ở Tích LanU!), 

Lần này, ngài Nãrada mang sang bốn nhánh cây Bồ-đề và 
nhiều hộp Xá-lợi. Số Xá-lợi này có lẽ một phần được tôn trí tại chùa 
Kỳ Viên và một phần sẽ tôn trí tại chùa Tam Bảo, Đà Nẵng vì nơi 
đây sắp hoàn thành bảo tháp Xá-lợi. Còn bốn nhánh cây Bồ-đề 
này, chúng ta chỉ biết là cả hai vị Tăng thống cùng chung tay đặt 
trồng một nhánh tại chùa Bửu Long (cây Bồ-đề hiện nay); hai nhánh 
dường như được trồng tại chùa Tam Bảo, nhánh còn lại không biết 
tặng cho chùa nào. 

Đã nhiều lần, nhiều năm về trước, mỗi lần đến Việt Nam, ngài 
Nãrada không những thuyết pháp ở Kỳ Viên mà còn rất nhiều điểm 
khác trong thành phố nữa, không phân biệt Bắc, Nam tông. Và cũng 
nhờ ngài ăn ngũ cốc rau trái (ăn chay) nên tất cả chư Tăng Ni Phật 
tử Mahäyana rất kỉnh mộ ngài. 

Khi hay tin ngài Nãrada thuyết pháp, giảng đường chùa Kỳ Viên, 


6) Ở Tích Lan thuở đó, mà bây giờ cũng vậy, có 6 hệ phái Theraväda. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 271 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Bàn Cờ không còn một chỗ trống, kể cả hành lang. Giới trí thức cũng 
rất đông, vì họ cũng đã từng hâm mộ ngài, hâm mộ kiến thức quảng 
bác và cả đạo hạnh của ngài nữa. Tuy thân vóc ngài không cao lớn, 
nước da lại ngăm đen, nhưng khi ngồi, lại toát ra sự đĩnh đạc, uy 
nghi như sư tử. Ai gần bên ngài lại cảm giác rất an lành và mát mẻ. 

Hôm ấy, lúc bắt đầu thuyết pháp, nhìn qua người thông dịch, thấy 
là Đại đức Hộ Giác, người học trò giỏi của mình, ngài an tâm, cho 
nên khi thì ngài thuyết bằng tiếng Anh khi thì chêm vô tràng Pãli dài. 
Đại đức Hộ Giác dịch được hết, mà dịch rất lưu loát, dí dỏm nữa. 

Bát chợt, Đại đức Nãrada đối thoại với Đại đức Hộ Giác bằng 
tiếng Paäli. Do hội chúng muốn nghe hai vị nói gì nên Đại đức Hộ 
Giác lặp lại đoạn đối thoại trên bằng tiếng Việt nên cả thính chúng 
đều rộ lên tiếng cười vui vẻ. 

Sau đó, ngài Nãrada thuyết tiếp tục bằng tiếng Anh; mới dịch 
được vài câu thì Đại đức Hộ Giác bỗng bị đau, nên Đại đức phải 
rời pháp đường. Mọi người bối rối. Trong hội chúng hôm ấy có ông 
Phạm Kim Khánh, tuy rất giỏi tiếng Anh nhưng ông không dám 
đứng lên đảm nhiệm vì dịch giáo pháp đâu phải đơn giản. 

Lúc ấy, cụ Hiểu thấy trong hội chúng có ông Hồ Đắc Thăng, 
vốn nỗi tiếng là một học giả uyên bác, đã từng tốt nghiệp đại học 
Sorbonne - Pháp nên mời cụ làm thông dịch. 

Cụ Thăng chấp tay từ chối: 

- Tôi không dám đâu. giáo pháp không phải là chuyện chuyển 
từ, chuyển chữ mà được. Tôi dù có tu học nhưng vẫn không dám 
chắc là mình dịch được! 

Chợt, ngài Nãrada đưa mắt nhìn cụ, không biết với tia nhìn thế 
nào đó, nói một câu bằng tiếng Anh với ý rằng: Tôi sẽ không nói quá 
nhiều thuật ngữ Phật học, chỉ là ngôn ngữ đời thường thôi! Cư sĩ 
hãy hoan hỷ thông dịch cho tôi, không sao đâu! 

Thế là cụ Hồ Đắc Thăng bèn phải nghe theo. Chúng ta không rõ 
thời pháp nói gì mà sau đó, cụ Thăng xin được quy y với ngài Nãrada, 
mặc dầu ông ta đã quy y và tu tập theo Phật giáo Mahäãyana 30 năm 
về trước. 

Từ đó về sau, tất cả các thời pháp, bài viết hay kinh sách của 
ngài Nãrada đều do cụ Hồ Đắc Thăng dịch. Ông Phạm Kim Khánh 
là người bước theo dấu chân cụ, rất giỏi tiếng Anh, nhưng ban đầu 
cũng phải qua tay cụ Thăng chỉnh sửa và nhuận sắc cho. 

Trong một thời pháp nào đó, nhân duyên có một cư sĩ hỏi về Xá- 
lợi và uy lực của Xá-lợi; ngài Nãrada đã giảng giải rất cặn kẽ, rất chỉ li 


272 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


cùng sự linh thiêng và huyện nhiệm của đức tin trong các giới tu Phật 
suốt mây ngàn năm qua ở Các quốc độ Phật giáo Nam truyền. 

Sau đó, do duyên sự ấy, ngài bèn bàn với chư vị trong Ban 
Chưởng quản là nên làm một bảo tháp thờ Xá-lợi Phật để cho Phật 
tử thập phương chiêm bái để họ được tăng trưởng đức tin. 

Nghe ngài Nãrada nói đến việc nên xây dựng bảo tháp Xá-lợi, 
ngài Hộ Tông mỉm cười đưa mắt nhìn Sư Thiện Luật; ngài Thiện 
Luật đưa mắt nhìn Đại đức Bửu Chơn; ngài Bửu Chơn đưa mắt 
nhìn Đại đức Hộ Giác - ai cũng nhạc nhiên, như cùng tương thông 
tâm ý... Riêng Đại đức Hộ Giác lại rùng mình, nhớ lại câu nói của 
đức Tăng thống: “Biết đâu sẽ có đủ các công trình ấy... Chúng ta chỉ 
việc ngôi mà chờ đợi nhân duyên!”. 

Sau đó, Đại đức Hộ Giác kể lại cho ngài Nãrada nghe là Ban 
Chưởng quản cũng vừa có ý nghĩ như vậy khi đã tìm ra một địa 
điểm rất lý tưởng, rất đẹp ở Núi Lớn, Vũng Tàu! 

Ngài Nãrada vô cùng hoan hỷ khi thấy nhân duyên dường như 
đã sắp xếp sẵn! 

Thế rồi, Sư Cả Hộ Tông (lúc này ngài đang là Tăng thống) đề 
nghị thành lập ngay một Ban bệ để thực hiện công trình lớn lao ấy. 

Rát tiếc là hiện nay, không còn có một tư liệu nào, không còn có 
một ai nhớ rõ danh sách Ban bệ cũng như những người đứng ra 
trực tiếp phụ trách công trình. 

Đọc và nghiên cứu nhiều tư liệu, người chấp bút thấy những vị 
sau đây đều có liên hệ ít nhiều đến bảo tháp Xá-lợi và Thích Ca 
Phật Đài ở Vũng Tàu nên có thể Ban Xây dựng công trình là như 
thế này mới hữu lý chăng? 

- Sư Cả Hộ Tông: Tăng thống Giáo hội Tăng-già Phật giáo 
Nguyên thủy Việt Nam. 

- Trưởng lão Nãrada: Tăng thống Phật giáo Tích Lan. 

- Trưởng lão Bửu Chơn: Phó chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới; đệ 
nhất phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già Phật giáo NTVN. 

- Trưởng lão Hộ Giác: Tổng thư ký Ban Chưởng quản Giáo hội 
Tăng-già Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. 

- Đại đức Pháp Tri: Phó Tổng thư ký, phụ tá tổng quát... 

- Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu, cư sĩ Hồ Đắc Thăng, cư sĩ Phạm Kim 
Khánh... Cả ba vị này vừa quản lý công trình vừa thực hiện đồ án xây 
dựng (ví như bản vẽ bảo tháp thờ Xá-lợi, tượng đài Đức Phật Thành 
đạo cùng những công trình phụ; và cả dự trù kinh phí, ngân khoản... ). 

Và cũng nhờ uy tín của danh sách chư vị tôn túc cùng những 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 273 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


cư sĩ uy tín, lão thành này mà Phật tử khắp nơi đã hằng tâm, hằng 
sản đóng góp kinh phí xây dựng. Không mấy chốc, chùa Thiền Lâm 
bên dưới được sửa sang, tu bổ lại. Và công trình lớn bên trên cũng 
được khởi công vào đầu mùa an cư năm 1961. 

3.3.3- Khánh thành Thích Ca Phật Đài 

(Công trình chung của Giáo hội) 

Tháng 3 năm 1963, cuộc lễ khánh thành Thích Ca Phật Đài ở 
phía Bắc Núi Lớn diễn ra vô cùng trang trọng như muốn phô diễn tất 
cả lực lượng, sức mạnh và tầm vóc của PGNTVN. 

Đây không những là chủ ý của cả Ban Chưởng quản Giáo hội 
mà còn là ý kiến của Đại đức Nãrada, vì ngài hiện là Tăng thống Phật 
giáo Tích Lan, có uy tín trên Thế giới, có uy tín với Phật giáo Bắc 
tông nơi này và nơi khác. Ngài muốn trên đất nước của Phật giáo 
Mahäyana phải có một công trình lớn lao của Phật giáo Theraväda. 

Bảo là lớn lao nhưng không ai ngờ nó lại lớn lao đến vậy. Có 
một nhân vật, là môn đệ của cư sĩ Hồ Đắc Thăng), đã tả lại các 
công trình ở đó, giới thiệu về Đại đức Nãrada; đồng thời tường thuật 
lại cuộc lễ khánh thành vĩ đại ấy ở một bài viết trên mạng; và tôi 
trích nguyên văn từng đoạn cần thiết: 

“ Qua tam quan, khách vào khu sân rộng. Kế tiếp, bước lên 
năm bảy bậc thêm, lại tới sân rộng hơn nữa. Những dịp đại lễ, nơi 
đây và khu vực chung quanh đủ chỗ cho cả ngàn Phật tử. Từ sân có 
nhiêu lối dẫn lên chùa Thiên Lâm, Phật Đài. Chùa nằm dưới những 
cổ thụ, tàn lá xanh tươi, mát mẻ giúp cho khách vãng cảnh được thư 
thái, an lạc. Đây cũng là nét đặc thù kiến trúc Phật giáo Việt Nam: 
Công trình ít vươn cao, mà trải dài, rộng để được thiên nhiên, cô thụ 
ấp ủ, hài hòa. 

Xin được có ít dòng vê Đại đức Nãrada, vì chính do ngài mà 
Phật Đài được dựng lên. Ngài là một Cao Tăng, đúng hơn là bậc 
Thánh Tăng của Phật giáo Tích Lan và Thế giới. Đại đức Nãrada là 
Bồn sư của nữ Thủ tướng Tích Lan. Không biết từ một cơ duyên 


) Ghi tên Nguyễn Đình Phúc có thuật lại giai đoạn ấy, có lẽ đúng một phần 
ng đã bỏ quên những nhân vật quan trọng thuở ây, thời điểm ấy, nguyên 
văn như sau: “Sau đó, Đại đức (Nãrada) ngỏ ý muốn Việt Nam có một ngôi Bảo 
Tháp để Phật tử có nơi chiêm bái Xá-lợi. Vâng theo tôn ý của Đại đức, hàng 
ngàn Phật tử phát bồ đề tâm, hoan hỷ cúng dường để xây dựng bảo tháp. 
Chùa Thiền Lâm Vũng Tàu được chọn và Cụ Hồ Đắc Thăng được suy cử thực 
hiện đại công trình. Việc xây dựng khởi công ngày 20 July, 1961”. 


274 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


nào Đại đức rất thương yêu, khắn khít với Việt Nam, từ thập niên 
1940, ngài đã thường đến xứ sở này đề hoằng dương Phật pháp. 

Vào năm 1960, thời gian đó, mỗi khi Đại đức từ Tích Lan qua, 
ngài thường trụ và thuyết pháp tại chùa Kỳ Viên, đường Phan Đình 
Phùng, Sài Gòn là trụ sở của GHPGNT. Đại đức khoảng ngoài lục 
tuân, tầm thước, nước da ngăm ngăm. Diện mạo, phong thái ngài 
luôn phát ra hạnh từ bi vô lượng. Trong khoảng gân 10 năm trời mỗi 
khi được gân Đại đức, người viết nhận thấy mọi Phật tử bắt kể tuôi 
tác, giai tảng xã hội, trình độ văn hóa... đêu cung kính đảnh lễ ngài 
như với hàng chư Phật, chư Bỏ-tát. Đáp lại, môi ngài hé mở tán 
thán: “Lành thay! Lành thay!”, và đều rải tâm từ xuống cho tín chủ. 

Thật ra khi khởi sự, chỉ có dự án xây bảo tháp. Nhưng khi xây 
xong, chư Tăng Ni, Phật tử mới nhận ra công trình rất quy mô, quý 
giá. Lúc đó mọi người lại muốn có thêm Phật đài cho công trình viên 
mãn. Sau khi tất cả Phật tử cùng dốc lòng phát tâm Bô-đề cúng 
dường đủ ngân khoản thì việc xây Kim Thân Phật lại được xúc 
tiễn. Kim Thân Phật khi đúc đã dành sẵn một đường nhỏ đủ để dịp 
lễ khánh thành tôn trí ngọc Xá-lợi rồi gắn lại. Xá-lợi an vị trong một 
hộp bằng vàng y, do một cư sĩ, là nữ họa sĩ dâng cúng: Thí chủ hiện 
nay đã ngoài 90. Phía sau Kim Thân, một cây Bô-đêề được hạ thổ. 
Đây là cây Bô-đề lẫy giỗng từ cây Bồ-đề mẹ, khác với hầu hết đã lẫy 
giống từ các cây con khác. 

Trong thời gian đang thực hiện công trình xây Kim Thân Phật, 
khi bê-tông vừa mới được đỗ vào khuôn thì đài khí tượng Sài Gòn 
báo tin một cơn bão cực mạnh từ biển Đông đang đánh vào nội địa, 
trung tâm bão sẽ tiễn thẳng vào Vũng Tàu. Với sức tàn phá của bão, 
công trình mẫy năm trời, chi phí hàng chục triệu chắc chắn sẽ bị phá 
hủy. Những vị trách nhiệm công trình hết sức bối rỗi. Những cơn 
mưa và gió lớn đã đến khu vực Vũng Tàu càng khiễn mọi người lo sợ. 
Nhưng đột nhiên, khi bão vào gân đắt liên bỗng đổi hướng, rồi tan. 
Mọi người tin vào sự hộ trì của chữ Phật, như một phép nhiệm màu. 

Còn nữa, trước đại lễ khánh thành, Đại đức Nãrada từ Tích 
Lan rước ngọc Xá-lợi, đất thiêng, cây Bô-đê sang Việt Nam. Trong 
chuyến bay của Hàng Không Việt Nam thường lệ, ông chủ tịch biết 
có các báu vật thiêng liêng, đã xin phép đặc biệt từ phủ Tổng thống 
(Lúc đó là thời Tổng thống Ngô Đình Diệm) để phi cơ được vào 
thẳng bãi đáp VIP dành riêng cho nguyên thủ Quốc gia, Quốc 
khách. Đê nghị liên được chấp thuận. Khi Xá-lợi được rước xuống 
phòng khánh tiết, hàng hàng lớp lớp Phật tử đã cung kính đảnh lễ, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 275 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


nghi thức kéo dài từ thủ đô đến Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu. Xá-lợi 
được tôn trí trên chiếc Mercedes mâu đen, mở rộng của đề Phật tử 
dọc hai bên đường chiêm bái. 

Khi công trình được hoàn thành, ai ai cũng thấy có tầm vóc 
Quốc gia, nên đã vận động thành lập một ủy ban rộng lớn bao gôm 
các Giáo hội Bắc tông, Nguyên thủy, Theravãda), Phật giáo Hoa 
Kiêu... đề cùng chung lo đại lễ khánh thành. 

Trong ba ngày đại lễ khánh thành, 9 - 11 tháng 3 năm 1963, 
Ban Tổ chức ước tính có khoảng từ năm trăm đến bảy trăm ngàn 
chư Tăng Ni, Phật tử, khách thập phương đồ vê. Núi Lớn được phủ 
kín bằng rừng người và cờ Phật giáo. Một vị nữ Phật tử hằng tâm 
hằng sản đã hoan hỷ cúng dường ngân khoản khoảng năm, sáu 
triệu đồng để lo hàng triệu phân trai phạn cho thập phương dự lễ. 

Từ khi Phật Đài được xây dựng, đã có hàng chục triệu người 
đến chiêm bái và họ thẫy được các hình chụp toàn cảnh Phật Đài. 
Đặc biệt có nhiêu Phật tử tôn trí hình chụp chính diện Kim Thân Đức 
Phật trên bàn thờ. Nhưng Phật Đài tọa lạc trên Núi Lớn, không có 
thế đắt nào ngang tâm cao, làm cách nào có tắm hình quý giá đó? 
Nhiếp ảnh gia Phạm Kim Khánh (Cũng là dịch giả một sô tài liệu, 
kinh sách của Đđ. Nãrada, với sự nhuận sắc của cụ Hô Đắc Thăng), 
đã được cơ quan thông tin Hoa Kỳ cung cấp một trực thăng riêng, 
có bộ phận chỗng rung động, rất tối tân vào thời đó, bay tới chính 
diện nhờ đó mới có thê chụp được . những tắm hình quý giá này”. 

Đấy là bài viết của ông Nguyễn Đình Phúc, không biết mức độ 
chính xác như thế nào, nhưng đã cho chúng ta một tư liệu lịch sử quý 
hiếm, thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý điểm này: 
Là ông Phúc chỉ nhắc đến hai người có công đức lớn là ngài Nãrada 
và cụ Thăng (ông Phúc là môn đệ của cụ Thăng) mà quên rằng, đằng 
sau lưng Ban bệ đó còn có cả một Giáo hội chung tâm, chung sức! 
Tuy nhiên, nếu không có bài viết của ông Phúc thì tất thảy thông tin từ 
tư liệu trên đã bị chìm mắt, đã lãng quên vào quá khứ! 


1 Nguyên thủy, Theraväda đều là Nam tông cả, nhưng do chùa Khờ-me 
.a. đã lấy tên Theraväda trước rồi - nên mặc dầu cũng là Theraväda 
- nhưng quý ngài phải lấy tên Giáo hội là Phật giáo Nguyên thủy để dễ phân 
biệt. Sau này, khi sáp nhập vào GHPGVNTN - thì cả Theraväda và Nguyên 
thủy lại lấy tên chung là Nam tông để phân biệt với Bắc tông. Bản Hiến chương 
đầu tiên chỉ có Nam, Bắc tông khởi thảo lập nên. Thuở ấy, Giáo hội Khất sĩ 
chưa được cả Nam, Bắc tông thừa nhận. 


276 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Phải viết đúng, viết đủ như thế này: 

..Hôm ấy, trong hàng Tăng lữ, ngoài gần 200 vị Sư Nguyên thủy 
và Theraväda Khmer; còn có Hoa tông và rất đông Tăng Ni Bắc phái. 
Lại còn có chừng mười vị Trưởng lão cao túc theo lời mời của Đại đức 
Nãrada từ Tích Lan, Thái, Miến, Miên... cùng sang dự lễ. Đúng là hình 
ảnh của Phật giáo Quốc tế lần đầu tiên ở Việt Nam. 

Về phía thiện nam tín nữ và quan khách thì họ đứng chật cả đồi 
cao, đôi thấp. Một số lều bạt lớn chỉ đủ che nắng cho chư vị tôn túc 
Trưởng lão, còn đa phần ai cũng đứng giữa cái nắng chang chang, 
may nhờ là có gió biên rì rào, lồng lộng. 

Đại đức Hộ Giác, giỏi nhiều ngôn ngữ, ngài làm xướng ngôn viên, 
tiếng Việt là chính nhưng thỉnh thoảng phải nói tiếng Anh hoặc Khmer, 
Thái, Miến, Tích Lan... để dẫn dắt chương trình và giới thiệu gì đó với 
khách nước ngoài. Cuộc lễ diễn ra cũng như thông lệ: Giới thiệu thành 
phần tham dự, diễn văn khai mạc... 

Có một nghi thức trước khi chư Tăng tụng kinh an vị Phật, là chư 
tôn đức Trưởng lão đến chân tượng đài cùng nhau rút tắm vải vàng to 
lớn đang phủ trùm tượng Phật. Cái giây phút mà tắm vải vàng được 
rút ra để lộ chân dung ngài thì một điều linh thiêng, huyền diệu xảy ra. 
Chẳng ai có thể quên được khoảnh khắc ấy! Trên trời, với bầu trời 
đang trong vắt, nắng chang chang, chợt một đám mây ngũ. sắc hiện ra 
giữa hư không, che mát tượng đài, che mát cả vùng đồi. Và cũng 
trong giây phút linh thiêng ấy, chư Tăng Nam tông tụng kinh Päli, cuồn 
cuộn như hải triều âm ùn ùn xao động cả không gian; và xung quanh, 
cả hằng ngàn người đứng lặng ngắt như tờ: Họ đang sững sờ chiêm 
ngưỡng điều siêu nhiên huyền bí, là phép lạ đang xảy ra trước mắt! 

Trên đồi cao, bảo tháp Xá-lợi cao 17 mét và tượng đài chân dung 
Đức Phật và cả bệ hoa sen cao 12 mét như lừng lững giữa hư không. 
bảo tháp là một khối bát giác màu trắng, chân đề vững vàng, nhỏ dần, 
thắt eo, nở ra, đầu mọc một búp sen; nỗi bật giữa nền trời xanh trông 
vô cùng thanh khiết, cao quý và tôn nghiêm; và chân dung Đức Phật 
cũng màu trắng, toát ra sự thanh thoát, trí tuệ ngời sáng và nụ cười từ 
bi rất kín đáo. Người có con mắt tinh tế sẽ thấy cả hai công trình này 
đều là tác phẩm có giá trị nghệ thuật tâm linh cao diệu chưa nơi nào 
có được vào thời bấy giờ1ú) 


đ) Sau này lần lượt làm thêm những công trình khác, nhưng ai cũng thấy rõ là 
tượng chân dung Bồ Tát thành đạo, bảo tháp Xá-lợi, bốn đỉnh đựng đất thiêng 
là cùng một phong cách - còn các công trình đi sau quá tùy tiện và không có giá 
trị nghệ thuật - đã phá vỡ sự hài hòa của khu thánh địa! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 277 


Chương l/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


4- Tiêu Sử Tăng trưởng 
Naãrada Mahathera 


Tỳ-khưu Naärada 
(1898 - 1983) 


278 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Đại đức Nãrada (Närada Mahãäthera) có thế danh là Sumanapala. 
Ngài sinh vào ngày 17 tháng 7, 1898 tại Kotahena, ngoại ô thành phố 
Colombo, thủ đô của nước Tích Lan (Sri Lankä). Ngài xuất thân từ 
một gia đình trung lưu trí thức, và được gửi đi học cấp tiểu học và 
trung học của nhà dòng La-san đạo Gia-tô. Dù rằng đã được đào 
tạo trong môi trường đạo Thiên Chúa, nhưng ngài lúc nào cũng hâm 
mộ đạo Phật và học tập Phật pháp từ một người chú. Và ngài học 
thêm tiếng Sañskrit từ Hòa thượng Pãlita, tham dự nhiều khóa giáo 
lý vào các ngày cuối tuần tại chùa Paramananda trong vùng. 

Năm 18 tuổi ngài quyết định xuất gia, thọ giới sa-di với pháp 
danh là Nãrada, vị thầy Bổn sư là Ht. Vajiranana, một vị danh Tăng 
vào thời đó. Thầy truyền giới là Ht. Revata, và thầy truyền pháp là 
tỳ-khưu Pelene. Sau đó, ngài còn theo học các khóa Vi Diệu pháp 
và Ngữ học Đông phương. 

Sa-di Nãrada thọ giới cụ túc vào năm lên 20 tuổi. Ngài được 
gửi đi học các khóa đạo đức học và triết học tại Đại học Tích Lan 
(Ceylon University College) với nhiều giáo sư danh tiếng như Đại 
đức Sumangala, Tiến sĩ Chandrasena, và bác sĩ Pereira (về sau vị 
này xuất gia, và trở thành Đại đức Kassapa rất nồi tiếng). 

Năm 30 tuổi, Đại đức Nãrada được cử đi tham dự lễ khánh 
thành chùa Mulagandhakuti tại Saranath (Xa-nặc), Benares (Ba-na- 
lại) Ấn Độ rồi tham gia các công tác hoằng pháp tại đó. Trong thời 
gian này, ngài có dịp cộng tác với ông Jawaharial Nehru mà về sau 
trở thành vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. 

Ít lâu sau Đại đức được cử đi truyền giáo tại Trung Quốc và các 
nước Đông Nam Á như: Cam Bốt, Lào, Việt Nam, Nam Dương, Mã 
Lai... Tại những nơi này, Đại đức thường được tiếp đón rất nồng 
hậu. Riêng Quốc vương Cam Bốt tôn vinh ngài là Đức Đại Tôn 
Giả (Sri Maha Sãdhu). 

Ngoài ra Đại đức còn có nhiều chuyến đi truyền đạo tại các 
nước Tây phương. Năm 1955, Đại đức sang Úc và giúp tổ chức các 
hội Phật giáo địa phương tại các bang New South Wales, Victoria, 
Tasmania và Queensland. Năm 1956, Đại đức du hành sang Anh 
quốc, tổ chức cử hành lễ tưởng niệm 2.500 năm sau ngày Đại Bát 
Niết Bàn của Đức Phật. Sau đó Đại đức giúp củng cố Phật sự và 
xây dựng ngôi chùa danh tiếng mang tên chùa Phật giáo Luân Đôn 
(London Buddhist Vihãra). Rồi Đại đức lại sang Hoa Kỳ hoằng pháp, 
và được cung thỉnh thuyết giảng về đề tài “Đức Phật và Triết lý 
đạo Phật” tại đài kỷ niệm Washington (Washington Memorial) trước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 279 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


một cử tọa rất đông đảo. Đại đức là một sứ giả Như Lai rất hăng hái 
và nhiệt tình, thu hút được nhiều người nghe; và lúc nào cũng 
khuyến khích thành lập các hội Phật giáo địa phương để hoằng 
dương Phật pháp. 


-_“`& 


Ngài Nãrada 


Đại đức có nhiều gắn bó với đất nước và Phật tử Việt Nam. 
Đại đức đã từng đến Việt Nam đầu thập niên 1930 mang theo nhiều 
nhánh cây Bồ-đề để trồng tại nhiều nơi trong nước: Phú Lâm (Chợ 
Lớn), Cần Thơ, Châu Đốc, Vĩnh Long ở miền Tây Nam bộ, Biên Hòa, 
Phước Tuy, Vũng Tàu ở miền Đông Nam bộ, ra đến miền Trung (Đà 
Lạt, Huế) và miền Bắc (Vinh, Hà Nội). 


280 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


Trong thập niên 1950, khi Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt 
Nam được thành lập, Đại đức đến Việt Nam nhiều lần để thuyết 
pháp, hằng tuần tại chùa Kỳ Viên (quận 3, Sài Gòn) thu hút đông 
đảo Phật tử đến nghe, và có rất nhiều người đến xin quy y với ngài. 
Đặc biệt là vào năm 1963, Đại đức đã khuyến khích ủng hộ công tác 
xây cất bảo tháp Thích Ca Phật Đài tại Vũng Tàu, ngày nay được 
xem như là một di tích lịch sử. Ngoài ra, Đại đức còn giúp xây dựng 
một bảo tháp khác ở Vĩnh Long. 

Ngoài các thời thuyết pháp và công tác tổ chức Phật sự, Đại đức 
còn hướng dẫn các lớp Vi Diệu pháp và các khóa hành thiền, khuyến 
khích việc phiên dịch các sách Phật pháp sang Việt ngữ để truyền bá 
rộng rãi. Các tập sách nhỏ sau đây đã được chuyên dịch: 

- Hạnh Phúc Gia Đình (Parents and Children), 

- Phật giáo: Di Sản Tinh Thần của Dân Tộc Việt Nam 

(Buddhism Heritage of Vietnam), 

- Phật giáo Tóm Lược (Buddhism in a Nutshell), 

- Tứ Vô Lượng Tâm (Brahma Vihara), 

- Những Vấn Đề của Kiếp Nhân Sinh (The Problems of Life), 

- Những Bước Thăng Trầm (The Eight.Worldly Conditions), 

- Kinh Niệm Xứ (Satipatthãna Sutta), 

- Kinh Pháp Cú (The Dhammapada), 

- Vi Diệu Pháp Toát Yếu (The Manual of Abhidhamma). 

Đặc biệt nhất là quyền “Đức Phật và Phật Pháp” (The Buddha 
and His Teachings) đã được xuất bản tại Sài Gòn bằng hai thứ 
tiếng: Anh và Việt. Bản Việt ngữ do ông Phạm Kim Khánh chuyển 
dịch, với 4.000 quyển đầu tiên được in ra vào năm 1970; và sau đó 
một năm, lại được tái bản thêm 4.000 quyển. Từ đó đến nay, quyển 
này đã được in lại rất nhiều lần, trong nước cũng như tại hải ngoại; 
và đã được xem như là một trong những tài liệu căn bản quan trọng 
trong các khóa Phật học. Gần đây (1998), ông Khánh đã hiệu đính 
lại bản dịch đó, dựa theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng trước khi ngài 
ra đi. 

Đại đức viên tịch vào ngày Chủ Nhật 2/10/1983, hưởng thọ 85 
tuổi, tại chùa Vajirarama nơi ngài làm Tăng trưởng Chưởng quản 
trong những năm cuôi của đời ngài. Tang lễ được chính phủ và 
Phật tử Tích Lan cử hành trọng thể như là một quốc táng. 

Ông Phạm Kim Khánh viết: “..Phần đóng góp của ngài vào 
công trình hoằng dương giáo pháp thật mênh mông rộng lớn. Ngài 
là một vị Cao Tăng nỗi tiễng, là một nhà truyên giáo lỗi lạc, một Giảng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 281 


Chương I/D - Thế Hệ Khai Sáng Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo 


sư có tài diễn giải những điểm thâm sâu của Phật giáo một cách 
giản dị và rõ ràng. Ngài làm việc không biết mệt mỏi đề ban rải khắp 
mọi nơi bức thông điệp hòa bình đượm nhuân từ bi và trí tuệ của 
đức Bồn Sư. Ngài cũng là tác giả của nhiều quyên sách Phật giáo 
đã được truyên bá rộng rãi khắp nơi trên Thế giới”. 

Và có lẽ đặc biệt nhất là ông Premadasa, thủ tướng Tích Lan 
năm 1979, kết luận cuộc đời đức Tăng trưởng Nãrada như sau: “. 
Ngài đã dành trọn cuộc đời mình một cách vị tha bắt câu lợi để 
phụng sự cho hòa bình trên thế giới và đem lại hạnh phúc an lành 
cho nhân loại”. 


(Bình Anson Perth, Western Australia - Tháng 07/2000) 


282 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


CHƯƠNG II 
Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 283 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


284 


DANH SÁCH 
Chư vị Trưởng lão thọ Tỳ-khưu 
từ năm 1944 đên năm 1982 


1- Trưởng lão Tối Thắng (1944) 

2- Trưởng lão Giác Quang (1945) 
3- Trưởng lão Ân Lâm (1946) 

4- Trưởng lão Giới Nghiêm (1947) 
95- Trưởng lão Bửu Hạnh (1948) 

6- Trưởng lão Hộ Giác (1949) 

f- Trưởng lão Kim Triệu (1949) 

8- Trưởng lão Kim Quang (1949) 
9- Trưởng lão Tịnh Sự (1949) 

10- Trưởng lão Pháp Vĩnh (1950) 
11- Đại đức Dũng Chí (1952) 

12- Trưởng lão Siêu Việt (1954) 
13- Trưởng lão Kim Quang (1955) 
14- Trưởng lão Thiện Thẳng (1955) 
15- Trưởng Lão Duyên Hạnh (1955) 
16- Trưởng Lão Hộ Nhẫn (1956) 
17- Trưởng Lão Pháp Tri (1958) 
18- Đại đức Thiện Giới (1958) 

19- Trưởng lão Tinh Tuệ (1959) 
20- Trưởng lão Tâm Chế (1959) 
21- Trưởng lão Vô Hại (1959) 

22- Trưởng lão Pháp Tịnh (1960) 
23- Trưởng lão Pháp Lạc (1961) 
24- Trưởng lão Kim Minh (1962) 
25- Trưởng lão Tịnh Giác (1962) 
26- Trưởng lão Pháp Nhẫn (1962) 
27- Thượng tọa Giới Hỷ (1963) 

28- Trưởng lão Kim Quang (1963) 
29- Trưởng lão Viên Minh (1965) 
30- Trưởng lão Thiện Căn (1965) 
31- Thượng tọa Tâm Hỷ (1965) 
32- Thượng tọa Thiện Dũng (1966) 
33- Thượng tọa Giác Minh (1966) 
34- Thượng tọa Thiện Quang (1966) 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


35- Trưởng lão Hộ Pháp (1967) 
36- Trưởng lão Hộ Chơn (1967) 
37- Trưởng lão Pháp Tâm (1967) 
38- Đại đức Tịnh Pháp (1967) 

39- Trưởng lão Thiện Tâm (1967) 
40- Trưởng lão Pháp Minh (1968) 
41- Trưởng lão Tịnh Đức (1970) 
42- Trưởng lão Trí Đức (1970) 

43- Trưởng lão Đức Minh (1971) 
44- Trưởng lão Hộ Pháp (1971) 
45- Trưởng lão Hộ Chánh (1972) 
46G- Trưởng lão Trì Giới (1973) 
47- Thượng tọa Chánh Niệm (1973) 
48- Trưởng lão Định Lực (1974) 
49- Trưởng lão Chơn Trí (1975) 
50- Trưởng lão Giới Đức (1977) 
51- Trưởng lão Hộ Tịnh (1979) 
52- Trưởng lão Pháp Tông (1979) 
53- Trưởng lão Tuệ Tâm (1979) 
54- Trưởng lão Chơn Tâm (1979) 
95- Trưởng lão Minh Giác (1979) 
56- Trưởng lão Giác Chánh (1980) 
S57- Trưởng lão Thiện Pháp (1980) 
58- Trưởng lão Thiện Nhân (1980) 
59- Trưởng lão Bửu Đức (1981) 
60- Trưởng lão Giác Sơn (1981) 
61- Trưởng lão Tăng Định (1981) 
62- Đại đức Ngộ Đạo (1981) 

63- Trưởng lão Pháp Chất (1981) 
64- Trưởng lão Giác Giới (1981) 
65- Trưởng lão Bửu Chánh (1982) 
66- Trưởng lão Pháp Cao (1982) 
67- Trưởng lão Chí Tâm (1982) 
68- Trưởng lão Giác Trí (1982) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 285 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


1- Trưởng lão Tối Thắng (1944) 
(BhikkhUu Punalinansañgämanjaya) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 5. 


Pháp danh: Tối Thắng 
(BhikkhUu Punalinansañgämanjaya) 
Thế danh: Mu Văn Hiền. 
Ngày và nơi sanh: 8/9/1891, Phước Đa, Bến Tre. 
Tờ khai căn cước: N 17.03, 91A31481, 28/7/1955, 
quận 3, Sài Gòn. 
Ngày, nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
17 giờ 10, ngày 7/5/1944, Bửu Quang tự, Gia Định. 
Thầy Tế độ: Dhammappañño. 
Thầy Yết-ma: Nãnaviriya. 
Địa chỉ: Tam Bảo tự, Đà Nẵng. 
Gia nhập hội viên ngày 25/1/1958. 
Chú thích: Không tìm ra tư liệu nhưng thấy Trưởng lão có ở chùa Kỳ Viên từ 
năm 1954 và có tên trong danh sách Ban Chưởng quản. 


286 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


2- Trưởng lão Giác Quang (1945) 
(Bhikkhu Bodhiramsï) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 9. 


Pháp danh: Giác Quang (BhikkhUu Bodhirams!) 
Thế danh: Dương Văn Thêm. 

Ngày và nơi sanh: 1895, Tân Sơn Nhất, Gia Định. 
Tờ khai căn cước: 1704 95A, 070553, quận 4 Sài Gòn. 
Ngày, nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

15 giờ, ngày 20/5/1953, 
chùa Giác Quang, Bình Đông, Sài Gòn. 

Thầy Tế độ: Dhammappañño. 

Thầy Yết-ma: Vinayavamsa. 

Địa chỉ: Giác Quang tự, Bình Đông, Sài Gòn. 

Gia nhập hội viên ngày 23/1/1958. 

Viên tịch: 3/7/1967. 

Chú thích: Ngày, tháng, năm xuất gia của Trưởng lão có sự sai khác 
so với công trình nghiên cứu của soạn giả; chính xác 
là ngài thọ đại giới năm 7945 tại Campuchia. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 287 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Hoà thượng Giác Quang 
(1895 - 1967) 


Trưởng lão Giác Quang (Bhikkhu Bodhiramsl) 


288 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


(Tiếp theo phần trước) 


Đầu năm 1945, sau khi xuất gia tỳ-khưu tại chùa Sùng Phước, 
Phnông-Pênh, ngài về nước, trở lại Bình Đông, Chợ Lớn, nơi ngôi 
vườn cũ, sửa lại cái liêu thất cũ và biến đây thành một ngôi tịnh xá 
mà chư đệ tử gọi là tịnh thất Giác Quang. Từ đó, Trưởng lão luôn 
chung tay góp sức cho sự phát triển của hệ phái. Vốn bản chất ôn 
nhu, hiền hòa, khiêm tốn; tăng tướng phẩm mạo oai nghỉ thanh tịnh 
nên rất được chư tôn túc quý mến, Phật tử gần xa kỉnh mộ. 

Ngoài ra, Trưởng lão luôn theo sát công việc của quý ngài Hộ 
Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn... từ Nam ra Trung để hỗ trợ những 
cơ sở mới. Tại Kỳ Viên, thập niên 50, nhiều lần Trưởng lão phải tạm 
chủ trì ở đây; ngoài ra đâu cần thì ngài có mặt. Chính Trưởng lão là 
người “ăn nỉ” Sư Cả Hộ Tông rời bỏ chùa Bửu Quang khi chùa đã 
đồ nát về Giác Quang ở; và sau đó chính Trưởng lão cũng là người 
đi thương lượng việc thuê mướn chùa Kỳ Viên. 

Trưởng lão là vị ty-khưu thứ 4 của PGNTVN chỉ sau 3 vị Hộ 
Tông, Thiện Luật và Bửu Chơn... mà ngài luôn tôn kính xem như 
bậc thầy. Công đức của Trưởng lão rất âm thầm mà vô cùng cao cả 
nhờ đức hạnh tu học dày sâu - nên đệ tử đi sau như Tịnh Tuệ, Giác 
Nhân... noi gương ngài mà trở thành những bóng tòng bách cả. 

Năm 1957, Trưởng lão được suy cử chức vụ cố vấn Ban 
Chưởng quản GHTGNTVN và liên tục các nhiệm kỳ tiếp theo cho 
đến khi viên tịch. Nhiều nhà Sư Nam tông đã trưởng thành từ chùa 
Giác Quang này, hiện họ đã đóng góp nhiều công sức trong việc 
truyền bá PGNT nơi này và nơi khác. 

Một số đệ tử khác của ngài: Chư Trưởng lão Kim Triệu, Thiện 
Thắng, Tinh Tuệ, Tịnh Giác, Pháp Lạc... cũng xuất thân ở đây. 

Trưởng lão viên tịch năm 1967, thọ 72 tuổi, 27 hạ lạp với bao 
sự tiếc thương của chư vị tôn túc cũng như Phật tử các giới. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 289 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


3- Trưởng lão Ân Lâm (1946) 
(BhikkhU Araññaväsi) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sÔ 4 


Pháp danh: Ân Lâm (BhikkhU Araññaväsĩ) 
Thế danh: Lê Văn Tâm. 

Ngày và nơi sanh: 1930, Tân Bình, Mỹ Tho. 
Tờ khai căn cước: 09.0049, 03A715, 18/7/1955, 
Tam Bình, xã Gia Định. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
15 giờ 10, ngày 16/7/1946 tại chùa Debadhita, 
số 46 ngày 19/1/1946, Vũng Phnăm. 
Thầy Tế độ: Dhammavamsa. 

Thầy Yết-ma: Gunathrra. 

Địa chỉ: Thiên Đức tự, Thủ Đức, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 23/1/1958. 

Chú thích: Năm sinh của Trưởng lão theo soạn giả là 1898. 


290 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Hoà thượng Ấn Lâm 
(1898 - 1982) 


Trưởng lão Ấn Lâm (Bhikkhu Araññaväsï) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 291 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão có thế danh là Lê Văn Tâm, sinh năm Mậu Tuất 
(1898) trong một gia đình nông dân tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang. Thân phụ là cụ ông Lê Văn Cường và thân mẫu là cụ bà 
Đặng Thị Dưỡng. Gia đình ông quy y theo Phật giáo Bắc tông. 
Thuở nhỏ ông theo gia đình thường xuyên đến các chùa để lễ Phật 
tụng kinh. 

Năm 18 tuổi, ông xuất gia tại chùa Khánh Quới, thuộc phái Lâm 
Tế (Thiền tông, Trung Quốc). Sau đó ông tu học ở các chùa Long 
Thành, Huỳnh Long rồi trở về chùa Phi Lai nơi ông đã quy y từ nhỏ. 

Năm 32 tuổi (1920), ông sang Campuchia nghiên cứu Phật học 
ở đây, nhưng cho đến năm 1940, ông mới gặp được Ht. Thiện Luật 
và được thọ giới sa-di theo Phật giáo Nam tông. Rồi sau đó, năm 
1941, Sư sa-di này phát nguyện thực hành pháp môn đầu-đà khất 
thực và độc cư trong rừng. 

Năm 1946, Sư thọ giới tỳ-khưu với Trưởng lão Dhammavamsa 
Guna Thera. Vì đồng cảm nếp độc cư thiền định của ngài trong 
rừng nên thầy Tế độ đã ban pháp danh là Ân Lâm (Araññaväs1). Từ 
đó, Đại đức luôn tâm niệm người tu phải sống độc cư thiền định, 
rừng núi là môi trường yên tĩnh sẽ giúp cho tâm được thanh tịnh. 
Đồng thời Đại đức gìn giữ giới hạnh trang nghiêm trong sạch, lấy 
giới định tuệ làm sở y, sở hành. Và quả thật, nói làm là một, Đại đức 
đã sống đời tri túc, thiểu dục của bậc sa-môn chân chính. 

Năm 1954, từ Campuchia về Sài Gòn, tùy thuận sự phân nhiệm 
của các bậc Trưởng lão tôn túc; ngài ở các chùa Kỳ Viên, Giác 
Quang rồi Bửu Quang. 

Năm 1957, Giáo hội bổ nhiệm ngài về chủ trì chùa Tăng Quang 
Gia Hội, Huế. 

Năm 1959, theo quyết định của Giáo hội, ngài về điều hành Phật 
sự tại chùa Tam Bảo - Đà Nẵng. 

Năm 1961, ngài lại về chủ trì chùa Thanh Vân, Tây Ninh. 

Năm 1962, Giáo hội điều động ngài về chủ trì chùa Phước Hải, 
Tân Hiệp, Tiền Giang. 

Năm 1975, Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam điều ngài 
trở về chủ trì chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Sài Gòn. 

Trên bước đường hoằng dương chánh pháp, đâu đâu cũng có 
dấu chân ngài, từ miền Nam ra Trung, từ Trung vê miền Tây. 

Trưởng lão là một trong những vị giáo phẩm của Phật giáo Nam 
tông được chư Tăng, tu nữ Phật tử hệ phái tôn kính ngưỡng mộ vì 
giới luật nghiêm túc. 


292 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1965, ngài được tín nhiệm suy cử vào chức Phó Tăng 
thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. 

Năm 1976, ngài được chư Tăng suy cử ngài vào chức vụ Tăng 
thống GHTGNTVN. Trong nhiệm kỳ 1979 - 1981 ngài còn làm cô 
vân GHTGNTVN. 

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, ngài được 
Đại hội suy cử vào chức vụ Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Tháng 10/1982 sức khỏe của ngài bắt đầu suy yếu. Mặc dù 
bệnh duyên như vậy nhưng ngài vẫn vô cùng sáng suốt; khi chư Sư 
và Phật tử đến thăm ngài thường nhắc nhở họ việc tu hành. Hình 
ảnh một vị Trưởng lão Cao Tăng chánh niệm, tỉnh giác trước giờ 
phút viên tịch đã tác động vào niềm tin của hàng tu sĩ xuất gia cũng 
như cư sĩ tại gia. 

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 20/12/1982, tức mồng 6/11 năm 
Nhâm Tuất, Trưởng lão xả thân tứ đại. Một cội đại thọ đã bật gốc, 
một thuyền từ đã tách bến để lại niềm thương tiếc vô bờ nơi các 
hàng môn đệ hậu sanh. 


(Source Bình An Sơn) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 293 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


4- Trưởng lão Giới Nghiêm (1947) 
(Bhikkhu Thita Silo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, ghi ngài là số 6. 


Pháp danh: Giới Nghiêm (BhikkhUu Thita Srlo) 
Thế danh: Nguyễn Đình Trấn. 

Ngày và nơi sanh: 5/5/1921, Dạ Lê, Thừa Thiên Huế. 
Tờ khai căn cước: T.4435, 20/12/1957, Đà Nẵng. 
Ngày, nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

20 giờ, 20 ngày 8/3/1947, chùa SirT Sägara. 
Thầy Tế độ: Visuddhiramsiĩ. 

Thầy Yết-ma: Candavajira. 

Địa chỉ: Tam Bảo tự, Đà Nẵng. 

Gia nhập hội viên ngày 23/1/1958. 


294 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Giới Nghiêm (Bhikkhu Thita SrIlo) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 295 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


(Tiếp theo phần trước) 


Sau hơn 8 năm bôn ba xứ người tầm cầu chánh pháp, ngài hồi 
hương với chí nguyện mang giáo lý Nguyên thủy rất cũ xưa mà 
cũng rất mới mẻ về Việt Nam để quảng bá, hoằng truyền sâu rộng 
trong mọi tầng lớp tín đồ. 

Và như chúng ta đã biết, Trưởng lão về nước năm 1952; và chỉ 
sau mấy năm, ngài đã xây dựng chùa Tam Bảo, Đà Nẵng và chùa 
Tăng Quang, Huế rồi đi vào sinh hoạt ổn định, tạo một chỗ đứng 
vững chắc tại miền Trung như thế nào. 

Năm 1957, tại Sài Gòn, ngài cùng với chư vị Trưởng lão tôn túc 
khác như quý ngài Hộ Tông, Bửu Chơn, Thiện Luật, Tối Thắng, Giác 
Quang, Kim Quang, Pháp sư Thông Kham vận động thành lập Giáo 
hội Tăng-già Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) Việt Nam. 

Từ năm 1957 đến năm 1964, từ miền Trung rồi Sài Gòn rồi Vũng 
Tàu rồi Cao Nguyên... ngài lần lượt thành lập được rất nhiều ngôi 
chùa cho PGNTVN. 

Từ năm 1964 - 1974 ngài được suy cử làm Tăng thống Giáo hội 
Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam liên tiếp bốn nhiệm kỳ. 

Sau mấy năm tạm nghỉ ngơi, đến năm 1979, ngài lại đứng ra 
gánh vác sứ mệnh làm Tăng thống thêm một nhiệm kỳ. 

Cũng trong năm đó, ngài được cung thỉnh tham gia phái đoàn 
cấp lãnh đạo Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam đi Campuchia để làm 
thầy Tế độ cho 7 vị Sư ở Quốc độ này, do sau nhiều năm bị Pôn Pốt- 
lêng-Xê-ri bắt buộc hoàn tục. Từ đó, Phật giáo Campuchia được hồi 
sinh và thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia. 

Trong suốt hơn 50 năm xuất gia hành đạo, hoằng pháp và phục 
vụ nhân sinh, ngài đã để lại cho hậu thế nhiều công đức và nhiều 
công trình Phật sự to lớn: 

- Ngài đã mở một Phật Học viện Sơ cấp tại chùa Tam Bảo, Đà 
Nẵng. Và tại ngôi chùa tháp tôn nghiêm hùng vĩ này, nhiều khóa 
thiền đã được khai giảng để hướng dẫn cho các hành giả là chư 
Tăng, tu nữ và các hàng Phật tử. 

- Tại Núi Lớn, Vũng Tàu, ngài khai sơn một rừng thiền giữa thiên 
nhiên khoảng khoát, rợp bóng mát cây xanh, dành cho những hành 
giả chuyên tu Tứ Niệm Xứ. Nơi đây gồm có hàng trăm cốc liêu rải 
rác giữa các sườn đồi, dưới những tàn cổ thụ lâu đời; là nơi mà chư 
Tăng, tu nữ, Phật tử mười phương thường vân tập về vào mỗi độ 


296 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


an cư để theo học những khóa thiền ba tháng hoặc bảy tháng. Tại 
Tam Bảo thiền viện này, có rất nhiều hành giả đạt kết quả pháp 
hành tốt đẹp, khả dĩ làm hành trang tư lương cho mình suốt cuộc 
đời tu tập. 

- Ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, ngài mở Phật Học 
viện Trung đẳng tại chùa Phật Bảo; ngài làm Viện chủ và Thượng 
tọa Viên Minh làm Giám đốc kiêm Giáo thọ. Nơi đây đã đào tạo 
nhiều Tăng tài cho hệ phái Nam tông. Sau năm 1975, ngài tiếp tục 
mở nhiều khóa thiền tại chùa Phật Bảo này; và thường hay lui tới 
các chùa khác trong nước để nhắc nhở, khuyến hóa, sách tấn tứ 
chúng môn đồ tinh tấn tu niệm (Chùa Huyền Không thuở đó ở thôn 
Nham Biều, Hương Hồ, Hương Trà xa xôi, hẻo lánh cũng vinh hạnh 
được ngài viếng thăm, sách tần). 

Về sự nghiệp xây dựng chùa chiền: Từ miền Nam đến Cao 
nguyên, miền Trung, đâu đâu cũng có bàn tay và dấu chân của ngài 
trong sứ mạng khai sáng giáo pháp chơn truyền của đức Từ Phụ. 
Ngài đã đứng ra chủ trương xây dựng những công trình sau đây: 

- Tại Huế: chùa Định Quang ở Dạ Lê, Hương Thủy và chùa 
Tăng Quang ở Gia Hội. Tại Đà Nẵng: chùa Tam Bảo, Tổ đình Phật 
giáo Nam tông miền Trung. Tại Quảng Nam: chùa Nam Quang ở 
Hội An. Tại Quảng Ngãi: chùa Tăng Bảo. Tại Đồng Nai: chùa Phước 
Sơn ở Biên Hòa. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Tam Bảo thiền viện. Tại 
Sài Gòn - Gia định: chùa Phật Bảo và chùa Diệu Quang (Tu nữ). Tại 
Bình Định: chùa Huệ Quang ở Quy Nhơn và chùa Phước Quang 
ở Tuy Phước. Và tại Đà Lạt - Lâm Đồng: chùa Bửu Sơn và chùa 
Pháp Quân. 

Và ngài trợ duyên xây dựng cho một số ngôi chùa khác như: 

- Tại Khánh Hòa: chùa Như Ý ở Nha Trang (Đại đức Pháp Tâm, 
đệ tử của ngài). Tại Bình Thuận: chùa Bình Long ở Phan Thiết (Đại 
đức Pháp Lạc, đệ tử ngài Giác Quang). Tại Tiền Giang: chùa Pháp 
Bảo ở Mỹ Tho (ĐÐđ. Pháp Lạc, đệ tử ngài Giác Quang). 

Về sự nghiệp phiên dịch kinh điển, những tác phẩm đã xuất bản 
của ngài gôm có: 1. Hạnh phúc kinh; 2. Tiểu sử Phật Thích Ca; 3. 
Giải vê kiếp; 4. Thiền Tứ Niệm Xứ; 5. Giải về bạn; 6. Mi Tiên Vấn 
Đáp (Quyên I, II, III); Và những tác phẩm đang tiến hành biên soạn, 
phác thảo đã hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh: 1. Pháp Đoàn kết; 
2. Giải thoát giáo; 3. Giải về cõi trời; 4. Phật bốn sanh; 5. Giải về 
lửa; 6. Dạ-xoa hỏi Phật; 7. Nhà của Tâm; 8. Vô Ấn Tượng Pháp; 9. 
Kinh Ö Mối; 10. Vi Diệu pháp vấn đáp; 11. Ba mươi bảy Pháp trợ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 297 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Bồ-đề; 12. Pháp Số giảng giải; 13. Vi Diệu pháp vắn tắt; Tam Tạng: 
Quyên 1, 2, 3, 4, 40, 41... 

Ngoài những công trình Pháp bảo đồ sộ ấy, ngài lại còn có số 
đệ tử xuất gia đông đảo nhất của Phật giáo Nam tông: 

Chư vị Trưởng lão: Pháp Nhẫn (1962), hiện tại là chủ trì tự viện 
Liên Hoa, Texas - Mỹ, Đại đức Giới Hỷ (1963) chủ trì chùa Tăng 
Quang, sau hoàn tục; Đại đức Tâm Hỷ (1965) chủ trì chùa Tam Bảo, 
sau vào chùa trong Nam; Hit. Viên Minh (1965) viện chủ Tổ đình 
Bửu Long, quận. 9 Sài Gòn; Ht. Hộ Chơn (1967) chủ trì chùa Bửu 
Thắng; Đại đức Pháp Tâm (1968) chủ trì chùa Như Ý, Nha Trang; 
Ht. Tịnh Đức (1970) chủ trì chùa Đạo Quang, Texas - Mỹ; Ht. Chơn 
Trí (1970) chủ trì chùa Pháp Vân, CA, Mỹ; Ht. Đức Minh (1970) chủ 
trì chùa Kỳ Viên, Pháp; Ht. Giới Đức (1977) chủ trì chùa Huyền 
Không Sơn Thượng - Huế; Ht. Chơn Tâm - Huyền Việt (1981) chủ 
trì chùa Liên Hoa, Houston - Mỹ)... 

Như vậy, cuộc đời ngài đi qua trần gian không dài, nhưng đã 
làm việc hết sức mình cho chánh pháp, cho xã hội, cho môn đồ. 

Năm 1984, lâm trọng bệnh, ngài xả thân tứ đại, thị tịch lúc 
10h10 ngày 13/7 năm Giáp Tý, tức ngày 9/8/1984 tại chùa Phật Bảo, 
hưởng thọ 63 tuổi. 

Hàng năm, kỷ niệm húy ky, toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo Nam 
tông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm lễ tưởng niệm cố Hòa 
thượng, một vị Trưởng lão sáng lập hệ phái Tăng-già Nguyên thủy 
Việt Nam, một Thiền sư đạo hạnh nghiêm minh, một bậc thầy từ 
hòa khả kính, một bậc cao Tăng nhiệt tình trong hàng Giáo phẩm 
tôn túc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Dấu ngài đã đi vào cõi “vô ví” nhưng bóng mát của tàn đại thụ 
mãi còn che phủ các ngôi già-lam, nơi ngài đã dày công kiến tạo và 
giáo huấn môn đồ suốt một đời không mệt mỏi. 

Ngưỡng cầu cho chí nguyện và công hạnh ba-la-mật của ngài 
sớm được tựu thành viên mãn. 


298 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Giới Nghiêm 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 299 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Điếu Văn Phụng Cúng 
Ân Sư Có Đại Trưởng lão Giới Nghiêm 
Thế Danh Nguyễn Đình Trấn (1921-1984) 
(Viên tịch lúc 10g10 ngày 13/7 
năm Giáp Tý (9/8/1984 - 2528 (PI)) 


Tác Bạch Giác Linh Ân sư! 


Hỡi ôi 
Khứ lai giả mộng! 
Sinh tử thị thường! 

Đau đớn vậy mà xót xa đành vậy! 
Khôn cầm lệ, giọt phàm tình rưng chảy! 
Nghĩa Sư đồ đại hải ba xuân 
Dòng nước xao, bóng núi vẫn còn 
Hài mây dẫu, non cao ngời bóng trượng! 


Ôi! 
Đói chút pháp thừa, cơm vụn 
Từ Linh sơn nghĩa trọng 
Truyên lưu y bát mây nghìn saul 


Oil 
Khát dòng sữa ngọt thanh lương 
Từ kim khẩu Pháp vương 
Diệu hóa ba thời vô lượng nghĩal 
Với chí nguyện chơn truyền Tây Thổ, 
Ngài du phương liệt quôc tầm nguyên! 
Tứ cố vô thân 
Cõi pháp, con thuyền! 
Lìa thân thế, lìa gia hương 
Hoài bão trái tim trang nguyệt rạng! 
Đơn thân độc bộ 
Trần chân, vạn lý! 
Fời hư vinh, rời huyễn mị 
Ngước cao vằng trán đuốc tinh vân! 


Thế mà hỡi ôi 
Lạc quôc cao đăng 
Báo thân xả đoạn! 


300 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Dẫu chốc thoáng, ba đời ân nặng 
Chưa trăm năm, một cỗi tùng già! 
Chốn thiền môn, tăng lữ nguyệt sương pha, 
Cõi trần thế, môn đồ hoa cỏ dại! 

Đã từng khuyết chỗ ngồi cao đức! 

Chừ đành sao đáy nước trầm châu? 

Tín nữ, thiện nam - lặng lẽ kinh cầu 
Bửu quyến, môn sinh - bùi ngùi tưởng niệm! 


Nhớ Giác linh xưa 
Yêu quê hương như ruột thịt, 
Xót sinh chúng tợ xương da! 

Tổ quốc Bắc, Nam, bốn biển một nhà 
Phật giáo dị, đồng, hai phương nhát thống! 
Vì bi tâm mà dõng mãnh 
Bởi tuệ lực nên kiên cường! 

Chí xuất phàm nào phải óc tư lương 
Hạnh đại sĩ làm sao đời suy xét? 


Bởi thế cho nên 
Thân hành, ngôn giáo 
Quyền biến, cơ tùy! 

Đạo và đời đâu nở mối phân ly? 
Bỉ và thử phải vẹn tình giai kết! 
Tiểu sử đã nên trang kiệt hiệt 
Thanh danh vốn thành đức chân nhân! 
Ngửa mặt lên, nguyệt tỏ giang san 
Ngoảnh đầu lại, trí soi tình lý! 
Miền giác ngạn, đâu hay hưng phế 
Cõi mê đồ, càng rõ thịnh suy! 


Ôi! Giác linh ôi! 

Sinh phần là đâu? Nhục thể là đâu? 
Tứ đại giai không; thể phách, tinh anh 
Sống, thác: Bạch vân nhất phiến! 
Quán quê vậy đó! Thế thân vậy đó! 
Ba đời hư huyễn; nhân thần, linh tánh 
Ngộ, mê: Diệu tuệ sát-nal 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 301 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Sinh tử hề! Phi vân! 
Khứ lai hè! Lưu thủy! 
Áo nhập thế, trăng vàng tịnh thổ 
Chân ly trần, hoa trắng thanh sơn! 


Hôm nay, 
Cử niệm bi ai 
Đồng văn tưởng niệm! 

Hồn sông núi trọn tình kính mộ 
Lòng trăng sao một dạ cảm thương! 
Môn đồ, đại chúng sầu vương 
Tăng Ni, Tôn đức trầm hương chí thành! 
Nhìn di tượng, long lanh đáy mắt 
Trông kim quan, ruột thắt đòi cơn! 
Sinh như hà, tử như thị 
Hồn phách phiêu diêu chứng giám! 
Ân thùy tri, đức thùy tri 
Thiên địa mang mang lạc khoản! 
Đê đầu khắp điều 
Đại chúng môn đồi! 


Yên Hà Các, Thu 1984 
Đệ tử Giới Đức phụng cúng! 


302 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


5- Trưởng lão Bửu Hạnh (1948) 


Không tìm thấy tư liệu để viết tiểu sử. 

Chỉ biết ngài tên là Núi, tìm đến tu tập ở chùa Bửu Quang đồng 
thời với ông giáo Thêm (Đại đức Giác Quang) từ những năm 1939 - 
1940. Chính ngài Hộ Tông đã đích thân dẫn ông giáo Thêm sang 
Nam Vang gởi gắm cho ngài Thiện Luật năm 1942. Và ngài Hộ 
Tông cũng dẫn ông Núi sang đấy để tu học năm 1944. 

Chúng ta chỉ biết ông Núi xuất gia tỳ-khưu sau ngài Giới Nghiêm 
một hạ, tức năm 1948. Đến năm 1952 - 1953, khi chùa Kỳ Viên đi 
vào sinh hoạt thì chính ngài Thiện Luật lại dẫn Đại đức Bửu Hạnh 
về để bổ túc thêm nhân sự. Sau đó nhiều năm, Đại đức Bửu Hạnh 
phụ tá, sinh hoạt chung với chư vị tôn túc Trưởng lão. 

Nhiều năm sau, Trưởng lão về sống và tu tập ở chùa Bửu 
Quang. Và lúc tuổi già, Trưởng lão mắt ở đây nên hiện có tháp kỷ 
niệm ngài ở ngôi chùa Tổ này! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 303 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


6- Trưởng lão Hộ Giác (1949) 
(BhikkhUu Buddhapäla) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 21. 


Pháp danh: Hộ Giác (Bhikkhu Buddhapäla) 
Thế danh: Ngô Bửu Đạt 
Ngày và nơi sanh: 11/6/1930, Cheang Tuang, Tram. Kok, Takeo. 
Tờ khai căn cước: 304015849, Bình Hoà, 
xã Gò Vấp, Gia Định, 30/9/1959. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
17 giờ 30, 16/5/1949, 
chùa Mahämontrey, quận 5, Phnom Pênh. 
Thầy Tế độ: Candadhammo. 
Thầy Yết-ma: Kesanäga. 
Địa chỉ: Pháp Quang tự, Bình Hoà, Gò Vấp, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 19/11/1959. 
Chú thích: Ngày tháng năm sinh của ngài 
là 14/01/1928. 


304 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Hộ Giác (Bhikkhu Buddhapäla) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 305 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh Ngô Bửu Đạt, sinh ngày 14/1/1928 tại Sa Đéc (nay là 
tỉnh Đồng Tháp). Thân phụ là cụ ông Ngô Bảo Hộ (ngài Thiện Luật), 
thân mẫu là cụ bà Lưu Kim Phùng. 

Ông sinh trưởng trong một gia đình thương nhân, gồm có hai 
chị em. Bào tỷ là cố tu nữ Diệu Đính (thế danh Lưu Kim Đính). Do 
phương kế làm ăn sinh sống, cả gia đình được thân phụ ông dẫn 
qua Campuchia lập nghiệp tại tỉnh Prey-veng (Lò-veng). 

Năm 1934, sau khi thân mẫu qua đời, thân phụ ông gởi trưởng 
nữ là Lưu Kim Đính cho người em gái (cụ bà Ngô Thị Dần) nuôi 
dưỡng và dẫn ông cùng đến chùa Prek-reng xuất gia tu học. Thân 
phụ ông xuất gia thọ giới sa-di, pháp danh là Thiện Luật; còn ông - 
khi ấy mới chỉ là cậu bé 5 tuổi - được ngài chủ trì nhận làm nghĩa tử 
cho ăn học đàng hoàng. 

Năm 1940, chú bé 12 tuổi được thọ giới sa-di tại chùa Sri-Sagor 
và được Ht. Thế độ ban Pháp danh là Hộ Giác (Buddha Päla). 

Sa-di Hộ Giác vốn có thiên bẩm thông minh xuất chúng, chịu 
khó, chịu học, lại có dung mạo khôi ngô tuấn tú nên rất được các 
bậc giáo thọ thương mến, hết lòng truyền thụ sở học. Và được thân 
phụ là Đại đức Thiện Luật gởi Sư vào học trường Cao đẳng Nam 
Phạn Päli tại thủ đô Phnôm-Pênh. 

Năm 1949, Sư thọ đại giới tỳ-khưu tại trường này rồi đỗ hạng 
ưu lớp Cao đẳng Nam Phạn PaIi. Kế đó, Đại đức đi tu nghiệp tại các 
xứ Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan để hoàn thành sở học, trở thành 
là một vị Tăng tài của Phật giáo. 

Năm 1954, sau nhiều năm du học ở xứ người, ngài trở về Việt 
Nam và ở tại chùa Kỳ Viên. Khi Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt 
Nam thành lập, ngài được suy cử chức vụ Tổng Thư Ký đầu tiên 
của Giáo hội. Cũng trong năm này, Đại đức cùng phái đoàn Tăng- 
già Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam tham dự Đại hội Kết tập Tam 
Tạng lần thứ VI tại thủ đô Ngưỡng Quang, Miến Điện (khai mạc vào 
dịp đại lễ Phật Đản, ngày 17/5 (Visäkha Day); thời gian kết tập trải 
qua 2 năm, đến Phật Đản 1956, Phật lịch 2500 mới hoàn thành) 
(Theo Phật Quang Đại Từ Điền, tr.5189). Nhờ thông tuệ Pali, Miến, 
Anh... Đại đức được tuyển thỉnh là một trong 2.500 thành viên chính 
thức dự phần nghe tuyên đọc kết tập Tam Tạng. 

Năm 1958, với sự ủng hộ của hãng dầu cù-là hiệu Mac-Phsu, 
chư vị tôn đức cùng quý nam nữ Phật tử, Đại đức cùng Trưởng lão 
Thiện Luật kiến tạo ngôi Tam Bảo chùa Pháp Quang. Và tại nơi đây, 
ngôi trường Phật Học đầu tiên của Giáo hội Tăng-già Nguyên thuỷ 


306 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Việt Nam được thành lập có tên là Phật Học viện Pháp Quang do 
ngài làm Viện trưởng. 


Đại đức Hộ Giác 


Học viện chuyên đào tạo học Tăng qua 3 học vị: Sơ đẳng, 
Trung đẳng và Cao đẳng Phật Học theo truyền thống Phật giáo 
Nguyên thuỷ. Học vị do trường cấp cho Tăng sinh tốt nghiệp được 
Hội Phật giáo Thế giới công nhận. Ngôi trường đã đào tạo nhiều 
bậc Tăng tài phục vụ sự nghiệp phát triển PGNT trong sự nghiệp 
hoằng dương chánh pháp. Chư vị hiện nay như: Ht. Tịnh Giác, Ht. 
Minh Giác, Ht. Thiện Nhân, Ht. Bửu Chánh, Ht. Giác Trí... đều có 
thời gian học ở ngôi trường này. 

Pháp nạn 1963 là một biến cố chắn động toàn thể Phật giáo Đồ 
Việt Nam. Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng-già Nguyên thuỷ Việt 
Nam trong đó có ngài, đã tham gia Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật 
giáo. Ủy ban này đấu tranh trong tinh thần bắt bạo động cho sự bình 
đẳng và tự do Tôn giáo. Đại đức cũng đã bị bắt cầm tù trong thời 
gian này như bao Tăng Ni dấn thân hộ đạo lúc bấy giờ. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 307 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1964, Phật giáo được thống nhất, bản Hiến chương đầu 
tiên của PGVN ra đời; và ngài cùng chư tôn đức Cao Tăng Phật giáo 
là một trong những thành viên sáng lập nên GHPGVNTN. Trong tổ 
chức Giáo hội thời bấy giờ, ngài đã liên tiếp đảm nhiệm các chức 
vụ: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư 
Sĩ; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp... Và vào thời điểm hình 
thành Nha Tuyên Úy Phật giáo, ngài được suy cử vai trò Phó Giám 
Đốc (Giám Đốc lúc ấy là Tt. Thích Tâm Giác). 

Với chí nguyện hoằng pháp độ sanh, với thiên tài sở học Phật 
pháp, ngài đã hoằng truyền làm tỏ rạng chánh pháp Nguyên thủy 
khắp cả miền Nam nước Việt, làm cho mọi người biết nhiều hơn 
đến PGNT. Đây là công đức lớn lao của ngài đối với Tăng, Tín đồ 
Phật giáo Nam tông ngày nay. Bên cạnh đó, với sở học xuất sắc 
Nam Phạn Päli, ngài đã trợ duyên cho cố Đại lão Hòa thượng Thích 
Minh Châu, Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh (nay là Học viện 
Phật giáo thành phố HCM) dịch thuật Đại Tạng Kinh Päli - Việt 
phổ biến đến khắp Tăng Ni, Phật tử có nhu cầu nghiên cứu Phật 
học; quan trọng hơn nữa là hòa nhập với Phật giáo các nước 
theo truyền thống PGNT. 

Song song với Phật sự đào tạo Tăng tài, hoằng dương chánh 
pháp, ngài đã kiến tạo ngôi chùa Nam tông với ý nguyện thành lập 
Phân Viện Đại Học Phật giáo Nam tông thuộc Viện Đại Học Vạn 
Hạnh nhằm phát triển Phật giáo Nam tông tại nước nhà, sánh vai 
cùng các nước Phật giáo Nam tông trên Thế giới. 

Tuy đa đoan nhiều Phật sự, nhưng ngài cũng dành được thời 
gian biên soạn với 27 tác phẩm đã sáng tác, dịch thuật; trong đó có 
5 tác phẩm chưa ấn hành. Một số kinh sách của ngài thường được 
nhắc đến là: 1, Tình mẹ. 2, Trúc Lâm dậy sóng. 3, Tình đời ý đạo. 4, 
Tình bạn. 5, Thanh Văn sử. 6, Cuộc đời và sự nghiệp Đại đế A Dục 
Vương v.v... 

Năm 1981, nhận thấy tình hình của PGVN không còn sinh hoạt 
tu tập đáp ứng được ý muốn của đại đa số Tăng Ni, Phật tử và của 
riêng cá nhân mình, ngài quyết định rời khỏi Việt Nam đi qua ngã 
đường bộ Campuchia. 

Năm 1982, ngài chính thức định cư tại Hoa Kỹ. 

Trong những năm ở xứ người, ngài đã lên đường hoằng du 
nhằm xiển dương chánh pháp tại nhiều nước: Pháp, Úc, Đức, Thụy 
Sĩ... Ngài đã kiến tạo ngôi chùa Pháp Luân ở tiểu bang Texas, Hoa 
Kỳ. Ngài cũng là vị Tăng thống GHTGNTVN đầu tiên tại Hoa Kỳ. 


308 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ngài là Bổn sư; A-xà-lê; Giáo thọ cho không biết bao nhiêu Tăng 
chúng trong và ngoài nước. 

Là bậc Cao Tăng thạc đức nhưng với đức hạnh khiêm tốn, hòa 
nhã, tế nhị và sâu sắc - ngài luôn được Tăng Ni, Phật tử trong và 
ngoài nước quý mến, kính trọng. Với tấm lòng cao cả, ngài luôn 
đùm bọc chở che, nâng đỡ đối với huynh đệ và hàng môn đồ đệ tử. 
Ngài chính là tắm gương sáng chói cho hàng hậu học noi bước trên 
đường đạo. 

Cả cuộc đời của Trưởng lão Hộ Giác là dành trọn cho sự nghiệp 
tu học và hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi. Đến năm 2007, 
Trưởng lão tròn 80 tuổi; do tuổi cao sức yếu và thọ bệnh, nên ngài 
dừng bước vân du, dưỡng bệnh tại chùa Pháp Luân. Trong suốt 
thời gian nghỉ dưỡng, dù được các y, bác sĩ tận tình phục dược và 
hàng môn đồ đệ tử tại bản tự hết lòng chăm sóc; nhưng sanh lão 
bệnh tử là định luật mà mọi người ai cũng phải trải qua; định lý vô 
thường - vô ngã nào phải riêng ai; thế nên Hòa thượng đã thị tịch 
vào lúc 6 giờ 20 phút, ngày 5/12/2012 (nhằm ngày 22/10 Nhâm 
Thìn, Phật lịch 2556). 

Vậy là sau 86 năm trụ thế, 66 hạ lạp, Trưởng lão đã cống hiến 
bao tinh hoa cho Phật pháp. Giờ đây công tròn hạnh mãn, ngài xả 
thân tứ đại ra đi, để lại cho hàng môn đồ đệ tử xuất gia và tại gia 
cùng Tăng, tín đồ khắp nơi bao niềm tiếc thương, kính quý. 

Toàn thể môn đồ đệ tử và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trên Thế 
giới thành tâm cầu nguyện Giác linh Ht. cao đăng thượng phẩm. 


(Viết dựa theo tư liệu của tỳ-khưu Minh Giác - Pháp tử 
của cố Hòa thượng; và của tỳ-khưu Giác Đẳng - 
Theo Tạng thư Phật học; thông cáo báo chí của IBIB - ngày 5/12/2012) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 309 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Hộ Giác 


310 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Điều Văn 
_ Cung Tiên Giác Linh 
Cô Đại Trưởng lão Hộ Giác 


Ngưỡng bạch giác linh ngài, 


Hỡi ôi! 
Vằầng nguyệt đã lặn mây! 

Hoa đàm vừa rụng suối! 
Khoảng lặng tâm hồn chợt mịt mù tăm tối 
Một đóa hương hiu hắt rụng đài khô 
Có phải chăng cơn gió hư vô? 
Thân tán 
Thân tan 
Sao mờ 
Trăng lạnh 
Nước về đông, biệt nguồn cô quạnh! 
Lá bỏ cành, lìa cội nhớ thương! 


GOil 
Đã thức tri, sinh tử thị thường! 
Đành kham nhẫn, khứ lai như mộng! 
Cay xót mắt, ân trùm biển rộng 
Đớn đau lòng, đức phủ non cao 


Oil 
Tâm sa-môn rạng chiếu muôn sao 
Trí bát-nhã ngời soi vạn lối 
Thanh thản đến, mây sương để dấu! 
Rỗng rang về, cát bụi xoa tay! 
Giáo hóa xuân thu, đất Phật trời Tây 
Cơm bánh ngàn nhà, 
Biết mấy khó khăn, lúc duyên tàn, pháp mạt 
Có thực tại hiện tiền 
Chẳng phân chia bỉ, thử 
Đạo và đời, trái hoa giác ngộ chia chung 
Ví như đám mây trắng thung dung 
Vì giác liễu mệnh, thời mà xả thân tứ đại? 
Bỏ ngoài tai, đếm đo khôn, dại 
Quẳng giữa triền, toan tính cạn, sâu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 311 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ôi! 
Hàng hàng giáo phẩm 
Trưởng lão, Tăng Ni 
Tứ chúng, môn sinh 
Tùng trúc cúi đầu 
Suối sông rỉ lệ 
Tin truyền báo năm châu, bốn bể 
Tu viện già-lam hoa trắng kết khăn sô 
Bậc long tượng đời nay như sao lạnh đêm mờ 
Dần rơi rụng, thế gian buồn thêm nữa 
Hạnh ngoài cõi, mấy người nhen lửa 
Thuyền giữa dòng, ai kẻ tiếp duyên 
Dông bão hung hăng, thiết thạch không sờn 
Mưa gió phủ phàng, tăng bào chẳng động 
Chèo mật độ, trời mây lồng lộng 
Gậy Bồ-đề, phố chợ thong dong 


Thế mà hôm nay, 
Địa chắn bàng hoàng 
Bửu quyền, môn sinh nghẹn ngào, bối rối 
Chẳng lẽ chân dung một đời hương bối 
Đề từ nay đại chúng bơ vơ? 


Hỡi ôi! 
Hạnh sa-môn 
Đâu bến, đâu bờ? 

Hỏi chỉ chuyện cạnh tranh thua được 
Sinh tử cuốn, mù mù ác trược! 
Thế thời xao, mịt mịt lương tril 

Đuốc tuệ minh, chông vực bước đi 

Đèn từ ái, hố gai dò lối 


Nhớ giác linh xưa, 
Thế danh Ngô Bửu Đạt 
Quán quê Sa Đéc 
Di trú Nam Vang 
Từ tuổi thơ, duyên gặp đạo vàng 
Bởi căn trí, phúc đưa kinh ngọc 
Mới Š5 tuổi, đến chùa tu học 
Giữ nếp nề, phép tắc, giới nghỉ 
Tập ăn nói, học đứng ởi 
12 tuổi, thọ sa-di giới pháp 
Khát thực xóm làng, tháng ngày ôm bát 
Và sớm hôm, kinh chữ chăm chuyên 
Học một biết hai, tấn hóa đạo thiền 
Đường lớn rộng, duyên đời thắp nến 


312 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Mềm mỏng nói năng, thầy cảm mến 
Hiền hòa lui tới, bạn yêu thương 
Lửa trong ghè cháy đỏ dị thường 
Do nhiều kiếp huân tu mật độ 
Lưỡi gươm bén rèn tâm gian khổ 
Khối đá thô mài ngọc cầm tay 
Chí cao vời, hồng hạc vút bay 
Không hỗ thẹn chức năng sĩ tử 
Sách và bút miệt mài kinh sử, 
Bát với y rong ruỗổi đó đây 
Rồi pháp học, bảng vàng, 

Lần lượt bắt thang mây... 


Hôm kia, 
Tuổi đủ 20, thầy cho thọ đại giới 
Từ đó, 
Biển lớn rộng, kình ngư thỏa chí 
Trời xa cao, linh điều bền hơi 
ƯUu hạng Cao đẳng Phạn, Pã|i khó nuốt, khó trôi 
Tiếng Miên, Thái bắt đầu vững chãi 
Miến với Anh ngày thêm sành sõi 
Vài năm sau tất thảy khá thông 
Du học Tích Lan bền sức ra công 
Thêm ngữ pháp Päli văn, nghiên tầm ba tạng 
26 tuôi, tâm thông, trí rạng 
Đãy ta-bà tạm đủ tư lương 
Được Trưởng lão Nãrada ưu ái, mến thương 
Cho theo hầu thông dịch những kỳ thuyết pháp 
Tiếng Anh, Päli, giờ đã chuyển ngôn lưu loát 
Giáo hội Tăng-già góp sức dựng xây 
Tại trụ sở Kỳ Viên, rồng hỗ cuộn mây 
Mở trang sử cho Theraväda đất Việt 
Tại Rangoon, Tam Tạng thánh kinh kết tập 
Ngài là học giả Tăng 
Được thỉnh cử vào ban vấn, đáp Phật ngôn 
Là một vinh dự tối cao, khó gặp, khó bàn 
Cùng đứng thẳng ngang hàng với Tăng-già Thế giới 
Phật giáo từ đây, tân kỷ nguyên, tân vận hội! 
Di giáo kế thừa, kinh chữ cận nguồn hơn 
Ngài cũng là vị Tổng thư ký đầu tiên 
Của Giáo hội Tăng-già Nguyên thuỷ 
Tuổi trẻ, tài cao - trí tâm bén rễ 
Mẫn cán thừa hành trăm việc làu thông 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 313 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế là chiếc thuyền nan lội thác, vượt dòng 
Cùng chư vị tôn túc 
Phá thạch khai sơn ươm trồng tùng bách 
Năm 1958, Học viện Pháp Quang kiến lập 
Ngài chuyên tâm đào tạo Tăng tài 
Biến cố 1963, tham gia phản kháng Ngô triều 
Liên phái uỷ ban - đấu tranh bất khuất 
Giáo hội thống nhất, ngài là một yếu nhân tích cực 
Chẳng Bắc, Nam, phân biệt hệ tông 
Con Phật Thích Ca - chỉ một giống dòng 
Chỉ cốt Bồ-đề vươn chồi, nảy nhánh, 
Vằng trán sử kinh, tuệ minh lấp lánh 
Ăn nói có tài, lại sẵn bụng kinh văn 
Ngài là một tia cực quang bên cạnh những vằng dương 
Xua tan những trở ngăn tối ám 
Thắp bình minh cho căn nhà Nguyên thủy Việt Nam 
Còn là trợ duyên cho đại Trưởng lão Minh Châu 
Vào buổi đầu, 
Chuyển dịch những Nikãya, Pãli tạng 


Oil 
Ai liễu thông mưa nắng tiết, thời? 
Ai giác tri bão dông nghiệp, mệnh? 
Người xưa nói, 

Tận nhân lực, tri thiên mạng! 
Trong cộng nghiệp có vô vàn biệt nghiệp 
Phải biến quyền, lựa cảnh, tìm cơ 
Duyên trời Tây, trăm việc sẵn chờ 
Bỏ lời tiếng thị phi 
Bỏ đàm tiếu khen chê 
Lên đường, cưu mang sứ mệnh 
Năm 1982, đến Hoa Kỳ trú cư 
Do tứ chúng yêu cầu, thỉnh nguyện 
Ngài đảm nhận vai trò đầu sóng chèo khơi 
Bao khó khăn, nghịch cảnh ngút trời 
Vẫn tự tại, an nhiên, nụ cười như thị 
Trong thăng trầm, được mắt 
Giữa sinh diệt, biến thiên 
Chẳng nề hà thời thế đảo điên 
Lái thuyền lớn trạm nhiên, vô úy 
Giáo hội thuở xưa, vẫn một lòng chung thuỷ 
Ngồi ghế cao trụ trượng, hoằng dương 
Uy đức của ngài, ma quỷ kính nhường 


314 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Những trận bát phong 
Hóa thành sen vàng cúng Phật 
Thời thế gẫm, làn trăng dọi nước 
Nhân tâm suy, bóng trúc vờn sân 
Xao xác bay muôn mảnh bụi trần 
Phất phơ rụng vạn màu hoa đốm 
Chim không cánh hạo nhiên tung lượn 
Cá chẳng vây hào sảng vẫy vùng 


©ïñI 

Suốt một đời xem nhẹ tai ương 
Đạo pháp trọng, tợ đầu lông vũ trụ 
Như rồng ẩn giữa loạn cuồng tinh tú 

Như đuốc đêm soi tỏ mặt người 

Ngót trăm năm tư cách cao vời 
Hạnh muôn việc chẳng bàn vô, hữu 
Con chữ, câu văn bình dân dễ hiểu 

Giảng pháp, dạy thiền như uống nước, ăn cơm 
Nụ cười trong tâm dịu nhẹ lan thơm 
Mà đạo nghiệp bền sâu thiết thạch 
Dẫu cuồng vọng đốt kinh, đốt sách 
Tìm tàn tro xá-lợi ở nơi đâu? 

Lửa tắt rồi, giá lạnh cả tinh cầu 
Buông ngọn bút, muốn xóa ngay hàng chữ 
Thiền công án, chỉ một bàn tay cũng vỗ 
Bịt miệng nói năng, lời chân đế không hoa 
Huyễn mộng còn cả gan trêu cợt sa-bà 
Bập bùng cháy thức tri cát bụi 
Tâm trung đại đạo, nào thưng đấu? 
Thế ngoại cao nhân, há xét lường? 
Biết bao người khôn xiết vẫn vương 
Hoa cỏ núi, rừng ngàn sương ướt 
Xót xa lắm, cỗi tùng già bật gốc 
Tàn tán che đất Phật biết tìm ai? 

Cầu nguyện Giác Linh, ba-la-mật kết đài 
Trăm trượng buông tay, duyên tùy vô ngại 
Hàng hàng hậu học sa-môn 
Bi thương khắp bái! 


Huế, 12/10/2012 - 
Hậu học, ty-khưu Giới Đức phụng cúng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 315 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


7- Trưởng lão Kim Triệu (1949) 
(BhikkhUu Khippapañño) 


Tư liệu cũ trong hồ SƠ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới từ 
năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là số 7. 


Pháp danh: Tốc Trí (Bhikkhu Khippapañño) 
Thế danh: Kim Triệu. 

Ngày và nơi sanh: 5/12/1930, Phương Thạnh, Trà Vinh. 
Tờ khai căn cước: 30A052518, 6/9/1955, quận 4, Sài Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

15 giờ 5 phút, ngày 11/5/1949, chùa Visivanaräma, 
Phước Thạnh, Trà Vinh. 

Thầy Tế độ: Sơn Thanh. 

Thầy Yết-ma: Thạch Mích. 

Địa chỉ: Tam Bảo tự, Đà Nẵng. 

Gia nhập hội viên ngày 25/1/1959. 


316 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Tốc Trí (Bhikkhu Khippapañño) 
Thiền sư Kim Triệu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 317 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Thiền sư Kim Triệu (Khippapañño) sanh vào ngày 
5/12/1930 tại làng Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, 
Việt Nam. Thân sinh và thân mẫu ông là Kim Trăm và Thạch Thị 
Ngách. Chị gái và em trai ông là Kim Thị Lê và Kim Muôn. Từ thời 
thơ âu, ông thường được thân mẫu, là một Phật tử thuần thành, 
dẫn đi nhiều chùa và làm quen với nếp sống ở tu viện. Căn cơ của 
ông hiễn lộ rất sớm nên từ nhỏ ông chỉ mong muốn vào chùa tu học 
trong lúc thân phụ ông lại muốn ông có vốn học vấn ngoài đời. Mẹ 
ông mắt năm ông mới lên 9 tuổi và ba năm sau đó ông lại mất cha. 
Những năm ở với người chị, ông có nhiều dịp sớt bát cho các Sư trì 
bình khất thực hàng ngày đi ngang nhà. Hình ảnh thanh tịnh và 
trang nghiêm của chư Tăng khiến ông phát tâm muốn xuất gia sống 
đời phạm hạnh. 

Năm 14 tuổi, ông xin vào ở trong chùa. 

Năm 17 tuổi, ông thọ giới sa-di ở chùa Bình Phú. 

Năm 1949, ông xuất gia tỳ-khưu ở chùa Phương Thạnh (tỉnh 
Trà Vinh), pháp hiệu Khippapañño (nghĩa là Thiện Trí hay Tốc Trí) 
thường được gọi là Đại đức Pañño hoặc Đại đức Kim Triệu. 

Năm 1950 đến 1956, ngài là đệ tử của Trưởng lão Giác Quang, 
tu học tại chùa Giác Quang, Chợ Lớn. Năm 1956, ngài nhập hạ tại 
chùa Kỳ Viên, Sài Gòn. Năm 1957, ngài ra chùa Tam Bảo tại thành 
phố Đà Nẵng học Päli và giáo lý với ngài Giới Nghiêm và Đại đức 
Shanti Bhadra (người Tích Lan), đồng thời cũng dạy Pä|i và Phật 
pháp căn bản cho các em nhi đồng Phật tử. 

Năm 1958, ngài Giới Nghiêm đề cử ngài ra Bình Định tại chùa 
Phước Quang để hướng dẫn Phật tử tu học. Được một thời gian, 
ngài lại trở về tu học tại chùa Giác Quang, lấy bằng cấp danh dự về 
Pãli và Phật học. Sau đó, ngài sang Học viện Pháp Quang của Đại 
đức Hộ Giác tại Gia Định để phụ dạy văn phạm Päli và kinh kệ. 

Từ năm 1962 đến 1963, ngài nhập hạ ở chùa Bửu Quang, Thủ 
Đức. Năm 1964, ngài được viện Đại Học Phật giáo Nalanda, Ấn Độ, 
cấp học bổng du học và được thụ giáo với nhiều Giáo sư Án Độ, 
Tích Lan, Miễn Điện... Được biết, đến năm 1970, ngài lấy bằng Paili 
Achariya (sư phạm PãIi), bằng B.A. Phật Học và bằng M.A. PäIli. 
Sau đó ngài đến cư ngụ tại Bồ-đề Đạo Tràng 9 năm với ngài 
Munindra. Hai năm đầu của thời gian này, ngài học về Cổ Sử Án Độ 
và Á Châu (Ancient India and Asia Studies) tại đại học Maghadh. 

Trước đó, vào năm 1967, tại Bồ-đề Đạo Tràng, ngài học thiền 
Vipassanã với ngài Munindra. Sau đó, ngài còn theo học pháp Quán 


318 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thọ với ngài Goenka trong 6 năm nữa. Từ 1975 trở đi, ngài tiếp tục 
được thọ giáo với các Thiền sư như bà Dipa Ma, như ngài Rastrapal 
và ngài Taungpulu. Năm 1980, ngài sang Ngưỡng Quang (Yangon), 
Miễn Điện, thực tập tích cực với Thiền sư Mahäsi Sayädaw và đạt 
được thành quả khả quan. Trong khoảng thời gian trên, ngài đảm 
nhận nhiều Phật sự về hoằng pháp, xây cất cơ sở thiền định Quốc 
tế, cứu trợ đồng hương, và cùng Dr. Rastrapal tổ chức khóa thiền ở 
Nepal, Ấn Độ. 


Năm 1981, ngài được Hội Phật giáo Việt Mỹ ở Washington D.C. 
mời sang Hoa Kỳ hoằng pháp, và lưu ngụ tại chùa Kỳ Viên, Hoa 
Thịnh Đốn. Nơi đây, ngoài những nghi thức sinh hoạt hằng ngày 
của một ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy, ngài còn mở các khóa 
thiền hằng năm. Từ đó, các chùa, các trường thiền ở các tiểu bang 
hay ở các nước khác thường xuyên thỉnh ngài đến dạy đạo: Ở 
Cali, có các chùa như Pháp Vân, Kim Sơn và Như Lai thiền viện... 
Ở Texas, có các chùa như Pháp Luân, Đạo Quang, Hương Đạo, và 
các nơi khác nữa như chùa Phật Ân (Minnesota) và Bồ-đề thiền 
viện (Florida). Các nhóm đệ tử ở Âu, Úc, Việt Nam cũng hay thỉnh 
ngài đến hướng dẫn những khóa thiên. 

Năm 1988, Phật tử vùng Nam California cung thỉnh ngài đứng 
ra sáng lập một đạo tràng để đồng bào địa phương có nơi tu tập. 
Với nhân duyên đó, Thích Ca thiền viện ở Riverside bắt đầu hoạt 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 319 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


động và phát triển. Nơi đây, bảo tháp thờ Xá-lợi được khởi công xây 
dựng năm 1997, khánh thành năm 2012. Năm 1997, từ Hoa Kỳ, 
ngài trở lại Yangon để học pháp quán tâm tại trung tâm của ngài 
Shwe Oo Min và càng thêm có nhiều kinh nghiệm tu chứng. 

Năm 2007, ngài hoàn thành công trình xây dựng một thiền viện 
ở Bồ-đề Đạo Tràng, Án Độ. Cũng từ năm ấy, trung tâm InsigHt 
Meditation Society (IMS), Boston, thường xuyên cung thỉnh ngài đến 
dạy thiền. Năm 2008, ngài chính thức trùng tu thiền viện Tâm Pháp 
ở Bumpass, Virginia thành một trung tâm thiền tập. 


Từ năm 1981 đến nay, ngài hướng dẫn khoảng 20 chuyên hành 
hương xứ Phật tại Ấn Độ, Nepal. Với kiến thức về Phật pháp và 
kinh nghiệm sống tại quê hương Đức Phật trong suốt 17 năm, ngài 
đã hướng dẫn Phật tử đến chiêm bái 4 chỗ Động Tâm, giải thích rất 
tường tận lịch sử các Phật tích, gây hứng khởi và làm gia tăng đức 
tin vào Tam Bảo, giúp ích rất nhiều cho Phật tử trên đường thực 
hành giáo pháp của Đức Phật. 

Năm nay dù đã ngoài 85 tuổi, sức khoẻ có phần suy giảm, 
Trưởng lão vẫn không ngừng phục vụ cho giáo pháp, tiếp tục giảng 
dạy nhiều nơi trên Thế giới. Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh 
thanh cao, tư cách khiêm cung bình dị, tràn đầy từ tâm cộng với sự 
hướng dẫn tận tụy, khéo léo; Trưởng lão đã giúp thiền sinh và Phật 


320 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


tử hưởng nhiều lợi lạc của giáo pháp và đề lại trong tâm mọi người 
có duyên lành gặp ngài một niềm kính mến vô bờ. 


Thiền sư Kim Triệu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 321 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Cánh Hương 
Khẽ Va Động Sương Mù 
(Kính Mừng Khánh Tuế Lần Thứ 88 
Ngài Trưởng lão Kim Triệu) 


Ôi! 
Hạnh phúc làm sao 
May mắn xiết bao 
Thiền sư Khippapañño của Việt Nam ta 
Đã nhiều năm lặn lội, khổ cầu 
Vẹt đôi dép mòn rách 
Trải chiếc thân gầy khô 
Hằng chục năm 
Theo hầu 
Ngồi dưới chân 
Chư Thiền sư long tượng 
Đắc diệu pháp tự tâm 
Từ ngón tay kinh điển 
Rồi bôn ba 
Vì thương đời 
Không quản khổ lao 
Gần chín mươi xuân thu 
Vẫn còn dựng phướn mảnh Tăng bào 
Chiến thắng si mê 
Chiến thắng não phiền 
Cho người người con Phật 
Vốn đức tánh khiêm cung 
Nụ cười hỷ xả 
Ngài khắc đậm vào lòng người 
Niềm tín mộ sâu xa 
Ngài lại còn nhún nhường, 
Kham nhẫn, vị tha 
“Đức núi lớn 
Lại ví mình vô đức 
Có thực học 
Lại nói mình ít học” 

Chỉ biết dạy thiền 
Không biết thuyết giảng cao siêu 
Đi đứng, nói năng 
Thong thả, ít lời 
Nhỏ nhẻ uống ăn 


322 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Như thực phẩm của cánh chim trời không khác 
Lại còn sẻ chia phần mình 
Chút cỏ rau đạm bạc 
Có lẽ ngài còn muốn chia phần 
Cả hơi thở của mình luôn 


Ôi! 
Giữa thế gian 
Nặng vật, nặng tiền 
Ngài nhẹ hãng 
Chẳng có gì trói buộc 
Chùa Kỳ Viên- Hoa Thịnh Đốn trú chân 
Dựng xây Thích Ca thiền viện 
Rừng Tâm Pháp 
Cho người tu hiền thiện 
Tất cả cho đời 
Chẳng có “cái của mình đâu” 
Mình hạc, xương mai 
Hiến tặng biển dâu 
Cho tất cả 
Chẳng cần thế gian đền đáp! 
Ngọn gió đi qua 
Mặc khóm cây xào xạc 
Con chim qua hồ 
Lưu bóng làm chi! 

Cuộc đời ngài là chiếc bóng vô vi 
Là cánh hạc mù sương: 
Chẳng thiết mây trời để dấu! 
Trí tuệ bập bùng 
Và từ bi nung nấu 
Hằng trăm khóa thiền 
Nhẹ nhàng vén lớp vô minh 
Hiện thân ngài 
Là bối diệp chơn kinh 
Là lóng lánh trăng sao 
Cho cõi đời tăm tối! 


Oil 
Tôi muốn mượn lưỡi kiếm thiêng 
Khắc tên ngài trên biển cát 
Mượn tượng mây ngàn trùng 
Viết công hạnh vô danh 
Nhưng mà các bậc Chân sư 
Thường không muốn để lại dấu chân 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 323 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ở và về 
Đến và đi 
Tựa như muôn đời bất động 
Tựa như hình 
Mà không hề hiện bóng 
Giải thoát, rỗng không 
Như chưa có mặt bao giờ 
Vì Niết-bàn vốn không ngã, không ta 
Không sở đắc 
Cũng không hề duyên khởi! 
Kính lạy ngài, 
Bởi ngôn từ vụng dại 
Đã dám hữu vi 
Đặc tả chân dung! 
Con đã đốt cháy tế bào 
Trái tim 
Và tư tưởng để viết lên 
Vẫn sợ hãi vô cùng 
Ngại ngài quở đa ngôn đa sự! 


Ôi! 
Ngài là cánh hương 
Khẽ va động sương mù 
Nhưng muôn năm bắt tử! 


Viết tại Mai Trúc Am 


Huyền Không Sơn Thượng, Huế, Việt Nam 
Hậu học tỳ-khưu Giới Đức phụng bút. 


324 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


8- Trưởng lão Kim Quang (1949) 
(BhikkhUu Suvannsajoti) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 2. 


Pháp danh: Kim Quang (Bhikkhu Sunannajoti). 
Thế danh: Ngô Văn Sáu. 

Ngày và nơi sanh: 20/10/1930 - Phong Thới, Vĩnh Long. 
Tờ khai căn cước: 17.04 30A, 052519, quận 4, Sài Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

14 giờ 15 phút ngày 7/6/1949, 

Viesäsã Lãsäma, Bình Phú, Trà Vinh. 

Thầy Tế độ: Candatthera. 

Thầy Yết-ma: Indatthera. 

Địa chỉ: Kỳ Viên tự, 610 Phan Đình Phùng, Sài Gòn. 
Gia nhập hội viên ngày 8/1/1959 (đã hồi tục) 

Chú thích: Tìm không ra tư liệu để viết tiểu sử, chỉ thấy 
Trưởng lão ở chùa Kỳ Viên từ năm 1954. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 325 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


9- Trưởng lão Tịnh Sự (1949) 
(BhikkhUu Santakicco) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 3. 


Pháp danh: Tịnh Sự (Bhikkhu Santakicco) 
Thế danh: Võ Văn Đang 
Ngày và nơi sanh: 1916, Vĩnh Long. 
Tờ khai căn cước: A001064, ngày 8/3/1957, 
Long Hồ, Vĩnh Long. 

Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
14 giờ ngày 29/6/1951, chùa Rakhalnarigho, Bangkok. 
Thầy Tế độ: Brarajmuli. 

Thầy Yết-ma: Dhammakfti. 

Địa chỉ: Viên Giác Tự, Long Hồ, Vĩnh Long. 
Gia nhập hội viên ngày 23/1/1958. 

Chú thích: Theo tư liệu của soạn giả thì 
Trưởng lão xuất gia năm 1949. 


326 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


**+~Z-: 


" 


Hoà thượng Tình Sự 
(1913 - 1984) 


Trưởng lão Tịnh Sự (BhikkhUu Santakicco) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 327 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


(Tiếp theo phần trước) 


Rời Thái Lan về Việt Nam năm 45 tuổi, ngài trở lại chủ trì chùa 
Viên Giác - Vĩnh Long và bắt đầu mở mang truyền bá giáo pháp 
Nguyên thủy. Ngài dạy pháp học A Tỳ Đàm Pali (Abhidhamma) và 
pháp hành Tứ Niệm Xứ. 

Muốn cho môn Abhidhamma được truyền bá rộng rãi nên năm 
59 tuổi, ngài về chủ trì chùa Siêu Lý - Sài Gòn để mở trường 
chuyên dạy Abhidhamma và dịch các bộ sách giáo khoa Phật học 
như Vi Diệu pháp tiêu học, trung học, cao học... 

Trải qua bao năm tháng lao nhọc, ngài đã đào tạo nhiều thế hệ 
học trò Vi Diệu pháp. Các thế hệ đệ tử này đã kế thừa sự nghiệp 
của ngài truyền bá môn Abhidhamma khắp nơi. Những thế hệ đệ tử 
Vi Diệu pháp đầu tiên hiện nay còn những vị tiêu biểu như Tt. Giác 
Chánh, Tt. Pháp Chất, Đại đức Giác Tuệ (Đức Tài), cư sĩ Vĩnh Phúc, 
cư sĩ Trần Quỳnh Hương đã có công đức duy trì và phát triển môn 
học này. 

Về phương diện đào tạo Tăng tài, ngài đã từng làm thầy Tế độ 
truyền giới xuất gia cho hàng trăm sa-di, tỳ-khưu. Họ đã tiếp nối 
được sự nghiệp truyền bá giáo pháp của ngài một cách tốt đẹp. 

Không những chỉ đào tạo Tăng tài mà ngài còn xây dựng rất 
nhiều cơ sở tự viện: chùa Viên Giác (Vĩnh Long), chùa Long Linh, 
chùa Giác Phước, chùa Pháp Độ, Trúc Lâm, Siêu Lý... 

Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp hoằng pháp của ngài là đã 
hoàn thành dịch phẩm tạng Abhidhamma (Diệu Pháp, Thắng Pháp, 
A Tỳ Đàm, Vi Diệu pháp) gồm: 

1) Bộ Pháp Tụ (Dhammasangann). 

2) Bộ Phân Tích (Vibhanga). 

3) Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukathä). 

4) Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti). 

5) Bộ Ngữ Tông (Kathävatthu). 

6) Bộ Song Đối (Yamaka). 

7) Bộ VỊ Trí (Patthäna). 

Đó là phần chánh tạng Abhidhamma. Và sau đây là những dịch 
phẩm giáo khoa Adhidhamma được giảng dạy tại các trường Phật 
Học Thái Lan được ngài hiệu chính lại: 

1) Vi Diệu Pháp sơ cấp. 

2) Vi Diệu Pháp trung cấp. 


328 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


3) Vi Diệu Pháp cao cấp. 

4) Diệu Pháp Lý Hợp. 

Sự nghiệp phụng sự của ngài vô cùng to lớn. Nhất là ngài đã 
dành hết đời mình để phiên dịch trọn vẹn tạng Vi Diệu pháp. Đêm 
mùng 6/5 năm Giáp Tý, ngài thọ bệnh. Nửa đêm hôm ấy, ngài cho 
gọi chư Tăng để ban di huấn và gởi lời sám hối đến Tăng chúng 
gần xa. Rồi ngài an trú chánh niệm và viên tịch lúc 6 giờ 15' sáng 
ngày 7/5 năm Giáp Tý (tức 05/06/1984), hưởng thọ 72 tuổi, hành 
đạo 52 năm. 

Để tỏ lòng biết ơn bậc Ân sư khả kính, Tăng Ni và Phật tử xây 
tháp tưởng niệm tôn thờ Trưởng lão tại chùa Viên Giác. Hằng năm, 
Tổ đình Viên Giác, chùa Siêu Lý - Vĩnh Long, chùa Siêu Lý - Sài 
Gòn, chùa Bửu Đức tổ chức lễ tưởng niệm ân đức cao dày của 
Trưởng lão. 


(Trích trang web BuddhaSasana) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 329 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


10- Trưởng lão Pháp Vĩnh (1950) 
(Bhikkhu Dhammasäro) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 12. 


Pháp danh: Pháp Vĩnh (Bhikkhu Dhammasäro) 
Thế danh: Nguyễn Thức. 
Ngày và nơi sanh: 1891, Văn Quang, Bình Định. 
Tờ khai căn cước: 240118, 11/12/1961, 
quận Gò Vấp, Gia Định. 
Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia: 15 giờ 15, 22/1/1950, 
chùa SirIsagara, quận 4, Phnom Pênh. 
Thầy Tế độ: Visuddhiramsi. 
Thầy Yết-ma: Candavaiira. 
Địa chỉ: Phước Quang tự, Văn Quang, 
Tuy Phước, Bình Định. 
Gia nhập hội viên ngày 28/1/1958. 
Chú thích: Không tìm ra tiểu sử, chỉ biết Trưởng lão không những 
ở chùa Phước Quang, Bình Định mà còn ở chùa 
Huệ Quang, Quy Nhơn nữa. 


330 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


11- Đại đức Dũng Chí (1952) 
(BhikkhUu Padhänakämo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, ghi ngài là số 22. 


Pháp danh: Dũng Chí (Bhikkhu Padhãnakãmo) 
Thế danh: Thái Văn Chãi. 
Ngày và nơi sanh: 1939, Phong Phú, Cầu Kè, Vĩnh Bình. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16 giờ 30, 3/2/1952, chùa Debaudyäna. 
Thầy Tế độ: Suvannatthera. Thầy Yết-ma: Dhammatthera. 
Địa chỉ: Pháp Quang tự, Gò Vấp, Gia Định. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 331 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Đại đức Dũng Chí (Bhikkhu Padhãnakãämo) 


Không tìm ra tiêu sử, chỉ biết 
Đại đức đỗ Tiến sĩ Triết học ở Án Độ, 
sau đó về dạy học tại chùa Pháp Quang. Rồi hoàn tục. 


332 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


12- Trưởng lão Siêu Việt (1954) 
(Bhikkhu Ulãro) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 122. 


Pháp danh: Siêu Việt (BhikkhU Ulãro) 
Thế danh: Trần Siêu Việt 
Ngày và nơi sanh: 7926, Prey Veng 
Tờ khai căn cước: 05751497, ngày 25/11/1970, Thủ Đức 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
14h, ngày 28/6/1950 tại Sririsagar (Cao Miên) 
Thầy Tế độ: Pavaravedi 
Thầy Yết-ma: Dhammatthera và Indatthera. 
Địa chỉ: Trung tâm văn hóa Phật giáo Nam tông Phú Lâm 
Chú thích: Ngài sinh năm 7934 và thọ đại giới năm 1954. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 333 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Siêu Việt (Ulãro Mahäthera) 


334 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ngài có thế danh là Trần Siêu Việt, sinh năm Giáp Tuất (1934) 
tại quận Trà Bek, tỉnh Prey Veng, Cao Miên; thân phụ là cụ Trần 
Văn Lũy; thân mẫu là cụ Dương Thị Hoa. Ông là con trưởng trong 
gia đình có G6 anh chị em. 

Xuất thân từ một gia đình nông dân thuần hậu, có truyền thống 
đạo Phật lâu đời và lại lớn lên tại đất nước chùa tháp với môi trường 
xã hội kính tín Tam Bảo - nên nó chính là nguồn vốn tinh thần quý 
giá giúp cho ông đi theo con đường tu học. 

Năm 13 tuổi (1947), theo truyền thống gia tộc và tập tục đất 
nước Cao Miên, ông vâng lệnh song thân vào chùa PreypasarÌ làm 
giới tử để rèn luyện kỷ cương đạo đức làm người, ngõ hầu phục vụ 
gia đình, xã hội mai sau. Thế nhưng, như có túc duyên sâu dày đối 
với Phật pháp, ông quyết chí chọn đời sống xuất gia nên năm 1948, 
14 tuổi, ông được tu sa-di theo con đường phạm hạnh. 

Năm 20 tuổi (1954), sau 6 năm tu học, phụng Phật sự tại chùa 
Preypasarï, ông chịu khó dồi mài tiếng Päli, kinh tạng Palli, lại có giới 
hạnh tốt nên được thọ cụ túc giới với Hòa thượng Tế độ Pavaraveti, 
và hai vị thầy Yết-ma: Dhammatthera và Indatthera cùng với 21 vị 
ty-khưu chứng minh tại chùa Sirisagar, quận Tràbek, pháp danh là 
Ulãro Bhikkhu (tỳ-khưu Siêu Việt). 

Sau khi thọ đại giới, thầy Tế độ giới thiệu lên thủ đô Phnôm- 
Pênh tu học. Nơi đây, ngài vừa trau dồi giáo lý, vừa hướng dẫn 
người Việt ở Cao Miên tu hành theo PGNT. Không bao lâu, ngài trở 
thành vị Pháp sư lỗi lạc được chư Tăng Phật tử Việt Nam và Cao 
Miên kính trọng... 

Năm 1970, trở về Việt Nam, ngài liền nhiệt tình cộng tác với 
chư vị Ht. Trưởng lão Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn, Giới Nghiêm 
trong mọi lãnh vực Phật sự và Tăng sự. Khi về nước, ngài đem theo 
bộ Tam Tạng bằng tiếng Päli - Khmer và cư ngụ tại chùa Giới Minh, 
Thủ Đức. Bộ Tam Tạng này, sau này, ngài đã cúng lại cho Giáo hội 
Phật giáo Campuchia khi đất nước này được hồi sinh sau Quốc nạn 
Pôn Pốt năm 1979. 

Vài năm sau, ngài được chư Tăng, Phật tử cung thỉnh về Trung 
tâm Văn hóa PGNTVN để điều hành Phật sự và hoằng dương giáo 
pháp tại đây (nay là chùa Nam Tông - Bình Chánh). 

Năm 1979, ngài được chư Tăng tín nhiệm, thỉnh cử chức vụ 
Phó Tăng thống BCQ GHTGNTVN. Ngài cũng là thành viên trong 
phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang Campuchia phục hồi giới phẩm 
cho 7 giới tử tu tỳ-khưu ở nước này đã bị Pôn Pốt tàn hại. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 335 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, ngài được đề 
cử chức vụ Ủy viên Hội đồng Trị sự TWGHPGVN. Đến năm 1982, 
ngài được bầu làm Ủy viên BTS Thành hội Phật giáo tp. HCM. 

Năm 1987, tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ II, ngài 
được đề cử đảm nhận liên tiếp các công việc Giáo hội giao phó: 

- Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN. 

- Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố HCM kiêm 
Tăng trưởng Phật giáo Nam tông. 

- Phó Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. 

- Phó Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. 

- Phó Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN. 

Cuối năm 1987, ngài được Ban Trị sự Thành hội Phật giáo 
thành phố HCM quyết định bổ nhiệm chủ trì chùa Kỳ Viên, trụ sở 
Trung ương của hệ phái PGNTVN. 

Năm 1988, ngài được mời tham gia làm Ủy viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố HCM. 

Đến năm 1990, ngài nhận lại thánh tích Thích Ca Phật Đài 
(Vũng Tàu) về cho Phật giáo Nam tông và được Hội đồng Trị sự 
TWCGH quyết định cử ngài kiêm chủ trì cơ sở Phật giáo này. 

Trong những năm này, với Phật sự không ngưng nghỉ; lúc thì 
ngài giảng dạy Tăng Ni tại các trường hạ Phật giáo Bắc tông; lúc thì 
thuyết dạy giáo lý cho các lớp học chư Tăng Nam tông; ngài còn 
hướng dẫn giáo pháp cho các tín đồ Phật tử ở các tự viện như: Ấn 
Quang, Xá-lợi, Kỳ Viên... Ngoài ra, ngài còn giảng dạy Tăng Ni sinh 
trường Cao cấp PHVN Khóa I, cơ sở II tại tp. HCM. Ngài cũng để 
tâm nâng đỡ các tu nữ PGNT. Về giáo điển, ngài thành lập Ban Tu 
thư tại chùa Nam tông và tinh chỉnh lại Tạng Vi Diệu pháp. Ngài 
cũng làm Đàn đầu Hòa thượng nhiều giới đàn tại chùa Kỳ Viên. 

Tuổi ngài càng cao, Phật sự gánh vác càng nhiều, sự nỗ lực hy 
sinh cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của ngài càng thêm quý giá 
và đáng trân trọng. Sứ mệnh của một sứ giả Như Lai là vô tận, 
nhưng báo thân huyễn hóa cõi người là hữu hạn. Ngài đã dừng 
chân hóa đạo ở cõi sa-bà, tịch diệt tại chùa Nam tông, vào lúc 3 giờ 
32 phút ngày 2 tháng 9 năm Đinh Sửu (nhằm ngày 2 tháng 11 năm 
1997), ngài trụ thế 64 năm và được 44 tuổi Hạ. 

Trưởng lão Siêu Việt, một vị cao Tăng Phật giáo Nam tông đã 
cống hiến trọn đời cho lý tưởng hoằng pháp độ sanh; đã đóng góp 
rất lớn cho Phật giáo Việt Nam ở cuối thế kỷ XX vậy. 


336 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


13- Trưởng lão Kim Quang (1955) 
(BhikkhUu Suvannajoti) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 34. 


Pháp danh: Kim Quang (BhikkhUu Suvannajoti) 
Thế danh: Trần Văn Tài. 
Ngày và nơi sanh: 15/2/1932, 
Thuy Liễu, Kim Hưng, Chương Thiện. 
Tờ khai căn cước: 016951, 9/10/1962, Thuy Liễu, 
Kim Hưng, Chương Thiện. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
15 giờ 10, 11/12/1955, chùa Thnol Churu, Thuy Liễu, 
Kim Hưng, Chương Thiện. 
Thầy Tế độ: Ñãnamuni. 
Thầy Yết-ma: Candapañño. 
Địa chỉ: Pháp Quang tự, 23/5 
Nguyễn Văn Học, Bình Hoà, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 6/1/1964. 
Chú thích: Không tìm ra tiểu sử và chỉ biết 
Trưởng lão ở chùa Pháp Quang. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 337 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


14- Trưởng lão Thiện Thắng (1955) 
(Bhikkhu Vijita) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 11. 


" ổi ° 


Pháp danh: Thiện Thắng (Bhikkhu Vijita) 
Thế danh: Lê Văn Nhỏ. 
Ngày và nơi sanh: 1928, Tây Ninh. 
Tờ khai căn cước: 

181457, 3/5/1966, quận Gò Vấp, Gia Định. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
17 giờ 10, ngày 13/3/1955, 
chùa Giác Quang, quận 5, Sài Gòn. 
Thầy Tế độ: Dhammapañño. 

Thầy Yết-ma: Khippapañño. 

Địa chỉ: Giác Quang tự, Bình Đông, Sài Gòn. 
Gia nhập hội viên ngày 23/1/1958. 

Chú thích: Không tìm ra tiểu sử, chỉ biết Trưởng lão có ở 
chùa Kỳ Viên, và soạn giả có gặp ngài ở tại 
chùa Tam Bảo, Đà Nẵng năm 1975. 


338 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


15- Trưởng lão Duyên Hạnh (1955) 
(BhikkhUu Mangalasiri) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 36. 


Pháp danh: Duyên Hạnh (Bhikkhu Mangalasiri) 
Thế danh: Trịnh Văn Vàng. 
Ngày và nơi sanh: 7/6/1935, 
Mỹ Lâm, Kim Thành, Kiên Giang. 
Tờ khai căn cước: 021694, 28/3/1962, 
Mỹ Lâm, Kim Thành, Kiên Giang. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

9 giờ 10, 13/5/1955, chùa Uduñgmachag, 
Vĩnh Thành, Kiên Thành, Kiên Giang. 
Thầy Tế độ: Sasuttapañño. 

Thầy Yết-ma: Indapañño. 

Địa chỉ: Pháp Quang tự, 

23/5 Nguyễn Văn Học, Bình Hoà, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 6/1/1964. 

Chú thích: Không tìm ra tiểu sử, nhưng lác đác thấy ngài có làm 
thầy Yết-ma cho nhiều vị tu tỳ-khưu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


339 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


16- Trưởng lão Hộ Nhẫn (1956) 
(Bhikkhu Khantipäla) 


Tư liệu cũ trong hồ SƠ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 - ghi ngài là sô 8. 


Pháp danh: Hộ Nhẫn (BhikkhUu Khantipäla) 
Thế danh: Tôn Thất Thuế. 

Ngày và nơi sanh: 8/10/1924, Thanh Lương, Thừa Thiên Huế. 
Tờ khai căn cước: 24A000290, ngày 20/12/1957, Đà Nẵng. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
ngày 29/12/1955, chùa Sirimangala, Ngưỡng Quang. 
Thầy Tế độ: Pokokku Sayädaw 
Thầy Yết-ma: Nandavamsa, 

Địa chỉ: Tam Bảo tự, Đà Nẵng. 

Gia nhập hội viên ngày 23/1/1958. 

Chú thích: Ngày 29 tháng 12 năm 1956, ngài thọ đại giới trong kỳ kết tập 
Tam Tạng lần thứ 6 tại Yangoon (xem tiểu sử). 
Trưởng lão chỉ ở chùa Tam Bảo, Đà Nẵng 
và chùa Tăng Quang, Huế; một vài năm, sau ngài về kiến tạo 
chùa Thiền Lâm, Huế và ở đây cho đến cuối đời. 


340 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


TỲ KHUU HỘ NHÂN 
(1924 - 2002) 


Trưởng lão Hộ Nhẫn (BhikkhUu Khantipäla) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 341 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


(Tiếp theo phần trước) 


1- Thọ Đại Giới Và Dự Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng: 

Vào năm 1952, ngài Giới Nghiêm mời thỉnh Trưởng lão Thiện 
Luật làm thầy Thế độ cho thầy Thiện Hạnh xuất gia sa-di, vì ngài 
chưa đủ 10 hạ. Và từ đây, sa-di Thiện Hạnh được mang y bát chân 
truyền, ngày ngày khát thực, thiền định vô cùng tinh tấn. 

Cũng trong năm này, ngài được tháp tùng Trưởng lão Bửu 
Chơn đi Miến Điện dự hội nghị Liên Hữu Phật giáo lần thứ IIl; sau 
đó được dự Đại hội Kết tập Tam Tạng Thánh điển Päli lần thứ VI tại 
Yangoon. Chư vị tôn túc Trưởng lão như ngài Bửu Chơn... chỉ dự lễ 
khai mạc. Ngài Hộ Giác, Pháp sư Thông Kham và ngài đều ở lại. 

Vào ngày 29 tháng 12 năm 1956, 50 sa-di các nước Việt, Miên, 
Lào, Nhật, Tích Lan, Ấn Độ trong đó có ngài - được thọ cụ túc giới 
tại thạch động Pirimangalã cho đủ số Tăng hội 2.500 vị ty-khưu. 
Thầy Tế độ là Đại Trưởng lão Thánh Tăng Pokokku Sayadaw, đương 
nhiệm Pháp chủ Chứng minh Tối cao Đại hội Kết tập Tam Tạng 
Thánh điển. Cũng là kỳ duyên hy hữu nữa, hai bậc cao Đức Tôn giả 
vấn đáp trong Đại hội Kết tập Tam Tạng là Pháp sư - Đại đức 
Nandävamsa, tinh thông Pháp học (thuộc lòng Tam Tạng) và Thiền 
sư Mahãsi Sayadaw, tinh thông Pháp hành; là hai vị Thầy Yết-ma 
và Giáo thọ A-xà-lê của ngài. Tăng hội hôm ấy là 2.450 vị tỳ-khưu, 
trong đó có 300 bậc thạc đức, cao Tăng Thế giới chứng minh. 

Ôi! Dường như tất cả mọi duyên phước trọn lành, cao cả và 
mầu nhiệm của thời mạt pháp dành cho người chân tu đức hạnh 
đều có mặt đầy đủ để chứng minh, sách tấn cho vị tân tỳ-khưu đã 
có sẵn căn duyên phước huệ từ nhiều đời. 

Còn nữa, cũng trong năm tháng ấy, ngài còn được học thiền 
Vipassanä với Thiền sư Mahäsi Sayadaw nổi danh đương đại. 

Năm 1957, ngài thỉnh được Xá-lợi Phật, Xá-lợi chư Thánh Tăng 
và Tam Tạng Pãli về nước. Đến sân bay Đà Nẵng, chư Tăng và 
thiện tín đã túc trực sẵn để cung nghinh Tam Tạng và Xá-+lợi về 
chùa Tam Bảo. Hiện giờ, Tam Tạng Pãii Miến đang còn được thờ ở 
chùa Tam Bảo và Xá-lợi Phật, Xá-lợi chư đại Thánh Tăng được tôn 
trí tại Thiền Lâm Thánh tháp. 

2- Trì Bát Đầu Đà Và Tu Mật Hạnh: 

Vào năm 1958, vì nhu cầu Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt 

Nam, ngài rời Tam Bảo Tự, Đà Nẵng về chủ trì chùa Tăng Quang, 


342 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Gia Hội, Huế. Ở đây, ngài tiếp tục trì bát đầu-đà và tùy duyên hóa 
độ chúng sanh. Tuy nhiên, vì hạnh độc cư thiền định không thích 
hợp chỗ đông người nên năm 1960, ngài xin phép Giáo hội rời chùa 
Tăng Quang lên đồi Quảng Tế, thôn Thượng 2, xã Thủy Xuân, lập 
cốc nhỏ giữa tha ma mộ địa để tu hành. 

Thế rồi, hình ảnh nhà Sư nhỏ nhắn, đầu trần chân đắt, y áo cà- 
sa vàng mỏng manh, không ngại nắng mưa, chẳng quản giá rét, 
đều đặn khát thực trước cửa nhà của những thôn xóm quanh vùng, 
lần hồi thu phục tín tâm và lòng kỉnh mộ của mọi người; không kế 
tông phái, lương hay giáo. Dù một vá cơm, củ sắn, một ly chè, vật 
thực nêm nấu mặn hay lạt, ngọt hay chua... Ngài đều hoan hỷ thọ 
nhận với nụ cười trong ánh mắt, với lời chúc phúc bình dân, giản dị 
nhưng vô lượng tốt lành. Đã hàng chục năm như thế, dường như 
ngài chưa bỏ quên một buồi khát thực nào. Có vật thực rồi, ngài rút 
vào cốc vắng, đoan nghiêm quán tưởng, trộn lẫn tất cả thức ăn lại 
với nhau, chánh niệm thọ dụng rồi cầu nguyện an lành cho tất cả thí 
chủ, chúng sanh.. 

Do nhu cầu nghe kinh, nghe pháp, lễ bái, cúng dường, Thiền 
Lâm Thánh tháp được xây dựng vào năm 1961, theo kiểu dáng 
thạch động Pirimangalä, Rangoon, Myanmar để tôn trí Xá-lợi Phật 
và Xá-lợi chư Thánh Tăng. 

Năm 1963, xây dựng tượng đài Phật Niết-bàn. 

Năm 1968 (Mậu Thân) bom rơi đạn lạc, chùa bị hư hại nặng, 
cho đến năm 1970 mới tái thiết chánh điện như hiện nay. 

Năm 1971, xây dựng tượng đài Phật trì bình. Năm 1972 đúc đại 
hồng chung... 

Từ năm 1965, ngài cho thụ giới sa-di các Sư Hộ Tâm, Hộ Pháp; 
và sau đó là các Sư Hộ Tín, Hộ Tịnh. Tiếp đến, năm 1967 là các Sư 
sa-di Hộ Chánh, Tâm Lạc. Năm 1972, ngài cho Sư Định Lực thọ 
giới sa-di, và năm 1974 truyền thêm Cụ túc giới. 

Về phía tu nữ, ngài thâu nhận quý cô Từ Niệm, Từ Minh, Từ 
Nguyện, Từ Ngọc, Từ Nguyên, Tâm Huệ... 

Cuối thập niên 80, ngài tự nghĩ: “Bây giờ đệ tử chừng ấy là vừa 
đủ. Hai hàng cư sĩ áo trắng chừng ấy cũng là vừa đủ. Xây dựng chùa 
tháp, nhà giảng, cốc liêu, tượng đài... chừng ấy cũng là vừa đủ. Bao 
nhiêu năm qua, ta làm hạt bụi theo chân của đức Mahäkassapa (Đại 
Ca Diếp) bậc thọ trì 13 pháp đâầu-đà bậc thượng, ta đã làm được gì? 
Dẫu là hạt bụi nhưng đã xứng đáng với hạt bụi ấy chưa?” 

Rồi ngài tự xét rằng: “Ta chỉ thọ trì tam y, dầu đông lạnh, mưa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 343 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


gió, rét buốt ta cũng không mặc áo che tay, không áo len, mũ len, 
tất ám; nhưng ngài Kassapa chỉ mặc y lượm nghĩa địa, vải dơ, vải 
rách người ta quăng bỏ. Ta suốt đời chỉ ngủ nghỉ giường cứng, chỗ 
không có bông, đệm; nhưng ngài Kassapa thì trên đắt, trên giường 
cây thô ráp. Ta khắt thực xin ăn từng nhà, giữ tâm bình đẳng, có ai 
để bát sau ta cũng thọ nhận; nhưng ngài Kassapa chỉ thọ trì một bát 
và chỉ nâng đỡ những người nghèo khổ nhất. Ta chỉ thọ thực trong 
bát, ngài Kassapa cũng vậy; nhưng ngài có thể húp nước cháo 
chua, nước mã thiu ôi để cách đêm vì lòng từ vô lượng của ngài đối 
với chúng sanh. Còn ta, dầu thức ăn trộn lẫn để không có mùi vị, 
nhưng đa phần thuộc vật thực quý trọng. Ta chọn chỗ tha ma mộ 
địa, nhưng dẫu sao ta cũng ở chỗ có mái che; còn ngài Kassapa chỉ 
ở dưới cội cây, nghĩa địa nơi không có mái chel 

Ta suốt đời không nghe đài, không đọc sách báo, chỉ đọc Kinh 
và Luật, nhưng việc tọa thiên thường bị gián đoạn vì đô chúng trăm 
việc hỏi han; dẫu không muốn nghe nhưng cũng lọt vào tai những 
chuyện vô ích, vô bồ, phù phiếm. Một gốc cây đại thụ sum suê cành 
lá thường lôi cuốn hằng trăm, hàng ngàn chim chóc đến làm tổ; thời 
gian sau, cây đại thụ kia cũng tàn tạ, xơ xác. Một vị tỳ-khưu chủ trì 
một ngôi chùa thường bận rộn việc chùa, việc đồ chúng cũng y như 
vậy. Đức Phật đã dạy thế rồi... 

Càng suy ngâm, ngài càng thắm thía lẽ đạo, lẽ đời. Nên năm 
1988, ngài nguyện “nh khẩu” 3 năm. Ngài biết rất rõ, pháp môn tịnh 
khẩu này chỉ là phương tiện tạm thời để tránh mọi giao tiếp, hỗ trợ 
thêm cho tâm dễ khắng khít liên tục vào đề mục tham thiền, giúp 
cho mật hạnh của ngài thêm thuần thục, phát triển. Tuy nhiên, khi 
có công việc cần thiết, ngài cũng viết ra giấy mấy chữ, mấy lời. 
Chẳng ai hiểu rõ mật hạnh của tôn giả Rãhula là gì, mật hạnh của 
ngài cũng ấn kín, sâu nhiệm như thế. Nhưng sau ba năm tịnh khẩu, 
Phật tử ở nước ngoài thường biên thư hoặc về kể lại, khi ngài cầu 
an hoặc cầu siêu cho ai đó đều được cảm ứng và linh nghiệm. 
Người bệnh cảm nhận một luồng khí mát mẻ, an lạc chảy tuôn tràn 
khắp cả cơ thể. Đôi người thấy bóng ngài đứng ở đầu giường với 
nụ cười hoan hỷ. Thân nhân người qua đời thấy họ về báo là đã 
được siêu sanh. Những biến cố tai nạn chợt dưng qua khỏi như có 
phép mầu nhiệm... Chuyện mới đây thôi, là anh Trung, tài xế hay 
chở ngài đi đây đi đó, người có tài ăn nói, miệng lưỡi huyên thuyên... 
chẳng sợ trời sợ đất là gì... mà cũng sợ ngài, vừa sợ vừa kính. 
Trung kể: “Đại đức biết không, con đang ngủ say, ngài hiện ra, nói: 


344 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trung, đừng ngủ nữa, dậy ởi con. Trong mơ màng, con đáp: Bạch 
ngài, để cho con ngủ chút nữa! Lát sau, ngài lại gọi. Sau đó, con 
thức dậy thì nước lụt đã ngập đến chân rôi!”. 

Và còn cả hàng chục chuyện tương tự thế về “phép lạ” của ngài 
mà mọi người kể lại. 

Không ai hiểu ngài thiền định bậc gì, thiền tuệ ra sao, cả tứ vô 
lượng tâm, thần thông hoặc mật hạnh nữa... nhưng điều dễ dàng 
nhận biết là “có cái gì đó” ở nơi ngài tỏa ra. Càng lớn tuổi, khí sắc 
của ngài càng tươi trẻ, hồng nhuận. Ngài dường như luôn có nụ 
cười “tiếu sinh tâm”. Ai tiếp xúc hoặc đặt bát cho ngài đều cảm nhận 
được sự mát mẻ, an lành. Ai thỉnh đi đâu ngài cũng đi, chẳng kể giờ 
giấc nào. Chẳng bao giờ thấy ngài than phiền điều gì hoặc tỏ ra mệt 
mỏi. Rất nhiều lần ở Bửu Long, Viên Không; các Sư thị giả, “bắt” 
ngài nghỉ ngơi, “cám” Phật tử mời thỉnh; sau đó chợt phát hiện ngài 
“lén” đi thăm chỗ này chỗ kia giữa trời trưa nắng. Các Sư bẩm bạch 
than phiền rằng là, Phật tử “hành” ngài quá; ngài mỉm cười: “Không 
can chi mô Sư nờ, thăm họ chút kẻo tội”. 

Thế đó! Ôi! Vi diệu và huyền nhiệm xiết bao! Trước đây vì sợ đồ 
chúng và thế gian làm phiền nên ngài tịnh khẩu, tu mật hạnh! 
Nhưng sau 3 năm tịnh khẩu, ngài lại tình nguyện để cho đồ chúng 
và thế gian làm phiền một cách vô ngại! Dù cả ngàn lần từ vô trần, 
vô nhiễm cũng không bằng phong cách thể hiện cụ thể từ chính bản 
thân sống thiền của ngài. Dù văn chương cửa thiền có nói hay ho 
về một bậc đạt ngộ xuống đời là “Nhập lâm bắt động thảo, nhập 
thủy bắt lập ba”) cũng hàm tàng chừng ấy giá trị mỹ học mà thôi! 
Hay chính ngài đã thể hiện trọn vẹn và sống động câu thơ tuyệt vời 
ây trong đời mình? 

Còn nữa, Ở Huế ai cũng biết bác Siêu và nhóm từ thiện của 
bác ấy. Là bậc xuất gia, ngài làm trọn phận sự xuất gia, tu hành 
không mệt mỏi; là cư sĩ tại gia, bác Siêu làm việc từ thiện xã hội 
cũng không mệt mỏi. Ai ở cương vị ấy và thể hiện chức năng của 
mình rất toàn mãn. Cái tình thầy trò và cái tình đạo ấy kéo dài gần 
nửa thế kỷ. Nhóm từ thiện bác Siêu thường thỉnh ngài đi chứng 
minh hoặc đi thuyết pháp đó đây. Mỗi độ giáp Tết, ai cúng dường 
bánh chưng, bánh tét, bao nhiêu ngài cũng thọ nhận hết. Thọ nhận 
nhưng không dùng, ngài để dành rồi gọi nhóm từ thiện bác Siêu lên, 


đ) Nghĩa: Vào rừng không động cỏ, vào nước không dậy sóng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 345 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


nhờ đem đến cho những người nghèo khổ ở bệnh viện hoặc ở các 
vùng xa xôi. Việc làm ây đã trở thành thông lệ hằng năm vậy. 


Tượng ngài Hộ Nhẫn 


346 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


3- Nhận Lãnh Trách Nhiệm Giáo hội: 

Năm 1975, đất nước thống nhất. Nguyện vọng của Tăng Ni Phật 
tử là phải thống nhất Giáo hội mới có đủ cơ duyên phụng sự đạo 
pháp hiệu quả hơn. Năm 1981, Đại hội Phật giáo Toàn quốc được 
long trọng tổ chức tại thủ đô Hà Nội gồm 9 tổ chức Tông phái, hệ 
phái Phật giáo trong đó có hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. 

Năm 1982, Đại hội thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Trị 
Thiên, ngài ở hàng Giáo phẩm Chứng minh tỉnh Giáo hội. 

Tháng 11/1997, tại Đại hội kỳ IV Phật giáo Toàn quốc, ngài được 
cung cử vào Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN và Phó 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. 

Năm 1998, ngài được toàn thể chư Tăng và Phật tử PGNT suy 
tôn lên ngôi vị Tăng trưởng do đạo hạnh thanh cao, pháp lực nghiêm 
minh và giới luật tinh khiết của ngài. 

Suốt mấy năm trường, vì công việc của Giáo hội, nhu cầu của 
hệ phái, ngài ra Bắc, vào Nam dự Đại hội hoặc đi thăm thú các chùa 
đó đây luôn luôn với nụ cười hoan hỷ. Gặp chư Tăng hay Phật tử, 
bao giờ cũng sách tấn việc tu hành với lời lẽ giản dị, từ hòa. Ngài 
thường hay nhắc nhở đến ân chúng sanh, ân xã hội; và sự đoàn 
kết, hòa hợp, thương yêu nhau đừng phân biệt tư kiến, tông thừa... 

Và điều đặc biệt nhất, tối thắng và ưu việt nhất là nhờ “thân giáo 
vô ngôn” từ nơi ngài mà uy đức của ngài ngày thêm sáng rỡ. Chư 
vị tôn đức, các bậc giáo phẩm, chức sắc Giáo hội và Chính quyền 
dường như ai cũng cảm mến ngài. Chư Tăng và Phật tử không kể 
Nam, Bắc tông; quần chúng không kể lương hay giáo, ai ai cũng 
kỉnh mộ, quý mến ngài. 

4- Liễu Ngộ Sanh Tử 

Chư Tăng và Phật tử thân cận, ai cũng biết năm 2002, ngài sẽ 
xả báo thân. Do đức khiêm tốn, ngài thường nói rằng: “Có sinh ắt có 
tử. Đức Phật Niết-bàn năm 80 tuổi, nên Sư muốn ra đi với tuổi thọ 
trước Đúc Phật chút ít. Biết lời nguyện của ngài nên đầu Xuân 
2002, một số Phật tử đứng ra tổ chức mừng thọ ngài. Dịp này, chư 
Tăng và Phật tử đồng quỳ xin ngài xả bỏ lời nguyện, trụ thế một thời 
gian nữa để cho chúng đồ có nơi nương tựa. Ngài chẳng gật đầu, 
chẳng lắc đầu, chỉ mỉm cười nói: “Thôi thì đề tùy duyên”. 

Hỡi ôi! Hóa ra tùy duyên là vậy. Hóa ra, tùy duyên là đúng như 
câu kệ của Tôn giả Säriputta: 

“- Sự sống chẳng đeo níu 

Sự chết có lo chỉ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 347 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Còn duyên, thời thì ở 

Hết duyên, thời thì đi 

Chẳng hy cầu, tham luyến 

Tùy hữu vi, vô vị ”. 

Gần 80 tuổi, sức khỏe ngài vẫn tốt. Nắng mưa, sương gió, ngài 
vẫn đều đặn khất thực trong xóm làng, hang cùng ngõ hẻm, không 
bỏ một buổi nào. Suốt đời ngài không uống thuốc, dẫu thuốc Tây, 
thuốc Bắc hay thuốc Nam mà thân thể càng trọng tuổi càng khương 
kiện. Ngài ra đi không cảm mạo, không một giờ nằm bệnh. Như 
ngọn đèn, gió thổi qua là tắt. Có lẽ nào, lời nguyện trước đó, ngài 
chẳng cần phải dụng tâm hóa giải làm gì, cứ tùy duyên đành đoạn 
như vậy sao? 


Soạn giả hầu bên ngài (năm 1974) 


Một hai tuần lễ trước khi ra đi, ngài thường nói chuyện với vài 
gia đình Phật tử thân cận: “Năm ni, chưa biết Sư đi khi mô đó nghe, 
ráng tu hí”. Còn cách đây một tuần, có người lên chụp hình, ngài 
nói: “Ứ! Ông chụp cho đẹp rồi ïn' cho nhiêu nhiêu hí”. Lúc còn cách 
ba ngày, một Phật tử muốn chụp chân dung ngài, ngài cũng bảo: “n 
cho nhiêu nhiêu để phát cho Phật tử”. 

Có một sinh viên trọ học ở Huế, rất có tín tâm thường hay để 
bát cho ngài. Đêm kia nằm mộng thấy ngài bị tai nạn rồi lâm chung. 
Sợ hãi quá, sáng ngày hớt hãi đạp xe lên thăm ngài. Gõ cửa, ngài 


348 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


mở. Thấy ngài vẫn bình thường, sung sướng quá, cậu sinh viên quỳ 
lạy rồi khóc nức nở kể lại giấc mộng dữ. Ngài điềm nhiên và từ ái 
chỉ dạy: “Con ạ! Sống chết thường thôi! Thưở xưa, đức Moggallãna 
(Mục Kiên Liên) dẫu là bậc Đại Thánh Tăng mà khi nghiệp dữ đến 
cũng không tránh được. Sư có bị tai nạn mà ra đi như giắc mộng 
của con thì cũng là chuyện bình thường”. 

Ni cô Tâm Huệ, đệ tử của ngài, đại thí chủ Dâng Y năm nay, 
sau này kể lại: “8ạch Sư! Con vô tâm vô tứ, u mê hết sức. Trong 
mùa an cư này, ngài nói rất rõ ràng, ngài nói cả mấy lần mà tâm trí 
con cứ đề đâu đâu”. Ngài nói: “Cô hỉ! Năm ni, lễ ra hạ không có mặt 
Sư cũng không can chi mô nghe! Không có Sư thì còn có chư Tăng, 
phước báu Dâng Y cũng tốt đẹp như rứa thôi!” 

Chỉ cách giây phút xả báo thân mấy ngày, sau khi bước ra khỏi 
nhà lễ tang của ông thân cô Từ Nguyện, ngài nói lần thứ ba với cô 
Tâm Huệ như thế. Và buổi sớm trước giờ đi khất thực cuối cùng, 
ngài nói với mọi người: “Sáng ni, khoảng 9 giờ, Sư chưa về là Sư đi 
luôn đó nghe!” 

Ôi! Còn gì rõ ràng hơn thế nữa! Các bậc đạt ngộ, các bậc chân 
tu đức hạnh thường liễu ngộ sinh tử; và các vị có năng lực định 
thiền thường biết trước ngày giờ xả bỏ báo thân của mình, ấy là 
điều rất hiện thực vậy. 

Vào lúc 8 giờ sáng, ngày 7/9 năm Nhâm Ngọ, khi đang trên 
đường khất thực thường lệ mỗi sớm mai, với dáng đi chậm rãi, ung 
dung, thanh thoát... một biến cố vô thường xảy ra. Một tai nạn đã 
đến với ngài. Cả xóm hay tin, chấn động, bàng hoàng đổ xô đến. 
Các Thây, các Sư cô mấy chùa lân cận đã có mặt kịp thời. Bị té 
nặng, dẫu máu ra nhiều, nhưng ngài rất bình tĩnh. Thấy cậu thanh 
niên đi xe máy trực tiếp gây tai nạn có vẻ hốt hoảng, sợ hãi, ngài 
xua xua tay như cố ý nói: “Không có chi mô, ông đi đi!” Sư cô Huệ 
Mãn, chùa ở gần, kịp thời lấy tắm y mới, nhờ thầy Minh Chính phủ 
lên, kể rằng: “Con thật có phước, khi khóc lóc quỳ lạy ba lạy, con 
thẫy ngài mỉm cười với con”. 

Vâng, ngài mỉm cười - đấy phải chăng là nụ “tiếu sinh tâm” của 
bậc Thánh? Sau đó, ngài xoay người lại, vừa lây tay bịt vết thương 
sọ não, vừa gối đầu nằm nghiêng tương tự tư thế Đức Phật Đại Bát 
Niết Bàn! Và chỉ vài phút sau là ngài chánh niệm chấm dứt hơi thở, 
thần sắc an nhiên, tươi tỉnh... 

Ôi! Một ngọn núi vô danh nhưng có một nhân cách tu hành kiệt 
xuất đến ở thì ngọn núi kia cũng trở nên hữu danh! Một miền cây cỏ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 349 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


bình thường nhưng nếu có một loài hoa kỳ lạ xuất sinh thì cả không 
gian ấy đều được thơm hương. 

Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, sau khi các bậc thạc đức, 
Cao Tăng ra đi, tùng bách thiền lâm lần hồi thưa bóng, nhưng cuộc 
đời và hành trạng của đức Tăng trưởng quả là tàn xanh đại thụ tỏa 
bóng mát sau cùng cho hết thảy Tăng tín đồ hậu tắn. 

Trời đất không nói gì mà trời thì cao, đất thì dày. Hư không 
không nói gì mà hư không lại che chở bao dung vạn loài. Năm mươi 
năm qua đi, giữa đất Thần Kinh văn vật, vốn là thủ phủ của Phật 
giáo Việt Nam; ngài chỉ im lặng và trì bình khất thực, sống đời vô 
sản bần hàn; im lặng, cô liêu thiền duyệt mà để lại một gia tài tinh 
thần vô giá, như một vằng trăng sáng dịu giữa cuộc đời và giữa 
lòng người. 

Ôi! Thiếu vắng ngài thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thưa thớt 
một tàn cổ thụ giữa tòng lâm đã quá nhiều gốc cây khô cỗi; Phật 
giáo Nguyên thủy Việt Nam mất đi một bậc chân tu, giới luật tinh 
khiết, mật hạnh bất khả tư nghì, bậc khổ hạnh đệ nhất đầu-đà tam y 
nhất bát... không gì so sánh nỗi, không ai thay thế được. Và tín đồ 
mất đi một vị cha lành, uy nghiêm và từ ái mà thế gian hằng kỉnh 
mộ, tôn thờ. 


TỲ-KHUU 
HỘ NHÂN 


350 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Điều Văn 
_ Phụng Tiên Giác Linh - 
Cô Đại Trưởng lão Hộ Nhân 


Ngưỡng bạch giác linh ngài! 


Hỡi ôiI 
Mưa dồn dập 
Gió tơi bời 
Một mảnh khăn sô vắt giữa trời 
Cây lá quặn mình đau đại địa 
Nước sương ủ lệ khóc trần khơi 
Chẳng kham niềm chia biệt 
Càng xót nỗi ly phôi 
Chủng tử mầm măng, trúc gãy chồi 
Hệ phái cành non, tùng bật rễ 


Ôil 
Vẫn hiểu lắm, tang thương dâu bể 
Kiếp sinh tồn bóng chớp đã lìa tan 
Người, vật xót xa 
Trời, đất bàng hoàng 
Trúc lão, tùng già 
Chốn Thiền Lâm nghẹn ngào, bối rối 
Hoàng hôn sơn môn một thoáng dài đêm tối 
Chợt hoang vu, tịch mịch vô cùng 
Bóng người đi, hạc vút thiên khung 
Cảnh ở lại, ruột đau đòi đoạn 


Nhớ giác linh xưa 
Hỷ xả một đời 
Thanh bần, dị giản 
Chân đắt, đầu trần 
Không quản ngại nắng mưa 
Ngàn nhà xin ăn 
Rau, trái, tương, dưa 
Chút cơm cháo, sắn khoai 
Tín tâm mười phương kỉnh mộ 
Xóm cơ cực, nghèo nàn 
Càng quan hoài hóa độ 
Ngõ hẻm, hang cùng 
Bình đẳng gieo duyên 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 351 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Lời pháp bình dân 
Từ ái, dịu hiền 
Như mớm mật sữa cho con thơ 
Như khơi nguồn suối mát tình thương 
Giữa dòng đời sa mạc 
Thời mạt pháp 
Biết bao người khô khát 
Giọt pháp thừa đâu dễ cạn bình dương? 


Ôil 
Một nhân cách vời vợi cao 
Và một uy đức rạng ngời 
Của bậc khổ hạnh đầu-đà 
Vẫn tự tại tháng ngày không mệt mỏi 
Bình bát, tam y: Lời nguyền chung thủy 
Hạnh độc cư tịnh định keo sơn 
Gió lạnh, đông hàn 
Manh áo mỏng che thân 
Giường gỗ cứng 
Qua đêm thiền tọa 
Thân gầy khô như mai, như hạc 
Mà tinh thần cao tuyết băng sương 
Bình thản, an nhiên 
Dạo gót vô thường 
Danh lợi, phải trái, hơn thua 
Xoa tay phủi bụi 
Chẳng giữ gì cho mình 
Vui hạnh xả ly, buông bỏ 
Thuyền qua sông 
Trăng nước nhẹ nhàng trôi! 


Ôi! 
Tham giận làm chỉ 
Chỉ giữ nụ cười thôi 
Như hoa nở giữa non xanh, mây trắng 
Giữa bụi trần mà vô trần, vô nhiễm 
Đóa sen vàng tươi thắm tuyệt vời hương 


Ôi! Xót thương ôi! 
Trưởng lão ra đi dù liễu ngộ vô thường 
Dù liễu ngộ duyên, thời 
Nhưng trái tim chúng đồ nhói đau, tê buốt 


352 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Cõi ngũ trược nguyền không còn ác trược 
Chốn khổ đau xin tiêu dứt thương đau 
Định luật thế gian 
Huyễn pháp chẳng cưỡng cầu! 
Nhưng nghiệp mệnh lễ nào định phận? 
Có bóng ngài vô vi 
Tự nghiêm, tất chính 
Ngài ra đi, mây trắng dịu dàng trôi 
Lửa tử sinh 
Dù cháy mãi giữa lòng người 
Đông lạnh giá 
Quý tia vàng nắng ấm 


Bài thơ tri túc viết bên triền non lặng 
Câu kệ định thiền rơi giữa cõi chiều hoang 
Người hữu duyên nhặt hạt ngọc, lời vàng 

Kẻ vô phước lượm cành khô, củi mục 


Tiễn ngài đi 
Ánh trăng vàng không mắt 
Còn giữa trái tim tín chúng, môn đồ 
Còn giữa con đường khát thực nắng mưa 
Còn bảo tháp Chân Nhân 
Giữa non thiêng lồng lộng 
Và bài kinh vô ngôn 
Xóa ba ngàn huyễn mộng 
Sáng Cõi Về 
Hoa trắng dặm hàng nghinh 
Ngưỡng nguyện ngài 
Ba La Mật đăng trình 
Và cửa Vô Sanh rộng mở! 


Chư Tăng Ni, Phật tử, 
Pháp quyên, Môn đô 
Đê đâu khấập bái! 


Hậu học, tỳ-khưu Giới Đức phụng cúng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 353 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


17- Trưởng lão Pháp Tri (1958) 
(BhikkhUu Dhammaññu) 


Tư liệu cũ trong hồ Sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 18. 


Pháp danh: Pháp Tri (Bhikkhu Dhammaññù) 
Thế danh: Nguyễn Thiên Tri. 
Ngày và nơi sanh: 2/2/1914, Phú An, Tân Châu, Châu Đốc. 
Cha: Nguyễn Văn Xuyến. Mẹ: Trần Thị Hoa. 
Tờ khai căn cước: 00854886, q. 3 8G, 4/4/1969, Kiên An, 
Chợ Mới, Long Xuyên (cũ), An Giang. 
Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
19 giờ 30, 27/7/1958, Tam Bảo Tự. 
Thầy Tế độ: Varhsarakkhitta. 
Thầy Yết-ma: Thitasilo. 
Địa chỉ: Tăng Quang tự, Huề. 
Gia nhập hội viên ngày 4/9/1958. 
Đổi thẻ: 1/8/1960. 


354 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Pháp Tri (Bhikkhu Dhammaññù) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 355 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh Nguyễn Thiên Tri, xuất gia tỳ-khưu với cố đại lão Ht. 
Hộ Tông, thầy Yết-ma là Ht. Giới Nghiêm, thọ đại giới năm 1958 có 
pháp danh là Pháp Tri. 

Đại đức làm Phó tổng thư ký Ban Chưởng quản GHPGNTVN 
vào tháng 2 năm 1961 và được đề cử làm Phó Viện trưởng Viện 
Hóa Đạo năm 1964 thuộc GHPGVN thống nhất. 

Năm 1969, trước khi mắt, ngài Thiện Luật đã mời Đại đức Pháp 
Tri về chăm sóc chùa Pháp Quang. 

Năm 1972, được sự chỉ định của ngài Hộ Giác, Đại đức về Thủ 
Đức xây dựng Xá-lợi Phật Đài trên một khu đất có diện tích 
40.000m? nằm trên đồi Viễn (đồi do bác sĩ Tín dâng cúng cho ngài). 
Đại đức Pháp Tri đại diện chư Tăng quản lý công trình, chùa được 
mô phỏng theo kiểu kiến trúc của Bồ-đề Đạo Tràng ở Án Độ. Tức là: 
Một tháp giữa làm chánh điện, bốn tháp xung quanh và lấy tên là 
Xá-lợi Phật Đài. Thời kỳ đó còn nhiều khó khăn, kinh phí không có 
đủ, nên từ năm 1972 đến khoảng năm 1989, chỉ xây dựng được 
mặt bằng tầng trệt của tháp lớn làm chánh điện bằng gạch, xi-măng 
và chưa có 4 tháp xung quanh. 

Sau này, nơi này bị giải tỏa, nhờ tiền đền bù mà Đại đức Thiện 
Nhân đã kiến tạo một công trình chùa tháp mới rất công phu và rất 
hoành tráng, là hậu thân của Xá-lợi Phật Đài cũ. 

Năm 1996, do bệnh duyên, ngài đã xả bỏ báo thân trong sự tiếc 
thương của chư Tăng và Phật tử. 


356 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


18- Đại đức Thiện Giới (1958) 
(BhikkhUu Supesalo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, ghi ngài là số 47. 


Pháp danh: Thiện Giới (Bhikkhu Supesalo) 
Thế danh: Trần Trương. 

Ngày và nơi sanh: 107802472, 6/3/1973, Prey - Veng. 
Giấy thông hành cắp tại Delhi 19/3/1965: 01/TH/ND/65. 
Cha: Trần Văn Đễ. 

Mẹ: Trà Thị Công. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

16 giờ 30 ngày 15/6/1958, Phổ Minh tự. 

Thầy Tế độ: Ht. Thiện Luật. 

Thầy Yết-ma: Tt. Huệ Quang. 

Địa chỉ: Internatimal hostel sansserit 
University Varanasi Camtt - 2 O.P India. 

Đại đức đỗ Tiến sĩ triết học tại Án Độ, 
sau về làm Giám đốc Phật Học viện chùa Phật Bảo 
phụ tá Viện chủ là ngài Giới Nghiêm rồi hoàn tục. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 357 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


19- Trưởng lão Tỉnh Tuệ (1959) 
(BhikkhUu Vimalaññano) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 26. 


Pháp danh: Tinh Tuệ (Bhikkhu Vimalaññäno) 
Thế danh: Nguyễn Văn Tịnh. 
Ngày và nơi sanh: 1/1/1904, Mỹ Lệ, Cần Đước, 
Chợ Lớn, Nam Việt. 
Tờ khai căn cước: N.1705, A. 6020, 25/4/1955, 
quận 5, Sài Gòn. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16 giờ, 15/2/1959, chùa Giác Quang, 47 Lương Văn Cang, 
Chợ Lớn, Bình Đông, quận 7, Sài Gòn. 
Thầy Tế độ: Vinayakusalo (Ht. Thiện Luật) 
Thầy Yết-ma: Khippapañño (Đđ. Kim Triệu) 
Địa chỉ: chùa Giác Quang, 47 Lương Văn Cang, 
Chợ Lớn, Bình Đông, quận 7, Sài Gòn. 

Gia nhập hội viên ngày 24/6/1960. 

Chú thích: Là đệ tử lớn của ngài Giác Quang. 


358 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


20- Trưởng lão Tâm Chế (1959) 
(Bhikkhu Cittasarnvaro) 


Tư liệu cũ trong hồ Sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 25. 


Pháp danh: Tâm Chế (Bhikkhu Cittasarhvaro) 
Thế danh: Nguyễn Tuyễn. 
Ngày và nơi sanh: 15/8/1904, 
Văn Quang, Tuy Phước, Bình Đình. 
Tờ khai căn cước: T. 370287, 04A00241, 31/8/1955, 
Thạnh Hội, Sơn Hoà, Phú Yên. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
15 giờ, 22/11/1959, 
chùa Pháp Quang, Bình Hoà, Gò Vấp, Gia Định. 
Thầy Tế độ: Varhsarakkhitta (Ht. Hộ Tông) 
Thầy Yết-ma: Buddhapäla (Tt. Hộ Giác) 
Địa chỉ: chùa Pháp Quang, Bình Hoà, Gò Vấp, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 13/1/1960. 
Đổi thẻ: 1/8/1960. 
Viên tịch: 1973. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 359 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


21- Trưởng lão Vô Hại (1959) 
(Bhikkhu Ahimsako) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 24. 


Pháp danh: Vô Hại (Bhikkhu Ahiñsako) 
Thế danh: Nguyễn Văn Thận. 
Ngày và nơi sanh: 5/7/1931, Thanh Hưng, 
Hương Trà, Thừa Thiên. 
Tờ khai căn cước: T43.0306, 31A0269, 20/9/1955, 
Phú Óc, Hương Trà, Thừa Thiên. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16 giờ, 22/11/1959, 
chùa Pháp Quang, Bình Hoà, Gò Vấp, Gia Định. 
Thầy Tế độ: Vamsarakkhita (ngài Hộ Tông) 
Thầy Yết-ma: Buddhapäla (ngài Hộ Giác). 
Địa chỉ: chùa Pháp Quang, Bình Hoà, Gò Vấp, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 23/1/1960. 
Chú thích: Không tìm ra tiểu sử, nhưng soạn giả có gặp ngài 
năm 1974 - 1975 ở chùa Thiền Lâm, Huế, 
sau ngài ta-bà các tỉnh miền Tây cho đến Hà Tiên. 


360 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


22- Trưởng lão Pháp Tịnh (1960) 
(Bhikkhu DhammaväsI) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 27. 


Pháp danh: Pháp Tịnh (Bhikkhu Dhammaväs!) 
Thế danh: Nguyễn Văn Thành. 
Ngày và nơi sanh: 15/4/1893, xã Mỹ Qui, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. 
Tờ khai căn cước: N.190034, A001061, ngày 24/9/1956, 
xã Mỹ Quí, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. 
Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16 giờ, 10/7/1960, 
chùa Pháp Quang, Bình Hoà, Gò Vấp, Gia Định. 
Thầy Tế độ: Vinayakusalo (Ht. Thiện Luật) 
Thầy Yết-ma: Buddhapäla (Tt. Hộ Giác) 
Địa chỉ: chùa Pháp Quang, Bình Hoà, Gò Vấp, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 30/10/1960. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 361 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


23- Trưởng lão Pháp Lạc (1961) 
(BhikkhUu Dhammakämo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 28. 


Pháp danh: Pháp Lạc (Bhikkhu Dhammakämo) 
Thế danh: Trần Công Khuê. 
Ngày và nơi sanh: 1896, Bất Nhị, Điện Bàn, Quảng Nam. 
Tờ khai căn cước: 010254, 10/6/1960, 
Bình Đông, quận 7, Sài Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16 giờ, 30/4/1961, chùa Giác Quang, 47 Lương Văn Can, 
Chợ Lớn, Bình Đông, quận 7, Sài Gòn. 
Thầy Tế độ: Vinayakusalo (Ht. Thiện Luật) 
Thầy Yết-ma: Buddhapäla (Tt. Hộ Giác) 
Địa chỉ: chùa Giác Quang, 47 Lương Văn Cang, 
Chợ Lớn, Bình Đông, quận 7, Sài Gòn. 
Gia nhập hội viên ngày 15/2/1962. 


362 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tỳ-khưu Pháp Lạc 
(1904 - 2001) 


Trưởng lão Pháp Lạc (Bhikkhu Dhammanakämo) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 363 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh là Trần Công Khuê, quê quán xã Bất Nhị, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam trong gia đình có truyền thống đạo đức Khổng 
Mạnh. Thuở nhỏ được học chữ Quốc ngữ, chữ Nho và cả chữ 
Pháp. Là con trai trưởng trong gia đình có bảy anh chị em, vì ở 
nông thôn nên ông phải sớm lập gia đình; lại còn phải bỏ học nửa 
chừng, chăm lo công việc nương rẫy, ruộng đồng, chia sẻ bớt gánh 
nặng cho mẹ cha. 

Tuổi thanh niên khó khăn gian khổ, có học thức, lại sống trong 
chế độ thực dân, bản chất nồng nàn yêu nước nên ông tham gia 
phong trào Duy Tân của cụ Phan Chu Trinh theo tiếng gọi của lương 
tâm dân tộc. Ông bắt đầu hiểu thế nào là dân sinh, dân quyền, tự 
cường, tự lập theo sự hiệu triệu của cụ Phan. 

Tháng ba, năm 1926, lúc cụ Phan Chu Trinh qua đời tại Sài Gòn 
thì ông và đồng chí ở quê nhà làm lễ truy điệu để tưởng nhớ anh linh 
một chí sĩ anh hùng! Thực dân Pháp biết được, lùng bắt; nhưng do 
nhờ ông thân lúc ấy làm Chánh tổng, biết được, tìm cách cho ông 
trốn về Nam. Trong thời gian ở Sài Gòn kiếm công ăn việc làm, ông 
có thì giờ nhiều hơn cho việc học hỏi, nghiên cứu kinh sách. 

Năm 1933, lúc 29 tuổi, thấy cuộc đời nhiều buộc ràng, khổ ải, 
ông bắt đầu nghiêng nặng về đức tin Tôn giáo nên theo đạo Cao 
Đài. Suốt nhiều năm sống theo tín ngưỡng này, ông rất được đồng 
đạo kính trọng và mến yêu bởi tâm lòng nhân hậu và trái tim chân 
thực của ông. Hộ pháp Phạm Công Tắc rất tin cậy ông. Tuy nhiên, 
một thời gian sau, ông thấy giáo lý này chỉ như là một tín ngưỡng 
dân gian, đạo đức, luân lý, nhân nghĩa chung chung; công việc gì 
cũng cầu cơ để nhờ Thượng đề ban xuống, có cái gì đó như nương 
tựa thần quyên, không đúng với cái tạng của ông. Nhờ bạn bè mách 
bảo, nhân chuyến về thăm quê, ông tìm đến chùa Từ Đàm học hỏi 
giáo pháp nơi cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, lúc ấy, ở đây đạo Phật 
đang phục hưng. 

Năm 1945, 41 tuổi, tại quê nhà, ông tham gia chống thực dân 
Pháp, vào Đảng Cộng Sản Đông Dương, được cử lên miền núi xã 
Tân Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để thành lập chi bộ 
Đảng. Tại đây, ông giữ chức vụ Bí thư xã trong suốt 10 năm liền. 

Năm 1954, chính quyền Tổng thống Diệm mới nửa năm tại vị, 
họ đã cho người săn lùng Cộng Sản. Tại Tiên Phước, ông và một 
số đồng chí bị bắt, sau nhờ Hộ pháp Phạm Công Tắc can thiệp nên 
được thả ra. Sợ chính quyền địa phương trả thù, ông lại trốn vào 
Sài Gòn một lượt nữa, làm ăn sinh sông. 


364 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1957, duyên xưa đâu đó trở về, ông ghé chùa Kỳ Viên 
nghe pháp. Nghe hoài thây thấm nên ông xin quy y với Đại đức Bửu 
Chơn, lúc ấy, ngài đang làm Tăng thống Ban Chưởng quản Lâm 
thời. Ông còn đến chùa Giác Quang thường xuyên hơn để xin được 
học hỏi, tu tập. Duyên lành đến, ông tìm đến chùa Kỳ Viên, trụ sở 
của GHTGNTVN nhiều lần hơn nữa để học kinh và nghe pháp. Các 
bài giảng của Ht. Bửu Chơn, Tăng thống của Giáo hội đã giúp 
chuyển hóa đời sống tâm linh của ông. 

Năm 1959 (Kỷ Hợi), 55 tuổi, ông quyết định cắt ái ly gia, đến xin 
làm giới tử (Anagarika) tại chùa Giác Quang. Năm sau, 1960 (Canh 
Tý), ông được Ht. Giác Quang cho xuất gia sa-di và truyền dạy 
pháp môn thiền định để tu tập. 


Vào ngày 30/4/1961 (Tân Sửu), lúc 16 giờ, Sư được thọ đại 
giới với Ht. Bổn sư Phó Tăng thống Thiện Luật và thầy Yết-ma là Tt. 
Hộ Giác tại chùa Giác Quang. Thầy Bổn sư ban cho ngài pháp danh 
là Dhammasukhamakämo (Pháp Lạc). 

Năm 1965 (Át Ty), GHTGNTVN đề cử ngài đến Phan Thiết để 
thành lập chùa Bình Long và hướng dẫn Phật tử tu học. Thêm vào 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 365 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


đó, ngài liên tục trong nhiều năm có chức danh là Kiểm soát viên của 
Ban Chưởng quản GHTGNTVN. 

Năm 1966, Ht. Giới Nghiêm - Tăng thống GHTGNTVN đề cử 
ngài đến thành phố Mỹ Tho thành lập chùa Pháp Bảo. Đây là một nơi 
hoang vắng, tha ma mộ địa, dân địa phương nghèo khó, vật chất khó 
khăn, thiếu thốn đủ thứ; thế mà nhờ lòng tin Tam Bảo, đức tính nhẫn 
nại, khiêm tốn và tinh tấn, ngài đã hoàn thành sứ mạng cao cả của 
vị sứ giả Như Lai. Ngôi chùa Pháp Bảo được xây dựng và phát triển 
cho đên ngày hôm nay, nơi đào tạo nhiều Tăng tài cho hệ phái cũng 
nhờ đức lớn của ngài để lại. 

Trong năm 1976 - 1979, ngài được đại hội thỉnh cử đảm nhiệm 
chức vụ Phó Tăng thống GHTGNTVN. 

Năm 1981, khi GHPGVN được thành lập, ngài được thỉnh mời 
vào Ban Chứng minh tỉnh hội Phật giáo Tiền Giang. 


Năm 1997 (Đinh Sửu), trong Đại Hội IV Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, ngài được suy cử làm Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Trung 
Ương Giáo hội. 


366 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


- Năm 1998 (Mậu Dần), Hoà thượng Hộ Nhẫn, Phó chủ tịch Hội 
Đông Trị Sự Trung Ương GHPGVN, Tăng trưởng Phật giáo Nam 
tông, thỉnh cử ngài vào chức vụ cô vân Ban Trợ lý hệ phái. 


Năm 2000 (Canh Thìn), dù tuổi cao sức yếu, ngài vẫn vận động 
xây dựng chùa Thái Bình (Bát Nhị) ở ngay tại cố quê với ý định Tế 
độ dòng họ theo Phật pháp. 

Luật vô thường đã đến, tuổi thọ đã mãn, hạnh nguyện đã hoàn 
thành, ngài đã ra đi vào lúc 5 giờ chiều, ngày 12/5/2001 tại chùa 
Pháp Bảo, Mỹ Tho, hưởng thọ 98 tuổi, 40 mùa an cư kiết hạ. 


(Ghi chú: Ai muốn biết thêm về cuộc đời ngài với nhiều gian truân, nhiều 
khổ công tìm đạo - thì hãy đọc cuốn Hồi Ký Một Quãng Đời, do ngài viết với 
bút hiệu Gió Trưa, in năm 2006, Nxb Tổng hợp thành phố. HCM). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 367 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


24- Trưởng lão Kim Minh (1962) 
(BhikkhUu Suvannajoti) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 30. 


Pháp danh: Kim Minh (Bhikkhu Suvanmnajoti) 
Thế danh: Trương Thuận. 

Ngày và nơi sanh: 6/1/1916, Tân Uyên, Tân Ba, Biên Hoà. 
Tờ khai căn cước: 074373, 25/5/1962, Trung Thành, 
Vũng Liêm, Vĩnh Bình. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

15 giờ, 18/11/1962, 

Sangkhãmonkol, Trung Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Bình. 
Thầy Tế độ: Bhomasara. 

Thầy Yết-ma: Buddhadhammatthera. 

Địa chỉ: Sangkhãmonkol, Trung Thành, 

Vũng Liêm, Vĩnh Bình. 

Gia nhập hội viên ngày 13/7/1965. 

Không tìm ra tiểu sử nhưng thấy ngài nhiều năm 
chủ trì Thích Ca Phật Đài, Vũng Tàu. 


368 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


25-Trưởng lão Tịnh Giác (1962) 
(Visuddhasäramahathero) 


F: 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 369 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Tịnh Giác - Visuddhasäramahäathero sinh năm 1941 
tại Sài Gòn có cha là Ngô Văn Đối, mẹ là Đặng Thị Giá. 

Xưa kia có một cậu bé sớm mò côi mẹ khi mới lên 8 tuổi. Cha 
thì đã mắt từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ. Cậu bé được bà Cô 
cưu mang nuôi dưỡng. Bà Cô của cậu vốn là Phật tử thuần thành, 
thường xuyên đi chùa Giác Quang lễ Phật, cúng dường chư Tăng. 
Mỗi lần đi chùa, cậu được dẫn đi cùng bà Cô, phụ bà mang giỏ rau 
quả trái cây... 

Rồi từng ngày lớn lên trong niềm vui dưới mái chùa như một cơ 
duyên chín muồi đã biến cậu bé ấy trở thành Trưởng lão Tịnh Giác 
hôm nay. Sự “trở thành” đó được diễn ra thật thầm lặng thanh cao y 
như tính cách nhẹ nhàng từ tốn của ngài. 

Điểm mốc lịch sử từ ngày xưa là đêm đầu-đà Rằm tháng 4 năm 
1956 tại chùa Giác Quang, cậu thiếu niên ấy thức suốt đêm học đạo 
nghe kinh; sáng ngày đảnh lễ ngài Giác Quang để ra về - thì ngài 
chỉ hai vị Sư trẻ bên cạnh hỏi: “Có muốn đi tu như hai vị Sư này 
không?” Không chút đắn đo, cậu thiếu niên liền đáp: “Dạ muốn”. 
Thế là bước ngoặt cuộc đời mở ra biến một cậu bé 15 tuổi trở thành 
chú giới tử hôm đó. 

Đến ngày Rằm tháng 10 là tròn sáu tháng tập sự, chú giới tử 
được thọ giới sa-di thành bậc xuất gia trong Tăng chúng vào ngày 
22 tháng 10 năm 1956. 

Từ đó, sa-di Tịnh Giác chuyên tâm học đạo, học thêm các môn 
Việt ngữ, Khmer ngữ, Anh ngữ do ngài Giác Quang nhờ những vị 
Sư có trình độ đến hướng dẫn. 

Thời gian sau, ngài Giác Quang gửi vị sa-di ấy sang Phật học 
đường Pháp Quang để tu học (nay là chùa Pháp Quang, quận Bình 
Thạnh, thành phố HCM); lúc đó, cơ sở Phật học này mới chỉ được 
dựng lên bằng mái tranh, vách lá do ngài Thiện Luật và Ðđ. Hộ Giác 
thành lập. 

Sa-di Tịnh Giác được coi là vị Tăng sinh đầu tiên của cơ sở 
Phật học này. Nơi đây, Sư Tịnh Giác học đạo chừng khoảng hai 
năm thì được nhận được một suất học bổng du học Thái Lan. Thế 
rồi, ngày 19 tháng 8 năm 1961, Sư Tịnh Giác chính thức lên đường 
được sang đất nước chùa tháp. 

Ngôi chùa Samphraya tại Băng Cốc là nơi nuôi lớn tâm hồn Sư 
từ những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Thái. Đây là ngôi chùa 
hoàng gia do nhà vua Thái Lan xây cất cúng dường chư Tăng. 

Một năm sau, Sư Tịnh Giác được xuất gia tỳ-khưu vào ngày 


370 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


23 tháng 6 năm 1962, do ngài Samdech Phra Buddhaghosajharn 
Jutindharamahäthero, phó Tăng thống Phật giáo Thái Lan làm thầy 
Tế độ. Rồi từ đó, vị tân tỳ-khưu Tịnh Giác đã sống trọn vẹn cuộc đời 
tu sĩ như một nhà Sư Thái Lan. Cứ mỗi sáng sớm là mang bát đi 
khát thực, rồi về vùi mình trong các thời khóa tu học của chùa và 
chương trình Phật học trường chuyên Pãli. Và Đại đức đã sống như 
thế trên xứ Thái Lan xuyên suốt một chặng đường dài tu học. Đại 
đức đã hoàn thành các lớp giáo lý, và đặc biệt, đã học hết chương 
trình Pã|i gồm 9 lớp, đã đạt danh hiệu Paäli Pra-dột-bẹt (Pãli VIII)Ó). 

Trong suốt thời gian tu học trên xứ Thái, Đại đức là thành viên 
quan trọng của đội ngũ giảng viên và Ban Giám khảo trong các kì thi 
Päli, Phật học của năm. Đây là những chức vụ chính thức được 
Ban Giáo dục Phật giáo Hoàng gia Thái Lan tắn phong. Với chức vụ 
đó, Đại đức đảm nhiệm vai trò chấm thi trong Hội đồng thi chương 
trình Pã|i - Phật học cấp Quốc gia tại thủ đô Băng Cốc. Nơi ấy, mọi 
người thường gọi Đại đức là “Phra Ajham”, nghĩa là bậc Sư Thầy. 
Có thể nói tính đến hôm nay, Đại đức Tịnh Giác là vị Tăng sĩ Việt 
Nam duy nhất đỗ đạt trình độ Phật học Pãl|i ở đỉnh cao. 

Bên cạnh đó, Đại đức còn có hạnh rất đặc thù khác nữa là chỉ ở 
duy nhất một chùa đó, ngay chính cốc sàn mà ngày đầu tiên đến 
Thái Lan, Đại đức được chùa chỉ định cho ở và Đại đức đã trú ngụ 
suốt 55 năm trời tại một trú xứ, một liêu thất như vậy. 

Đây là một chuyện hy hữu, một hạnh tu thiểu dục tri túc hài lòng 
với trú xứ đang có của bậc sa-môn khả kính như ngài. Chỉ có tâm 
hồn bình yên, an lành, chấp nhận cuộc sống hiện tại mới chọn một 
lối sống như thế. Bởi tuổi trẻ nào cũng thích bôn ba đó đây cho thỏa 
niềm vui nhưng Đại đức Tịnh Giác thì không; ngài đã đi trọn vẹn con 
đường của vị tỳ-khưu trì bình khát thực và miệt mài đèn sách, học 
hiểu tường tận kinh điển Päli, một nguồn kinh được xem là giáo lý 
Nguyên thủy hiện nay. 

Đến năm 2017, nghĩa là trải qua 56 năm tu học và dạy học ở 
đất Thái, giờ là thời khắc đủ duyên, ngài hồi hương trở về ngôi Tổ 
đình mà trước đây ngài Giác Quang cho ngài xuất gia, đó là chùa 
Giác Quang, phường 15, quận 8, thành phố HCM. 


đ) Soạn giả đã có dịp hầu chuyện với ngài tại liêu thất ở Băng Cốc (cái cốc cũ 
kỹ mà ngài đã ở trên 50 năm không di chuyển, không thay đổi); sau đó còn 
được biết thêm rằng, ngài học đứng đầu các lớp Päli; và khả năng của ngài có 
thể học hết và xuất sắc khóa Päli IX (9) - mặc dầu ngài chỉ lấy bằng Päli VIII. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 371 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Nơi đây, Trưởng lão bắt đầu dịch kinh điển Pä|i ra Việt ngữ. Vì 
biết rõ sức khỏe luôn đồng hành ngược chiều với tuổi tác (ngài đã 
76 tuổi) nên khó có thể hoàn thành như tâm nguyện nên ngài Tịnh 
Giác đã chọn từng bài kinh quan trọng để dịch ra theo yêu cầu 
mong muốn của Phật tử. Trưởng lão đã hoàn thành và xuất bản 
những bài kinh sau: 

1- Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta). 

2- Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhanasuttam). 

3- Kinh Phạm Võng (Brahmajälasutta). 

4- Kinh Quả Báu Sa Môn (Säãmaññaphalasutta). 

Đ- Kinh Ambattha. 

6- Kinh Sonadanda. 

7- Kinh Lễ Bái Chư Phật Quá Khứ (Sambuddhapanämagäthã). 

8- Kinh Hạnh Phúc (Mangalasuttam). 

9- Kinh Tam Bảo (Ratanasuttam). 

10- Kinh Từ Bi (Karanryamettasuttam). 

11- Kinh Khandhaparittam. 

12- Kinh Moraparitta. 

13- Kinh Vattakaparitta. 

14- Kinh Chaddantaparitta. 

15- Kinh Angulimalaparitta. 

16- Kinh Bojjhañgaparitta. 

17- Kinh Dhãranaparitta. 

Những bài kinh này đã từng được dịch sang Việt ngữ qua nhiều 
ngòi bút. Tuy nhiên nếu ai đó có hiểu cỗ ngữ Päli, có đọc các bản 
dịch của Trưởng lão thì độc giả sẽ không khỏi nghiêng mình cúi đầu 
trước bản dịch của ngài. Với trí tuệ am hiểu sâu rộng ngữ nghĩa 
kinh văn PäIll, Trưởng lão đã cho ra những bản dịch tiếng Việt nhẹ 
nhàng, đơn giản, chính xác từng câu từ, ngữ nghĩa của nó. Từng 
dấu chấm phết, cách ngắt câu cân thận, tỉ mỉ, chu đáo cho từng ý 
nghĩa của mỗi câu văn đã làm nổi bật lên sự cần trọng của ngài. 

Từ cử chỉ khiêm cung từ tốn, nhã nhặn hiền hòa nhưng trong lời 
nói tràn đầy tâm huyết, cuồn cuộn sức mạnh nội lực của một bậc 
viễn ly, sống lấy pháp làm trọng (dhammapateyya). 

Chỉ có sự thẩm thấu giáo pháp mới có niêm tin đỉnh điểm với 
Tam Bảo, chỉ có một tâm hồn thanh khiết mới đủ đức khiêm nhường, 
lặng thinh trước sự phán xét đúng sai của thế gian. Bởi bậc hiền trí 
thì không bao giờ chấp nhặt lỗi lầm người khác; không tán đồng 
người làm sai nhưng cũng không lên án phê phán chỉ trích; nếu cần 


372 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


thì chỉ dùng chánh ngữ để giải quyết sự cố. Những thái độ ấy đã 
hiện hữu hoàn hảo trong ngài. 

Không cần nói nhiều, không cần làm nhiều mà vẫn toát lên thần 
thái đĩnh đạt của bậc học giả đẳng cấp, đỉnh cao của một bậc 
Trưởng lão am tường cả học và hành giáo pháp. 


Bài viết của TN Mỹ Thúy, 
chùa Diệu Quang, 10/06/2020 


(Ghi theo nguồn tin Báo Giác Ngộ: Trưởng lão Tịnh Giác, giáo 
phẩm Phật giáo Nam tông Kinh, Giáo thọ sư môn Phật học Päii 
trường Đại học Phật giáo Thái Lan Mahã Chulalongkorn, Viện chủ 
Tổ đình Giác Quang (quận 8, tp. HCM) vừa viên tịch. Theo đó, do 
niên cao, Trưởng lão đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 25 
phút sáng ngày 8/10 (22/8/Canh Tý), tại Tổ đình Giác Quang trong 
tiếng tụng kinh của chư tôn đức Tăng - trụ thế 80 năm, 59 hạ lạp). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 373 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


374 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


z 


Chương lI/D - Thê Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kê Tục 


ác 


Tịnh Gi 


ỨC 


Đại đ 


375 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


26- Trưởng lão Pháp Nhẫn (1963) 
(BhikkhUu Khanti Dhamma) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 50. 


Pháp danh: Pháp Nhẫn (Bhikkhu Khanti Dhamma). 
Thế danh: Nguyễn Hữu Tăng. 
Ngày và nơi sanh: Ngày 20/11/1944, Đạo Đầu, 
Triệu Phong, Quảng Trị. 

Tờ khai căn cước: 012753, ngày 23/4/1962, Đà Nẵng. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
15h, ngày 15/3/1963, 
chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 

Thày Tế độ: Ht. Giới Nghiêm. 

Thầy Yết-ma: Đđ. Dũng Chí. 

Địa chỉ: chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 

Gia nhập hội viên ngày: Xuất ngoại 
Chú thích: Ngài sinh ngày 19/11/1940 mới chính xác. 


376 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Pháp Nhẫn (Bhikkhu Khanti Dhamma) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 377 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh là Nguyễn Hữu Tăng, quê quán làng Đạo Đầu, huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng. Trị trong một gia đình nông dân trung lưu, 
giữ gìn nêp sống cổ truyền Không Mạnh nhiều đời. 

Ông là đứa con áp cuối trong một gia đình có 7 người con trai 
và 1 người con gái. Thân phụ: Nguyễn Hữu Xướng, pháp danh 
Chân Tụng. Thân mẫu: Phạm Thị Quy, pháp danh Chơn Hướng. 
Tuy làm ăn lam lũ trong thời buổi chiến tranh khốc liệt, nhưng đều 
cho con cái ăn học tới nơi tới chốn. Tăng bằm chất thông minh, có 
hiếu từ, nghĩa nhân từ nhỏ do truyền thống đạo đức gia đình. Lại 
còn do nhờ ông chú, em cha - Nguyễn Hữu Ba0') - là một trí thức 
Không Nho, có thêm tân học, có nghiên cứu Phật trong giai đoạn 
phục hưng các năm ông ở Huế; lại là một nhạc sĩ nổi danh đương 
thời nên đã tác động, lây lan ảnh hưởng đến tư cách của những 
người con trai mới lớn. 

Tăng vì đỡ đần nhiều công việc trong nhà nên học không được 
giỏi; và Tặng, người con út trong nhà, chỉ sau anh một lớp, học 
không cần cù, chăm chỉ lắm nhưng môn gì cũng dễ dàng, suôn sẻ... 

Năm 1950, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba mang cả gia đình vào Huế 
ở, thành lập Viện Tỳ Bà nhằm phục hưng Quốc nhạc Việt Nam; ông 
thuyết phục cả gia đình cho những người con trai vào Huế ăn học. 
Đến xứ sở mà Phật giáo đang phát triển rằm rộ, chú Ba dường như 
đã dẫn dắt tất cả mọi người theo Phật giáo Đại thừa. 

Năm 1954 - 1955 cả Tăng và Tặng) đều học trường Tiểu học 
Thượng Tứ. Sau đó, năm 1958 - 1959 Tăng học lớp đệ ngũ trường 
Bồ-đề, còn Tặng học đệ lục trường Hàm Nghi. 

Học trường Bồ-đề, do thường xuyên tiếp xúc với các thầy, 
chúng điệu, Tăng có cảm tình với Phật giáo nên xin phép gia đình 
xuất gia tu học tại chùa Hải Đức. Năm 1960, chú Tăng học đệ tứ tại 
trường Hàm Long chùa Bảo Quốc. Còn Tặng, học xong đệ tứ 
trường Hàm Nghi phải trở lại quê nhà, học lớp đệ tam trường 
Nguyễn Hoàng. 

Hôm kia, chú Tăng tình cờ thấy một người bán tranh ảnh Phật 
giáo, chú tò mò tới xem. Chợt chú chăm chăm nhìn vào tấm hình 
“Đức Phật ngôi nghiêng, khuôn mặt hiền từ, tỏa ánh hào quang 
sáng dịu dưới cội Bô-đễề, bên cạnh là con sông thanh bình, vắng 


1) Còn có bút hiệu là Đạo Tâm - ông là người đầu tiên áp dụng ký âm pháp vào 
cổ nhạc Việt Nam (năm 1932), thành lập Viện Tỳ Bà nhằm phục hưng quốc nhạc. 
(2 Em ruột là Nguyễn Hữu Tặng - sau này là ngài Viên Minh. 


378 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


lặng; và khu rừng bên sau có mấy chú nai đứng, nằm hôn nhiên, 
thanh thản... ” 

Chú Tăng thấy trái tim mình xúc động mạnh. Như bắt gặp hình 
ảnh thiêng liêng nào đó từ xa xưa hiện về, chú vội vàng hỏi người 
bán tranh ảnh thì được biết, là họ có được từ cuộc lễ “của mắy ông 
Sư áo vàng chùa Tam Bảo, Đà Nẵng”. 


Sau, tìm hiểu thêm thì biết ở Gia Hội cũng có “chùa áo vàng”, 
chú Tăng hỏi đường, đạp xe về chùa Tăng Quang. Năm ấy là cuối 
năm 1960, nhân ngài Ấn Lâm vào Nam có việc, ngài Hộ Nhẫn từ đồi 
Quảng Tế về ở coi chùa. Được gặp Đại đức Hộ Nhẫn và trao đổi 
chuyện với ngài, hỏi giáo pháp nơi ngài, nghe nói là ba, bốn lần, chú 
Tăng mới “chịu thua”! Sau đó, sau nhiều lần quan sát, theo dõi, chú 
Tăng hoàn toàn bị thuyết phục bởi nụ cười hiền hòa dễ mến, bởi đời 
sống tri túc, dị giản, bởi hạnh trì bình khất thực của ngài... 

Như đã quyết định, hôm kia, chú Tăng lên đảnh lễ Ôn Hải Đức 
và trình bày chí nguyện của mình là muốn được sang tu bên Phật 
giáo Theraväda. Tưởng là sẽ bị rầy la, nhiếc măng; nhưng mà 
không, Ôn Hải Đức yên lặng một hồi rồi nhè nhẹ gật đầu, mỉm cười: 

- Được! Tu mô ngó được là cứ tul Mô cũng chỉ có một ông Phật 
thôi hí! Ráng tu cho tốt hí! Bên mấy ông Sư áo vàng, ôm bình bát đi 
xin ăn, nó gần gũi với đời sống của giáo đoàn Nguyên thủy thời 
Phật hơn bên mình đó. Rồi Ôn đọc thơ: 'Nhắt bát thiên gia phạn. Cô 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 379 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


thân vạn lý du...' Ừ, hình ảnh nớ đẹp lắm! Sống rứa là sướng lắm! 
Giải thoát lắm! Ôn lại đưa mắt nhìn ra xa - Không biết từ xưa thì ra 
răng, nhưng hiện mí, ở bên mình, chỗ mô cũng chú sớ, van vái, cầu 
xin cả... Hư nhiều rồi, nhất là mấy ông thầy tụng, thầy cúng! 

Hôm chú Tăng đảnh lễ Ôn Hải Đức lên đường, Ôn còn ân cần 
tặng cho bốn câu thơ mà chú suốt đời không quên: 

- Thương con, thầy nhắc nhủ đôi câu 

Đã học, học cho thấu đạo mâu 

Khuya sớm dùi mài gqươm trí tuệ 

Đến ngày giải thoát hết lo âu!” 

Vậy là chú Tăng vào Đà Nẵng, chùa Tam Bảo năm 1961, và chỉ 
mấy tháng sau là ngài Giới Nghiêm cho xuất gia sa-di. Năm sau 
nữa, 1963, thọ tỳ-khưu. Và trong các năm từ 1962 đến năm 1967, 
Đại đức đã làm không biết bao nhiêu là công việc: 


- Từ năm 1964 đến năm 1967, Đại đức như là một ngôi sao 
truyền giáo ở miền _ Trung. Nếu ngài Hộ Giác thuyết. pháp lôi cuốn 
quần chúng, hấp dẫn mọi giới thì Đại đức Pháp Nhẫn cũng không 
thua kém gì. Ngoài Phật tử các giới tín mộ, Đại đức còn như thỏi 
nam châm thu hút hàng ngàn quân nhân Phật tử bên cạnh mình. 

- Năm 1964 - 1965, Đại đức phải thường xuyên sinh hoạt ở 
chùa Tăng Bảo, Quảng Ngãi; và rồi sau đó một thời gian, ngài Giới 


380 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Nghiêm đề cử Đại đức giám tự luôn cả chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 

Năm 1966, cuộc tranh đấu Thiệu - Kỳ xảy ra, Giáo hội Phật giáo 
Ấn Quang khởi động đấu tranh, Đại đức phải bị lôi cuốn theo vì Sư 
là nhân vật quan trọng trong guồng máy khi ngài Hộ Giác đề cử làm 
ủy viên hoằng pháp ở miền Trung từ năm 1964. 

Năm 1969, Đại đức được ởi du học tại đại học Nava Nalanda 
Ấn Độ (BC* Nãlanda mà ngài Huyền Trang học, nay là chỗ du lịch. 
Còn Nava Nãlanda mới xây là Viện Đại Học Phật Giáo mà chư 
Tăng các nước đến học). 

“- Học bên đó khổ lắm! Ngài Pháp Nhẫn kể tiếp cho tôi nghe - 
Phòng ốc, trường lớp tuy khá quy mô, nhưng thiễu máy điêu hòa; và 
dường như thiếu thốn tất cả mọi tiện nghi sinh hoạt, đôi nơi rất thiếu 
vệ sinh. Học thì phải cày, cắn răng mà cày. Trời nóng quá, ở mô 
cũng như lửa nung, lúc học thi, phải nằm trong bôn nước mà học. Đi 
mô ra ngoài một chút là phải tâm lá y cho ướt, lát sau nó khô khốc 
liên. Còn ăn uống thì khỏi nói, không cân khẩu vị, chẳng đề cập 
ngon hay dở; cứ ráng nuốt cho đây bụng mà sống, mà học cho 
thành tài, không thành tài thì quyết không vẻ, không còn mặt mũi 
nào mà nhìn mặt mọi người”. 


Đại đức lấy văn bằng Tiến sĩ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 381 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Yên lặng một lát, ngài Pháp Nhẫn nói tiếp: 

“ Ở đây, đại học Nãlanda, lứa trước tôi, đã sáng ngời một tắm 
gương là Đại đức Minh Châu; ông học cân cù, chăm chỉ lắm, mọi 
người còn nhắc đến với sự kính trọng và ngưỡng mộ. Tôi học không 
giỏi hơn ai nhưng dùi mài rồi cũng thành công. Khổ mắẫy cũng chịu 
đựng cho qua. Sau khi lẫy xong Tiến sĩ, tôi sang Pháp, rôi sang Mỹ. 
Cũng như Đại đức Tịnh Đức vậy, phải kinh qua nhiêu gian khổ, đắng 
cay. Ai cũng nghĩ, Pháp và Mỹ là những đất nước văn minh, sang đây 
là sướng lắm. Lâm to đấy. Mình tứ cô vô thân, hai bàn tay trắng, cái 
miêng ăn không đã khó khăn rôi. Cuối cùng, nhờ ý chí, nghị lực và 
nhát là nhờ. đức tin bắt thối chuyển với Phật pháp mới có được ngày 
hôm nay.. 


Hiện tại, Trưởng lão là Viện chủ Tự Viện Liên Hoa (Lien Hoa 
Buddhist Temple & Monastery) tọa lạc tại 2014 Rose Street, lrving 
Texas 75061 là ngôi chùa đâu tiên của Phật giáo Nguyên thủy Việt 
Nam tại tiêu bang Texas và vùng trung Mỹ. 

Trưởng lão là bậc tôn túc rât uy tín trong giới chư Tăng Ñi và tín 
đồ Phật giáo nhiều hệ phái. Sau khi Ht. Hộ Giác viên tịch, Trưởng lão 
được chư Tăng suy cử đảm nhiệm TT PGNTVN hải ngoại. 


382 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Xem Thêm: - 
(Sưu tâm thêm tư liệu vê tiêu sử ngài Pháp Nhân) 


Cuối năm 1975, Trưởng lão đậu bằng Tiến sĩ ở Đại học Magadha 
gần Bodh-Gaya. Lúc ấy, được tin có một chiếc tàu lớn đưa đồng 
bào Việt ty nạn nước ngoài bị trôi lạc tới cảng Madras, miền Nam 
Ấn Độ, Trưởng lão liền đi tàu hỏa suốt đêm để đến thăm đồng bào 
và lập đạo tràng Vạn Hạnh tại nhà cụ Tôn Thất Tùng để thuyết pháp 
và an ủi mọi người trong cơn hoạn nạn; rồi sau đó, Trưởng lão 
hướng dẫn một số Phật tử đến văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc 
để xin định cư ở các nước thứ ba. 

Cuối năm 1976, Trưởng lão sang Pháp ở chùa Kỳ Viên với Sư 
Đức Minh. Và thế là mỗi thứ bảy và chủ nhật, Trưởng lão đều thuyết 
pháp đến chư Phật tử. Sau đó không bao lâu, Trưởng lão vận động 
Việt kiều thành lập Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đầu tiên ở Pháp 
(Association Culturele Bondhique Theravada). Trưởng lão giữ chức 
Hội trưởng danh dự, đạo hữu Nguyễn Văn Lễ giữ chức Hội trưởng, 
đạo hữu Lý Trưởng giữ chức Tổng thư ký - và sau này ông ta xuất 
gia với một Thiền sư Miến Điện có pháp danh Thiện Thắng. Và khi 
đủ duyên lành, Sư này đã thành lập được một Trung tâm Thiền ở 
thành phố Fontainebleau gần Paris trên một ngọn đồi rất đẹp... 

Ngày 24 tháng 1 năm 1980, Trưởng lão sang Hoa Kỳ ở tại một 
ngôi nhà cũ mới mua. Rồi Trưởng lão và một số ít đạo hữu sơn 
phết, dọn dẹp sạch sẽ và lập nên Tự viện Liên Hoa. Mỗi chủ nhật, 
Phật tử đến tụng kinh, nghe pháp ngày càng đông nên Trưởng lão 
lập ra Hội Phật Giáo Dallas Fort Worth (Dallas FortWorth Buddhist 
Association). Trưởng lão được bầu làm Hội Trưởng và Viện chủ Tự 
viện. Phật sự đa đoan, Phật tử mới qua còn nghèo nên công tác xây 
cất gặp nhiều khó khăn nhưng từ từ cũng xây được tăng xá, chánh 
điện, hội trường và điện Phước Lạc thờ phụng hương linh, ký tự hài 
cốt, bãi đậu xe rộng rã.v.v. 

Đặc biệt 1985, Trưởng lão cung thỉnh chư Tăng Ni về Liên Hoa 
họp để thành lập Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam hải ngoại 
(Vietnamese Theravada Buddhist Sangha Congregation). Chư Tăng 
Ni bầu ngài Hộ Giác làm Tăng thống, Trưởng lão làm Phó Tăng 
thống. Phật tử rất hoan hỷ. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 383 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Với Trưởng lão Hộ Giác 


384 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Từ năm 1980 đến 1995, Trưởng lão được mời thuyết pháp. ở 
nhiều thành phố trong Texas và nhiều tiểu bang khác. Sau nhiều 
lần thuyết pháp, đa số Phật tử muốn lập chùa nên Trưởng lão đã 
có công đóng góp rất lớn trong việc thành lập chùa Bửu Môn 
(Beaumont - Texas), chùa Vạn Phước (Vichita Falls - Texas), chùa 
Long Vân (Orlando - Florida), chùa Bảo Quang (San Antonio - 
Texas), chùa Tam Bảo (Baton Rouge - Louisiana), chùa Phổ Minh 
(Fort Smith - Arkansas), chùa Hương Đạo (Fort Worth - Texas), 
chùa Đạo Quang (Garland - Texas), chùa Mahãmuni cho Phật tử 
Thái - Lào - Việt (Arlington - Texas)... Trưởng lão cũng bảo lãnh cho 
sư Silãnanda người Miến Điện xin tị nạn chính trị ở Mỹ - xin về Tự 
Viện Liên Hoa rồi giúp cho Sư ấy thành lập chùa Miễn Điện (Fort 
Worth - Texas). Chư Tăng trong Giáo hội thường đến thuyết pháp 
và được thỉnh làm chủ trì các chùa đã thành lập. 

Công đức của Trưởng lão quả là vĩ đại như đã nêu trên, ngoài 
ra, Trưởng lão đã cho xuất gia và truyền giới tỳ-khưu cho quý Sư 
Chánh Định, Sư Chánh Niệm, Sư Giác Chánh, Sư Thiện Tuệ, sa-di 
Chánh Minh, sa-di Pháp Tịnh, quý Sư cô Trí Hạnh, Sư cô Trí Niệm, 
Sư cô Trí Minh và Sư cô Trí Hiếu... 


Sư cô Trí Hạnh 


Năm 1988, để giúp đỡ các chùa trong nước đang gặp khó 
khăn, Trưởng lão đã thành lập Ban Từ thiện Phước Duyên do Sư 
cô Trí Hạnh làm Trưởng ban đã giúp đỡ cho nhiêu nơi ở trong 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 385 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


nước đang trong hoàn cảnh khó khăn. Được biết đến, đó là thiền 
viện Viên Không, Tổ đình Bửu Long, Ni viện Bửu Long, Tuệ Tĩnh 
Đường Liên Hoa, Huyền Không Sơn Thượng, Huyền Không Sơn 
Trung, chùa Phật Bảo, chùa Tam Bảo Đà Nẵng, chùa Giác Viên, 
chùa Thái Bình và nhất là Ni viện Tịnh An Lan Nhã: Giúp đỡ chư Ni 
du học hải ngoại... 

Ban Từ thiện Phước Duyên do Sư cô Trí Hạnh làm Trưởng 
ban vẫn sinh hoạt liên tục cho đến ngày hôm nay. 

Năm 2012 Đại lão Hòa thượng Tăng thống Hộ Giác viên tịch tại 
chùa Pháp Luân, Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy 
Việt Nam hải ngoại và chư Tăng Ni đã bầu Trưởng lão lên làm Tăng 
thống. Chư Tăng Ni trong Giáo hội luôn đoàn kết chặt chẽ để tiếp 
tục sứ mạng hoằng pháp lợi sanh tại Hoa Kỳ. 


386 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


27- Thượng tọa Giới Hỷ (1963) 
(BhikkhUu Kantasilo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 58. 


Pháp danh: Giới Hỷ (Bhikkhu Kantasilo). 
Thế danh: Nguyễn Tắn Bạn. 


Ngày và nơi sanh: 1941, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam. 


Tờ khai căn cước: 012761, ngày 23/04/1962, Đà Nẵng. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
18h, chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 
Thầy Tế độ: Giới Nghiêm. 
Thầy Yết-ma: Hộ Giác, Dũng Chí. 
Địa chỉ: chùa Tăng Quang, Huế. 
Chú thích: Đã hoàn tục. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


387 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Đại đức Giới Hỷ (Bhikkhu Kantasrlo), thế danh Nguyễn Tắn Bạn, 
sinh ngày 16/7/1941 tại Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam. Ông 
được Trưởng lão Pháp Lạc hướng dẫn từ quê ra chùa Tam Bảo, Đà 
Nẵng để tu học. Được Ht. Giới Nghiêm cho thọ giới ty-khưu năm 
1963 tại đây rồi sau đó, cử ra chủ trì chùa Tăng Quang, Huế. 

Đại đức ở đây chừng 15 năm, xây dựng và sửa sang chùa tháp, 
vườn cảnh; đã hội tụ được một đội ngũ Phật tử rất vững mạnh, nền 
tảng cho sự phát triển của PGNT trên đất cố đô. 

Đại đức bỏ áo về đời lập gia đình năm 1979, trở lại cố hương; 
sau đó có lập chùa Giác Viên để tu tập; xuất gia trở lại năm 1996. 

Hiện Đại đức đã mất, ngôi chùa Giác Viên vẫn còn được sinh 
hoạt tu học tốt đẹp. 


388 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


28-Trưởng lão Kim Quang (1963) 
(BhikkhUu Suvannajotika) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 39. 


Pháp danh: Kim Quang (Bhikkhu Suvamnajotika) 
Thế danh: Kim Sốc. 
Ngày và nơi sanh: 14/8/1943, Bình phú, 
Càng Long, Vĩnh Bình. 
Tờ khai căn cước: 054489, 8/5/1962, 
Bình Phú, Càng Long, Vĩnh Bình. 
Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
14 giờ 45, 5/5/1963, 
chùa Piesaramma, Bình phú, Càng Long, Vĩnh Bình. 
Thầy Tế độ: Brahmassara. 
Thầy Yết-ma: Buddhadhamma. 
Địa chỉ: Pháp Quang tự, 23/5 Nguyễn Văn Học, 
Bình Hoà, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 6/1/1964. 
Chú thích: Sau ngài về Miên. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 389 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


29- Trưởng lão Viên Minh (1965) 
(BhikkhUu Punnäbhãsa) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 64. 


Pháp danh: Viên Minh (Bhikkhu Punnabhäsa). 
Thế danh: Nguyễn Hữu Tặng. 
Ngày và nơi sanh: Ngày 70/2/1945, 
Đạo Đầu, Triệu Phong, Quảng Trị. 

Tờ khai căn cước: 00854890, ngày 4/4/1969, quận 3, Sài Gòn. 
Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16h30, ngày 23/11/1965. 
chùa Kỳ Viên, quận 3 Sài Gòn. 

Thầy Tế độ: Ht. Giới Nghiêm. 

Thầy Yết-ma: Siricando, Duyên Hạnh. 

Địa chỉ: chùa Kỳ Viên, quận 3, Sài Gòn. 
Gia nhập hội viên ngày: 7/12/1965. 

Ghi chú: Ngài sinh ngày 4/2/1944. 


390 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Viên Minh (Bhikkhu Punnäbhäsa) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 391 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão thế danh là Nguyễn Hữu Tặng, em ruột của Trưởng 
lão Pháp Nhẫn có thế danh là Nguyễn Hữu Tăng. Năm 1954 - 1955 
cả hai vị đều học trường Tiểu học Thượng Tứ. Năm 1958 - 1959 
Nguyễn Hữu Tăng học lớp đệ ngũ trường Bồ-đề, còn Nguyễn Hữu 
Tặng học đệ lục trường Hàm Nghi. Năm 1960, học xong đệ tứ 
trường Hàm Nghi, Nguyễn Hữu Tặng trở lại quê nhà, học lớp đệ 
tam trường Nguyễn Hoàng cho đến khi xong Trung học Phổ thông. 

Đọc đoạn văn sau đây, chúng ta biết được tại sao Nguyễn Hữu 
Tặng xuất gia (Trích trong bài thuyết pháp của ngài Viên Minh nhân 
ngày ky của ngài Hộ Nhẫn tại thiền viện Phước sơn): 

“. Có thê nói thầy xuất gia cũng là do sự cảm hứng bắt nguôn từ 
hình ảnh của ngài (Hộ Nhẫn). Ngài là người có vóc dáng nhỏ nhắn, 
thấp bé nhưng lại toát ra một vẻ hiền từ, trang nghiêm rất kỳ lạ. Hồi 
đó thầy còn đi học, thấy hình ảnh của ngài tự nhiên thầy xúc động 
đến nỗi về nhà cứ kiếm cái mên hoặc tâm vải đắp vào người; rôi ôm 
cái gì ở trước bụng, nhắm mắt ởi tới đi lui, tưởng tượng mình được 
giống như ngài vậy và thấy sung sướng lạ kỳ... Nghĩ lại thầy thấy 


392 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


mình giống con nít nhưng thực ra lúc đó thây đã học trung học tôi! 
Sau đó sư huynh của thây là Sư Pháp Nhẫn khi đó cũng đang tu bên 
Bắc tông tìm đến hỏi đạo ngài rôi cũng chuyền sang tu theo Nam 
tông. Sư Pháp Nhẫn bước đâu nhờ ngài (Hộ Nhẫn) hướng dẫn rồi 
sau đó vào chùa Tam Bảo đề xin xuất gia. Khi Sư Pháp Nhẫn vẻ nhà, 
đem theo kinh sách của hệ phái Nam tông để đọc tụng. Thuở nhỏ, 
gia đình của thây có một người chú làm trong hội Phật giáo Trung 
phân, chú thường đem kinh sách về nhà, vì vậy hầu như Kinh điển 
của Bắc tông quyền nào ở nhà thây cũng có hết. Ngay từ rất nhỏ 
thầy đã có điêu kiện tiếp cận và đọc Kinh điển Bắc tông khá nhiêu. 
Nhưng từ khi Sư Pháp Nhẫn chuyền sang tu theo Phật giáo Nguyên 
thủy và đem kinh sách vê nhà - thuở đó kinh sách bên Nguyên thủy 
lúc đó còn ít lắm, chỉ được dịch ra một ít thôi; vậy mà khi đọc được số 
kinh sách ít ỏi đó, thầy rất xúc động, thấy hay quá đi! Hôi xưa đọc 
Kinh Bắc tông thấy nói lý cao siêu hoặc là huyên bí, nhưng khi đọc 
Kinh điền của Nguyên thủy thì lại thấy rất rõ ràng, có thể nói mình 
đọc Kinh Nguyên thủy mình thẫy mình ra mình. Mình đọc Kinh khác 
thì mình lý luận, tưởng tượng... nhưng mình đọc Kinh Nguyên thủy 
thì mình lại thẫy ra mình. Kê từ đó, thây thích đọc Kinh điền Nguyên 
thủy. Sau đó, học xong trung học phổ thông, thây cũng xin đi tu luôn. 
Lúc đó Sư Pháp Nhẫn đang ở chùa Tam Bảo, Đà Nẵng nên thây 
cũng vào chùa Tam Bảo để xin xuất gia, thọ giới với ngài Giới 
Nghiêm, sau đó vào trong Sài Gòn này đề đi học. Thây nói sơ như 
vậy đề mọi người biết rằng cái cảm hứng đề thây tu tập là từ Hit. Hộ 
Nhẫn chứ không phải các vị khác; vì hình ảnh của ngài quá đẹp, vì 
hình ảnh của ngài đã tạo cho thây một ấn tượng quá mạnh mẽ” 

Vậy là sau khi xuất gia sa-di năm 1964 tại chùa Tam Bảo, Đà 
Nẵng, ngài Giới Nghiêm cho Đại đức vào ở chùa Kỳ Viên. Năm 
1965 Đại đức xuất gia tỳ-khưu rồi theo học Đại Học Vạn Hạnh. Tốt 
nghiệp Cử nhân Phật học năm 1969 - 1970, Đại đức về ở chùa Phật 
Bảo, Gia Định, phụ tá Viện Chủ là ngài Giới Nghiêm, vừa làm Giám 
Đốc Phật Học viện vừa là Giáo thọ sư - Tăng sinh chừng 50 vị. 

Vốn thể chất văn nhược, vằng trán cao sáng, dáng người mảnh 
mai, thanh tú - đúng là thần mai, vóc hạc - nhưng Đại đức đã kiên 
trì, nhẫn nại với sự học không ai có thể theo nổi, sánh kịp. Và dạy 
học cũng thế. Chương trình giờ giác cũng thé. Ở đó có một ý chí sắt 
thép, có sự nghiêm túc vượt bậc, có một kỷ luật tinh thần và kỷ luật 
cảm xúc mẫu mực, xứng đáng làm gương cho đại chúng. 

Vào một ngày nào đó sau đại lễ Vesak năm 1973, đùng một cái, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 393 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Đại đức bỏ tất cả để ra đi, chỉ mang theo một “núi kinh sách” về 
Huê, tại chân đèo Hải Vân dựng thảo am đê tu tập. 


Hình ảnh Trưởng lão Viên Minh 
tại chùa Huyện Không, Hải Vân, Lăng Cô năm 1963 


394 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Cùng đi với Đại đức có thêm mấy huynh đệ - đó là tỳ-khưu Tịnh 
Pháp, tỳ-khưu Trí Thâm, sa-di Tấn Căn; và có cả Sư Chung nữa. 

Tóm tắt một số năm tháng như là dấu ấn của Đại đức: 

- Sinh năm 1944, tại Đạo Đầu, Quảng Trị. Học xong Trung học 
Phổ thông, ông xuất gia và thọ giới sa-di năm 1964; thọ giới cụ túc 
năm 1965 tại trụ sở GHTGNTVN, Kỳ Viên Tự, quận 3, Sài Gòn - thầy 
Bồn sư là đức Tăng thống Trưởng lão Giới Nghiêm. 

- Năm 1965 - 1969: Học Đại Học Vạn Hạnh. 

- Năm 1970 - 1973: Giám đốc kiêm Giáo thọ Phật Học viện Phật 
Bảo, quận Tân Bình. 

- Tháng 5/1973: Sáng lập chùa Huyền Không ở Lăng Cô, Lộc 
Hải, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên. 

- Năm 1976: Tổng thư ký GHTGNTVN kiêm Phó Chủ trì chùa 
Kỳ Viên (Chủ trì là đức Tăng thống Ấn Lâm). 

- Năm 1978: Chủ trì chùa Kỳ Viên. 

- Năm 1988: Chủ trì chùa Tổ Bửu Long. 

- Năm 1992 - 1993: Sáng lập rừng thiền Viên Không tại núi Dinh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; nghĩa là khai sơn Viên Không Tăng và Viên 
Không NI. 

- Năm 2007: Xây dựng bảo tháp Gotama tại ngôi chùa Tổ và 
mở trang website Trungtamhofong đễ truyền bá Thiền Vipassanä và 
thực hiện các công tác từ thiện xã hội. 

- Năm 2007: Giảng nhiều khoá thiền ở Tổ đình Bửu Long, Sài- 
gòn, các Công ty, nhiều hội Phật học, các Tôn giáo bạn... Các năm 
sau đó, ngài giảng thiền nhiều lần ở Huế, Đà Nẵng, Hà Nội... 

- Năm 2009: Mở lớp giảng dạy và hướng dẫn các khóa thiền 
Vipassana trong và ngoài nước. 

- Từ năm 2002 đến nay, ngài đảm trách và điều hành Trung 
Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Thiền Phật Học Nam Truyền, thuộc 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 

- Hơn 10 năm nay, ngài giảng thiền Vipassanã ở Úc, Malaysia, 
Hoa Kỳ, 12 nước Châu Âu... 

Những tác phẩm và dịch phẩm của ngài: 1. Vi tiếu; 2. Tĩnh lặng 
(thơ); 3. Thư thầy trò (Tập 1,2,3,4); 4. Bát Nhã Tâm kinh; 5. Thiền 
Phật giáo - Nguyên thủy và Phát triển; 6. Chân Không Diệu Hữu; 7. 
Sống Trong Thực Tại; 8. Tư tưởng Lão Tử qua Quan điểm Phật 
học; 9. Con đường Hạnh phúc; 10. Thực tại hiện tiền; 11. Tuyển tập 
thư thầy; 12. Khai thị thực tại... 

Như vậy, từ năm 1976 đến nay, 2021, trải qua 45 năm; nếu kể 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 395 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


hết công trình và công việc đặc thù và kỳ vĩ của ngài Viên Minh thì 
quả thật là một biên niên sử của một bậc tòng bách bất khả tư nghị! 
Tuy nhiên, chúng ta có thể biết khái lược, Trưởng lão đã thực hiện 
được một số công trình lớn lao: 

1- Bảo tháp Gotama, một công trình thế kỷ, hoành tráng, vĩ đại 
về vóc dáng bề thế cũng như đặc trưng tổng hòa kiến trúc của Phật 
giáo Nam truyền từ thời đại Bagan đến nay. Cũng là đại biểu cho 
trung tâm của PGNTVN nơi ngôi chùa của Tổ. 

2- Hơn 15 năm không mệt mỏi, Trưởng lão đã đi giảng Thiền 
Thực Tại từ khắp các tỉnh thành trong nước và nước ngoài như Mỹ, 
Úc, Malaysia, Châu Âu như kể ở trên. 

3- Những tác phẩm của Trưởng lão, dù thơ, văn, giảng Pháp 
hay hướng dẫn Thiền đều nhất quán đưa bao người trở về, chiêm 
nghiệm và thưởng ngoạn Cái Đẹp muôn đời của Chân, Thiện, Mỹ; 
sống giác ngộ, giải thoát giữa lòng cuộc đời, trong lòng mình, tại đây 
và bây giờ... 


ti PHÚC KHÔNG PHÀ; , ; 
NAM  BCHĐẾN - ^ LÁ 


Này con! Hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc không 
phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua sóng 
gió nhưng con vẫn đủ trầm tĩnh, sáng suốt để 
chèo chống bình an. Không có sự bình an 
` trong cuộc đời, mà chỉ có bình an trong tâm 
Hòa thượng Viên Minh hồn người biết sống. 


Đừng trách đời, đừng trách người, cũng như đừng tự trách mình. Điều 
quan trọng là con thấy được chính mình sau những lần đi qua gian khó. 
Hạnh phúc không đến từ cuộc đời và cũng không đến từ người khác. 
Hạnh phúc này chỉ nảy nở trong con, khi con biết sống trọn vẹn với chính 
mình và với chính những gì mình đang có. 


Hãy nhớ rằng: Hạnh phúc chỉ luôn luôn đơn giản là con đường chứ không 
phải là đích đến. Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không tìm thấy 
trong đó, vì nó chỉ có trong lòng con...” 


Hòa thượng Viên Minh 


396 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 397 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Một số hình ảnh của Trưởng lão Viên Minh 


398 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trân Tặng ĐẠI HUYNH: 
1- Đại Cổ Tùng 


Dáng đứng uy nghi vút tận trời 
Bạn cùng thanh khí, gió trăng thôi! 
Bão cuồng quạt mát thân thiên trượng 
Nắng quái hong xanh lá vạn đời 
Duyên ngoại, tòng duyên, phi trạch xử 
Nghiệp trung, trạch nghiệp, bất tòng thời 
Hoàng mai hai nhánh vàng phương sử 
Một gốc tùng sao mãi nở chồi? 
(HK- Nham Biều, 1979) 


2- Tròn sáng 


Hạo hạo cao phong đứng một mình 
Vằầng trăng tròn sáng đóa viên minh 
Chấm sơn, điểm thủy, thiền đôi nét 
Phầy hạc, lăng vân, đạo bấy tình 
Cát tía, thơ rơi, thơm cảo lục 
Bụi hường, sách đốt, sáng tân kinh 
Bách tùng dựng núi, xanh muôn núi 
Chẳng nọa phù sinh, lướt diệu sinhI 
(HKST - 2002) 


3- Gốc Lão tùng 


(Mừng Đại huynh sinh nhật lục tuần) 
Ngạo nghễ cao xanh mặc gió sương 
Càng thâm niên tuế, sắc an thường 
Tình chia Nam Bắc, tàn vươn nhánh 
Khí rợp càn khôn, nhựa tỏa hương 
Họa hứng, mây bay, thiền ân bút 
Thơ vui, trăng tỏ, chữ ngời chương 
Xuân thu, tịch mặc, chơi non đái 
Vi tiếu, hạo nhiên ngắm mộng trường! 
(HKST - 2003) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 399 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


30- Trưởng lão Thiện Căn (1965) 
(BhikkhUu Kusalamula) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 51. 


Pháp danh: Thiện Căn (BhikkhUu Kusalamula) 
Thế danh: Trần Văn Tức 
Ngày và nơi sanh: Ngày 1/10/1910, Phú Cường, Bình Dương. 
Tờ khai căn cước: 225449, ngày 24/12/1960, quận 5, Sài Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
2h30, ngày 1/1/1965, 
chùa Saddhammawabhasa, Kandy, Ceylan. 
Thầy Tế độ: Wijayanaga Mahäthera. 
Địa chỉ: chùa Giác Quang, Số 47, Lương Văn Can, Chợ Lớn. 
Gia nhập hội viên ngày: Ngày 28/3/1965. 
Chú thích: Không tìm thấy tiểu sử. Nhưng trong cuốn sách 
Hồi Ký Một Quãng Đời của Trưởng lão Pháp Lạc, 
ngài thường nhắc đến tên Trưởng lão 
như là một người bạn đồng hành chung lo Phật sự. 


400 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


31- Thượng tọa Tâm Hỷ (1965) 
(BhikkhUu Manoramo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 60. 


Pháp danh: Tâm Hỷ (Bhikkhu Manoramo) 
Thế danh: Dương Đức Ý. 
Ngày và nơi sanh: ngày 26/4/1938, 
Phú Nhơn, Thành Nội, Thừa Thiên Huế. 

Tờ khai căn cước: 00861808, ngày 28/4/1969, quận 3, Sài Gòn. 
Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
21h30, ngày 2/7/1965, chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 
Thầy Tế độ: Giới Nghiêm. 

Thầy Yết-ma: Khantipäla. 

Địa chỉ: chùa Tam Bảo, Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. 
Gia nhập hội viên ngày: 31/10/1965. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 401 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thượng tọa Tâm Hỷ (Bhikkhu Manoramo) 


Là đệ tử của cố Trưởng lão Giới Nghiêm, xuất gia tỳ-khưu vào 
năm 1965; sau đó chủ trì chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 

Không tìm ra tư liệu để viết tiểu sử của Thượng tọa. 

Có thời gian, chừng khoảng những năm 1976 - 1977, Thượng 
tọa ở tại chùa Bửu Sơn, Đà Lạt. Và sau này, ngài chủ trì tịnh xá 
Phước Huệ tại tổ 30, quốc lộ 51, khu Cầu Xéo, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai... rồi viên tịch tại đây. 


402 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


32- Trưởng lão Thiện Dũng (1966) 
(Bhikkhu Subälo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 73. 


Pháp danh: Thiện Dũng (Bhikkhu Subälo). 
Thế danh: Khuất Hữu Dũng. 
Ngày và nơi sanh: Ngày 8/5/1939, 
Cung Sơn, Tùng Thiện, Sơn Tây. 
Tờ khai căn cước: 379084, 
ngày 10/8/1964, quận 3, Sài Gòn. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
17h, ngày 5/1/1966, chùa Pháp Quang, Gia Định. 
Thầy Tế độ: Ht. Thiện Luật. 

Thầy Yết-ma: Tt. Hộ Giác. 

Địa chỉ: chùa Pháp Quang, Gia Định. 

Gia nhập hội viên ngày: 8/3/1965. 

Chú thích: Trưởng lão có sinh hoạt tại chùa Kỳ Viên, 
sau du học Thái, không thấy trở về. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 403 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


33- Trưởng lão Giác Minh (1966) 
(BhikkhUu Buddhañäno) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 76. 


Pháp danh: Giác Minh (Bhikkhu Buddhañãno) 
Thế danh: Nguyễn Văn Chánh. 
Ngày và nơi sanh: Ngày 15/12/1932, 
Tam Bình, Cai Lậy, Định Tường. 

Tờ khai căn cước: 00140823, quận 7, Sài Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16h45, ngày 14/6/1966, 
chùa Giác Quang, Bình Đông, Chợ Lớn. 
Thầy Tế độ: BodhiramsiI. 

Thầy Yết-ma: Siricato Bhikkhu, Paññãdhammo. 
Địa chỉ: chùa Giác Quang, 47 Lương Văn Can, 
Bình Đông, Chợ Lón. 

Trưởng lão có sinh hoạt tại chùa Kỳ Viên, 
sau du học Thái rồi viên tịch tại đấy. 


404 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


34- Thượng tọa Thiện Quang (1966) 
(BhikkhUu Kusalaramsi) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 121. 


Pháp danh: Thiện Quang (BhikkhUu KusalararhsI) 
Thế danh: Nguyễn Văn Khiêm. 

Ngày và nơi sanh: ngày 8/3/1944, xã An Thạnh, 
quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. 

Tờ khai căn cước: 04976740, ngày 30/4/1970, Gò Vấp. 
Cha Nguyễn Văn Nhủ, mẹ Lê Thị Đễ. 
Ngày - nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16h, ngày 15/4/66, Pháp Quang tự. 

Thầy Tế độ: Ht. Thiện Luật. 

Thầy Yết-ma: Tt. Hộ Giác. 

Địa chỉ: Pháp Quang tự, 23/5 Nguyễn Văn Học, 
Gò Vấp, Gia Định. 

Đại đức chủ trì chùa Bửu Quang năm 1980, 
đến năm 1988 thì viên tịch. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 405 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ngài Thiện Quang (Ngồi thứ 3 từ bên trái sang) 


406 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1980, soạn giả với Đại đức là bạn thân; 
thấy Đại đức chơi phong lan, 
dựng đá, trồng cây, trồng cỏ... 
nên có làm thơ tặng... 


Ánh Cỗ Đăng 
(Chùa Bửu Quang, Gò Dầu -Thủ Đức) 


Cây đứng đồi xưa, cao mấy trượng? 
Chùa nằm đắt cũ, lạnh bao trăng? 
Xôn xao nắng sớm, lời liêu khách! 

Thấp thoáng mây chiều, bóng lữ tăng! 
Dưỡng cỏ ngàn sau cho lá ngủ! 
Nuôi cây vạn thuở để chim nằm! 
Thiên niên lai tiếp thiên niên hậu 

Mái Bửu Quang ngời ánh cổ đăng! 


Khóc Bạn 
(Ngày Sư Thiện Quang ra đi) 


Một thoáng nghìn thu vĩnh biệt rồi 
Chùa xưa, người cũ, lạnh lùng ôi! 
Gió lùa hiên vắng, hoa lay lắt 
Mây phủ sân không, lá ngậm ngùi 
Cỏ đá ủ tình, sương ngắn luy 
Lan hồng phơi nghĩa, nắng vàng phôi 
Ngồi đây khóc bạn ngày Đông lạnh 
Tám hướng hư vô hút tiếng lời! 


(Sân chùa Bửu Quang, 1988) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 407 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


35- Trưởng lão Hộ Pháp (1967) 
(Bhikkhu Dhammarakkhito) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 86. 


Pháp danh: Hộ Giới (BhikkhUu Srlarakkhito) 
Thế danh: Nguyễn Văn Thanh. 
Ngày và nơi sanh: 5/11/1943, 
làng Khuê Bắc, quận Hoà Vang, Quảng Nam. 
Tờ khai căn cước: 008896, 10/9/1962, Đà Nẵng. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
10 giờ, 18/6/1967, chùa Bửu Long, Thủ Đức, Gia Định. 
Cha: Nguyễn Văn Đa. 
Mẹ: Trần Thị Hi. 
Thầy Tế độ: Ht. Hộ Tông. 
Thầy Yết-ma: Ht. Giới Nghiêm. 
Địa chỉ: chùa Bửu Long, Thủ Đức, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 6/7/1967. 
Chú thích: Theo Tăng tịch thì Trưởng lão có pháp danh 
là Hộ Giới (BhikkhU Silarakkhito), nhưng sau du học 
Thái, Miến đổi thành Hộ Pháp (Dhammarakkhito). 


408 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


4A Ế 
'2 ,”. - 
l1. 


Trưởng lão Hộ Pháp (Bhikkhu Dhammarakkhito) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 409 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 5/11/1943 tại làng Khuê 
Bắc, quận Hoà Vang, Quảng Nam. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn 
Đa, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Hi. Trưởng lão thọ đại giới năm 
1967, thầy Thế độ là Ht. Hộ Tông, thầy Yết-ma là Ht. Giới Nghiêm. 
Năm 1969, Trưởng lão du học Thái rồi du học Myanmar. Chính thức 
năm 1995 mới về nước, sau 26 năm du học. Nghe kể rằng, Đại đức 
chỉ tập trung học Tam Tạng Päli và Pãli - Miễn và còn đi sâu vào 
Chú giải và cả hậu Chú giải nên kiến thức Phật học của ngài rất 
thâm sâu và là thuần Nguyên thủy không có tư tưởng ngoại lai nào 
xen tạp vào được. 

Trưởng lão có đời sống giới luật thanh tịnh và sở học kiệt xuất 
mà các vị Tam Tạng cũng nễ trọng. Vừa mới đây thôi, Trưởng lão 
đón nhận danh hiệu cao quý do chính phủ Myanmar trao tặng. 

“Nhận lời mời danh dự của Nhà nước Cộng hòa Liên Bang 
Myanmar, vừa qua, ngài Đại Trưởng lão Hộ Pháp - Dhammarakkhito 
đã có chuyến thăm và đón nhận danh hiệu cao quý Bậc Đại Thiện 
Trí Cao Thượng - Ãggamahäpangita do Chính Phủ và Bộ Tôn 
giáo Myanmar trao tặng. Chuyến đi này cũng là dịp để ngài ghé 
thăm và đảnh lễ những bậc Thây, những vị Trưởng lão đã từng 
đồng học, đồng tu với ngài trước kia, đã mẫy mươi năm chưa có dịp 
gặp lại. Vì thế chuyến đi có rất nhiêu niễm hoan hỷ, xúc động. Đây 
không chỉ là vinh dự cho Tổ đình Bửu Long, thiên viện Viên Không 
nói riêng mà còn là niễm vui chung cho Phật giáo Nguyên thủy cũng 
như Phật giáo Việt Nam”. 

Ý nghĩa của các danh hiệu: 

Những danh hiệu và giải thưởng cao quý này được Chính phủ 
và Bộ Tôn giáo Miến Điện dâng tặng cho những bậc tài đức và 
những người đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc hoằng dương 
chánh pháp. Hội đồng xét duyệt do các vị Đại Trưởng lão Tăng- già 
Myanmar trực tiếp xét duyệt, đã lựa chọn ra được trên 150 vị để 
trao danh hiệu, trong đó có 104 vị tăng, cả trong nước và ngoài 
nước như Việt Nam, Sri - Lañka, Thái Lan, Anh... 

Những danh hiệu được dâng tặng cho chư Tăng lần này như: 

- Abhidhaja Mahä Rafthaguru (Bậc Đại Quốc sư Cao thượng). 

- Abhidhaja Aggamahä Saddhammajiotika (Bậc Xiển dương 
chánh pháp Cao thượng). 

- Aggamahaã Pandita (Bậc Đại thiện trí cao thượng). 

- Aggamahaä Gandhaväcaka (Đại Giảng sư cao thượng). 

- Mahäã Gandhaväcaka (Đại Giảng sư). 


410 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


- Ganthavacaka (Giảng sư). 

- Aggamahä Kammatthänäcariya (Đại Thiền sư cao thượng). 

- Mahã Kammatthänäcariya (Đại Thiền sư). 

- Kammatthänäcariya (Thiền sư). 

- Aggamahä Dhammakathika (Đại Pháp sư cao thượng). 

- Mahã Dhammakathika (Đại Pháp sư). 

- Dhammakathika (Pháp sư). 

- Aggamahã Saddhammajiotika (Bậc Đại xiển dương chánh 
pháp cao thượng). 

- Mahä Saddhammaiotika (Bậc Đại xiên dương chánh pháp). 

- Saddhammaiotika (Bậc Xiễn dương chánh pháp). 

Ngoài ra còn nhiều danh hiệu khác dành cho tu nữ, nam nữ cư 
sĩ nhờ những thành tựu về hộ trì giáo pháp, hoằng pháp... 


Tại Myanmar, danh hiệu Aggamahä Pangita (Bậc Đại thiện trí 
cao thượng) mà ngài Trưởng lão Hộ Pháp được trao tặng có thể 
được xem như danh hiệu Đệ nhị Tăng (danh hiệu đệ nhất Tăng chỉ 
dành cho các vị Tăng thống - tương đương danh hiệu Quốc sư). 
Đây là lần đầu tiên, một vị Sư Việt được trao danh hiệu này và cũng 
là trường hợp đặc biệt, phong tặng thăng bậc lên thẳng danh 
hiệu Aggamaha Pangita mà không cần qua các danh hiệu khác. 
Ngay với rất nhiều vị Đại Trưởng lão nỗi "tiếng ở Miến Điện, đây 
cũng là điều hết sức hy hữu, vì không dễ gì có được danh hiệu 
tôn quý ấy (Ở Myanmar, một vị Aggamahã Pangita được nhận rất 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 411 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


nhiều những quyên lợi đặc cách do Chính phủ trao tặng như cấp 
đât xây chùa, câp chi phí sinh hoạt, miễn phí trọn đời đôi với giao 
thông liên lạc trong nước... ). 


Sas=sis B{otieee5 


HselaaeesrseoaesE $2 :eecs=sL 


1®." a1 
—¬  c.x< e 
#00nuqœz)e0) 
Šqzrgpcce©eoqcỗt cạyspscnoeŠt eeoaoeoqso6 
sẵn) 2s»eseat. teệ seo: c2 esass 
qe6c§sÍ (GeE‡sccfe=e 
Ven. Dhammarakkhita Bhikkhu 


Bưu Long Maha Vihara, Nguyen Xien ftoad, 
Ho Chimảnh City, Vietnam 


=sixztz~ 
AGGAMAHAPANDITA 
à<41sets eclefeas-2sgŸ 


. 
223, 


>x+7?⁄4 
32 


» _ 3 & 


tra 
Đxt me jðÐesrmd 
|—Ï}— TH ]—=dv4 stress s84 re >4 
NT CS cá 
3)) tr nme-(t02(3.x<= 3ý 
šS s2) G2302. cây (Và ~Ã 


412 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tác phẩm của Trưởng lão: 

1- Bài kinh cho người bệnh. 

2- Gương bậc xuất gia. 

3- Cẩm nang quy y Tam Bảo. 

4- Con đường giải thoát khổ. 

5- Hạnh Phúc An Lành - Tập |. 

6 - Hạnh Phúc An Lành - Tập II. 

f- Hạnh Phúc An Lành - Tập III. 

8- Lễ Dâng Y Kathina. 

9- Nền Tảng Phật giáo - Quyền |: Tam Bảo. 

10- Nền Tảng Phật giáo - Quyền II: Quy Y Tam Bảo. 

11- Nền Tảng Phật giáo - Quyễn IIl: Hành Giới. 

12- Tám sự tích Phật lực. 

13- Hạnh phúc an lành Tâm Từ. 

14- Thực hành pháp hành Thiền Tuệ: Đối tượng Tứ oai nghị. 

15- Tìm hiểu pháp hành Thiền Tuệ. 

16- Tìm hiểu pháp môn niệm Phật theo Nguyên thủy. 

17- Tìm hiểu phước bố thí. 

18- Ý Nghĩa đêm Rằm tháng Tư. 

Hiện Trưởng lão đang sống tại một liêu thất nơi Viên Không 
Tăng trên núi Dinh, miệt mài dịch thuật, biên soạn kinh sách, tĩnh 
lặng tu tập như một ẩn sĩ thâm sơn. 


Trưởng lão Hộ Pháp 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 413 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


36- Trưởng lão Hộ Chơn (1967) 
(BhikkhUu Saccapaäla) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 87. 


bó ⁄/0Ắu : TH Tàn 


Pháp danh: Hộ Chơn (BhikkhUu Saccapäla) 
Thế danh: Hồ Ngọc Châu. 
Ngày và nơi sanh: 9/9/1937, làng Phước Hưng, 
quận Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
Tờ khai căn cước: 271322, 12/11/1962, 
quận Tân Bình, Gia Định. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
17 giò, 22/7/1967, 
chùa Bửu Quang, Thủ Đức, Gia Định. 
Thầy Tế độ: Ht. Giới Nghiêm 
Địa chỉ: chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hoà, Tân Bình, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 4/8/1967. 


414 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Hộ Chơn (Bhikkhu Saccapäala) 


Trưởng lão là đệ tử ngài Giới Nghiêm, xuất gia tỳ-khưu năm 1967 
có pháp danh là Hộ Chơn rồi cùng ở chùa Phật Bảo với Bổn sư. Vốn 
tính tình cần trọng, đoan nghiêm và trì chí trong mọi công việc nên 
Trưởng lão không từ nan bất cứ khó khăn, chướng ngại nào. 

Tại chùa Phật Bảo, Trưởng lão sống với giới luật nghiêm minh, 
ít nói làm nhiều; và ngài đã một thân một mình xây dựng một bảo 
tháp để tôn trí tro cốt của cố Ht. Giới Nghiêm như tri ân thầy tổ. 

Thời gian sau, Trưởng lão đã _vâng lời chỉ dạy của thầy ra Bình 
Định chủ trì chùa Phước Quang để hướng dẫn Phật tử tu học. 

Năm 1987 Trưởng lão về lại Sài Gòn và đến chủ trì chùa Bửu 
Thắng do Ht. Bửu Thắng đã viên tịch. Trưởng lão ở đây, xây dựng 
chùa cảnh, viết sách, làm thơ cùng hướng dẫn Phật tử tu học. 

Năm 2007, Trưởng lão đã xả bỏ báo thân với sự thương tiếc 
của đông đảo chư Tăng và tín đồ... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 415 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Kính Viếng Điều 
Cô Giác Linh Trưởng lão Hộ Chơn 


Hỡi ôiI 

Chiếc thân tứ đại 
Trăm năm nào mấy khắc 

Đất nước lửa gió 

Rã tan trong chớp mắt 
Như một bóng lóe ngang mày 
Như một đốm vỡ trên tay 
Hốt tụ, hốt tan 
Chợt sinh, chợt diệt 


Đời người là mộng ảo 
Kiếp tử sinh là sầu Di ưu não 
Từ ngàn xưa, khổ đề vẫn ngàn saul 


Hỡi ôi! 
Sư huynh đã ra đi 
Không chậm, không mau 
Khi nghiệp duyên đời này đã hết 
Đệ hay tin, bàng hoàng, sửng sốt 
Thương tiếc vô cùng, 
Hỡi đóa u lanl 
Một đóa u lan 
Mà mùi hương kín đáo, dịu dàng 
Phảng phất qua những câu thơ 
Giới nghi, đạo hạnh 
Sư huynh là một ông già khó tánh 
Nhưng lại là một người bạn khó tìm 
Nan hiểu, nan tril 
Đời người là cái chi chỉ 
Mà phải trái, trắng đen 
Là trò chơi sắp ngửa 
Mà xấu ác, tốt lành 
Cùng ngồi chung một cửa 
Cùng cỡi thuyền thập độ sang sông! 


Hỡi ôi! 

Sư huynh đã cô đơn 
Đã ẩn nhẫn tận lòng 
Lo xây dựng, 

Lo ươm mầm Bồ-đề 
Cho thế gian xanh lá 


416 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Sống lặng lẽ thi kinh, thiền tọa 
Vài ba người hiền thanh thản tới lui 
AI bụi bám 
Thì cố lau chùi 
Hơi đâu mà đa ngôn cho lắm chuyện! 


Ôi! 
Đệ nhớ sư huynh 
Lắm lao đao, 
Nhiều lận đận 
Bạc tóc rồi mới có chỗ yên thân 
Kể từ khi với thầy tổ chung gần 
Bao khổ nhọc: 
Lại dã tràng xe cát 
Bao công đức: 
Trồng hoa, nở rác! 
Lại cặm cụi làm, 
Cặm cụi đúc xây 
Khi ra đi tay trắng cầm tay 
Không lợi dưỡng, 
Chẳng cầu danh 
Không xun xoe ngồi trên, ăn trước 
Sống dị giản, thanh bần, đạm bạc 
An lạc tự lòng 
An lạc tự mình hay! 


Ôi! 
Nhớ giác linh xưa 
Trí rắn rỏi 
Dáng khô gầy 
Với bản chất nông dân chất phác hiền hòa 
Của quê hương xứ “nẫu” 
Tuy hay cãi, hay tranh 
Nhưng chẳng luận sai, bàn âu 
Lại còn biết lắng nghe 
Học hỏi chữ câu 
Chỉ một nghĩa không thông 
Là soạn lục, tầm cầu 
Rồi nhả kén 
Sợi tơ vàng thi kệ 
Chuộng sự thật 
Kính trọng bạn vàng, huynh đệ 
Với nghĩa tình mây trắng non caol 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 417 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Oil 
Cỗ xe đã mỏi mòn qua trăm dốc trần lao 
72 tuổi, cổ lai hy, vừa đủ 
Đã phụng sự một đời 
Cái thân này đã cũ 
Thay huyễn thân 
Đổi thân mới mà đi 
Không trệ hữu vi 
Chẳng nệ vô vi 
Cứ nhắm hướng chánh chân mà bước 
Thêm mật độ 
Thêm nghiệp lành duyên phước 
Trăng trời soi 
Mà đuốc sáng cũng tự soi 
Hoa trắng con đường xưa 
Hoa nở đã lâu rồi 
Pháp bát diệt 
Chẳng mong cầu cũng hái được! 


Thôi nhé sư huynh, 
Tiễn người đi trước 
Đời sa-môn cánh nhạn sông dài 
Không cần lưu chiếc bóng cho ai 
Cũng chẳng cần giữ 
Chút khói sương đầu cánh 
Chỉ xót thương chúng đồ 
Còn trẻ tâm, non tánh 
Mà khói bụi mù 
Chẳng vị nễ thiền môn 
Nhưng trí lực chúng ta, 
Hạt cát cỏn con 
Sánh với Tu Di sơn 
Tuệ minh chư Phật 
Chỉ quý cái lương tâm trong sạch 
Và ngước lên 
Không hỗ thẹn với trời cao 
Và cặp mắt xanh 
Thanh thản ngắm trần lao 
Thương ghét, buồn vui 
Xoa tay phủi tận 
Nở nụ cười trong veo 
Như trăng thu cửa động 
Hiện sáng ngời, hạt ngọc vô danh 


418 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Nguyện cầu sư huynh 
Đạo quả viên thành 
Non đại định 
Và suối sông dòng lặng! 
Hỡi giác linhI 
Hãy chứng tri, minh giám! 
Lời điều thi này 
Là hơi thở, con timl 
Lời điếu thi này 
Là ngôn ngữ lặng chìm 
Mặc cho mấy ngàn trùng dương sóng vỗ 


Không ô hô 
Chẳng ai tai! 

Chẳng van xin cứu đội 
Pháp đã chuyên rồi, cứ thế mà đi 
Có tuệ hồng dẫn lối đến vô nghì 
Để tao ngộ chánh tri, giải thoát! 

Pháp đệ nghiêng mình 

Kinh cầu kháp bái! 


(Pháp đệ Giới Đức kính bút) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 419 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


37- Thượng tọa Pháp Tâm (1967) 
(Bhikkhu Ciita Dhammo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 89. 


(hình cũ bị hư) 


Pháp danh: Pháp Tâm (BhikkhUu Cittadhammo). 
Tục danh: Trần Văn Trọng. 
Ngày và nơi sanh: 12/7/1944, Lê Bình, Hương Thuỷ, Huế. 
Tờ khai căn cước: 269240, 2/9/1964, 
Hải Ngạn, tỉnh Thừa Thiên. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
16 giò, 20/2/1967, 

chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 

Thầy Tế độ: Ht. Giới Nghiêm (Thitasilo). 

Thầy Yết-ma: Ngài Hộ Nhẫn (Khantipälo). 

Địa chỉ: chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hoà, Tân Bình, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 2/8/1967 (Hoàn tục năm 1976). 
Chú thích: Đại đức thành lập ngôi chùa Như N 
cạnh bãi biển Nha Trang rất thơ mộng. 


420 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1974, soạn giả ghé thăm, 
- có làm mây bài thơ : 
đê tặng ngài chủ trì và chùa Như Y. 


Tặng Sư Pháp Tâm 


Ông Sư ở biển cũng vui 
Một thầy, một tiểu thì dài đũa ra 
Đêm buồn, nghe sóng hát ca 
Ngày vui, có gió không nhà ghé thăm 
Mỏi lưng thì bãi cát nằm 
Lủng om, thiếu gạo đi quanh một vòng 
Thảnh thơi là thú trần hồng 
Nhớ chỉ xe ngựa “Sề-gồng” xôn xao 
Phật chùa nghèo cũng hồng hào 
Gối mùng đã sẵn trăng sao giữa trời 
Chào Sư, mai tôi đi rồi 
Nhớ tình muối mặn, nhớ nồi cơm khê 
Lang thang xuôi ngược còn về! 


(Nha Trang, 1974) 


Chùa Như Ý 


Như Ý là như ý nào? 

Như vàng như bạc như đào như hoa 
Như cơm như bánh như nhà 
Như người mộng ước, như ta sở cầu 
Thuở xưa ngọc ấy mấy màu? 

Mà nay chấp chóa trên đầu tử sinh 
Vì ta chưa rõ sự tình 
Bài thơ mấy vận gởi trình Sư ông 
Chợt đâu bảy sắc cầu vồng 
Hiện lên giữa cát với dòng chữ ghi... 
Mai kia gió bão cuốn đi! 


(Nha Trang, 1974) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 421 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


38- Đại đức Tịnh Pháp (1967) 
(Bhikkhu Visuddhidhammo) 


Tư liệu cũ trong hồ SƠ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 90. 


Pháp danh: Tịnh Pháp (BhikkhUu Visuddhidhammo) 
Thế danh: Nguyễn Đình Vui. 
Ngày và nơi sanh: 12/8/1948, Dạ Lê Chánh, 
Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế. 
Tờ khai căn cước: 072207, 9/5/1966, Đà Nẵng. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
17 giờ 14, 22/7/1967. 
chùa Bửu Quang, Thủ Đức. 
Thầy Tế độ: Ht. Giới Nghiêm. 
Địa chỉ: chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hoà, 
Tân Bình, Gia Định. 
Gia nhập hội viên ngày 4/8/1967. 
Đại đức cùng ởi với Ht. Viên Minh, thành lập 
chùa Huyền Không ở Lăng Cô, đèo Hải Vân năm 1973, 
hoàn tục năm 1976. 


422 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


39- Trưởng lão Thiện Tâm (1967) 
(BhikkhUu Kusalacitto) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 108. 


Pháp danh: Thiện Tâm (BhikkhUu Kusalacitto) 
Thế danh: Nguyễn Thanh Thiện. 

Ngày và nơi sanh: 1/2/7950, xã Thủy Hương, 
Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. 

Tờ khai căn cước: 00229606 Gò Vấp, ngày 8/2/1969. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
10h45p, ngày 26/2/1967, 

Phổ Minh tự, Gò Vấp, Gia Định. 

Thầy Tế độ: Ht. Bửu Chơn 
Thầy Yết-ma: Đại đức Tăng Lương 
Địa chỉ: Phước Hải tự, 17/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vũng Tàu 
Chú thích: Nếu Trưởng lão sinh năm 7950 thì năm 7966 không thể 
thọ đại giới được vì chỉ mới 16 tuổi. 

Theo lời kể của ngài thì ngài sinh năm 7945 nên 
xuất gia tỳ-khưu năm 7966 (hay 1967?) thì đúng hơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


423 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Thiện Tâm (BhikkhUu Kusalacitto) 


424 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


(Ghi lại từ một buổi phỏng vấn) 


Hòa thượng Thiện Tâm - trụ trì chùa Phổ Minh tại số 2 Thiên 
Hộ Dương, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố HCM - một trong 
những vị Hòa thượng thuộc hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam hiện nay; ngài có cuộc sông xuất gia được xem là “tốt đời 
đẹp đạo”. Hòa thượng là vị ấu niên xuất gia, từ hòa khả kính, có 
nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, tận tụy phục vụ đạo Pháp và dân tộc được nhiều 
người trân trọng và quý mến. Đặc biệt Hòa thượng rất quan tâm 
đến công tác từ thiện xã hội và hoạt động Phật giáo Quốc tế, đối 
ngoại nhân dân, trong nước và ngoài nước; có nhiều thành tích xuất 
sắc trong sứ mệnh phục vụ đạo pháp và dân tộc nên đã được Giáo 
hội, Đảng và Nhà nước tuyên dương công đức, tặng thưởng nhiều 
bằng khen, giấy khen và kể cả huân chương cao quí. Nhân dịp Đại 
hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII vừa qua, Hòa thượng được suy 
cử vào chức vị Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự - GHPGVN, phóng 
viên Nhà xuất bản Lao Động đã đến thăm chúc mừng và được Hòa 
thượng hoan hỷ trả lời một số câu hỏi qua cuộc trao đổi dưới đây: 

Pv: Thưa Hòa thượng! Được biết Hòa thượng xuất gia gần 60 
năm qua, vậy xin Hòa thượng hoan hỷ cho biết nguyên nhân nào đã 
khiến Thầy chọn lý tưởng sống ấy? 

HI. Thiện Tâm: Theo tôi xuất gia là việc khó, nếu không có 
duyên thì không thể sống đời xuất gia trọn vẹn và có ý nghĩa được. 
Tôi sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế, một trong hai tỉnh miền 
trung (Thừa Thiên Huế và Quảng Trị) có nhiều người xuất gia. 
Người ta thường nói: “Quảng Trị Trung Kiên - Thừa Thiên Dạ Lê 
(thượng)”. Nghĩa là Trung Kiên và Dạ Lê (thượng) là hai làng tại hai 
tỉnh trên có nhiều người xuất gia nhất. Có thể nói, đó cũng là 
nguyên nhân chính mà tôi được xuất gia từ thuở nhỏ; Tại làng Dạ 
Lê của tôi có các danh tăng như: Hòa thượng Giác Tiên chùa Từ 
Hiếu), Hòa thượng Mật Hiển chùa Trúc Lâm, Hòa thượng Giới 
Nghiêm (Nam tông)... Tôi cũng có người bác ruột xuất gia tại chùa 


đ) Đính chính: Ôn Giác Tiên họ Nguyễn Duy là tổ chùa Trúc Lâm. Ôn Mật Hiễn 
cũng Nguyễn Duy, là đệ tử của ngài cùng với chư huynh đệ: Mật Khế, Mật 
Hiển, Mật Nguyện, Mật Thể... đều có sự đóng góp quan trọng trong phong trào 
phục hưng Phật giáo năm 1945. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 425 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trúc Lâm, đó là ngài Mật Nhơn cùng thời với Hòa thượng Mật Hiền. 
Song thân tôi về sau cũng xuất gia là Trưởng lão tỳ-khưu Trí Lạc và 
tu nữ Diệu Phúc. Về trường hợp xuất gia của tôi : Năm lên 7 tuổi, 
một hôm tình cờ tôi được nghe tiếng tụng kinh tại nhà ông cửu 
Phán, đối diện với nhà tôi, do quý thầy chùa Từ Quang cử hành vào 
dịp lễ húy ky ân nhân của ôn Từ Quang. Nghe âm thanh lạ, tôi vội 
chạy đến xem vì hiếu kỳ, bất ngờ lúc ấy Hòa thượng nhìn thấy tôi, 
ngài vẫy tay gọi tôi lại gân và bảo: “Này con, nhìn tướng con có căn 
tu! Vậy con có muốn đi tu không? Nếu thích, hãy về xin cha mẹ, nễu 
được cha mẹ đông ý thây sẽ cho con ở chùa và cho con đi học”. 

Chẳng biết đi tu là gì, nhưng nghe sẽ được ổi học thì thích lắm, vì 
lúc ây tôi chưa được cáp sách đến trường! Nghe vậy tôi thấy vui 
nên vội chấp tay xá Thầy và tức tốc chạy về xin phép cha mẹ và 
được cha mẹ tôi hoan hỷ nhận lời và đích thân cha tôi đưa tôi trở lại 
nh lễ Hòa thượng xin Hòa thượng cho tôi được xuất gia theo làm đệ 
tử ngài và được ngài hoan hỷ nhận lời. Thế là ngay vào chiều hôm 
ấy - 23/10 âm lịch năm 1953 - tôi được anh hai tôi dùng xe đạp chở 
lên chùa Từ Quang cách nhà tôi khoảng 10km thế phát xuất gia 
theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. Cuộc đời xuất gia của tôi bắt 
đầu từ nhân duyên ấy. 

Pv: Kính thưa thầy, khởi đầu cuộc đời xuất gia của Thầy là vậy, thế 
thì do nhân duyên nào và năm nào Thầy chuyển sang Phật giáo Nam 
tông và đến năm nào Thầy được cử làm trụ trì chùa Phổ Minh này? 

Ht. Thiện Tâm: Năm 1958, tôi bắt đầu chuyển sang Phật giáo 
Nam tông khi đang tu học tại chùa Tăng Quang, Huế! Nguyên nhân 
chính là do sự khuyến khích của cha tôi vì lúc ấy cha tôi được gặp, 
quy y và theo học với Hòa thượng Giới Nghiêm. Thời gian đầu tôi tu 
học với Hòa thượng Pháp Quang, Hòa thượng Hộ Nhẫn và Hòa 
thượng Giới Nghiêm. Đến giữa năm 1963, tôi được thọ giới sa-di 
với cố Hòa thượng Bửu Chơn - Tăng thống Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam trong chuyến ngài thăm viếng và thuyết pháp 
tại các tỉnh miền Trung sau Pháp nạn 1963. 

Sau khi thọ giới sa-di, tôi theo Bổn sư vào Nam tu học tại chùa 
Phổ Minh. Năm 1966, trước ngày an cư kiết hạ, tôi được thọ giới Cụ 
túc tại giới đàn chùa Phổ Minh do Hòa thượng Bửu Chơn làm thầy 
Tế độ, Hòa thượng Tăng Lương và Thượng tọa Duyên Hạnh làm 
thầy Yết-ma. Đến năm 1979, sau khi Hòa thượng Bồn sư viên tịch, 
tôi chính thức được Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam bổ 
nhiệm làm trụ trì cho đến nay. Năm 1985, tôi tiến hành tái thiết xây 


426 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


dựng lại chánh điện chùa và đến năm 2002 xây dựng tiếp ngôi bảo 
tháp 11 tầng cao trên 40m như hiện nay. 

Pv: Hiện nay, được biết tại chùa Phổ Minh hằng ngày đều có 
Phật tử đến tu học, đặc biệt là hành thiền do Hòa thượng trực tiếp 
hướng dẫn... Vậy do đâu mà ngài thực hiện ý tưởng ấy? 

Ht. Thiện Tâm: Học và Hành (tu) là hai nhiệm vụ cơ bản hằng 
ngày của người Phật tử, xuất gia cũng như tại gia. Hầu như ai cũng 
biết câu nói “Tu không học là tu mù - Học không tu là đãy sách”. 
Học là học Kinh - Luật - Luận và cốt lõi của pháp hành là Giới - Định 
- Tuệ, phải thực hiện cả hai bổn phận ấy. Do đó, khi xuất gia tu học 
theo truyền thống Nam tông, lúc ở tại chùa Tăng Quang, Huế tôi 
được Ht. Pháp Quang và Ht. Hộ Nhẫn hướng dẫn cho tôi về thiền 
Niệm Phật; đặc biệt về pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ thì trong mùa 
an cư kiết hạ năm 1962 cố Ht. Tăng thống Giới Nghiêm nhập hạ và 
dạy thiền cho các cư sĩ lão thành như các cụ Sắc, cụ Đinh, cụ 
Đồng, cụ Điều, ông bà Đông... tại chùa Tăng Quang, Huế. Và năm 
1969 tại khóa thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ 3 tháng đầu tiên được tổ 
chức vào mùa an cư tại Trung tâm Thiền định Tam Bảo - núi Lớn - 
Vũng Tàu, cả hai nơi tôi đều có duyên được theo học với cố Hòa 
thượng Tăng Thống Giới Nghiêm, do ngài trực tiếp chỉ dạy theo 
phương pháp Thiền Vipassanä của Thiền sư Mahãsi Sayädaw, vị 
Thiền sư danh tiếng người Myanmar. Trong thời gian tu học tại 
chùa Phổ Minh tôi được Hòa thượng Bồn sư chỉ dạy thực hành 
thiền Niệm Phật theo đề mục: “Á Rá Hăng - Phật Trọn Lành”. Với 
trên 50 năm qua, hằng ngày tôi vẫn hành và hướng dẫn cho nhiều 
người thực hành về pháp tu thiền Tứ Niệm Xứ và Niệm Phật mà tôi 
đã tu học được do các ngài chỉ dạy. Đặc biệt tôi thường hướng dẫn 
cho nhiều người thực hành Thiền Niệm Phật theo đề mục: “Á Rá 
Hăng - Phật Trọn Lành”. Tôi nhận thấy phương pháp này có thể 
thay cho giai đoạn "phông à, xẹp à”, bài học cơ bản đầu tiên trong 
phần niệm thân của thiền Tứ Niệm Xứ, đã giúp cho hành giả thực 
hành đem lại kết quả tốt cho sức khỏe thân và tâm trong đời sống 
hằng ngày. 

Một trợ duyên quí báu cho tôi là, từ năm 1987 tôi theo học Thạc 
sĩ và Tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và được bộ Giáo 
dục - Đào tạo Việt Nam cấp bằng Tiến sĩ Giáo dục học năm 2008. 
Qua điều tra thực tiễn xã hội và tiền hành thực nghiệm đối chứng về 
phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đường phố trong khi 
thực hiện luận án Tiến sĩ với đề tài “Giải pháp nâng cao chắt lượng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 427 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


chăm sóc - giáo dục trẻ đường phố trong điêu kiện hiện nay” tôi 
nhận thấy thiền học nếu được tiến hành nghiên cứu khoa học và 
ứng dụng vào thực tiễn đời sống xã hội sẽ góp phần tích cực vào 
việc cải thiện sức khỏe cho mọi người. Từ suy nghĩ đó, nên khi 
được tham gia BCH trung ương Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, tôi 
đã đề xuất ý kiến và được Ban Lãnh đạo trung ương Hội chấp thuận 
và đã ra quyết định cho phép tôi thành lập “Trung tâm Nghiên cứu 
và Ứng dụng Thiên học vì sức khỏe cộng đồng” tại chùa Phổ Minh. 
Hiện nay tôi đang chuẩn bị trình với cơ quan chức năng quản lý của 
Giáo hội và chính quyền thành phố để trung tâm sớm được ra mắt 
với mọi người. 

Pv: Thưa Hòa thượng, được biết Thây còn tham gia nhiêu hoạt 
động khác của Giáo hội và xã hội, nhất là lĩnh vực đối ngoại nhân 
dân và từ thiện xã hội, xin Thây cho biết đôi nét hoạt động cụ thể 
trong các lĩnh vực này. 

Ht. Thiện Tâm: Đúng vậy, ngoài một số nhiệm vụ chính là tu 
học, hướng dẫn cho đệ tử xuất gia và tại gia tu học tại bản tự hằng 
ngày trong cương vị trụ trì một cơ sở tự viện của Giáo hội tại địa 
phương, tôi còn nhiễu chức năng và nhiệm vụ khác nữa, như 
trưởng Ban Quản trị của Tổ đình chùa Bửu Quang, trưởng Ban 
Quản trị Thánh tích Thích Ca Phật Đài tại BRVT, trưởng Ban Phật 
giáo Quốc tế Thành hội Phật giáo thành phố HCM, Tổng biên tập 
tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, hiệu phó trường Cao Trung Phật học 
và một số nhiệm vụ khác của Giáo hội... Song song đó tôi còn tham 
gia một số hoạt động xã hội khác như: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc VN các cấp, tham gia Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị thành 
phố, tham gia các Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - 
Lào, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Án Độ, hội Hữu nghị Việt - 
Mỹ, quỹ Hòa bình và Phát Triển Việt Nam... 

Nói chung, tôi rất hoan hỷ và làm tốt những nhiệm vụ ấy vì nghĩ 
rằng các lãnh vực hoạt động ấy phù hợp với yêu cầu khách quan 
của đạo pháp - dân tộc và thời đại đang trên đà phát triển, dù còn 
phải vượt qua nhiều trở ngại chủ quan và khách quan trước mắt và 
lâu dài. 

Về công tác Phật giáo Quốc tế và đối ngoại nhân dân, ngay từ 
năm 1979, bản thân tôi đã tích cực tham gia phái đoàn Phật giáo 
Việt Nam sang Campuchia giúp nước bạn xây dựng làm hồi sinh lại 
Tăng-già Phật giáo Campuchia sau ngày chế độ diệt chủng Khmer 
đỏ sụp đổ; tham gia phái đoàn lãnh đạo Tôn giáo Việt Nam dự hội 


428 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


nghị chống nguy cơ vũ khí hạt nhân tại Mạc-Tư-khoa (năm 1982); 
tham gia đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam tại Diễn đàn xã hội Thế 
giới tổ chức tại Mumbai, Ấn Độ (2004); tham gia phái đoàn Ban Tôn 
giáo Chính phủ và lãnh đạo các Tôn giáo Việt Nam công tác tại Mỹ 
về vấn đề nhân quyền và tự do Tôn giáo tại Việt Nam; tham gia 
nhiều phái đoàn cao cấp của Giáo hội PGVN thăm hữu nghị tại các 
nước như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Sri Lañkä, Ấn Độ, Indonesia, 
Mỹ, Trung Quốc... 

Về công tác từ thiện xã hội, vì đất nước ta đa số nhân dân 
còn nhiều khó khăn, nên tôi đã tích cực hưởng ứng tham gia nhiều 
hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương cũng như ở nhiều tỉnh 
thành khác như: Ủng hộ quỹ từ thiện TW Hội Hữu Nghị Việt Nam - 
Campuchia, tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi, phát quà cho 
đồng bào nghèo, ủng hộ bệnh nhân nghèo mỗ tim, phát quà cho trẻ 
em nạn nhân chất độc da cam, tham gia và ủng hộ quỹ từ thiện của 
hội cứu trợ TETTTW và thành phố HCM, ủng hộ lũ lụt tại các tỉnh 
miền Trung, ủng hộ ngày Quốc tế khuyết tật, xây cầu nông thôn, 
tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Thọ, tặng quà 
cho thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, phát quà trung thu hằng 
năm cho các cháu thiếu nhi tại địa phương và các tỉnh thành, tặng 
nhà tình nghĩa, tình thương-đại đoàn kết, đỡ đầu cho sinh viên 
Campuchia và Lào đang học tại thành phố HCM... với tổng số tiền 
làm từ thiện mỗi năm trên 700 triệu đồng. 

Pv: Là người có nhiều đóng góp cho cả đạo và đời, Thầy có suy 
nghĩ gì về vai trò của Phật giáo Việt Nam trong nhiệm vụ xây dựng 
và phát triển đất nước? 

Ht. Thiện Tâm: Truyền thống yêu nước “Hộ Quốc dân an”, 
“phụng sự đạo pháp - phục vụ dân tộc”..., hòa quyện với nhau nhữ 
nước với sữa, vốn là một dòng chảy xuyên suốt chiều dài lịch sử 
của Phật giáo Việt Nam; Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc 
trên 2000 năm tồn tại. Ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội 
đủ cơ duyên để phát huy truyền thống cao quí ấy, bằng việc xác lập 
cho mình định hướng hoạt động theo phương châm: “Đạo pháp - 
Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Theo tôi, đây là định hướng vô cùng 
đúng đắn và quan trọng cho hướng phát triển hiện tại và tương lai 
của Phật giáo Việt Nam, phù hợp với định hướng xây dựng và phát 
triển đất nước của dân tộc và thời đại. 

Đất nước ta đang ở vào giai đoạn mở cửa, hội nhập Quốc tế, 
nên việc tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết hợp tác nước ta 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 429 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


với các nước trong khu vực và quốc tế để cùng tồn tại, cùng giúp 
nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quôc, giữ vững hoà bình, an ninh 
Quốc gia để ổn định xây dựng đất nước, theo tôi là nhiệm vụ rất 
quan trọng hiện nay. Trong nhiệm vụ Ấy, tin tưởng Phật giáo sẽ 
đóng vai trò tích cực trong các thành phần tham gia hoạt động đối 
ngoại nhân dân. Muốn vậy lãnh đạo Giáo hội trung ương và các tỉnh 
thành cần chú ý kiện toàn nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế TW và 
các tỉnh thành hội Phật giáo trên cả nước, có nhiều sáng kiến tham 
mưu đề xuất chương trình hợp tác cụ thể cho Giáo hội các cấp góp 
phần đây mạnh công tác Phật giáo tham gia đối ngoại nhân dân để 
cùng nhân dân làm công tác ngoại giáo nhân dân cùng hướng đến 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, lấy 
đó làm mẫu số chung và động lực hoạt động cho mọi Tăng Ni Phật 
tử Việt Nam trong nước và ngoài nước thực hiện đúng chủ trương, 
đường lối, chính sách và pháp luật về việc tặng cường vai trò đối 
ngoại nhân dân như hiện nay của Đảng, nhà nước ta. Tin tưởng 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quan 
trọng này trước mắt cũng như lâu dài. 

Thành quả hoạt động và sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên 30 năm qua trong đó có sự đóng 
góp và thành tựu quan trọng của đối ngoại Phật giáo trong đối ngoại 
nhân dân từ khi thành lập (1981) đến nay đã làm nức lòng hoan hỷ 
cho mọi người. Tôi tin rằng, với tư cách Phật giáo là một thành viên 
tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều thuận lợi và tiềm 
năng như hiện nay, tin chắc GHPGVN sẽ phát huy hơn nữa truyền 
thống phụng sự đạo pháp và dân tộc góp phần tích cực vào sự 
nghiệp hoằng dương Phật pháp, phục vụ nhân dân và sẽ đạt được 
nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, góp phần duy trì hòa bình khu vực và Thế giới đem lại 
hạnh phúc và an lạc cho mọi người. 

Quý hóa thay! Xin chân thành kính tri ân Hòa thượng!. 


Hòa thượng Thiện Tâm 
(Thế danh Nguyễn Thanh Thiện) 


Tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo Dục Học tại Việt Nam năm 2007 

Thành tích: 

Được Đảng và nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập 
Hạng II và nhiều bằng khen, giấy khen khác. 


430 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Về mặt đạo, ngài được Giáo hội tặng Bằng Tuyên Dương Công 
Đức và nhiều bằng khen khác. 

Được trường Đại học Mahachulalongkornvijalaya, Thái Lan 
tặng bằng Tiến sĩ Danh dự Phật học (năm 2011). 

Được Chính phủ và Phật giáo Liên bang Myanmar tặng danh 
hiệu Mahäsaddhammajotikadhaja (Người có công trong nhiệm vụ 
hoằng Pháp tại Việt Nam). 


Hà Dương : 
Bài đã đăng trên website của chùa Phô Minh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 431 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ht. Thiện Tâm, Tt. Tăng Định cùng chư Phật tử. 


432 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


40- Trưởng lão Pháp Minh (1968) 
(Bhikkhu Vijjãdhammo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 103. 


s92 2O 
t+ VN d 
s X 


Pháp danh: Pháp Minh (Bhikkhu Vijjã3dhammo) 
Thế danh: Nguyễn Văn Long. 
Ngày và nơi sanh: ngày 15/3/1918, làng Phước Hải, 
tỉnh Bà Rịa, Phước Tuy. 
Tờ khai căn cước: 231888, ngày 21/12/1960, 
cấp tại quận 5, Sai Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
21h56p, 6/1/1968, 
chùa Pháp Bảo, xã Điều Hòa, Định Tường 
Thầy Tế độ: Ht. Giới Nghiêm 
Thầy Yết-ma: Đại đức Giới Hỷ 
Địa chỉ: chùa Bửu Quang, xã Tam Bình, Thủ Đức, Gia Định 
Gia nhập hội viên ngày: 16/1/1968. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 433 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh là Nguyễn Văn Long, sinh ngày 15/3/1918, tại làng 
Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thân phụ là cụ 
ông Nguyễn Văn Tải, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Minh. 

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống đạo đức, trí thức 
nên ông được học hành chu đáo, đỗ bằng Diplome (Trung học) từ 
rất sớm. 

Năm 1965, ông xuất gia sa-di với Trưởng lão Bửu Chơn tại 
chùa Phổ Minh, Gò Vấp, lúc 10 giờ 30 ngày 7/2, tức tháng 6 (ÂI) 
năm Ất Ty, có pháp danh là Pháp Minh. 

Sau khi tu học tại chùa Phổ Minh một thời gian, Sư vân du hành 
đạo đó đây rồi ra ở chùa Phước Hải-Vũng Tàu; sau đó nữa lại dừng 
chân tại tịnh xá Ngọc Hương, Thủ Dầu Mội. 

Năm 1967, Sư đến ở tịnh xá An Lạc, Bắc Mỹ Thuận. Cuối 
năm ấy, Sư lại về Tổ đình Bửu Quang ở Gò Dưa để thực hành pháp 
môn đầu-đà, độc cư thiền tịnh. 

Ngày 6/1/1968, tại chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho, sa-di Pháp Minh 
thọ đại giới tỳy-khưu với thầy Tế độ là Ht. Giới Nghiêm. 

Giữa năm 1968, Đại đức rời chùa Bửu Quang đến Núi Nhỏ- 
Vũng Tàu, tìm nơi độc cư thiền định. Năm 1969, Đại đức lại trở 
về Tổ đình Bửu Quang để tiếp tục sự nghiệp tu hành. 

Tháng 12/1974, theo lời thỉnh cầu của Ban Quản trị Thích Ca 
Phật Đài Vũng Tàu, Đại đức đến khu thắng tích này để hành đạo 
và hoằng dương Phật pháp. 

Từ năm 1975 đến 1976, bước chân Đại đức lại vân du đến Tô 
Châu, Hà Tiên, Rạch Giá. 

Những năm 1977, 1978, 1979, 1980, Đại đức lại trở về Tổ 
đình Bửu Quang, trì bình khát thực, sống hạnh độc cư tại một liêu 
cốc ở Bình Thủy, Gò Dưa, Thủ Đức. 

Vào lúc 9 giờ ngày thứ tư 27/1/1993 (mùng 5 tháng giêng năm 
Quý Dậu), Trưởng lão đã an nhiên thị tịch trong khi ngồi thiền định 
với tư thế kiết-già liên hoa tọa. 

Từ khi xuất gia cho đến giờ viên tịch, Trưởng lão luôn luôn thực 
hành pháp hạnh đầu-đà khất thực và ngăn oai nghi nằm. Trưởng 
lão thường giữ hạnh tri túc, ít nhận tứ sự cúng dường của chư 
Tăng và Phật tử do ngài sống vô cùng đơn giản. 

Trong thời còn sinh tiền, ngài đã soạn dịch nhiều tác phẩm kinh 
điển đã in ấn và phát hành. 

- Bộ Chú giải kinh Pháp cú (4 quyền). 

- Sưu Tập Kệ PaãII. 


434 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Một số khác chưa in: 

- Số Tức Quan thực tập 1, 2, 3... 

- Cổng vào Niết Bàn. 

- Lâm Tuyền Pháp. 

- Chiến Sĩ Thượng Thăng. 

- Ba cách Làm Phước. 

- Siêu Pháp Tiết Chế Tình Dục. 

- Việc Tập Tâm. 

- Tứ Oai Nghi. 

- Hạnh Nguyện Bò-tát. 

- Thiền Luận. 

- Tùy Bút Pháp Hành. 

- Kệ kinh Tam Bảo PaãIi... 

Trưởng lão thông suốt nhiều ngoại ngữ và cổ ngữ như tiếng 
Pháp, Anh, Thái, Khmer, PãäIIi... 

Trưởng lão còn là một họa sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, y sĩ...; hiểu biết sâu 
sắc về khoa học và nghệ thuật nữa... 

Đặc biệt, Trưởng lão đã từ bi Tế độ cho nhiều hành giả thực 
hành pháp môn Thiền Quán Minh-Sát-Khổ của riêng ngài, có kết 
quả tốt đẹp; nhiều hành giả đã ngồi thiền 7 giờ liên tục với tư 
thế kiết-già. 

Thiền sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân 
tu, thực hành hạnh đầu-đà vô cùng tinh tấn của hệ phái Tăng- 
già Nguyên thủy Việt Nam. Tuy đã ra đi nhưng Trưởng lão vẫn còn 
sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành giới- 
định-tuệ in đậm nét trong tâm trí của chư Tăng, tu nữ và hàng Phật 
tử gần xa. 

Toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam cung 
kính nghiêng mình trước trí tuệ và đạo hạnh của cố Trưởng lão 
Thiền sư đầu-đà vô cùng tôn kính và ngưỡng nộ. 


(Tỳ-khưu Bửu Chánh phụng soạn) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 435 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


(Lời giới thiệu Chú giải kinh Pháp cú) 


Thực hành lời dạy của Đức Phật, 
trong những năm qua tại chùa Kỳ 
Viên, chúng tôi đã mở những lớp 
giảng dạy Giáo lý căn bản; Phạn ngữ 
Paäli; Abhidhamma Pali; Abhidhamma 
(Vi Diệu pháp) và nhất là những khóa 
thiền tập Vipassanä (Minh sát tuệ). Song 
song với những sinh hoạt Phật pháp nói 
trên, trong điều kiện còn hạn chế; chúng 
tôi đã cố gắng cho tái bản những quyển 
kinh quan trọng, thấy là cần thiết nhất 
cho việc tu học của chư Tăng và Phật tử 
như Luật Xuất gia, kinh Nhật Tụng của 
cư Sĩ... 

Nhờ hội đủ duyên lành, đến nay 
chúng tôi mới thực hiện được hoài bão của ngài Thiền sư đầu- 
đà Pháp Minh, bậc Thầy Tổ Pháp Hành khả kính của chúng tôi là 
cho in thành sách bộ Chú giải kinh Pháp cú tiếng Việt mà Người 
đã dày công phiên dịch thuở sanh tiền. 

Trong hoàn cảnh vật chất thật tri túc, thiểu dục của một vị tỳ- 
khưu thọ hạnh đầu-đà trì bình khất thực, ngăn oai nghi nằm, độc cư 
giữa đồng vắng tại một liêu cốc thô mộc ở Bình Thủy, dưới gốc cây 
Mít Nài tại chùa Bửu Quang, Gò Dưa, Thủ Đức. Người đã phải tận 
dụng tất cả nội lực từ thể xác đến tinh thần của mình có được do sự 
khổ luyện hành đạo một cách phi thường hằng đêm; chỉ cùng với 
vài quyên tập giấy vàng cũ kỹ và ngòi bút mực tím thô sơ; dưới 
ngọn đèn dầu không đủ sáng đối với đôi mắt đã già đi theo năm 
tháng vì định luật vô thường chi phối - Người đã hoàn thành dịch 
phẩm tuyệt tác này. Toàn bộ các tác phẩm biên khảo, tùy bút, bản 
thảo các dịch phẩm đều được sao chép lại nhiều bổn bằng chính 
chữ viết tay của Người để phổ biến cho các Phật tử đọc hoặc chép 
lại, mỗi khi họ đến thăm viếng và đặt bát cúng dường Người; 
nhất là nhóm hành giả Minh-Sát-Khổ và những Phật tử đạt tiêu 
chuẩn tinh tấn hành thiền 6 giờ đồng hồ trong tư thế kiết-già mỗi 
thời thiền tọa. Vì hạnh nguyện của mình, Người đã phải đi bộ với 
đầu trần chân đất một đoạn đường trên 30 km cả đi lẫn về trong 


436 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


chỉ 1 ngày để mượn bản Chú giải kinh Pháp cú bằng chữ Thái của 
chùa Từ Quang, Gò Vấp về phiên dịch tại liêu cốc của Người ở Gò 
Dưa, Thủ Đức. 

Với lối văn bình dị trong sáng, mang đậm nét dân tộc VN của 
một giáo sư khoa văn thông suốt nhiều ngoại ngữ Pháp, Anh, Thái, 
Miên; Người không những đã làm cho các sự tích Pháp cú kinh trở 
nên sống động, dễ hiểu và gần gũi với chúng ta hơn; mặc dù câu 
chuyện xảy ra trong hoàn cảnh xã hội ở Ấn Độ cách đây hơn 25 thế 
kỷ; mà còn làm nổi bật hơn nữa những lợi ích tuyệt vời của câu kệ 
Phật ngôn như là những khuôn vàng thước ngọc, kim chỉ nam cho 
chúng ta ứng dụng vào đời sống tu tập hiện tại. Và cũng chính điều 
này là một phần động lực thúc đẩy Người hy sinh vượt mọi thử 
thách để hoàn thành tâm nguyện hoằng dương Phật pháp, tự giác 
giác tha. 

Đoàn hậu tấn chúng con chí thành tâm nguyện tu hành tinh tấn 
và cố gắng in thành sách toàn bộ những dịch phẩm còn lại ngõ hầu 
đền đáp phần nào công ơn giáo dưỡng và sự hy sinh cao cả của 
Người, một bậc chân tu, một tám gương sáng về đức tinh tấn, xả 
ly, thiểu dục và hạnh đầu-đà vô song cho chư Tăng Ni và Tín đồ 
PGNTVN. 

Bộ Chú giải kinh Pháp cú tiếng Việt này được in hoàn chỉnh là 
do sự giúp đỡ tận tình của nhóm hành giả Minh-Sát-Khổ, các bạn 
đạo thân thiết xuất gia cũng như cư sĩ; nhất là anh Đĩnh đã góp 
công rất nhiều trong việc cùng chúng tôi đối chiếu lại trong các phần 
kệ Pali với bản kinh chữ Thái; và cư sĩ Nguyên Tâm-Trần Phương 
Lan, Giáo sư phụ trách môn Anh văn thuật ngữ Phật học tại Học 
viện Phật giáo VN thành phố HCM, đã dịch thuật phần chú thích 
các ảnh minh họa từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Việt. 

Chân thành cảm tạ và tán thán công đức, xin chia đều phần 
phước pháp thí này đến toàn thể chư Đại đức Tăng và quý Phật tử 
đã hùn phước vào ngân quỹ ấn hành kinh sách của chùa Kỳ Viên, 
nhất là Đại đức Kim Cang và ông bà Ken and Visakha Kawasaki tại 
hải ngoại. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành. 


Kỳ Viên tự, mùa an cư Kiết Hạ 
2541 (PI), năm Định Sửu 1997 
Tỳ-khưu Tăng Định 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 437 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


41- Trưởng lão Tịnh Đức (1970) 
(Bhikkhu Visuddhiguno) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 111. 


Pháp danh: Tịnh Đức (Bhikkhu Visuddhiguno). 
Thế danh: Tôn Thất Toản. 
Ngày và nơi sanh: 1/8/1944, Thạc Gián, Đà Nẵng. 
Tờ khai căn cước: 00854887, quận 3, Sài Gòn, ngày 4/4/1969. 
Cha mẹ: Tôn Thát Nhượng, Nguyễn Thị Ban. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
3h30p, 5/7/1970, Paknam Bhasicharoen, Bangkok, Thái Lan. 
Thầy Tế độ: Puññavaro Mahã Thero. 
Thầy Yết-ma: Vijja Mahä Thero. 
Pañña Chiratat) Mahã Thera. 

Địa chỉ: Paknam Bhasicharoen, Bangkok, Thái Lan. 


®)Ý nghĩa của Chirata không tìm thấy trong các từ điển Päli. Có lẽ nó là hình 
thức viết sai của virata “kiêng tránh” hay “thu thúc”; và do đó hình thức viết 
đúng của Pañña Chirata phải là Paññvirata. 


438 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Tịnh Đức (Bhikkhu Visuddhiguno) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 439 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Đệ tử của ngài Giới Nghiêm, xuất gia sa-di tại chùa Kỳ Viên 
ngày 15/7/1965. Đại đức tu học ở đây 2 năm rồi về ở chùa Phật Bảo 
từ năm 1967 đến hết năm 1969. 

Ngày 15/1/1970, Đại đức du học Thái Lan; và tại đây, ngài thọ 
đại giới ngày 5/7/1970. Học ở Thái 5 năm, đến ngày 16/5/1975 Đại 
đức sang Pháp. 


Cùng với Ht. Chơn Trí 


Tại Pháp, đời sống rất khó khăn; không thuận tiện cho việc tu 
tập và hoằng pháp nên hơn 2 năm sau, ngày 28/7/1977 Đại đức lại 
“vân du” sang Mỹ Quốc - như Đại đức Chơn Trí vậy. 

Hiện nay, Trưởng lão chủ trì chùa Đạo Quang, Texas do ngài 
thành lập năm 1997. Khuôn viên chùa là cả một quần thể xây dựng 
rất lớn lao, bề thế. Trưởng lão còn là nhà hoạt động từ thiện xã hội 
có uy tín trong vùng; cuộc lễ nào cũng đông nghịt hằng ngàn quan 
khách, đạo hữu và tín đồ sùng mộ. 


40 Tỳ+khưu Giới Đức -Silaguna Bhikkhu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ngài hiện chủ trì chùa Đạo Quang tọa lạc tại số 3522 
N. Garland Avenue Garland, Texas 75040, USA Tel: (972) 414 7345. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 441 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


42- Trưởng lão Trí Đức (1970) 
(Bhikkhu Paññäãguno) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 109. 


Pháp danh: Trí Đức (Bhikkhu Paññãguno) 
Thế danh: Huỳnh Ba Kiệm. 

Ngày và nơi sanh: 30/6/1949, Thạc Gián, Đà Nẵng. 
Tờ khai căn cước: 01082404, Tân Bình, ngày 20/6/1969. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
15h05p, 15/4/1970, Phật Bảo tự, Gia Định. 
Thầy Tế độ: Ht. Giới Nghiêm. 

Thầy Yết-ma: Đại đức Duyên Hạnh và Giới Hỷ. 
Địa chỉ: 356 Hương Lộ 14, xã Phú Thọ Hòa, 
Tân Bình, Gia Định. 

Gia nhập hội viên ngày: 18/4/1970. 

Hoàn tục, xuất gia trở lại. 


442 Tỳ-khưu Giới Đức -Silaguna Bhikkhu 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ht. Trí Đức (Bhikkhu Paññã - Guno) 
Hiện đang chủ trì chùa Ngọc Đạt số 23/8 đường 
Hoàng Đình Cận, khu phố Đồng, phường Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 443 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


43- Trưởng lão Đức Minh (1971) 
(Bhikkhu Gunajotiko) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984 ghi ngài là số 117. 


Pháp danh: Đức Minh (Bhikkhu Gunajotiko). 
Thế danh: Phạm Văn Đồng. 
Ngày và nơi sanh: 1957, Tân Sơn Hòa, Gia Định. 
Cha Phạm Văn Đô, Mẹ Phạm Thị Nêu. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: ngày 22/1/1971, 
tại Rajasiddharama, Bangkok, Thái Lan. 
Thầy Tế độ: Pubbhassaro Mahã Thero. 
Thầy Yết-ma: Ghasako và Candasuvanno Mahã Thero. 
Địa chỉ: Rajasiddharama, Bangkok, Thái Lan. 


A44 Tỳ-khưu Giới Đức -Silaguna Bhikkhu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 445 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Đức Minh (Bhikkhu Gunajotiko) bên phải, 


Không tìm thấy tiểu sử của Trưởng lão để viết; chỉ biết ngài là 
đệ tử của Hit. Giới Nghiêm, ở chùa Phật Bảo, du học Thái Lan, sau 
qua Pháp và hiện chủ trì chùa Phật Bảo do ngài xây dựng - để nhớ 
ân thầy và ân chùa cũ. 


446 Ty-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 
44- Trưởng lão Hộ Pháp (1971) 
(Bhikkhu Dhammapäla) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 115. 


Pháp danh: Hộ Pháp (Bhikkhu Dhammapaäla). 
Thế danh: Trương Văn Huấn. 
Ngày và nơi sanh: 20/7/1901, 
Mỹ Quí Tôn, Cai Lậy, Định Tường. 

Tờ khai căn cước: 04871884, ngày 6/10/1970, quận 2, Sài Gòn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 8h50p, 
ngày 25/7/71, Phước Hải tự, Vũng Tàu. 

Thầy Tế độ: Ngài Nãrada; Thầy Yết-ma: Ngài Bửu Chơn. 
Địa chỉ: Giác Quang tự, Bình Đông, Chợ Lớn. 


Chú thích: Tìm trên mạng chỉ thấy bài viết của cố Tt. Thiện Minh nói về 
cuộc đời và sự nghiệp dạy thiền của Trưởng lão Thiền sư. Đồng thời giới thiệu 
về quyên “Thiên sư Hộ Pháp - Một Thời Để Nhớ” là một tuyển tập gồm: Tiểu Sử 
Thiền sư (và Tiểu sử Thiền sư do chính Thiền sư viết lúc còn sinh tiền). “12 Bài 
Học Về Thiền Minh Sát Tuệ”, được ngài sử dụng làm giáo trình để dạy thiền ở 
Phúc Tuệ tịnh môn, chùa Giác Quang, chùa Phước Hải, Thích Ca Phật 
Đài...“46 bài pháp hay” được ngài thuyết giảng các chùa Phật giáo Nguyên 
thủy trước năm 1975 và 16 Tuệ Minh Sát; quyên này được in và tái bản trước 
và sau 1975. Khoảng thập niên 80, Thiền sư định cư ở Mỹ và viên tịch tại đây. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 447 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


45- Trưởng lão Hộ Chánh (1972) 
(BhikkhUu Sammäpaäla) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 180. 


Pháp danh: Hộ Chánh (Bhikkhu Sammäpaäla). 
Thế danh: Phạm Văn Thiện. 

Ngày và nơi sanh: Ngày 2/11/1946, Phú Vang, Thừa Thiên Hué. 
Tờ khai căn cước: 03190121, ngày 23/1/1970, Thừa Thiên Huế 
Cha: Phạm Sâm, mẹ: Trần Thị Phòng. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
15/10/1972 thiền viện Tam Bảo, Vũng Tàu. 

Thầy Tế độ: Hoà thượng Giới Nghiêm. 

Thầy Yết-ma: Đại đức Thiện Tâm, Đại đức Giác Minh. 

Địa chỉ: chùa Thiền Lâm, Thừa Thiên Huế. 

Chú thích: Trưởng lão hiện sống tại chùa Bửu Long, Sài Gòn. 


A48 Tỳ-+khưu Giới Đức -Silaguna Bhikkhu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Hộ Chánh (Bhikkhu Sammäpaäla). 


Đệ tử của ngài Hộ Nhẫn, thọ đy- -khưu năm 1972. Không tìm ra 
tư liệu đề viết tiêu sử. Chỉ biết năm 1974 Đại đức tu học tại chùa 
Huyền Không - Lăng Cô, sau này về ở chùa Bửu Long và thường 
trú ở đây. 

Được biết, Ht. Hộ Chánh có những chức vụ: 

- Ủy viên Hội đồng Trị sự trung ương GHPGVN. 

- Phó trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử. 

- Cô vân Ban Trị sự Phật giáo quận 9... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 449 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


46- Trưởng lão Trì Giới (1973) 
(BhikkhUu Guttasilo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 ghi ngài là sô 158. 


Pháp danh: Trì Giới (Bhikkhu Guttasilo). 
Thế danh: Võ Dinh. 
Ngày và nơi sanh: Năm 1941, Hương Thủy, Thừa Thiên. 
Tờ khai căn cước: 7700983, ngày 13/4/1971 
Cha: Võ Văn Đường. Mẹ: Phan Thị Chua. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: Ngày 5/7/1973, 
Thiền viện Tam Bảo, Vũng Tàu. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Giới Nghiêm. 

Thầy Yết-ma: Đại đức Giác Minh. 
Địa chỉ: 356 Lạc Long, Gia Định. 


450 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Trì Giới (BhikkhUu Guttasrlo). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 451 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh là Võ Dinh, sinh ngày 1/5/1914, Thanh Lam, Hương 
Thủy, Thừa Thiên Huế. Ông thân là Võ Văn Đường, bà thân là Phan 
Thị Chua được xem là giàu có do nhiều ruộng đất. Gia đình có 6 
anh chị em, ông là người con thứ tư trong gia đình. 

Lớn lên, năm 22 tuổi, ông lập gia đình với cô Lê Thị Chi và cuối 
cùng có được 7 người con. 

Năm 1969, lúc 55 tuổi, nhờ nghe pháp cố Trưởng lão Giới 
Nghiêm, ông thọ trì giới luật rất tinh tấn, sau đó xuất gia sa-di với 
ngài, pháp danh là Trì Giới. Từ đó, sa-di Trì Giới thọ trì đầu-đà, 
sống đời trì bình khất thực, chỉ dùng trong bát, không nhận trai tăng 
cúng dường. 

Sư sống nhiều nơi, tùy duyên không có trú xứ nhất định. 

Sư “có duyên” với tôi (người viết bài này); là đã cùng nhau ở 
chùa Phước Sơn năm 1973 - 1974, chỉ có ăn sắn với một số vật 
thực khác rất đơn giản. Ở đây, có 30 mẫu sắn phải trông coi. Năm 
1973, Sư đã xuất gia tỳ-khưu với ngài Giới Nghiêm tại Tam Bảo 


452 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


thiền viện Vũng Tàu; và Sư không còn thọ trì trong bát nữa, vật 
thực buổi trưa có một giới tử dâng cúng. Thế rồi, tôi về ở Phước 
Sơn thì Sư lại đi. 

Cuối năm 1974 tôi về ở chùa Huyền Không Lăng Cô thì không 
rõ Sư di trú ở đâu. Giữa năm 1975 và đầu năm 1976 khi tôi vào 
rừng ở chân đồi Tân Ba, gần làng Dương Hòa để canh tác tự mưu 
sinh thì Sư không biết từ đâu xin vào ở chung, đồng cam cộng khổ. 
Mỗi người ở trong những tấm 6,7 tắm cover ghép lại. Những tắm 
cover này vốn làm hầm, nằm trên những ngọn đồi có căn cứ quân 
sự của Mỹ. Chúng tôi lây 2 tắm ghép lại thành vòng tròn rồi thả 
xuống đồi. Sư làm việc rất khỏe, có sa-di Tuệ Tâm và sa-di Thiện 
Phước - đệ tử của Đại đức Giới Hỷ vào phụ giúp. Sư còn lên đỉnh 
đồi Tân Ba, xeo, bật, đây nguyên thùng dầu 200 lít về để làm chất 
đốt hằng đêm. 

Chỗ này tôi đặt tên là tịnh xá Sãla đó. 

Vì Sư là tỳ-khưu và tôi là sa-di nên vật thực tôi dâng cúng hằng 
ngày. Sư ăn chỉ cũng được, chưa bao giờ khen, chê ngon, dở. Sư 
ăn rất khỏe, bao giờ cũng gấp đôi tôi. Mà đôi khi do công việc lao 
động quá nhiều nơi vùng đất mới; vì không có thì giờ nên gạo, thức 
ăn nêm nấu cho vô chung một nồi! Còn nữa, tôi đi chặt cây làm giàn 
thì Sư chẻ lạt. Tôi đi chặt lá về thì Sư đánh thành tranh. Tôi cuốc đất 
để trồng khoai sẵn thì Sư bảo con cháu mang giống vô. Tôi đào lỗ 
trồng chuối thì Sư đi kiếm cây chuối con hoặc gốc chuối, vác từ làng 
vào. Nói vậy chỉ để biết Sư giữ giới rất trong sạch. Ở đây, có lễ 
Dâng Y mãn hạ, tôi nhớ ngài Viên Minh, Sư Định Lực và quý Sư ở 
Huế như Sư Tuệ Tâm vào dự lễ. Sau đó tôi lại về ở Huyền Không vì 
ngài Viên Minh phải vào chùa Kỳ Viên nhận trọng trách Tổng thư ký 
hệ phái. Và tôi không rõ Trưởng lão đi đâu. Nghe nói, Trưởng lão có 
ở chùa Huệ Giác ở Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. 

Có lần vào Sài Gòn tìm thăm Trưởng lão, thấy ngài ở nơi một 
cái cốc giản dị xung quanh là những hồ rau muống. Sau đó, Trưởng 
lão về Long An xây dựng chùa Trì Giới... 

Những năm tháng cuối đời, Trưởng lão đã đi nhiều nơi: Ấn Độ 
cũng có, Myanmar cũng có. Lạ gì, một “lão Sư” đã gần trăm tuổi, 
trên trăm tuổi được chư Tăng thỉnh mời chứng minh hoặc tham dự 
những cuộc lễ quan trọng... Trưởng lão, có cái đức “thương cháu 
thương con”, thương các hàng hậu tấn. 

Tháng 6/2020 đã 106 tuổi, 48 hạ lạp; Trưởng lão mới xả bỏ báo 
thân khi tứ đại đã suy kiệt. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 453 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tôi không thăm ngài được, chỉ thầm thương, thầm nhớ thôi: 


“Thương thương ông Sư Trì Giới 
Suốt đời “trì giới” nghiêm minh 
Đã cùng đồng cam, cộng khổ 
Chừ thôi, phủi nhẹ phù sinh!” 

(Tỳ-khưu Giới Đức kỉnh bút) 


Ht. Trì Giới thăm ngài Tam Tạng VII - 
và Đởđ Thiện Ngọc chủ trì chùa Đại Phước tại Myanmar đảnh lê... 


Một số hình ảnh của cố Ht 


Tt. Tường Quang & Tt. Thiện Minh 


454 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 455 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tang Lễ Của Cố Hoà thượng 


Hòa thượng Trì Giới là bậc tòng lâm thạch trụ, cả một cuộc đời 
ngài luôn sống trong thu thúc và giản dị, mộc mạc... Vì rất quan tâm 
đến sư hưng thịnh của PGVN, ngài đã sách tân Đại đức Tường 
Quang và Đại đức Thiện Ngọc trong việc xây dựng thành công 2 
ngôi chùa lớn trực thuộc GHPGVN tại nước ngoài: Ấn Độ (chùa Đại 
Lộc) và Myanmar (chùa Đại Phước). Trong việc hành đạo ngài có 
được phước lành sang Ấn và Myanmar nhiều lần gặp gỡ các vị làu 
thông Tam Tạng tại Myanmar. 


Hòa thượng viên tịch linh cữu quàn tại quê nhà theo ý nguyện. 
Lễ viếng bắt đầu từ ngày 22/6/2020, lễ di quan lúc 7g00 ngày 
25/6/2020. An táng tại nghĩa trang Thủy Phương, thị xã Hương 
Thủy, tp. Huế. 

Cầu nguyện cho Hương linh cố Hòa thượng sớm được cao 
đăng Phật quốc. 


(Tin & Ảnh của Sư Chơn Minh) 


456 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


47- Thượng tọa Chánh Niệm (1973) 
(Bhikkhu Sammäsati) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984 Đại đức sô 162. 


Đại đức Chánh Niệm (Bhikkhu Sammäsati). 
Thế danh: Nguyễn Đình Pháp. 


Ngày và nơi sanh: Ngày 1/2/1951, Dạ Lê Thượng, Thừa Thiên. 


Tờ khai căn cước: 00222524, ngày 27/12/1968, Tân Bình . 
Cha: Nguyễn Đình Chức, mẹ: Trương Thị Đầu. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
10h, ngày 28/10/1973, chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Giới Nghiêm. 

Thầy Yết-ma: Đại đức Giới Hỷ, Đại đức Viên Minh. 
Địa chỉ: Chùa Tam Bảo, 253 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. 
Chú thích: Đại đức đã hoàn tục sau năm 1976, 
đến 1982 xuất gia trở lại. 

Tôi (soạn giả) và Đại đức từng sông với nhau nhiều tháng 


ở chùa Định Quang, Dạ Lê, ở đôi Tân Ba gân làng Dương Hòa, 


và cả ở chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hòa, Gia Định. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


457 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Kính Viếng Điếu 
Giác Linh 
Có Trưởng Lão Chánh Niệm 
(Trú trì chùa Phật Bảo - Phú Thọ Hòa) 


Thương ôi 
Hỡi ôiI 
Vằng mây trắng bao đời ly hợp 
Cõi bụi hồng mấy thuở tụ tan 
Gẫm trăm năm 
Một giấc kê vàng 
Lý bọt nỗi 
Sự bèo trôi 
Xót bầy 
Chiếc bách lênh đênh 
Trầm luân sinh tử hải! 


Nhớ giác linh xưa, 
Quê quán ấp Năm 
Dạ Lê, Hương Thủy 
Mở mắt chào đời 
Chiến sự, can qua 
Dòng dõi Phật môn 
Con cháu nếp nhà 
Học hạnh xuất gia 
Theo chân đức Thầy 
Chú, Ông - từ giáo 
Ấn sư Giới Nghiêm 
Dày công dạy bảo 
Đôi cánh ra đi: Tam y tự tại! 
Chiếc mỏ lên đường: Nhất bát thong dong! 
Có nề chỉ, cát bụi trường hồng! 
Đâu quản ngại, khói sương nhân ảnh! 


Thế rồi, 

Năm tháng qua mau 
Tâm trong trí sáng 
Một dạ theo thầy 
Trăng dệt áo sa môn! 
Bỗng năm kia, 
Thay đổi càn khôn 
Trở xoay nhật nguyệt 


458 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trước, đất nước chia cắt hai miền 
Giờ, non sông liền kề một dải 
Phật đạo đã hiểu lẽ thăng trầm 

Thiền môn cũng biết thời suy thịnh 
Chiếc lá vàng rơi miền vô định 

Giọt sương xanh rụng cõi hữu vi 


Hỡi ôi 
Vô thường cảnh 
Vô thường tâm 
Vô thường nhân gian 
Chẳng biết nói gì 
Mây xao xác 
Thay hình đổi áo 
Kẻ Đông Tây bơ ngơ 
Người Bắc Nam áo não 
Khói mù trời 
Đáy mắt cay se 
Đệ huynh xa nhau 
Biết mấy sơn khê 
Vẫn canh cánh bên lòng 
Chùa xưa, bạn cũ! 


Ôi! 
Nhớ giác linh ôi! 
Chùa Định Quang - Dạ Lê 
Đồi Tân Ba - núi Phượng Hoàng 
Sắn cơm không đủ 
Đành cùng nhau vỡ đất trồng khoai 
Củ chuối, củ môn 
Đỡ dạ qua ngày 
Canh rau đẳng, muối chan ăn 
Ngon thơm hơn mỹ vị 


Mấy năm sau 
Thành thị 
Rừng hoang 
Mỗi người ai chí nầy 
Gặp nhau, mừng 
Rưng rưng 
Thấy y bát bắt ly thân 
Mừng, hân hoan 
Thấy đầu tròn áo vuông 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 459 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Chung chí hướng xuất trần 
Chuyện mê, ngộ 
Cuộc tỉnh, say 
Ai dám nào đa sự! 


Sống, 
Biết thương nhau là quý 
Phải nghĩ đến 
Tiền đồ Phật giáo mai sau 
Phủi ngoài tai 
Chuyện danh lợi hơn thua 
Ấn Tam Bảo 
Ân Thầy Tổ 
Ấn thí chủ 
Ân chúng sanh 
Báo đáp mấy cho vừa 
Bày chi chuyện ghét, ganh, đấu đá 
“Cỗn côn trường giang đông thệ thủy 
Lãng ba đào tận anh hùng 
Thị phi, thành bại chuyên đầu không”) 
Chừ, tóc bạc 
Chuyện đời như thị! 


Sư, 

Đã di chúc nắm tro quăng bỏ 
Chuyện hình hài như thế nhẹ nhàng ôi! 
Hậu sự trối trăn 
Gởi gắm môn đồ 
Thế là sáng 
Thế là đẹp 
Mọi chuyện mai sau 
Hãy để cho mai sau giải quyết 
Nhắm mắt xuôi tay 
Còn nụ cười thương thiết 
Xả buông dài 
Phát rũ bụi trần gian 
Chẳng có ai tìm trên cát dấu chân 
Ai phí sức tìm tượng mây đầu núi? 


0) Lời tựa Tam quốc chí. 


460 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ôil 
Trước kim quan của giác linh 
Hôm nay 
Vài vần thi điều 
Trời sương thu 
Rơi giọt lệ ngàn năm 

Nguyện cầu cho giác linh 
Hoa trắng nở đường trăng 


Ba-la-mật 
Chí trượng phu 
Bỗng thênh thang trời đất! 
Hãy thôi! 

Hãy vĩnh ly phong trần khách 
Đề trở về với cố quận, gia hương(') 
Chẳng giả, chẳng hư, chẳng hữu, chẳng thường 
Tuệ Bát-nhã muôn đời viên chiếu. 
Chư Tăng Nam tông Đệ Huynh 
Nhất tâm thương điều 
Thiên địa vô ngôn 
Nhật nguyệt vô ngôn 
Tạm thời vĩnh quyết! 


Thu Mậu Tý 
Tỳ-khưu Giới Đức kính bút 


Ú)Lấy ý thơ của Vua Trần Thái Tông: 
“Vinh vi lãng đãng phong trân khách, 
Nhật viên gia hương vạn lý trình” 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 461 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


48- Trưởng lão Định Lực (1974) 
(Bhikkhu Samadhibalo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, Trưởng lão số 167. 


Pháp danh: Định Lực (Bhikkhu Samadhibalo). 
Thế danh: Vũ Quang Dinh. 

Ngày và nơi sanh: Ngày 24/11/1930, Quảng Ngãi. 
Tờ khai căn cước: 05173906, ngày 21/3/1972, Đà Nẵng 
Cha: Vũ Đình Thư, mẹ: Phạm Thị Đăng. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
10h, ngày 5/5/1974, chùa Thiền Lâm, Thừa Thiên Huế. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Hộ Nhẫn. 

Thầy Yết-ma: Đại đức Giới Hỷ. 

Địa chỉ: chùa Thiền Lâm, Thừa Thiên Huế. 


462 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Định Lực (Bhikkhu Samadhibalo). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 463 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh Vũ Quang Vinh, sinh ngày 24/11/1930 tại Quảng 
Ngãi. Song thân là cụ ông Vũ Đình Thư và cụ bà Phạm Thị Đăng. 

Ông vào chùa tu học năm 1972; thọ giới sa-di năm 1972; thọ 
giới tỳ-khưu vào lúc 10 giờ ngày 5/5/1974 tại Thiền Lâm tự, Huế. 
Đức cố Tăng trưởng Hộ Nhẫn là Bồn sư và là thầy Thế độ, Đại đức 
Giới Hỷ là thầy Yết-ma. 

Năm 1979, sau khi Đại đức Giới Hỷ hồi tục; đức cố Tăng trưởng 
Hộ Nhẫn cử Đại đức về chủ trì chùa Tăng Quang. Cũng trong năm 
này, Đại đức được mời tham sự Đại hội Đại biểu Phật giáo khóa II 
rồi được cơ cấu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Trị Thiên giữ 
chức vụ Kiểm soát. Được 2 nhiệm kỳ, Đại đức xin nghỉ do ốm đau, 
bệnh tật. 

Quê quán nằm cạnh con sông Trà Giang nên Trưởng lão có bút 
hiệu Trà Giang Tử, đã trước tác một số tác phẩm rất có giá trị: f1, 
Nguôn sáng vô tận; 2, Cẩm nang y dược; 3, Dẫn lối về nguôn; 4. 
Hoa đạo; 5, Vườn thơ ý đạo; 6, Tạ từ... Đặc biệt nhất là quyên “Dẫn 
lối về nguôn”, đây là công trình sưu tập pháp của ngài sau mấy 
mươi năm học đạo. Sách trình bày dưới dạng hỏi đáp. Lời văn khúc 
chiết, gẫy gọn và cô đọng (tư liệu cố Tt. Thiện Minh). 

Tôi có làm một bài thơ thân tặng Trưởng lão nhân mùa Dâng Y 
Kathina tại tịnh xá Sãla năm 1975 (nơi tôi ở tại đồi Tân Ba, từ tháng 
4/1975 đến tháng 3/1976): 


Vô Thanh Điệu 
(Nhớ Nhà Thơ Trà Giang Tử, 
Kathina 1975 tại tịnh xá Sãla) 


Tri bỉ hề! Tri kỷ! Cố nhân! 
Gặp nhau như thử hội phù vân 
Mò trăng, bác Lý, mơ tầm huyễn 
Gảy khúc, chàng Vương, giả níu chân! 

Thơ đến non trần, men suối ái 
Đạo về núi tịnh, ngoảnh triền ân 
Bao giờ thiền tứ, vô thanh điệu 
Đáo bỉ, câu thơ chẳng nệ vần! 


Trưởng lão chủ trì chùa Tăng Quang, Huế. Tuôi già, ngài bị 
bệnh nặng rồi nhẫm mắt an nghỉ. 


464 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


49- Trưởng lão Chơn Trí (1975) 
(BhikkhUu Saccañäna) 


} *>— 
k> s 


- 
—_ 
" 


~ 
= 
Á ` s2 


...e. 


Trưởng lão Chơn Trí (Bhikkhu Saccañäna) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 465 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 

Thế danh Nguyễn Đình Hiền, quê quán làng Dạ Lê, huyện Hương 
Thủy, tỉnh Thừa Thiên; cháu của Hit. Giới Nghiêm và cũng là đệ tử 
của ngài, tu học ở chùa Phật Bảo. 


Năm 1972, Đại đức du học Thái Lan, thọ tỳ-khưu ở chùa Paknam 
năm 1975 rồi qua Pháp. 

Ở Pháp 2 năm, tháng 11 năm 1977, Đại đức lại sang Mỹ, xây 
dựng chùa Pháp Vân tại California năm 1978. 

Ngài là bậc Trưởng lão tôn túc, không phân biệt tông hệ: đại lễ 
nào ở đâu, chùa nào, Đại thừa hay Nguyên thủy luôn mời ngài 
chứng minh danh dự. 


466 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


nh 

| ⁄À s 4ÿ -“.. £+ Ộ X*. ầ { 

^. cest ..« h 
c“ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 467 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Hiện ngài chủ trì chùa Pháp Vân, 
tọa lạc tại sô 850 W. Phillips Blvd Pomona 
Tel: (909) 455-2555 CA. 91766. 


468 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


50- Trưởng lão Giới Đức (1977) 
(Bhikkhu Sïlaguno). 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 184. 


Pháp danh: Giới Đức (BhikkhUu Sïlaguno). 
Bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
Thế danh: Nguyễn Duy Kha. 
Ngày và nơi sanh: Ngày 19/7/1944, Dạ Lê, 
Hương Thủy, Thừa Thiên. 
Tờ khai căn cước: Cha: Nguyễn Duy Hoan; 
Mẹ: Nguyễn Thị Sừng. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
9h58, ngày 17/2/1977, 
chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Giới Nghiêm. 
Thầy Yết-ma: Thượng toạ Giới Hỷ. 
Địa chỉ: chùa Huyền Không, Lộc Hải, Phú Lộc, Bình Trị Thiên. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 469 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Giới Đức (BhikkhUu Srlaguno). 


470 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


(Lời thưa của soạn giả): 


1- Mình tự viết tiêu sử của mình rất khó, cho nên tôi dựa theo Bách khoa 
toàn thư mở Wikipedia rồi chỉnh sửa, đính chính một vài nơi, nếu có thể. 

2- Tôi không thể gọi mình là Trưởng lão hay ngài mà phải sử dụng nhân 
xưng “tôi” mới hợp lẽ, tôi sẽ tự kể về mình như tự truyện vậy. 


Tôi tên là Nguyễn Duy Kha, sinh ngày 19/7/1944 tại làng Dạ 
Lê Thượng, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Cha tôi tên là 
Nguyễn Duy Hoan và mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Sừng. 

Năm 1970 - 1971, vì bế tắc tư tưởng nên tôi lên ở chùa Từ 
Quang, Huế như là một kẻ chán đời. Ht. Tương Ưng chủ trì chùa 
Từ Quang là ông anh trong họ; và cha tôi bán thế cũng xuất gia tu 
học ở đây nên ngôi chùa này giống như ngôi nhà của dòng họ 
Nguyễn Duy vậy. Tôi tự xuống tóc mặc áo tu nâu, lam... nhưng 
chẳng biết giới luật là gì cả. Tôi không đánh chuông, gõ mõ, chỉ bập 
bẹ tụng kinh, quét dọn sân chùa, vườn tược; đôi khi bửa củi, gánh 
nước tưới rau... là công việc thường ngày. Có nhiều thì giờ rảnh 
vào buổi chiều và ban đêm nên tôi mượn kinh sách của chú Tri 
(đang học Đại học Văn khoa, là nhà thơ...) để đọc và đọc rất nhiều; 
đa phần là kinh sách, sử, luận của Đại thừa và một số sách về triết 
học, văn học, thơ, truyện... 

Ngày tháng trôi qua, các loại sách như triết học, tư tưởng, văn 
học thì tôi tiếp thu dễ dàng nhưng kinh Đại thừa, các luận và luận 
giải... thì tôi không tiêu hóa được; nói rõ là không hợp với cái tạng 
của mình. 

Tôi có một người bạn tên Hữu (người làng Thanh Lam, cạnh 
làng tôi, cùng một huyện) nhiều năm không gặp, chỉ biết là đi lính; 
đột nhiên gặp lại ông trong hình tướng một vị Sư mặc y vàng. Trong 
câu chuyện kể, ông nói ông là Trung úy, chạy khỏi Bắc Lào, một 
trận đánh kinh khiếp, bị tiêu mất cả đại đội; sợ hãi quá, ông băng 
rừng, vượt núi chạy thoát, sau đó trốn về Sài Gòn và đi tu. Ông Sư 
ấy, ngài Giới Nghiêm ban cho pháp danh là Tâm Mãn, trông đã 
hoàn toàn lột xác trần tục nên trầm tĩnh, điềm đạm... lại còn đem 
những quyền sách dày Päli - Anh ra khoe là đang học giáo pháp với 
một vị Đại Sư người Tích Lan (ngài Shanti-Bhahra). 

Hình ảnh tam y nhất bát của Sư Tâm Mãn tái hiện lại trong 
tôi hình ảnh ngài Hộ Nhẫn một đôi lần đi trì bình khất thực ngang 
qua nghĩa địa trước cổng chùa Từ Quang làm tôi bồi hồi, tưởng nhớ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 471 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


hình ảnh Đức Phật và Tăng đoàn thuở xa xưa. 

Duyên sự là vậy nên năm 1972, tôi vào chùa Tam Bảo, Đà 
Nẵng để học hỏi giáo pháp nơi ngài Giới Nghiêm rồi xin làm giới tử 
ở đây. Năm 1973, Trưởng lão Giới Nghiêm bảo tôi vào ở Tam Bảo 
thiền viện tại Núi Lớn, Vũng Tàu. Tôi làm giới tử ở đây chỉ 3 tháng là 
ngài cho xuất gia sa-di, có pháp danh là Giới Đức (Sïlaguna); sau 
đó về ở chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hòa, Gia Định. Tại đây, tôi nhận 
nhiệm vụ dạy lớp 5 tiểu học và dạy Việt văn cho các Sư. Thời gian 
sau tôi kiêm nhiệm thêm công việc là đọc bản thảo chép tay của 
ngài để chỉnh sửa câu cú, chính tả, văn phạm... 

Gần 2 năm ở đây tôi lại rơi vào bế tắc lần nữa nên xin ngài Giới 
Nghiêm để ra đi. Ba lần khẩn thiết xin nhưng ngài vẫn không cho 
nên tôi cũng đi. Thế là cuối năm 1974, tôi về ở chùa Huyền Không 
tại chân đèo Hải Vân Lăng Cô, Phú Lộc, ngôi chùa do ngài Viên 
Minh sáng lập cùng với chư đệ là Tịnh Pháp, Trí Thâm, Tắn Căn. 


lể “... 


lê 


Năm 1976, ngài Viên Minh vào làm Tổng thư ký hệ phái Nguyên 
thủy tại chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Sài Gòn nên giao cho tôi chăm sóc, 
coi giữ chùa Huyên Không. 


472 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1977, ngày 17/2, lúc 9 giờ S8 phút, tôi được thọ đại giới tỳ- 
khưu tại chùa Tam Bảo, Đà Năng, thầy Bồn sư Tê độ là ngài Giới 
Nghiêm, thây Yêt-ma là Đại đức Giới Hỷ. 


. "mm. „ = S..— ^ 


Ngài Viên Minh và tôi tại chùa Kỳ Viên năm 1980 


Tháng 11/1978, chùa Huyền Không được di dời từ Hải Vân, 
Lăng Cô về thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi chủ trì ở đây được 10 năm, đã thiết kế 
được một không gian vườn cảnh đậm tính chất thiền, với tranh tre 
giản dị, với thiên nhiên hoa cỏ thơ mộng, phù hợp với những tâm 
hồn tao nhân, mặc khách... 

Năm 1989, tôi đã tự thân vận động hiệp hội Schmitz thông qua 
Tiến sĩ Thái Kim Lan tại Đức xây cầu Bạch Yến thuộc thôn Nham 
Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giúp 
địa phương quanh vùng thuận lợi trong việc giao thông đi lại. Đây là 
một công tác xã hội có ý nghĩa lớn tại Huế vào thời bấy giờ. 

Cũng trong năm này, hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, tôi 
viết đơn xin, được tỉnh và sở Lâm nghiệp giao cho 54,4ha đất trống 
đồi trọc để trồng rừng. 

Đầu năm 1992, sau khi xong công trình cầu Bạch Yến, tôi mới 
chính thức vào ở hẳn trong núi Hòn Vượn, bàn giao chùa Huyền 
Không cho Sư đệ Pháp Tông của tôi làm chủ trì. Hình ảnh ngôi chùa 
bề thế hiện nay ở Huyền Không là công sức và tài năng kiến tạo 
của Sư Pháp Tông. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 473 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Từ năm 1989 đến nay, tôi là Sư trưởng chùa Huyền Không Sơn 
Thượng. Tại cơ sở mới này, khoảng năm 2007, tôi lại trao đổi trực 
tiếp với ông Giám đốc điều hành Hiệp hội Schmitz - Đức quốc để 
xây cầu Sơn Thượng - rồi vận động xã, huyện và tỉnh làm thêm con 
đường bê-tông vào tổ 7, thôn Chầm, khá tiện ích cho nhân dân khai 
thác những khu rừng trồng từ lâu không có lối đi. Là tu sĩ, lại là 
người yêu Cái Đẹp - các loại hình nghệ thuật - nên tôi tiếp tục thiết 
kế vườn cảnh, xây dựng cốc liêu, sáng tác thơ văn và góp phần đào 


474 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


tạo Tăng tài cho Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. 

Tôi (bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh) và nhà thơ Trụ Vũ là hai 
người đầu tiên cổ súy, khởi xướng và tạo nên phong trào thư pháp 
chữ Việt từ thập niên 80 thế kỷ trước. Cũng là người đầu tiên ở 
Hué, tôi thiết kế vườn cảnh cỏ đá tranh tre dị giản nhưng đậm chất 
văn hóa và nghệ thuật nên ảnh hưởng xa rộng trên đất cố đô. 

Ngoài ra tôi vinh hạnh nhận được bằng Danh Dự của Liên Minh 
Thế giới Của Các Nhà Lãnh Đạo Phật giáo, do Tăng thống tối cao 
Thái Lan, Chủ tịch hội đồng Tăng-già trao tặng: 


IlÊ 9 


CERTIFICATE OF HONOUR 
World Alliance oí Budđhist Leaders 


tieetry PSesess 


The World Buddhist Outstanding Leader Award 
to 


Phra Mahathera SILAGUNO NGUYEN DUY KHẢ 


An exemeolary, respectable fluddhiut bcade+ vhose đếv0ios aisd ớcdecafsoss 
lo he pm ờspesty ví Ben and cœœ@4ry, lá Rigjlêy mmanifesieé 
Ery your life-long sacrsfce and achicvemen4 


ln recogpom of your cóstrfsvfion &sđ sevvicv, 
tha World Ra» Cuistaeđoag teadec Award is asarđed 
lo comsemeorate Anel sigify a rưghheoAs Amdl xáesahbde lic 
1© te VVevké Đasđđhúxt € osvvevasilies Íorevererseee. 


Presesded en Febxussy ?3cd, P550 8£ (2018) 


Ể — —— - 
pgưưn5zz sex ^mmss-⁄ 
SG HA sài 
Ï~. tụng Sasese Pksáich đề ENaiass§ 


no s He S4 se %angSả (c7 Â 


Bằng Danh Dự 


Liên Minh Thế giới 
Của Các Nhà Lãnh Đạo Phật giáo Trao tặng 
Phân thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo Thế giới 
Đên 
Ngài Trưởng lão STjiaguno (Nguyễn Duy Kha) 
Một nhà lãnh đạo mẫu mực, đáng kính, có lòng tận tụy và cống 
hiến cho sự thịnh vượng của Phật giáo và đắt nước, được thê hiện 
rất rõ nét thông qua cuộc đời công hiến và thành tựu của ngài. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 475 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Để ghi nhận những đóng góp và sự phục vụ của của ngài, giải 
thưởng nhà lãnh đạo xuất sắc của Phật giáo Thế giới này được trao 
tặng nhằm tưởng nhớ và biểu thị một cuộc sống đúng đắn và đáng 
ngưỡng mộ cho cộng đông Phật giáo Thế giới dài lâu. 

Trao ngày 23 tháng 2 năm 2016, 2559 (P!) 
Tăng thống tối cao Thái Lan. 
(Chủ tịch Hội đồng Tăng-già). 


Nghiên cứu và viết lách là việc làm thường xuyên của tôi suốt 
mấy chục năm dài. Hiện nay, năm 2021, tôi đã có 40 đầu sách, hầu 
hết đã in ấn và phát hành, chỉ còn một số ít chưa in. 


TOÀN TẠP TÁC PHẨM: 

I- Về Thơ, Đối, Điều: 

1- Chèo Vỡ Sông Trăng (Tập thơ - Nxb Thuận Hóa). 

2- Kinh Lời Vàng 

(Chuyển dịch lục bát kinh Pháp cú, Nxb Thuận Hóa - in 4 lần). 
3- Đá Trắng Chiêm Bao (Tập thơ - Nxb Thuận Hóa). 

4- Ân Đức Sinh Thành (Tập thơ Mùa Báo Hiếu). 

9- Lửa Lạnh Non Thiêng (Tập thơ - Nxb Thuận Hóa). 

6- Chữ Cháy Bờ Lau (Tập thơ - Nxb Thuận Hóa). 

7- Giun Dế, Hư Vô Và Hạt Lửa Xanh (Tập thơ - Nxb Văn Học). 
8- Bụi, Trăng Và Lửa 

(Thơ nhiều thể loại, Nxb Văn Học, 4 tập, 1100 trang). 

9- Đá, Rác Và Cỏ Thơm 

(Nxb Văn Học, 5 tập, 1000 bài thơ lục bát tứ tuyệt). 

10- Hoa Vàng Trên Đỉnh Non Không (Thơ Mùa Dâng Y). 

11- Thiền & Chữ Du Ca (250 bài ngũ ngôn tứ tuyệt). 

12- Sương Khói Đường Thi (Tập thơ luật Đường, 500 trang). 
13- Tuyển Tập 1200 Câu Đối 

(Từ đối 5 chữ, 7 chữ đến 217 chữ mỗi về - 300 trang). 

14- Tuyển Tập Điếu Văn 

(Phúng điều chư Trưởng lão Nam, Bắc tông). 

15- Tuyển Tập Trường Ca (Những bài thơ dài, 200 trang). 
16- Rèn Tập Thơ, Văn (350, đã in nội bộ, 3 lần). 

II- Về Giáo pháp, Sử, Truyện, Văn học: 

17- Một Cuộc Đời, Một Vầng Nhật Nguyệt 

(Bộ truyện Đại sử Đức Phật Säkya Gotama - 6 tập, 3000 trang 
- Nxb Văn Học, in 3 lần). 


476 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


18- Ngàn Xưa Hương Bối 

(Truyện cổ Phật giáo, Nxb Tôn Giáo, trọn bộ, 500 trang, in 2 lần). 
19- Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao (Cuộc đời và hành trạng 
của tôn giả Säriputta - Nxb Tôn Giáo, 400 trang - in 7 lần). 
20- Mi-Tiên Vấn Đáp (Cố Ht. Giới Nghiêm soạn dịch, MĐTTA 
nhuận sắc và hiệu chính, Nxb Văn Học, 1000 trang, in 4 lần). 
21- 38 Pháp Hạnh Phúc (Cư sĩ thông Kham biên soạn, MDTTA 
nhuận sắc và hiệu chính - Nxb Tôn Giáo). 

22- Thắp Lửa Tâm Linh (Cuộc đời cố Đại Trưởng lão Hộ Tông, 
Sơ Tổ PGNT Việt Nam - Nxb Thời Đại, 1000 trang, in 3 lần). 
23- Đức Phật Sãkya Muni 

(Tóm tắt bộ MCĐMVNN, Nxb Văn Học, 700 trang). 

24- Nhặt Lá Rừng Xưa (Gồm một số bài giảng, nghiên cứu, 
hỏi, đáp - Nxb Hội Nhà Văn, 700 trang). 

25- Con Gái Đức Phật (Truyện Thánh Ni và Nữ thánh đệ tử - 
400 trang, Nxb Tổng hợp thành phố HCM - in 4 lần). 

26- Vị Thánh Tăng Cận Đại 

(Cuộc đời ngài Ajhan Mun, Nxb Văn Học, 400 trang). 

27- Sa Di Trưởng lão (Hành trạng của chư vị Thánh Tăng 7 
tuổi thời Đức Phật, Nxb Văn Học, 400 trang). 

28- Chuyện Cửa Thiền (Tập truyện, in 12 lần). 

29- Phật Học Căn Bản (Nxb Phương Đông, 400 trang, in 4 lần). 
30- Abhidhamma Khái Lược (Nxb Phương Đông, 350 trang). 
31- Sử Phật giáo Ấn Độ (Nxb Hồng Đức, 170 trang). 

32- Sử Phật giáo Trung Quốc (160 trang, in nội bộ) 

33- Hành Hương Tâm Linh 

(Truyện dài tư tưởng, đã in, Nxb Phương Đông). 

34- Người Trồng Hoa Và Chàng Tu Sĩ 

(Tập truyện ngắn - Nxb Phương Đông, in 7 lần). 

35- Bức Tranh Thay Đồi Thế giới 

(Truyện ngắn - Nxb Phương Đông). 

36- Tiếng Hú Trên Đỉnh Cô Phong 

(Tiểu luận, tạp luận văn học - Nxb Văn Học). 

37- Tìm Hiểu Phật giáo (Cư sĩ Thông Kham biên soạn (HI. 
Tịnh Đức ở Mỹ nhờ nhuận sắc và hiệu chính), Nxb Tôn Giáo). 
38- Dấu Chân Trên Cát (Sưu tập một số bài giảng ở Mỹ và ở 
Úc, Nxb Văn Học, 350 trang). 

39- Kinh Tụng Pali - Việt (In nội bộ). 

40- Pháp thoại An Cư (Nxb Văn Học, 350 trang). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 477 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 2020, chùa Huyền Không Sơn Thượng được đổi tên là 

Rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng. 

1- Đã, đang và sẽ thực hiện những công trình: 

- Vườn Bồ-tát Thành đạo. 

- Vườn Bồ-tát Đản sanh. 

- Nhà Giảng, nhà Thiền (đang xây dựng). 
Và trong tương lai: Tăng-xá, thư viện, trụ biểu, khu vực 
Sanñghãdisesa (Tăng tàn), Ni viện Khemä, bảo tháp Hồng Ân 3 tầng, 
cao 49m (nếu có duyên sẽ được xây dựng). 

2- Danh sách chư Tăng Ni, Tu nữ, Giới tử hiện có: 

Tôi: Tỳ-khưu Giới Đức - Chủ trì. 

Hai vị Phó: 

- Tỳ-khưu Tánh Thuận - Phó Chủ trì Nội vụ. 

- Tỳ-khưu Chơn Tín - Phó Chủ trì Ngoại vụ. 

Tổng cộng: 81 người (trong và ngoài nước). 


478 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 479 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


51- Trưởng lão Hộ Tịnh (1979) 
(Bhikkhu Visuddhipalo) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 189. 


Pháp danh: Hộ Tịnh (BhikkhU Visuddhipälo). 
Thế danh: Hồ Ngọc Tịnh. 
Ngày và nơi sanh: Năm 1945, Bình Trị Thiên. 
Cha: Hồ Ngọc Sắc, Mẹ: Nguyễn Thị Cồn. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
Ngày 24/6/1979 tại chùa Kỳ Viên. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Ân Lâm. 

Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt, Thượng toạ Pháp Tuệ. 

Địa chỉ: chùa Huyền Không, Huế. 


480 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Hộ Tịnh (BhikkhU Visuddhipäalo) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 481 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão pháp danh Hộ Tịnh, thế danh Hồ Ngọc Tịnh; sinh 
ngày 2 tháng 3 năm 1944 (Giáp Thân) tại làng Thế Chí Tây, xã Điền 
Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Song thân là cụ ông Hồ 
Ngọc Sắc và cụ bà Nguyễn Thị Cồn. 

Có thể nói, gần trọn cuộc đời của Trưởng lão là một bức tranh 
có gam màu lạnh phủ gần hết khung vải! 

Khi mẫu thân vừa hoài thai ông được hai tháng thì phụ thân đi 
hái lá trên rừng mất tích. Bà con trong dòng họ đổ xô đi tìm nhưng 
vẫn tuyệt mù tăm bóng. Sinh con được ba tháng, mẹ của ông buồn 
chán để con lại cho ông bà ngoại nuôi rồi lưu lạc vào miền Nam 
kiếm sống. Về sau mẹ của ông tái hôn và có thêm hai người con gái 
với người chồng sau. 

Ở với ông bà ngoại đến năm 5 tuổi, cậu bé được người bác ruột 
đưa về nhà nuôi. Người bác ruột cũng có con nhỏ nên cho đứa 
cháu cùng đi học một thể. Từ đó cậu bé ấy vừa đi học vừa phải phụ 
việc trong gia đình. Học xong 3 lớp tiểu học, do hoàn cảnh gia đình 
khó khăn nên khi lên 9 tuổi cậu bé phải nghỉ học, đi chăn trâu cho 
một gia đình phú hộ ở cùng làng. 

Năm 12 tuổi, một lần nữa cậu bé mồ côi phải từ giã gia đình 
người bác ruột để đi làm thêm trong thị xã Huế - nói đúng hơn là đi 
“ở đọ”. Giúp việc và ở lại nhà của một gia đình buôn bán khá giả 
trong thành nội, tuy cuộc sống có phần đầy đủ hơn lúc còn ở ngoài 
quê, nhưng do thân phận tôi đòi nên cậu bé phải làm việc tất bật từ 
sáng sớm cho đến tối khuya. Nhờ bản chất hiền lành, chân thật và 
chăm chỉ làm việc nên cậu thiếu niên này rất được gia đình chủ tin 
yêu và giao thêm nhiều công việc. Tuy nhiên, sau một thời gian giúp 
việc, nhận thấy tương lai rất mờ mịt nếu tiếp tục trong thân phận tôi 
tớ nên chút tiền lương và tiền thưởng ít ỏi cậu đều cần thận dành 
dụm lại để tính chuyện mai sau. Đến năm 1962, khi vừa tròn 18 tuổi, 
cái tuổi bắt đầu trưởng thành, tất cả số tiền cậu tiết kiệm dành dụm 
được suốt mấy năm qua mua được 3 chỉ vàng - một số vốn căn bản 
phải có để đóng học phí học nghề thuở ấy - cậu xin phép ông bà 
chủ nghỉ việc để đi tìm thầy học nghề lập thân. Do cảm mến tính 
tình của người làm công này, ông bà chủ của chàng giới thiệu cho 
cậu đến học nghề làm nệm ở nhà bà Cồ ở thôn Thượng 2, xã Thủy 
Xuân, thị xã Huế. Lúc bấy giờ nghề làm nệm kiểu mới rất được 
người đương thời ưa chuộng và cơ sở làm nệm nơi cậu đến học 
nghề rất đắt hàng vì sản phẩm làm ra ở đây rất tốt và có uy tín trên 
thị trường. 


482 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Với quyết tâm “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” cậu rất siêng 
năng chịu khó học hỏi. Đáp lại, cậu được người chủ mới tạo điều 
kiện cho ăn và ở lại tại chỗ làm. 

Thấy cậu thanh niên học nghề này có chí và thật thà nên bà chủ 
rất thương. Bà tận tình chỉ bảo và cũng giao thêm nhiều công việc 
cho cậu để có thêm thu nhập. Không ngờ, chính những tháng ngày 
học nghề làm nệm ở đây lại chính là một duyên lành để cậu thanh 
niên này đến với con đường phạm hạnh cao thượng. 

Nhà bà chủ, nơi mà cậu thanh niên chăm chỉ đang làm việc ở 
ngay phía dưới chân chùa Thiền Lâm ngày nay, ngay chỗ tượng 
Phật ngồi. Mỗi sáng sớm nghe tiếng chuông chùa trong vùng ngân 
nga là cậu thức dậy mở cửa quét dọn cơ sở sản xuất; và sáng nào 
cậu cũng nhìn thấy đức cố Tăng trưởng Hộ Nhẫn đi khất thực 
ngang qua. Từng bước chân thanh thoát và tự tại của nhà Sư đã lay 
động tâm thức người trai trẻ mồ côi và nhiều bất hạnh này. Thỉnh 
thoảng, vào những buổi chiều rảnh rỗi, cậu lên chùa rồi lân la đến 
gần chào bậc thầy khả kính ấy. Nhìn thấy nhà Sư ngồi thiền và 
nghe tiếng tụng kinh Pãli, nội tâm của cậu dâng tràn niêm hoan hỷ. 
Đức cố Tăng trưởng dường như nhìn thấy được nỗi lòng khao khát 
hướng thiện và hướng thượng của cậu nên có đôi lần cho cậu vào 
trong cốc và giảng giải về Đức Phật, về khổ đau của cuộc đời và về 
con đường giải thoát khổ cho cậu nghe. Suốt 20 năm sống CUỘC 
sống mồ côi đã nếm đủ mùi cơ cực, cay đẳng; cuộc đời của cậu 
tưởng đâu chìm ngập trong tăm tối, nghiệt ngã của số kiếp bất 
hạnh; giờ đây, sau khi nghe được những lời giảng dạy từ vị thầy 
khả kính, nội tâm cậu dường như bừng tỉnh; con đường giải thoát 
giác ngộ dần dà hiện ra rõ ràng trong tâm trí của cậu. 

Thế là năm 1965, khi mới bước qua tuổi 20, người thiện nam ấy 
được đức cố Tăng trưởng Hộ Nhẫn thu nhận làm giới tử, công quả 
và tu tập tại chùa Thiền Lâm, có pháp danh là Hộ Tịnh. 

Giới tử Hộ Tịnh luôn siêng năng tinh tấn trong công việc và tu 
tập. Lúc bấy giờ đức cố Tăng trưởng đang khởi công xây dựng 
tượng Phật Niết-bàn, một công trình tượng đài Phật giáo to lớn nhất 
đất Thần Kinh lúc bấy giờ, đòi hỏi nhiều công sức và tài vật. Giới tử 
Hộ Tịnh đã đóng góp rất nhiều công sức trong việc thực hiện pho 
tượng này. Mỗi ngày từ sáng sớm tinh mơ cho đến chiều tối, chú 
luôn tất bật công việc, hết gánh nước đến trộn hồ hoặc đào đất, đục 
đá. Một mình chú làm việc bằng mấy người thợ phụ. Với tâm niệm 
phục vụ Tam Bảo nên chú đã không quản mệt nhọc mà làm việc hết 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 483 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


mình. Có lần, khi đang đục đá, chú bị chiếc búa tạ gãy cán bay 
thẳng vào giữa đầu, máu me đầm đìa làm mọi người hốt hoảng đưa 
lên nhà thương cấp cứu, khâu lại vùng đầu bị vỡ toác; vậy mà hôm 
sau người ta đã thấy chú ra lại công trường... 

Những chuyện như trên chỉ là một trong những việc bình thường 
trong suốt cuộc đời tu hành của cố Trưởng lão. 

Năm 1967, đức cố Tăng trưởng Hộ Nhẫn cho giới tử Hộ Tịnh 
thọ sa-di giới. Từ đây cố Trưởng lão đã có y bát chân truyền để đi 
theo con đường cao quý, học hạnh cao thượng từ người thầy khả 
kính của mình. Ngày ngày đi khất thực gieo duyên, hai thời công 
phu, tọa thiền thường nhật, thời gian còn lại trong ngày vị sa-di này 
luôn gánh vác các công việc chân tay nặng nhọc ở trong chùa. Với 
bản tính nói ít làm nhiều, thận trọng trong từng việc nhỏ nên công 
việc gì mà có sa-di Hộ Tịnh nhúng tay vào là đâu lại vào đó. 

Sau biến cố Mậu Thân, do bom rơi đạn lạc, chùa Thiền Lâm bị 
hư hại nặng, chính phủ thời đó đã đồng ý bồi thường, hỗ trợ công 
binh và vật liệu để ngài Tăng trưởng xây dựng lại. Công việc trùng 
kiến bảo tháp được tiền hành vào năm 1970; và trong việc xây dựng 
lại chùa lần này sa-di Hộ Tịnh lại tiếp tục đóng góp rất nhiều công 
sức. Chuyện kể lại rằng, trong những ngày làm lại chùa, mỗi lần vác 
xi-măng từ chân núi lên, mỗi người lính công binh hoặc những thợ 
phụ vác mỗi người chỉ được một bao, riêng sa-di Hộ Tịnh thì vác 
mỗi lần tới 3 bao. 

Xây lại ngôi bảo tháp cũng là Phật điện Thiền Lâm xong, đức cố 
Tăng trưởng tiếp tục tạo thêm tượng đài Đức Phật trì bình ở ngã ba 
đồi Quảng Tế - pho tượng này ngày nay vẫn thuộc nhóm tượng 
Phật lộ thiên lớn nhất ở Huế - và sa-di Hộ Tịnh lại tiếp tục đóng góp 
rất nhiều công sức của mình. Cuối thập niên 1990, khi xây dựng 
tượng Phật ngồi, cố Trưởng lão cũng đóng góp rất nhiều công sức 
để tôn tạo công trình mang tính thiêng liêng này. 

Năm 1973, có người cúng dường đức cố Tăng trưởng một lô đất 
ở làng Trúc Lâm, phường An Ninh Hạ hiện nay và thỉnh đức cố Tăng 
trưởng về làm chùa ở đó. Nhận thấy tâm nguyện của Phật tử chính 
đáng nên đức cố Tăng trưởng giao sa-di Hộ Tịnh cùng một số quý vị 
tỳ-khưu, sa-di khác đến làng Trúc Lâm gieo duyên và tạo cơ sở mới. 
Về làng Trúc Lâm, bước đầu rất khó khăn về chỗ ở và vấn đề nước 
sinh hoạt, vị sa-di có hạnh nguyện phục vụ của chúng ta lúc bấy giờ 
phát nguyện thọ pháp đầu-đà ngăn oai nghi nằm. Sau mỗi ngày làm 
việc vất vả, buổi tối sa-di Hộ Tịnh không nằm ngủ mà chỉ tọa thiền và 


484 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


ngủ trong tư thế ngồi, suốt 3 tháng như thế. Để có nước sử dụng quý 
Sư lúc ấy quyết định đào giếng, và một lần nữa mọi người rất khâm 
phục ý chí kiên định và siêng năng của sa-di Hộ Tịnh. 

Vùng đất mà chư Sư đến lập cốc ấy ở trên một ngọn đôi khô 
cằn, nhiều đá sỏi. Để đào tới được mạch nước ngâm phải đào 
đục xuyên qua nhiều lớp đá tảng và rất sâu. Rất nhiều lần các 
huynh đệ chán nản muốn bỏ cuộc nhưng Sư vẫn cương quyết tiếp 
tục. Đến khi chạm tới mạch nước ngầm, tính lại thì công việc đào 
giếng đã liên tục suốt bảy tháng. Rất tiếc, do không thuận duyên 
nên công việc xây dựng một ngôi chùa ở làng Trúc Lâm đã không 
thành tựu. 

Sau ngày đất nước thống nhất, đời sống vật chất rất khó khăn, 
một số ngôi chùa phải tự trồng trọt thêm lương thực. Sư Tâm Đức ở 
chùa Tam Bảo, Đà Nẵng lúc bấy giờ có Phật tử cúng cho một lô đất 
ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đặt tên là Hoa 
Đàm viên, chủ yếu là trồng khoai sắn để cúng dường thêm lương 
thực cho chư Tăng, thấy Sư Hộ Tịnh rất siêng năng và giỏi giang 
công việc nên xin phép đức cố Tăng trưởng thỉnh Sư về chăm SÓC 

công việc ở Hoa Đàm viên. Khi đó tại chùa Thiền Lâm có một số vị 
sa-di đệ tử khác nữa nên ngài cố Tăng trưởng đồng ý. Trong thời 
gian Sư Hộ Tịnh về đó, ngoài công việc trồng trọt, sản xuất Sư cũng 
đã gieo Phật duyên cho một số hộ gia đình lân cận. Khu đất Hoa 
Đàm viên ấy sau năm 1980 do khó quản lý nên đã tặng cho một gia 
đình Phật tử tại đó. Mảnh đất ấy giờ đây cũng đã bị giải tỏa theo 
quy hoạch của chính quyền thành phố Đà Nẵng. 

Cuối năm 1978, chùa Huyền Không ở Lăng Cô di dời về thôn 
Nham Biều, Hương Hồ. Thời gian chùa mới dời về còn rất khó khăn 
và bộn bề công việc, Sư Hộ Tịnh đã về chung lưng đấu cật cùng 
huynh đệ ở Huyền Không những ngày tháng khó khăn này. Sau 
này, cố Trưởng lão thường nhắc lại những kỷ niệm quãng thời gian 
ở chùa Huyền Không Lăng Cô cũng như ở Nham Biều với tâm trạng 
trìu mến. Trưởng lão nói rằng, thời gian đó là một trong số ít quãng 
thời gian làm việc mệt nhọc nhưng lại hạnh phúc nhất. Ban ngày, 
quy Sư đều nỗ lực làm việc quần quật, đêm vệ quây quần bên nhau 
uông trà và thảo luận Phật pháp. Dù đời sống và vật thực hết sức 
thiếu thốn nhưng tâm tư luôn tràn trề tình thương yêu huynh đệ. 
Nhiều khi sau một ngày lao động mệt mỏi, chỉ có một bánh đường 
đen, chia đều thành 16 - 17 phần, mỗi người mỗi mẫu bé tí mà thấy 
an lạc vô cùng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 485 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Sau 15 năm tính từ khi vào chùa, đến đầu năm 1979, do tình 
hình Tăng sự ở Huế khẩn thiết và được sự cho phép của đức cố 
Tăng trưởng, Sư vào Sài Gòn cùng hai pháp đệ ở Huyền Không để 
xin thọ đại giới. Vào ngày 23/6/1979, sa-di Hộ Tịnh, sa-di Pháp 
Tông và sa-di Tuệ Tâm chính thức được thọ đại giới với đức cố 
Tăng thống Ấn Lâm tại chùa Kỳ Viên, trụ sở trung ương của Giáo 
hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. Như vậy sau gần 2 năm làm 
giới tử và 12 năm trong phẩm hạnh sa-di, từ đây trở đi cố Trưởng 
lão của chúng ta chính thức trở thành một vị tỳ-khưu... 

Đến năm 1980, do hoàn cảnh thế thời khó khăn và nhiều 
chướng duyên trên đường tu tập, một số vị Sư đệ tử của đức cố 
Tăng trưởng Hộ Nhẫn hoàn tục hoặc di chuyền vào miền Nam, các 
Sư cô thỉnh tỳ-khưu Hộ Tịnh trở về lại Thiền Lâm để hầu hạ ngài và 
trông coi công việc của chùa. 

Như chúng ta đã biết, đức cố Tăng trưởng Hộ Nhẫn của chúng 
ta thọ trì đầu-đà và chuyên về pháp hành nên mọi công việc lao 
động chân tay trong chùa đều do Đại đức Hộ Tịnh đảm trách. Đến 
năm 1997, ngài được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung thỉnh tham 
gia Phật sự của Giáo hội trong cương vị Phó Chủ Tịch Hội đồng Trị 
sự, và được chư Tăng suy tôn lên ngôi vị Tăng trưởng của Phật 
giáo Nam tông Việt Nam. Có chức vụ là có thêm trọng trách nên 
công việc của ngài lại nhiều thêm. Bởi vậy mọi công việc ở chùa 
Thiền Lâm đều do cố Trưởng lão Hộ Tịnh coi sóc. 

Năm 2002, đức Tăng trưởng viên tịch, chư Tăng hệ phái đề cử 
Trưởng lão làm giám tự chùa Thiền lâm. Năm 2003, sức khỏe của 
Trưởng lão còn tốt nên sáng nào Trưởng lão cũng đi khất thực để 
duy trì hình ảnh cao quý của đức cô Tăng trưởng. 

Năm 2007, 63 tuổi, do sức khỏe lúc này đã yếu dần nên cố 
Trưởng lão gửi thư xin bàn giao lại chùa Thiền Lâm cho hệ phái và 
lui về làm một cái cốc nhỏ phía bên góc đồi Niết-bàn để ân dật. 

Những năm sau này, do đã bàn giao lại chùa Thiền Lâm nên cố 
Trưởng lão tự tại thong dong đây đó. Năm 2009 cố Trưởng lão 
nhập hạ ở chùa Huyền Không Sơn Thượng. Năm 2010 Trưởng lão 
nhập hạ ở chùa Nội Phật, Hà Nội; năm 2011 nhập hạ ở chùa 
Tổ Bửu Long, thành phố HCM. Qua năm 2012 thấy cố Trưởng lão 
mỗi ngày mỗi già yếu nên Trưởng lão Giới Đức mời Trưởng lão về 
ở tại chùa Huyền Không Sơn Thượng; và đã xây dưng một liêu thất 
riêng khá tiện nghi để Trưởng lão ở lại đây nghỉ dưỡng lâu dài. 

Do công hạnh một đời phục vụ Tam Bảo của cố Trưởng lão nên 


486 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


những bậc tôn túc trong hệ phái rất thương mến ngài; hàng Tăng 
sinh trẻ cũng hết sức kính trọng và yêu quý Trưởng lão. 

Sinh thời, cố Trưởng lão có mối thâm tình pháp hữu với Hòa 
thượng Chơn Phương, chủ trì chùa Thọ Đức. Hai vị qua lại thân 
thiết với nhau mấy chục năm, chia sẻ ngọt bùi trong những lúc 
thăng trầm thế đạo. Những lúc kinh tế khó khăn, đời sống tu hành 
thiếu thốn thức ăn thức uống, cố Trưởng lão mỗi khi đi bát về đều 
chia sẻ vật thực cho Hòa thượng Chơn Phương; khi hoàn cảnh khá 
hơn thì Hòa thượng Chơn Phương cũng thường chia sẻ lại cho cố 
Trưởng lão những vật dụng mà mình có được. 

Đối với Ni chúng, những đệ tử của đức Tăng trưởng Hộ Nhẫn, 
cố Trưởng lão cũng luôn quan tâm giúp đỡ. Sư cô Từ Nguyên và 
Sư cô Từ Niệm luôn cung kính và tri ân cố Trưởng lão. 

Một đời tu hành với hạnh nguyện phục vụ, cố Trưởng lão không 
màng danh lợi; khiêm nhường, ân dật, luôn gánh vác các việc nặng 
nhọc, nhường những việc nhẹ nhàng cho các huynh đệ để chư 
huynh đệ mình có thêm thời gian trau dồi giáo pháp. 

Những ngày tháng cuối mọi người. thấy cố Trưởng lão tâm rất 
hoan hỷ. Các cuộc lễ ở các chùa: Huyền Không, Định Quang hoặc 
Pháp Luân Trưởng lão đều hoan hỷ quang lâm tham dự. 

Năm 2013, cố Trưởng lão nhập hạ tại chùa Huyền Không Sơn 
Thượng. Mới vào mùa an cư được hai tuần thì mọi người sửng sốt 
khi nghe tin cố Trưởng lão lâm bệnh! Quý Sư chùa Huyền Không 
Sơn Thượng thấy Trưởng lão có dấu hiệu bệnh nặng muốn đưa ởi 
bệnh viện nhưng Trưởng lão xua tay dường như sợ làm phiền đến 
mọi người. Thấy cố Trưởng lão sốt cao và như rơi vào giấc ngủ nên 
ngài chủ trì Huyền Không Sơn Thượng thương cảm, quyết đưa 
Trưởng lão xuống nhờ bệnh viện cấp cứu. Mặc dù tập thể bác sĩ 
bệnh viện Trung ương Huế tận tình cứu chữa, các Sư trẻ ở Huyền 
Không Sơn Thượng tình nguyện hiến máu, hiến tiểu cầu nhưng 
bệnh tình của Trưởng lão không thuyên giảm. Nằm bệnh viện hơn 1 
ngày 2 đêm thì các bác sĩ đồng ý để chư Tăng đưa Trưởng lão về 
chùa lo hậu sự. Sáng ngày 29/6 Quý Ty, chư Tăng các chùa của hệ 
phái trong tỉnh nghe tin đều vội vàng về chùa Thiền Lâm. Khi tất cả 
các bậc tôn túc Trưởng lão và chư Tăng hệ phái có mặt quanh 
giường Trưởng lão đang nằm, chư Tăng tụng kinh hộ niệm. Khóa 
kinh vừa đến hồi kết thì Trưởng lão nhẹ trút hơi thở cuối cùng, lúc 
ấy là 8h15 ngày 29 tháng 6 năm Quý Ty, tức ngày 5/8/2013; trú thế: 
70 tuổi, xuất gia: 50 năm, tuổi đạo: 35 hạ lạp. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 487 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Cuộc đời và hành trạng của Trưởng lão như một trang sử thi 
thầm lặng mà bi tráng để cho hàng hậu học kính ngưỡng noi theo. 

Năm mươi năm tu tập, ẩn dật, khiêm cung, không hình thức, 
không màng danh lợi của Trưởng lão như một công án thiền thâm u 
mà không phải ai cũng dễ dàng thức ngộ. 

Một mật hạnh phục vụ được âm thầm nuôi dưỡng, kiên cố qua 
bao thăng trầm thời cuộc như viên ngọc quý ẩn sâu trong đá mà 
không phải ai cũng có cơ duyên để nhận biết. 

Một đời sống tu hành, tận tụy hy sinh, vô ngã vị tha, thanh thoát 
và ý nghĩa như bài pháp uyên thâm, vô ngôn đã làm cho bao người 
kính phục. 

Trưởng lão đã sống trọn vẹn với con đường mình đã chọn, 
xứng đáng là bậc tôn túc của Phật giáo Nam tông Việt Nam với 
hành trạng phục vụ lặng lẽ mà thanh thoát như hoa sen; dịu dàng 
toả hương thơm dâng tặng cho đạo cho đời mà không màng tiếng 
tăm, lợi lộc. 

Ôi! Trưởng lão không từ mà biệt, phải chăng với Trưởng lão: 
“Sanh tử sự hê, mạc tư mạc vẫn, kim cổ vị tằng, hữu cá bắt như”?0). 
Ôi ! Từ nay Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế thiếu vắng đi một 
cội tùng tỏa che bóng mát; trong Tăng chúng khuyết đi một vị thầy 
đức độ khả kính và thiện nam tín nữ Phật tử mất đi một người cha 
lành, giản dị, từ ái và bao dung. 

Ngưỡng nguyện ba-la-mật của ngài sớm được viên thành. 


Điều Văn Cung Tiễn 
Giác Linh Cô Trưởng lão Hộ Tịnh 


Ôi! 
Hỡi ôi! 
Mây vần vũ 
Bão biển Đông thôi mạnh! 
Gió gâm gào 
Mưa đồi Bắc xối tuôn! 
Góc núi hôm qua, nước xói vỡ nguồn 
Trăng trốn biệt trong màn đêm lạnh giá 


đ) Thơ ngài Viên Minh 


488 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Có cái gì đây 
Thê lương, quái lại 
Mà sau Phật tượng Niết-bàn 
Bằy cú rúc thâu canh! 
Hiện tượng chi, điềm báo chẳng lành 
Nhân thế không hay 
Thiên nhiên biết hết! 


Hóa ra 
Sư đã liêu nghiệp, ra đi. : 
Khi “thât thập cô lai hy” vừa điễm tuê! 


Ôi! 
Hỡi ôi! 
Ai đã nghe và ai đã thấy. 

Chiếc lá vàng bơ vơ, ngùi suối lạnh 
Làn hương thơm ngơ ngác, đuối ngàn cao 
Bọt thân thế lao xao 
Nỗi tử sinh mù mịt 
Lai, khứ - dĩ tằng tri thọ mệnh? 
Ngộ, mê - như thị liễu phàm duyên? 
Cởi bỏ báo thân 
Xả tuốt não phiền 
Vĩnh biệt nhân gian 
Từ giã ni muội, đệ huynh 
Cùng thân bằng, đồ chúng! 


Ôi! 
Thôi! 
Đất lạnh 
Liêu đơn 
Thu buồn 
Lá rụng! 

Tình mai trúc, khói sương không động? 
Bạn thạch tùng, mưa gió chẳng xao? 
Bát động tâm? 

Bát động tăng bào? 

Tự tại cao sơn? 

Bạch vân tự tại? 

Suối không hiểu, theo dòng chảy mãi? 
Sông biết buồn, bèo chẳng nở hoa? 
Ôi! 

Thôi! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 489 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Hỡi ôi! 

Cuộc trầm luân sống chết hải hà 
Triệu ly biệt, căm cắm khổ đề 
Nước mắt, niềm vui dặm trần nhân thế 
Có ai hoài số kiếp mong manh? 
Vừa sinh ra, bắt định xây thành 
Rồi sống lại, vô tăm dẫn lối 


Đèn Phật đạo nhìn căn, chọn cội? 
Đuốc thiền tâm lựa pháp, tầm duyên? 
Cổn cồn đào ba 
Chẳng ngại chỉ thuyền? 

Phong vũ phiêu phiêu 
Vô tâm trước cảnh? 

Có lẽ vậy! 

Mà cũng không là vậy! 

Nên Sư đã nhiều năm ba-la-mật độc cư 
Đằng đẳng thời gian 
Im lặng trầm tư 
Im lặng đến đi 
Im lặng tùy nghi 
Số, thời, tính, phận? 


Ôi! 
Hỡi ôiI 
Nhớ giác linh xưa 
Thế danh Hồ Ngọc Tịnh 
Sinh năm Giáp Thân 
Quê quán Thế Chí Tây 
Điền Hòa xã, Phong Điền huyện 
Mồ côi cha khi vừa hai tuổi 
Mẹ thì buồn, bỏ xứ vào Nam 
Gởi gắm cô nhi cho chú bác họ hàng 
Nuôi nắng, chăm nom 
Gian lao, khổ nhọc 
Manh áo, miếng cơm 
Đã nghe mùi tủi cực 
Nhưng ruộng đồng hoang hóa, khó cho ai 
Đành bỏ học nửa chừng 
Tìm kế sinh nhai 
Mười tám tuổi, bươn chải vào Huế kinh 
Học nghề “làm nệm” ở Thủy Xuân 
Tự túc cánh sinh 
Đề khỏi làm phiền bà con nội ngoại... 


490 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế rồi 
Hôm kia 
Có lẽ đúng giờ linh thiêng 
Tốt lành hoàng đạo 
Đề bắt ngờ duyên xưa, ngàn năm trở lại 
Khi thấy một nhà Sư hiền lành ôm bát xin ăn 
Hạnh sa-môn dị giản, thanh bần 
Ngài Hộ Nhẫn 
Với mái lá cốc liêu đơn sơ trên đồi Quảng Tế 
Giữa mộ địa tha ma 
Giữa cô liêu, quạnh quẽ 
Bỏ việc theo thầy 
Đời sống xuất gia 
Hạnh ngộ từ đây 
Nẻo đạo thênh thang 
Tao phùng đúng lúc! 
Xin phục vụ bằng sức trai nhiệt huyết 
Làm giới tử 
Với vắt cơm, với muối dựa đạm bạc 
Nhưng bừng bừng chí khí nghìn cân 
Công việc trăm ngàn 
Thánh địa Thiền Lâm 
Bạn với cát sỏi, bạn với xi-măng 
Bạn với gạch đá nặng nề 
Thuở ban sơ khó khăn dựng lập 
Mấy năm sau 
Năm một chín sáu bảy 
Với phẩm mạo sa-di 
Pháp danh Hộ Tịnh 
Thầy độ cho 
Đề y bát sớm hôm mạng mạch 
Dựng cao nêu chiến thắng y vàng 
Trên đầu ngọn cỏ đất Thủy Xuân 
Dang năng, đội mưa 
Vén gió, đạp sương 
Bằng ý chí dõng mãnh, phi thường 
Với nghị lực kiên cường, bất khuất 
Thế là Phật tượng, am cốc.. 
Thế là giảng đường, bảo tháp... 
Lần lượt ra đời 
Thành quy mô một cảnh già-lam... 
Nghề nà, kiến trúc, lao công 
Trăm việc chân tay nặng nhọc, gian truân 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 491 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Sư gánh phần đảm nhiệm 
Không là đệ tử trưởng 
Vì trước đã có Sư Hộ Tâm 
Sau lại có thêm quý Sư Hộ Chánh, Định Lực 
Nhưng Sư vẫn là người ngọn sóng, đầu khơi 
Vẫn là người 
Quán xuyến, lo toan mọi việc trong ngoài 
Cũng là người 
Tính từng cân sắt, ký gai 
Giúp đỡ liêu thất chư ni 
Cho quý cô Từ Niệm, Từ Nguyện, 
Từ Minh, Từ Ngọc... 
Vào buổi đầu tịnh thất dựng xây... 


Chợt nhớ lại: 
Năm một chín bảy hai 
Duyên Phật sự ở Trúc Lâm 
Là một ngôi làng tre xanh hiền hòa, mộc mạc 
Phía sau Thiên Mụ tự 
Cùng với Sự Hộ Tín 
Bạn đồng hành đến đây 
Để gieo duyên với thôn dân Phật tử 
Một chùa lá hình thành 
Để sớm hôm nuôi dưỡng tín tâm 
Một mình Sư, ngày qua ngày 
Tay búa, tay đục 
Lụi cụi, lăm căm 
Đẽo đá tìm giếng nước uống ăn 
Đổi sức trẻ, đổi mồ hôi 
Để nhu cầu, phương tiện chùa am hoàn bị 
Từng bát thức ăn 
Mươi vắt cơm cùng chung gói muối tiêu, quả ớt 
Quá đủ nuôi thân 
Và cũng quá đủ để phục vụ sinh quần! 


Ôi! Thương thương làm sao 
Với vóc hạc gầy gò, xương xâu 
Bởi dáng mai mảnh khảnh, lênh khênh 
Chừng chưa được bốn mươi cân 
Lại khổ hạnh tịnh tu chẳng ai bì nỗi 
Nếu Sư Định Lực 
Tịnh khẩu, tuyệt thực nhất tuần... thập nhật... 
Thì Sư “ngủ nghỉ không nằm!” 
Khởi tâm lập nguyện khó hơn! 


492 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Suốt máy tháng trường 
Đêm đêm lưng dựng thẳng băng 
Quyết đánh bại sự yếu mềm thân xác 
Rồi đột ngột 
Sư Hộ Tín xả y, bỏ bát 
Lập gia đình với một cô gái trong thôn 
Thế là bà con Trúc Lâm sút giảm đức tin 


Lại thêm một chín bảy lăm 
Rừng thiền tan tác chim muông 
Vườn chùa xạc xào mưa gió 
Trăm ông Sư, còn lưa tám, chín 
Số bạn đạo, chỉ đậu vài, ba 
Mái lá Huyền Không Lăng Cô 
Vốn là nơi huynh đệ ruột rà 
Chung tay cúp, cuốc... 

Từng rẫy khoai, rẫy sắn 
Lại Hói Mít rong chơi 
Tiếp là lãng du Hói Dừa, Hói Cạn... 
Tay xách rựa sa-môn 

Vai vác đây ta-bà... 
Đề đốn củi, chặt cây! 

Chẳng nệ hà bao sớm, bao chây 
Không kê quản bấy hôm, bấy buỗi 
Răng cũng được, nghỉ rừng, ngủ suối 
Rứa mà vui, năm đất, gôi trắng 
Từng nồi chè to thắm thiết đãi đằng 
Chỉ sắn mốc, khoai đen: 

Lắp đồi, bạt núi... 
Với mình trần, thân trụi: 
Chẻ đá, làm văn 
Vậy mà 
Có những câu thơ lạnh buốt nhân gian... 
Có những chung trà ấm 
Lửa đạo thiền lại nhen âm ỉ... 


Ôi! 
Còn nữa 
Kể thêm chút nữa 
Năm một chín bảy tám 
Tại vườn chùa Huyền Không Nham Biều 
Cùng với huynh đệ thương yêu 
Vườn cải, vườn rau, vườn poa-rô 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 493 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Cùng với dây bí, dây bầu - trái đeo lủng lẳng 
Lại phải nếm trải chát chua mặn đắng 
Và cũng nhọc nhẳn thao thức, trở trăn 
Suốt mấy năm này chùa tự túc áo cơm 

Lại phải lót dạ bữa bo bo 
Bữa cháo heo lỏng bỏng 
Hạo khí ngất trời học Pãäli, học Hán 
Viết văn, làm thơ 
Kinh sách đọc ngàn trang 
Gần hai mươi người cùng dựng “cao sơn” 
Giữa “triền chợ”, chí sa-môn hạnh nguyện... 


Ôi tháng, ôi năm! 
Ôi trò chơi dâu biển! 
Kẻ mắt người còn 
Kẻ đến, người đi... 
Anh em thuở xưa 
Chỉ còn trên mấy ngón tay 
Mải đếm thiếu? 
Không thấy thừa? 

Ai cũng “tạm có cơ ngơi sự nghiệp” 
Còn Sư vẫn một mình y bát tới lui 
Nay ở làng quê 
Mai về góc núi 
Lúc mời vào Bửu Long 
Khi thỉnh ra Nội Phật 
Hành trang rỗng không 
Mà trời đất cũng rỗng không! 


Ôi Lại kể về 
Từ lúc đức Tăng trưởng ra đi 
Sư bệnh nặng trầm kha mà chẳng ai hay biết 
Cả lục phủ, ngũ tạng thốn đau, rên siết 
Xương sống khô dòn, vôi hóa rễ tre 
Nào mật, nào đường, 

Nào tim, nào phổi... mà Sư vẫn nín khel 
Vốn chịu đựng đã quen nên nhẫn im mõ bễ 
Sư Tâm An 
Giám tự Thiền Lâm là do Tăng cử 
Nên đồi sau Phật tượng Niết-bàn 
Sư chọn chỗ ẩn thân 
Lại tịch mịch cô đơn 
Lại chiếc bóng âm thầm 
Ngắm trần mộng, đốm hoa đại hóa 


494 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Nào danh lợi 
Nào thị phi đã từ lâu xả bỏ 
Sự nghiệp sa-môn 
Vẫn như xưa: Vô sản, bần hàn 
Chung trà đêm, bạn hữu ánh trăng suông 
Ngày lặng lẽ, nhìn cỏ cây hoa lá... 
Có lẽ biết nghiệp thân phải trả 
Vẫn canh cánh bên lòng Ni muội lắt leo 
Mái đổ, cột xiêu! 
Thuyền chống, bè chèo! 

Nghe gió thở than nghĩa ân đất Tổ 
Cô Tâm Huệ, cô Pháp Hạnh 
Theo học, hành xa xôi dặm phố 
Chỉ một mình Sư cô Từ Nguyên 
Phải chong chóng trở xoay 
Giờ Sư cô Từ Niệm 
Đã tro chìm sông biển bầy ngày 
Thế là 
Giọt lệ đã ngủ yên 
Nhưng đạo tình còn thức! 

Bởi thâm sâu là ước nguyện cỏn con 
Khi tạm cư Sơn Thượng Huyền Không 
Lúc đáo qua tịnh thất Gotamï 
Lời ngủng ngắng 
Ý khô khan 
Nhưng trái tim lại vô cùng dịu dàng, mẫn cảm! 


Ôi, có lẽ đã tính thời, biết mệnh 
Nên nơi vách tường kia 
Sư đã viết to hai chữ “giã từ” 
Giã từ ai đây? 
Giã từ nhân thân? 
Giã từ cả thế gian? 
Lại còn nói với ai một lời “vĩnh biệt”? 
Nếu xung quanh vô tình không hiểu 
Sư mỉm cười, “giã” hay “vĩnh” cũng thế thôi! 
Suốt đời chẳng muốn làm phiền ai 
Nên giâu kín như bưng 
Trăm bệnh đang rữa nát hình hài 
Lúc thấy khỏe, vẫn đóng bộ Tăng-già-lê 
Dự lễ chùa này, chùa kia... lạ lùng hết biết 
Chỉ nằm lặng vài hôm 
Chút hồ cháo, chút thuốc thang là chiếc thân rũ liệt 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 495 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Cương quyết không đi đâu 
Đợi thần chết ghé chơïil 
Nằm bệnh viện một ngày 
Về lại Thiền Lâm rồi 
Trút hơi thở nhẹ nhàng 
Bình ốc-xy làm chi nữa 
Nằm ngay ngắn, mỉm nụ ngầm vi tiếu 
Lạ lùng làm sao, thần sắc không hư 
Chỉ như giấc ngủ yên, mắt nhắm hiền từ 
Thân tứ đại, trả rồi cho tứ đại! 
Đúng như câu đối xuất ly tự tại: 
“ Âm thầm xả bỏ báo thân, 
sinh tử nhẹ nhàng, hương hữu hạnh! 
Lặng lẽ giã từ trần mộng, 
khứ lai thanh thản, đức vô danh!” 


Ôi! Thế là gần năm mươi năm 
Khoác y cà-sa màu vàng hoại sắc 
Chẳng làm khổ ai 
Mà cũng chẳng hại đến cái kiến con sâu 
Gót chân sa-môn 
Mây trắng trên đầu 
Phủi bỏ hình hài đã cũ 
Vô danh, vô chủ 
Tay trắng hoàn lai 
Đã qua rồi, bát nạn, tam tai 
Đã qua rồi, cuộc lữ dặm dài 
Xin điều tiễn một bài thơ Đường luật: 
“Hành trạng một đời vô sự nhỉ? 
Đến đi, ai hỏi, nụ cười không! 
Chẳng chau thế sự, mây đùn núi 
Chi bận nhân tình, gió thoảng sông 
Sống, ở - tuề tòa, răng cũng được! 
Uống, ăn - qua quít, rứa là xong! 
Trăm năm lắm chuyện, rầu môi lưỡi 
Lẻn tách phương Tây, cánh nhẹ bồng!” 
Cầu nguyện cho giác linh, linh thông 
Ba-la-mật tròn đầy 
Cùng mười phương nước trăng tự tại! 
Huynh đệ đạo tình nhớ thương khấp bái! 


Sơ thu, 3/7 Quý Ty 
Tỳ-khưu Giới Đức kính bút. 


496 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


52- Trưởng lão Pháp Tông (1979) 
(BhikkhUu Dhammavamsa) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, Trưởng lão số 190. 


Pháp danh: Pháp Tông (Bhikkhu Dhammavamsa). 
Thế danh: Nguyễn Văn Thông. 
Ngày và nơi sanh: Năm 1951, Hải Lăng, Quảng Ti: 
Cha: Nguyễn Văn Thụy, Mẹ: Nguyễn Thị Quyến. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
Ngày 24/6/1979 tại chùa Kỳ Viên. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Ân Lâm. 
Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt, Thượng toạ Pháp Tuệ. 

Địa chỉ: chùa Huyền Không, Huế. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 497 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Pháp Tông (Bhikkhu Dhammavamsa). 


498 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão thế danh là Nguyễn Văn Thông, sinh ngày 10/3/1957 
tại Hải Lăng, Quảng Trị. Song thân là cụ ông Nguyễn Văn Thụy và 
cụ bà Nguyễn Thị Quyến. 

Xuất gia năm 1971, thọ giới sa-di với Ht. Giới Nghiêm năm 
1973 tại chùa Tam Bảo, Đà Nẵng với pháp danh là Pháp Tông 
(Dhammavamsa) rồi trú cư ở đây lúc Đại đức Tâm Hỷ làm chủ trì. 

Năm 1976, khi ngài Viên Minh bàn giao chùa Huyền Không 
Lăng Cô cho Đại đức Giới Đức, thấy chùa không có ai nên Sư 
vào chùa Tam Bảo, Đà Nẵng mời Sư Pháp Tông ra ở. Sư còn lên 
Huế mời thêm Sư Tuệ Tâm lúc ấy đang ở chùa Pháp Luân cùng về 
Huyền Không nữa. 

Tháng 11/1978, chùa Huyền Không - Lăng Cô di dời về thôn 
Nham Biều, xã Hương Hồ, Hương Trà - thì huynh đệ Giới Đức, 
Pháp Tông, Tuệ Tâm còn có thêm Sư Hộ Tịnh cùng hai đệ tử trẻ là 
Huệ Minh, Huệ Pháp... đồng cam cộng khổ xây dựng cơ sở mới. 

Năm 1979, Đại đức Giới Đức ước mong 3 vị Hộ Tịnh, Pháp 
Tông, Tuệ Tâm nên thọ đại giới cụ túc. Thế là vào ngày 24/6/1979 tại 
trụ sở trung ương Kỳ Viên tự; ngài Ân Lâm là Hoà thượng Thế độ và 
Thượng tọa Siêu Việt, Thượng tọa Pháp Tuệ là hai vị thầy Yết-ma đã 
làm lễ xuất gia tỳ-khưu cho cả 3 vị Hộ Tịnh, Pháp Tông và Tuệ Tâm. 

Từ năm 1979 đến năm 1989, cơ sở mới này đã trở thành một 
ngôi chùa với kiến trúc mộc mạc, thanh giản; nhưng vườn cảnh lại 
giàu tính chất nghệ thuật nên sớm nỗi tiếng ở đất cố đô. Cũng năm 
này, Đại đức Giới Đức xin được 50,4ha đất ở thôn Chầm, Hòn 
Vượn để trồng cây gây rừng - nên bàn giao chùa cho Đại đức Pháp 
Tông. Đại đức Hộ Tịnh lúc ấy đã trở lại chùa Thiền Lâm; còn Đại 
đức Tuệ Tâm lúc bấy giờ đã có cơ sở mới châm cứu, từ thiện ở 
chùa Diệu Đế sau chuyền qua chùa Pháp Luân có Đông y Tuệ Tĩnh 
đường như hiện nay. 

Sau khi làm xong cầu Bạch Yến qua con sông vào chùa, Đại 
đức Giới Đức mới vào ở hẳn vào vùng khai hoang; và Đại đức Pháp 
Tông với trách nhiệm chủ trì - đã từng bước, từng bước xây dựng 
chùa Huyền Không vững chắc, kiên cố với những công trình “hoành 
tráng” hơn. 

Các năm 1998 - 2002, khi Đại đức Pháp Tông làm phụ tá cho 
đức Tăng trưởng Hộ Nhẫn thì chùa Huyền Không trở thành văn 
phòng của hệ phái Nam tông với những sinh hoạt đa dạng. Và lúc 
ây, Đại đức là Chánh văn phòng, trợ lý thứ nhất cho Hoà thượng Hộ 
Nhẫn, Phó chủ Tịch HĐTS - GHPGVN kiêm Tăng trưởng hệ phái 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 499 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Nam tông. Đại đức là uỷ viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hué, 
là người tổ chức và điều hành các Phật sự trọng yếu của Phật giáo 
Nam tông tại thành phố Huế. 

Tháng 3/1993, Đại đức khởi xướng đại trùng tu Phật điện. Nhờ 
sự hỗ trợ nhiệt thành của Tăng Ni Phật tử xa gần, nhất là sự giúp 
đỡ của Hoà thượng Pháp Nhẫn, Thượng tọa Viên Minh, Sư cô Trí 
Hạnh nên tới tháng 3/1995 công trình hoàn thành. Lễ khánh thành 
và kiết giới Simãa được tổ chức trọng thể suốt ba ngày dưới sự 
chứng minh của Hoà thượng Hộ Nhẫn, Hoà thượng Danh Nhưỡng 
và 56 vị tỳ-khưu Phật giáo Nguyên thủy. Ngoài ra còn có hơn 80 
Tăng Ni Bắc tông, 20 sa-di Nam tông và trên 1000 Phật tử các nơi 
về tham dự. 

Hiện nay, Trưởng lão là Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu 
Phật học Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa 
Thiên - Huế, trưởng Ban điều hành hệ phái Phật giáo Nam tông 
Thừa Thiên - Huế, chủ trì chùa Huyền Không. 

Trưởng lão đã làm được những công trình lớn lao: 

- Năm 1996 làm cổng chùa; năm 2007 gỡ ra làm lại với kiểu 
dáng rất đặc thù, bề thế, đẹp mắt... 


500 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


- Tăng xá 1, tức là dãy lầu dài làm trường Trung cấp Phật học; 
xây dựng từ năm 2003 đến năm 2004, một năm rưỡi thì hoàn thành. 

- Năm 2005 đặt đá xây dựng bảo tháp, nhưng năm 2007 mới 
khởi công, năm 2014 hoàn tất và năm 2015 thì khánh thành. 

- Năm 2015 - 2016 đặt đá xây dựng tăng xá 2 và Pháp đường 4 
tầng lầu; sau Dâng Y 2017 thì khởi công và hoàn thành năm 2020. 

Ngoài ra, Trưởng lão giảng pháp online hằng tuần, những bài 
giảng cho các khóa xuất gia gieo duyên, chúng đệ tử chép lại thành 
sách; đều là những nội dung có giá trị kinh điển chính thống, với sự 
giảng giải logic, chặt chẽ cùng sự chiêm nghiệm qua quá trình tu tập 
của mình nữa, như: Soi sáng lời dạy của Đức Phật 1, 2... 


£ Šu2\au eee toÑu3unẩu3uws:s3Wáunw 
WSsu+náuwổws:Jsũu 
fSWS:ftstUÏUSows+s koshn bon 
wsS:W1uqov sUJU5lá 
If1o12á šatðuưÏav IŨow3 Ủs:tnf\5Uau3u 


1Ũuws:sớ\aqwẾuấ+ùnÏfuws:swfuu-ufÌ 


xe Ø7 N Ô 


ng Thái Lan Bhumibol 


SUDHAMMAVAMSA _ 


Đặc biệt, do công đức truyền bá giáo pháp Nguyên thủy, Trưởng 
lão còn được một tôn vinh danh dự đặc biệt: Tân Quốc vương 
Mahaã Vajiralongkorn (tức Rama X) thành kính dâng cúng tước 
vị Chao Khun Sudhammavamsa (Tăng Cang Đệ Ngũ Phẩm) 
đề ghi nhận những đóng góp tích cực của Trưởng lão trong 
công cuộc truyên bá và hoằng dương chánh pháp của Đức Thế 
Tôn - theo di chỉ của vua cha. Đây cũng là lần phê chuẩn sắc 
chỉ dâng cúng tước vị cuối cùng của Tiên vương Bhumibol 
Adulyadej (tức Rãma I!X). 

Sau đây là bài báo được đăng tại Một Thế Giới Online, ký tên 
Lê Đình Dũng | 04/11/2017, 11:10; ảnh của Nhật Lam. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 501 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Nhà Sư Việt Đầu Tiên 
Được Quốc Vương Thái Lan Sắc Phong Tước Vị Cao Quý 

Chiều 3/11, tại chùa Huyền Không (hệ phái Phật giáo Nam Tông), 
phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam - ngài Manopchai 
Vongphakdi - đã cung tuyên sắc chỉ cúng dường tước vị Chao Khun 
Sudhammavamsa (Tăng Cang Đệ Ngũ Phẩm) của cố Quốc vương 
Thái Lan Bhumibol Adulyadej dành cho Hòa thượng Pháp Tông, trụ 
trì chùa Huyền Không. Tham gia buổi lễ có đại diện Đại sứ quán 
Thái Lan tại Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy 
ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các phòng ban chuyên trách tỉnh Thừa 
Thiên - Huế cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử... 

Hòa thượng Pháp Tông, hiện là Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng hệ phái Phật giáo Nam 
Tông tại Thừa Thiên - Huế là Nhà Sư đầu tiên của Việt Nam nhận 
được tước vị cao quý trên. Hòa thượng Pháp Tông cũng là một 
trong những người cuôi cùng được Quốc vương Thái Lan Bhumibol 
Adulyadej phê chuẩn sắc chỉ dâng cúng tước vị trước khi ngài băng 
hà vào tháng 10/2016 và được cử hành tang lễ trọng thể những 
ngày cuối tháng 10 vừa qua. 


Phật tử và thành viên Hoàng gia Thái Lan cúng dường 


502 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Cùng với với 158 vị Cao Tăng của Giáo hội Phật giáo Thái Lan 
ở trong nước và nước ngoài, Hòa thượng Pháp Tông đã được tân 
Quốc vương Mahä Vajiralongkorn (tức Rãma X) thành kính dâng 
cúng tước vị Chao Khun do vua cha sắc phong cúng dường vào 
chiều ngày 5/12/2016 tại điện Nghi lễ Hoàng cung Thái Lan. Tuy 
nhiên, do nhiều lý do khách quan nên việc nghi lễ tuyên đọc sắc chỉ 
của Quốc vương Thái Lan cúng dường tước vị cho Ht. Pháp Tông 
tại nơi ngài tu tập nay mới được thực hiện. 


Phái đoàn Hoàng gia Thái Lan chụp hình lưu niệm 


Theo Ban Nghi lễ chùa Huyền Không, vị Sư nào nhận được 
tước vị Chao Khun sẽ nhận được sự kính trọng đặc biệt của Hoàng 
gia Thái Lan, Chính phủ Thái Lan, chư Tăng và Phật tử Thái Lan; 
được hưởng các đặc ân của Hoàng gia Thái Lan như: Hoàng gia hộ 
độ suốt đời, được vào Hoàng cung đọc kinh chúc phúc cho Quốc 
vương và Hoàng gia khi Hoàng gia cung thỉnh, cha mẹ được vinh 
danh...; có vị trí cao trong hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo 
Thái Lan. Tại Việt Nam, do không còn chế độ vương triều nên rất 
khó so sánh cấp tương đương tước vị, tuy nhiên, có thể tạm hiểu 
tựa như tước hiệu “Tăng cang” mà các vị vua triều Nguyễn sắc 
phong cho các vị chủ trì các Quốc tự (chùa vua xây cúng dường). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 503 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Sắc chỉ tần phong của Quốc vương Thái Lan dâng cúng 
Hòa thượng Pháp Tông 
(Anh Nhật Lam) 


Điều đặc biệt là Hòa thượng Pháp Tông là Nhà Sư thuộc truyền 
thừa Theravada (Phật giáo nguyên thủy) Việt Nam đầu tiên và cũng 
là Nhà Sư nước ngoài đầu tiên không nằm trong hệ thống quản 


504 Ty-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


lý của Giáo hội Phật giáo Thái Lan hoặc được truyền thụ giới pháp 
hay học Phật pháp theo truyền thống hay hệ thống giáo dục Phật 
giáo của Thái được dâng cúng tước vị cao quý nói trên. 

(Nhật Lam) 


Ht. Pháp Tông (ảnh tháng 8/2021) 


Hiện tại, Trưởng lão vẫn không mệt mỏi giảng pháp, trả lời 
những câu hỏi thắc mắc trăn trở của giới học Phật, những hiểu biết 
sai lầm về lộ trình tu tập; với kiến thức quảng bác, phân tích sâu 
sắc, tính tế nhưng rất dễ hiểu - dường như soi sáng lại từng lời, 
từng chữ nội dung tinh yếu của các Nikãya để các hàng hậu tấn noi 
theo, khỏi phải bị xiêng lệch mục đích chơn chính của người con 
Phật: Đạo lộ giác ngộ, giải thoát. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 505 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tặng NHỊ ĐỆ: 
1- Chào Bay Thước 


(Lúc đang xây dựng chùa HK, Xuân 1994) 
Chữ, số loay hoay suốt mãn niên 
Xi-măng, sắt, ngói... tỉnh giấc thiền! 
Hoa văn xương kính, mòn tay bút 
Điêu họa đan thanh, méo mặt tiền 
Tùng bách nắng mưa, thân rắn lõi 
Trúc mai sương tuyết, sắc thâm duyên 
Vui xuân, thôi nhé, chào bay thước 
Chuẩn bị trà xanh tiếp thiện hiền! 


2- Trăm Hạc Trắng 


(Công đức kiến tạo chùa Huyền Không) 
Ra tay kiến tạo cõi cao thanh 
Công đức ngàn xưa, quả tự thành 
Phật điện mây lồng, trăm hạc trắng 
Bảo đài hương tụ, vạn tình xanh 
Hay chăng trí giả vun căn cội 
Có phải hiền nhân điểm nhánh cành 
Cõi chợ, bụi hồng xao tục lụy 
Phước tâm lan tỏa khí an lành! 

An lành Phật nhật, nắng triêu dương 
Tăng chúng an tri, liễu đạo thường 
Thơ hứng, uyên thâm lời đạm thủy 
Trà đàm, giản dị vị thanh lương 
U nhàn, phẩy bút, xua mê vọng 
Thanh thản, lật trang, tả hí trường 
Vô ngại được thua, vô ngại sự 
Hương thơm nhè nhẹ tỏa ngàn phương 


Ngàn phương mát mẻ bóng thiền quang 
Phơi phới xuân tâm, kết đạo tràng 
Tín nữ cúng dường, hoa thượng giới 
Thiện nam tô điểm, ngọc nhân gian 


506 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Chuông chiều lấp lánh, xua trần lụy 
Kinh sớm lung linh, gõ mộng tàn 
Phật sát, nguyên sơ, miền tuệ giác 
Huyền Không trăng chiếu cõi thênh thang! 
(HK- Nham Biều, 1995) 


3- Phương Trượng 


Bao năm trụ trì tóc bạc 
Trượng tùng, cỗi trúc, lão mail 
Trà bánh mấy chung tuế tóa 
Cơm rau vài bát lai rai 
Hán ngữ, Phạn, Anh... nhiều tạng 
Trung văn, thơ, truyện... lắm tài 
Phật sự trong ngoài bề bộn 
Thanh nhàn gẫm chẳng thua ail 


4. Tát Trần Khơi 


(Công đức mở Học viện) 

Trên cát, bài thơ cứ viết hoài 
Sa-môn đại trượng, tát trần khơi 
Trí cao, tâm thượng, tàn xanh lá 

Phước quý, lộc sung, gốc biếc chồi 
Thanh tính thưởng trà, hương cảo lục 
Vô vi chuyển pháp, đức tinh khôi 
Hạo nhiên đá sỏi, gầy mai tuyết 
Phụng hiến nhân gian đóa vạn đời! 
(HK - 2000) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 507 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


53- Trưởng lão Tuệ Tâm (1979) 
(BhikkhUu Paññacitto) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 191. 


Pháp danh Tuệ Tâm (Bhikkhu Ñãnacitta). 
Thế danh: Quách Cà. 

Ngày và nơi sanh: Năm 1956, Phú Hiệp, Thừa Thiên Huế. 
Tờ khai căn cước: Cha: Quách Sỏ, mẹ: Trần Thị Cháu. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

Ngày 4/6/1979 tại chùa Kỳ Viên. 

Thầy Tế độ: Hoà thượng Ấn Lâm. 

Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt, Thượng toạ Pháp Tuệ. 
Địa chỉ: chùa Huyền Không, Huế. 


508 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Tuệ Tâm (Bhikkhu Ñãnacitta) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 509 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh Quách Cà, sinh ngày 15/8/1956 tại khu phố Phú Hiệp, 
tp. Huế. Song thân là cụ ông Quách Sỏ và cụ bà Trần Thị Cháu. 

Tt. Tuệ Tâm khi còn là thiếu nhi, ông đã tham gia, sinh hoạt gia 
đình Phật tử tại chùa Tăng Quang, Huế; đến năm 1974 thì ông xin 
làm giới tử để tu học. Cũng trong năm này, ông được thọ giới sa-di 
với Đại đức Giới Hỷ có pháp danh là Tuệ Tâm (Ñãnacitta). 

Ở đây một thời gian, sa-di Tuệ Tâm được Đại đức Giới Hỷ cử 
sang ở chùa Pháp Luân, tọa lạc 29 Lê Quý Đôn, thành phố Huế; lúc 
ấy ở đây chỉ có một ngôi nhà cấp 4 gồm ba căn và một chái bếp. 

Năm 1976, sa-di Tuệ Tâm về ở chùa Huyền Không Lăng Cô với 
Sư Giới Đức và Sư Pháp Tông. 

Tháng 11/1978, vì biến cố vô thường cả 3 huynh đệ Giới Đức, 
Pháp Tông, Tuệ Tâm cùng chung hoạn nạn di dời chùa Huyền 
Không về thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà. 

Năm 1979, sa-di Tuệ Tâm thọ giới tỳ-khưu vào lúc 10 giờ 15 
phút, ngày 24/6/1979 tại trụ sở trung ương Kỳ Viên tự cùng với Sư 
Hộ Tịnh và Pháp Tông. Đức Ấn Lâm là Hoà thượng Thế độ và 
Thượng tọa Siêu Việt, Thượng tọa Pháp Tuệ là hai vị thầy Yết-ma. 

Tại cơ sở mới Huyền Không - Nham Biều - các năm 1979 - 
1980 - 1981, trong lúc huynh đệ chung tay lao động sản xuất vì kinh 
tế tự lực, tự túc cho cả chùa lúc ấy là 18 nhân khẩu - thì riêng Đại 
đức Tuệ Tâm phải bận bịu xuôi ngược tìm kiếm thuốc thang chữa 
trị, tất bật sớm chiều châm cứu cho bà con nghèo, đau ốm, bệnh tật 
ở trong vùng. Để đáp ứng cho những cây thuốc cần thiết, để Sư 
Tuệ Tâm khỏi phải lặn lội vùng sâu, vùng xa tìm thảo dược, chùa 
phải giảm bớt 2/3 vườn rau trái hoa màu để trồng các loại cây thuốc 
Nam như râu mèo, xuyên tâm liên... rồi viên thành phẩm... 

Qua năm 1982, do tình hình bệnh nhân trong các thôn làng kế 
cận tìm đến ngày càng đông mà phòng chẩn trị ở chùa thì chật hẹp, 
thiếu chỗ ngồi và thiếu cả những tiện nghi vệ sinh tối thiểu nên Đại 
đức phải dời về chùa Tăng Quang. Hoạt động ở đây được 6 tháng, 
Đại đức lại phải di dời sang chùa Diệu Đề để có đủ điều kiện đáp 
ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho bà con nhiều hơn. Cơ sở y tế từ 
thiện này, do Đại đức đảm trách đã đi trước hoạt động của ngành y 
tế từ thiện của Ban Trị sự tỉnh Giáo hội khoảng hơn 10 năm. 

Khi cơ sở chẩn trị Đông y và Châm cứu từ thiện tại chùa Diệu 
Đề của Đại đức với lương y và nhân viên 30 người phụ trách đã đi 
vào nề nếp, ồn định, có uy tín vững chắc thì Giáo hội lại thành lập 
Tuệ Tĩnh đường Diệu Đề kết hợp Đông Tây y, lại muốn lấy cơ sở 


510 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


của Đại đức đã có sẵn để sinh hoạt chung. Vì lợi ích cho bà con 
bệnh nhân, Đại đức đồng ý gia nhập, cùng làm việc với Giáo hội. 

Nhiều năm về sau, Đại đức mở liên tục các lớp đào tạo châm 
cứu, thuốc Nam, thuốc Bắc cho hằng chục khóa y sinh kế thừa. 

Từ năm 1996, Đại đức tham dự các lớp tập huấn về phòng ngừa, 
điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AID. Tới năm 2000, được 
sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế chấp thuận, Đại đức đã mở phòng tư 
vấn cho bệnh nhân HIV/AID tại Tuệ Tĩnh đường, để giúp cho bệnh 
nhân hiểu rõ hơn căn bệnh của thế kỷ để họ tự chăm sóc cho mình. 

Do cơ sở ngày càng phát triển, cần một quy mô hoạt động hiệu 
quả hơn - thì chùa Diệu Đề lại quá chật hẹp; nên vào năm 2002, Đại 
đức lại phải dời sang chùa Pháp Luân. Đây là mảnh đất công thổ 
gần 10.000m2 mà Đại đức Giới Hỷ đã mua lại của chính quyền chế 
độ cũ từ năm 1967. Sau năm 1975, do yêu cầu sản xuất tại phường, 
chùa có cho UBND phường mượn sử dụng một số đất trống, chưa 
xây cất để trồng rau muống và gieo ươm mạ. Những năm sau đó, 
1975 - 1993, vào thời luật đất đai chưa được ban hành, UBND 
phường Phú Hội đã “trưng dụng” một số đất của chùa để để xây 
dựng trạm y tế. Rồi cư dân địa phương và một số cán bộ tiếp tục 
lấn chiếm thêm đất. UBND thành phố cũng tùy tiện quyết định lấy 
đất chùa cấp cho cán bộ. Và sở Giao thông của tỉnh cũng lấy đất 
của chùa để làm đường theo quy hoạch của tỉnh. 

Những sự kiện nêu trên đã dẫn đến việc nhà chùa và hệ phái 
phải gởi đơn khiếu nại suốt 10 năm mới được chính quyền giải 
quyết. Người được đức Tăng trưởng Hộ Nhẫn đề cử đứng ra thay 
mặt hệ phái lo việc khiếu kiện này là Đại đức Tuệ Tâm - khi ấy là 
chủ trì chùa Pháp Luân theo quyết định của tỉnh Giáo hội Phật giáo 
Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm năm 2002. 

Vậy là cuối cùng cũng “êm đẹp”, nhưng khoảnh đất 9.176m”, 
nay chỉ chỉ còn 2.500m”! 

Năm 2004, nhờ Ht. Pháp Nhẫn và Sư cô Trí Hạnh ở Tự viện 
Liên Hoa - Hoa Kỳ giúp đỡ tịnh tài nên Đđ. đã xây dựng được Tuệ 
Tĩnh Đường Liên Hoa để phục vụ cho bệnh nhân ngày càng đông 
và cũng là nơi trú xứ cho chư Sư. 

Năm 2007, bắt đầu xây dựng ngôi chánh điện, đến năm 2011 
mới hoàn thành đi vào sinh hoạt, tụng kinh, lễ bái. Tiếp sau đó xây 
dựng thêm khu bệnh xá ở bên cạnh làm nơi cho bệnh nhân điều trị, 
và cũng xây thêm chỗ ở làm nơi cho chư Sư trú ngụ tu học đầy đủ 
tiện nghi hơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 511 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ngoài ra ở phía sau lưng chùa cũng đã thành lập quán Cơm 
Chay Dưỡng sinh Liên Hoa kể từ ngày mồng 10 tháng giêng năm 
2007. Lợi nhuận của quán chay Liên Hoa đã hỗ trợ cho việc xây 
dựng ngôi Tam Bảo chùa Pháp Luân, đồng thời cũng hỗ trợ xây 
dựng thêm phòng khám Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa. 

Từ năm 2007 đến nay, quán Cơm Chay phát triển rất tốt, phục 
vụ cho khách thập phương có nhu cầu. Quán nồi tiếng không những 
ở trong nước mà còn nỗi tiếng ở cả nước ngoài, khách khen ngợi 
các món ăn rất ngon ở đây. 

Hiện nay, ngôi chùa Pháp Luân này do Trưởng lão chủ trì, Tuệ 
Tĩnh Đường Liên Hoa và quán Cơm Chay cũng do ngài quản lý. 


512 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 513 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Tuệ Tâm là “bậc thây” lương y lão thành, uy tín... 
Luôn có đông đảo bệnh nhân chờ đợi... 


————=—.—-— “„“ÂẰw®Ẳ. sa tạnh ghén 
——.}._ 


CHỦ TỊCH 
AM CHẤP HÁN YWL2M2 14294G NGÔ 56192 Ý VET AM "NƯỚC CỌ AM; HÓA XÂ HỘI C29 WVGSSẩIA VJET XS 


ta» « TẬNG IASM ME ˆ 
BẰNG KHEN |... NGHẸNHÃNNHÀNDÂN 
#⁄X¿ g ÁÁdm đ?uÁ dường Ởián Xe | Nghe S (QUACM CÁ (TM 1X TÁM, 
2o suxÀvggslubek dưng" nang =amrkerbonetvpt 
đe sé XASÁ GhÁ ——i sắc đang AÁái: đế, : 
“Ở << XÃ SA (6i JXN sớm Ấy Arý - Ba = 


———¬—.— —_ 


*„ THÍCHTUẾTÂM 


Thủ Chó sch ty 'Y - lại Chàm Cu, Guêm đóc Trang sàn Ký thêu Ứbg đụng. 
Y bạc có Tuệ Tình Đường | sen 34oa. Tính Thờu Thiên J|sế 


S4 s sásk đes4 đế 
(Ấosg gx4 khhẾ Íủy đụng sẻ (Á4V lo 2ð láng g án đhưm mhớt - áE 


—.-- 
_. 


514 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tắm lòng của Ht. đối với chúng sanh là rất lớn, do vậy, nhiều 
năm trước, soạn giả có đê tặng một sô bài thơ như sau: 


Tặng TAM ĐẸ: 
Sư Tuệ Tâm, chùa Pháp Luân và 
Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa 


1- Pháp Luân - Tuệ Tĩnh 


Sơn hạ Huyền Không - Tuệ Tĩnh đường 
Bao la nguồn khổ, tỏa tình thương 
Lương y nguyện lớn, non khôn sánh 
Từ mẫu ân sâu, biển khó lường 
Đòi đoạn tử sinh đau hữu hạn 
Đa đoan lão bệnh cảm vô thường 
Noi tâm thánh đức, giương cao đuốc 
Tận tụy giúp đời, hiến dược phương! 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 515 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


2- Bồ-tát Chợ Triền 


Giống sao ông Phật Di Lặc 
Mở mắt thấy nụ cười duyên 
Phòng đầy kinh thư chữ nghĩa 
Bụng no phương dược thánh hiền 
Lúc nào nghiên đề, giảng khóa? 
Khi mô vận khí, tọa thiền? 
Ngày ngày việc làm không ngớt 
Đêm đêm bệnh réo đi liền 
Báo chí, sách, tin - đủ cả 
Y chang bồ-tát chợ triền! 


3- Dốc Tịnh Bình! 


Mừng đệ khói sương thỏa chí mình 
Tay chèo, tay chống lướt phù sinh 
Chợ chiều, thắm đượm hoa nhân ái 
Cõi bụi, xanh mơn đóa đạo tình 
Đức tỏa tùng hương, trăng cổ tích 
Tâm ngời bối diệp, đuốc tân kinh 
Liên Hoa, Tuệ Tĩnh - miền cam lộ 
Thấy chúng sanh đau, dốc tịnh bình! 


4- Nhất Đóa Xuân 


Xuống núi gậy thiền đã mẫy Xuân? 
Sắc không hóa ngọc, biếc vô ngần 
Qua sông đò nặng, bền cao chí 
Gánh nghiệp đời đau, vững đạo tâm 
Biển bạc mênh mông, thuyền bát-nhã 
Lòng son bát ngát, áng từ vân 
Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, tình quy Phật 
Muôn thuở nụ cười, nhất đóa Xuân! 


(Khoảng từ năm 1985 đến năm 2000) 


516 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


54- Trưởng lão Chơn Tâm (1979) 
(BhikkhUu Saccacitta) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 195. 


Pháp danh: Chơn Tâm (Saccacitta) 
Thế danh: Đỗ Xuân Lào. 

Ngày và nơi sanh: Ngày 10/3/1952, Thăng Bình, Quảng Nam. 
Tờ khai căn cước: 020454017, quận 3, Hồ Chí Minh. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 

Ngày 5/11/1979, chùa Kỳ Viên. 

Thầy Tế độ: Hoà thượng Ấn Lâm. 

Thầy Yết-ma: Đại đức Siêu Việt, Đại đức Pháp Tuệ. 

Địa chỉ: chùa Kỳ Viên, 610 Nguyễn Đình Chiểu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 517 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


518 


Trưởng lão Chơn Tâm (Saccacitta) đã sang định cư Hoa Kỳ 
năm 1981, có pháp danh khác là Huyền Việt và hiện chủ trì 
ngôi chùa Liên Hoa, tọa lạc tại số 6709 Howell- 
Sugarland Road, Houston Texas 77083,USA. 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 519 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


520 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


55- Trưởng lão Minh Giác (1979) 


Trưởng lão Minh Giác 
chủ trì chùa Pháp Quang, tọa lạc sô 414/17 Nơ Trang Long, 
phường 13, quận Bình Thạnh, thành phô HCM. 


Thế danh là Dương Tuần Minh, sinh năm 1952 (Nhâm Thân). 
Thân phụ là cụ ông Dương Văn Thân, thân mẫu là cụ bà Dương 
Thị Thanh. 

Thuở nhỏ được mẹ thường xuyên dẫn đi chùa lễ Phật, nên hữu 
duyên gặp được Hit. Thiện Luật; Hit. thấy cậu bé dễ thương khôi 
ngô, tuấn tú nên xin mẹ cho cậu bé được đi tu. 

Năm 1964 (11 tuổi) vào chùa học kinh xuất gia. 

Năm 1965 thọ giới sa-di với thầy Tế độ là Ht. Thiện Luật. 

Năm 1979 thọ giới ty-khưu với thầy Tế độ là Ht. Hộ Giác. 

Năm 1985 trụ trì chùa Pháp Quang (482/10/28 Nơ Trang Long, 
phường 13, quận Bình Thạnh, tp. HCM) cho đến nay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 521 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


522 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


56- Trưởng lão Giác Chánh (1980) 
(BhikkhUu Sammaäbodhi) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, Trưởng lão số 197 


(Không có hình) 


Pháp danh: Bhikkhu Sammäbodhi. 
Thế danh: Phạm Văn Chánh . 
Ngày và nơi sanh: 20/10/1950, Cửu Long. 
Cha: Phạm Văn Trị. 
Mẹ: Nguyễn Thị Hai. 

Tờ khai căn cước: 270290310, 15/5/1979, Bình Sơn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
2/7/1980, chùa Giác Quang. 

Thầy Tế độ: Hoà thượng Tịnh Sự. 
Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt . 

Địa chỉ: Trưởng lão chủ trì chùa Bửu Đức 
tọa lạc ở số C61A, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chú thích: Ngài đã viên tịch. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 523 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Hòa thượng Giác Chánh 
1947 - 2020 


Trưởng lão Giác Chánh 
(Bhikkhu Sammäbodhi) 


524 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ngài sinh năm 1947 tại Vĩnh Long, thế danh là Phạm Văn Chánh. 
Thân phụ là cụ ông Phạm Văn Trị (1904 - 1996), thân mẫu là cụ bà 
Nguyễn Thị Hai (1910 - 1966). Thời tuổi trẻ ngài sống chung với cha 
mẹ, đến năm 20 tuổi lập gia đình với cô Nguyễn Thị Mười và có một 
cô con gái duy nhất tên Phạm Thị Lý. Năm 1967, chỉ vài tháng sau 
khi cô con gái chào đời, ngài bỏ nhà đi xuất gia với Hòa thượng Tịnh 
Sự ở chùa Viên Giác (Long Hồ, Vĩnh Long) và theo chân thầy học 
đạo, đặc biệt chuyên tâm tạng A-tỳ-đàm suốt 5 năm. 

Năm 1970, ngài tháp tùng Hòa thượng bồn sư tìm ra Hòn Nghệ 
nằm ngoài khơi biển Kiên Giang để tu tập thiền định trong hoàn 
cảnh một thầy một trò. Năm 1971, ngài xin phép thầy ra Tam Bảo 
thiền viện - Vũng Tàu - học thiền Tứ Niệm Xứ với Hòa thượng Giới 
Nghiêm trong một năm. Năm 1973, ngài vào tòng học ở Phật Học 
Viện Phật Bảo cũng của Hòa thượng Giới Nghiêm. 

Trong khoảng thời gian từ 1970 đến 1975, ngài là một giảng sư 
ở Sài Gòn và các tỉnh (Vũng Tàu, Mỹ Tho, Vĩnh Long) và đã dành 
thời giờ biên soạn, ấn hành các đầu sách như Pháp Âm (2 tập), 
Pháp Thừa (2 tập), Chánh Đạo Ngâm Khúc (Thi hóa nội dung kinh 
Cát Tường - Maägalasutta), Đạo Trường Siêu Thanh (không xuất 
bản), Vi Diệu Pháp Nhập Môn (in sau 1975). 

Năm 1976, ngài đã cùng Hòa thượng Thiện Pháp vào rừng 
Bình Sơn (liền dãy với An Diễn, Suối Trầu, Cảm Đường bây giờ) để 
xây dựng ngôi chùa Thiền Quang mái tranh vách đất và nuôi dạy 
gân 20 sa-di cùng giới tử (người chấp bút là Toại Khanh - Sư Giác 
Nguyên - cũng có trong số này). Đây chính là chỗ xuất thân của một 
thế hệ vàng gồm nhiều vị tăng thành tựu đạo nghiệp sau này như 
ngài Giác Giới - viện chủ tổ đình Viên Giác hôm nay, ngài Bửu 
Chánh - viện chủ thiền viện Phước Sơn, ngài Giác Đẳng - viện chủ 
chùa Pháp Luân (Hoa Kỳ), ngài Giác Trí - viện chủ chùa Hộ Pháp 
(Vũng Tàu), ngài Chánh Minh - viện chủ chùa Bồ Đề (Vũng Tàu) lúc 
đó là cư sĩ ngoại thiền cũng biết đến A-tỳ-đàm vào thời điểm này. 
Bên cạnh đó là những vị đã hồi tục như sư Giác Liêm, sư Giác Hải 
(hiện ở Canada), sư Giác Quang là dịch giả Luật tạng hiện ở Vũng 
Tàu, hoặc đã viên tịch như ngài Giác Lý, ngài Giác Niệm, ngài Giác 
Tâm - viện chủ chùa Tứ Phương Tăng ở Bình Phước, sư Ngộ Đạo 
(vừa viên tịch trước Tết 2020). 

Điều đáng nói là trong thời điểm 1977 - 1980 điều kiện sinh hoạt 
cực kỳ khó khăn, cả chùa phải ăn cơm độn khoai mì, nhưng các lớp 
học A-tỳ-đàm vẫn đều đặn. Có vị, như Thượng tọa Giác Đẳng, vừa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 525 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


học ở rừng hôm trước, hôm sau vào dạy ở Sài Gòn (ở hai tư gia cư 
sĩ đường Nguyễn Thiện Thuật và Trần Hưng Đạo). Đặc biệt với số 
lượng vừa vặn 12 vị tăng trẻ, ngài Giác Chánh và Hòa Thượng 
Thiện Pháp (nay là viện chủ chùa Thiền Quang I) đã thành lập Ban 
Hoằng pháp với các tiểu Ban Pháp Chế, Giảng Sư, Giám Luật... 
Người ít nhưng làm việc hiệu quả, với sự hỗ trợ đắc lực của các cư 
sĩ như cô Bảy Vĩnh Phúc (một giáo thọ A-ty-đàm), gia đình cô Song 
Ánh, cô Diệu Lạc (nay đã xuất gia với thiền sư Kim Triệu), cô 
Nguyễn Thị Bền (nay đang ở Đức) và cả cụ Đốc Hiểu (đã cúng 
dường bộ Tam tạng tiếng Thái trước khi mất năm 1978). Chính ngài 
Sơ Tổ Hộ Tông và cố Ht. Hộ Giác cũng từng vào tận ngôi chùa rừng 
này để hỗ trợ tinh thần nhóm tăng trẻ. Xúc động nhất là ngài Tăng 
thống đương nhiệm của Nam Tông Việt Nam lúc đó là Đại lão Ân 
Lâm ở trụ sở Kỳ Viên đã tự tay phơi khô từng ổ bánh mì khất thực 
được ở Sài Gòn để gởi người mang ra chùa rừng Thiền Quang nuôi 
nhóm tăng trẻ và tạo điều kiện cho các vị vào dạy học tại chùa Kỳ 
Viên là trụ sở giáo hội thời đó. 


Số lượng thành viên Ban Hoằng pháp tuy không nhiều, nhưng 
phần hành của mỗi tiểu Ban rất rõ ràng và làm việc hiệu quả. Ban 
Giảng Sư đến từ các tỉnh, mỗi ba tháng có cuộc họp mặt tại chùa 
rừng Thiền Quang để báo cáo những việc đã làm được hay trình 
bày những khó khăn đang gặp phải. Ban Giám Luật có trách nhiệm 


526 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


quan sát và kiểm tra các giới tử trước khi chư tăng bỏ phiếu quyết 
định có đồng thuận cho đắp y thọ giới hay không. Tất cả đều là 
phiếu kín. Các giới tử muốn thọ giới sa di phải thuộc lòng 105 giới 
sa-di bằng tiếng Pãli và 14 phận sự tăng sĩ bằng tiếng Việt, cùng với 
phần hạnh kiểm được chư tăng tại chùa nhận xét. 

Hoạt động của Ban Hoằng pháp kéo dài đến cuối năm 1981 thì 
vì nhiều chướng duyên đã đình chỉ sau gần 20 phiên họp tam cá 
nguyệt. Sau đó ngài Giác Chánh đã rời khỏi chùa Thiền Quang về 
an cư một mùa mưa tại chùa Bửu Long (khi đó ngài sơ tổ Hộ Tông 
đã đi Pháp). Sau mùa an cư này, ngài trở về Long Thành nhận đất 
cúng dường của bà Đại Tín để xây dựng chùa Thiền Quang II. Và 
tất cả chư tăng huynh đệ gọi chùa Thiền Quang cũ trong rừng là 
Thiền Quang I. Cả hai Thiền Quang I và Thiền Quang II tiếp tục tồn 
tại cho đến bây giờ. 

Đầu năm 1983, ngài Giác Chánh phát động phong trào học 
thuộc Tam Tạng Päli bằng cách giao cho mỗi vị một bộ kinh để học 
thuộc lòng, đều bằng tiếng Päli, và mỗi 3 tháng lại có một cuộc thi 
trùng tụng. Bất cứ chư tăng hay cư sĩ nào trong 3 tháng trước đó đã 
học xong 120 trang kinh tạng Pali thì được trao tặng một phần 
thưởng có tên gọi là Giải Nibbãna. Ba lần Nibbäna thì được một lần 
Saddhamma với phần thưởng nhiều gấp đôi. Những người nhận 
học và thi Tam Tạng Päli thời đó theo phát động của ngài có khoảng 
20 người, có thể kể lại đại khái như sau: Sư Giác Tần và cô Diệu 
Ngọc chịu trách nhiệm bộ Patthäna, sư Ngộ Giới chịu trách nhiệm 
bộ Yamaka, sư Chánh Ngữ chịu trách nhiệm bộ Kathävatthu, sư 
Chánh Pháp chịu trách nhiệm bộ Vibhanga, sư Toại Khanh và sư 
Chánh Nghiệp chịu trách nhiệm bộ DhammasanganI,... Bên cạnh 
phong trào học thuộc Tam Tạng, các giảng sư phải trải qua các buổi 
khảo nghiệm trình độ A-tỳ-đàm với chính ngài Giác Chánh. Lúc này 
Hòa thượng Tịnh Sự vẫn còn tại tiền. Và nhân chứng cho các sự 
kiện trên đây hiện vẫn còn không ít người. 

Cũng do nhân duyên, phong trào học thuộc lòng Tam Tạng 
cũng chỉ kéo dài khoảng được 3 năm thì ngừng hẳn. Đến đầu năm 
1987, ngài Giác Chánh lại tiếp tục phát động phong trào phiên dịch 
kinh điển từ các nguồn tiếng Anh và tiếng Thái. Phần tiếng Thái là 
do cư sĩ Ngô Văn Kỷ đứng ra hướng dẫn tiếng Thái cho chư tăng. 
Các sách tiếng Thái được đặt mua từ Thái Lan do cư sĩ Trần Bá 
Thế mang về. Do xét thấy phần Luật Tạng chưa được phiên dịch ở 
Việt Nam nên ngài đã ra phần thưởng hậu hỹ cho những vị nào dịch 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 527 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


sách Luật. Chính nhờ phong trào này mà toàn bộ giáo trình A-ty- 
đàm của đại học Rakhang của Thái được dịch toàn bộ sang tiếng 
Việt và phổ biến rộng rãi trong chư Tăng. 

Chính ngài Giác Chánh là người đầu tiên mà cũng là duy nhất 
tổ chức Pháp hội mỗi ba tháng ở các chùa trong nhóm đệ tử Hòa 
thượng Tịnh Sự. Nội dung của các Pháp hội này là chư sư hay cư 
sĩ nào có viết bài thuyết trình về các đề tài giáo lý đều có thể ghi 
danh và được sắp xếp thời gian để thay phiên nhau lên thuyết trình 
trong mỗi kỳ Pháp hội với thời gian kéo dài suốt đêm. Ở các chùa 
ngoài nhóm thì mỗi năm chỉ có nhiều lắm là 2 đêm Pháp hội và nội 
dung không dày đặc như vậy. Thường chỉ là một hai thời pháp của 
chư Tăng rồi tiếp theo là các tiết mục tụng kinh, ngâm kệ Päli, ngồi 
thiền đại chúng và đố vui Phật Pháp. Việc khích lệ chư Tăng và cư 
sĩ thuyết trình Phật Pháp đã được ngài đặc biệt quan tâm và tổ 
chức từ trước năm 1980 cho đến sau 1990. 

Từ năm 1989, ngài rời khỏi Long Thành và về xây dựng chùa 
Bửu Đức ở Biên Hòa trên ngôi chùa cũ được gia đình sư Pháp Bửu 
hiến cúng. Tại đây mỗi chủ nhật chùa đều có một buổi giảng pháp 
cho Phật tử địa phương do chính ngài hoặc chư Tăng trong chùa 
đảm nhiệm. 

Theo thời gian, tuổi đời càng lớn, ngài từ chối dần công việc 
của giáo hội, chỉ còn giữ lại vai trò giảng sư cho các trường hạ trong 
tỉnh Đồng Nai, không còn hoằng pháp nơi xa nữa. 

Thời gian tịnh cư tại chùa Bửu Đức đã cho ngài cơ hội đọc sách 
và biên soạn kinh điển theo đúng ước mơ từ thời trẻ. Năm 1991, 
theo lời yêu cầu của một Phật tử thân tín, ngài đã tra lục kinh điển 
để thực hiện bộ trường thi có tên là Phật Sử Diễn Ca dài 10.000 
câu, gấp năm lần truyện Kiều. Bộ này khi được tái bản được đặt tựa 
mới là Đắng Thiên Nhân Sư Gotama. Từ sau năm 2000, ngài dành 
nhiều thời gian để nghiên cứu và thực tập pháp môn Niệm Xứ. 

Đương nhiên không ai ở Việt Nam có đủ thâm quyền để đưa ra 
một đánh giá so sánh là vị nào hơn kém vị nào, nhưng những ai đã 
từng đọc và nghe ngài, chắc chắn đều phải nhận rằng ngài là một 
chuyên gia vê A-tỳ-đàm của Nam Truyền và Duy Thức Học của Bắc 
phái. Ngài không sở hữu bát cứ một bằng cấp học vị nào mà mọi sở 
tri đều là tự học, nhưng có nghe và đọc ngài mới hiểu kiến văn của 
ngài là không bờ mé. 

Từ năm 2005, ngài đã dành trọn thời gian để đọc kỹ và san định 
hai bộ Thanh Tịnh Đạo và Vô Ngại Giải Đạo. Tiếc là mãi cho đến lúc 


528 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


viên tịch, công trình này dầu đã hoàn tất, vẫn chưa được ấn hành. 
Bên cạnh công việc này ngài đã nhận lời thỉnh cầu của chư tăng 
vào góp mặt trong các buổi giảng Paltalk. Ngài khiêm tốn nói rằng 
chỉ đảm nhận vai trò của một lão tướng thủ thành, điền khuyết vào 
những buổi giảng mà các vị sư trẻ tuổi vắng mặt. Sự có mặt của 
ngài đã làm cho các buổi giảng trở nên ấm cúng và chắc chắn là có 
phần thâm hậu hơn. 

Song song theo đó, sau các buổi thiền tập một mình, ngài đã 
viết lại tất cả kinh nghiệm vào trong bộ Chiếu Kiến Nghiệp Xứ dày 
khoảng 400 trang, tất cả chỉ được phát hành nội bộ. Mong là chúng 
ta có đủ nhân duyên để phát hành bộ sách này và những công trình 
khác của ngài vào một ngày gần nhất. 

Đời ngài chỉ vỏn vẹn 74 năm với 50 năm mặc áo tu nhưng tâm 
nguyện của ngài không biết cho đến thế hệ nào mới có thể làm tròn 
được. Và dấu ấn mà ngài đề lại cho Phật giáo Việt Nam biết bao lâu 
mới có thể phai mờ. Thậm chí nhiều người đã nhận được nguồn ân 
trạch của ngài qua các trung gian cũng không hà biết đến điều này. 
Đối với Hòa thượng Tịnh Sự, ngài giống như Khuy Cơ của ngài 
Huyền Trang hay Tăng Triệu với La Thập. Không có Hòa thượng 
Tịnh Sự thì người Việt không biết đến tạng A-tỳ-đàm và ngài Giác 
Chánh chính là người thay mặt thầy giao phó viên ngọc báu này 
đến tận tay nhiều người, qua nhiều phương tiện và nhiều trung gian. 
Thậm chí có thể nói rằng pháp môn Tứ Niệm Xứ và giáo lý Duyên 
Khởi đã nhờ hai ngài mà được xiển dương và nhận thức đúng đắn 
dù chỉ ở một số ít người tại Việt Nam giữa một thời buổi mà Phật 
giáo hình thức đã đẩy lùi Phật giáo nội dung. 

Mối quan tâm lớn nhất thuở bình sinh của Hòa thượng không 
phải là kiến tạo chùa chiền, mà lại nhằm vào hai việc khác là đào 
tạo các thế hệ Tăng tài và truyền bá giáo pháp, đặc biệt giáo lý A-tỳ- 
đàm và pháp môn Tứ Niệm Xứ. Hòa thượng đã để lại những người 
học trò có thể ít nhiều tiếp nối được lý tưởng của ngài và một sô 
ngôi chùa do ngài khai sơn hoặc tiếp nhận mà mục đích vẫn là để 
hoằng truyền Phật pháp. Có thể kể ra đây một số ngôi chùa do ngài 
trực tiếp hoặc gián tiếp xây dựng như Thiền Quang II (Thượng tọa 
Chí Tâm chủ trì), chùa Nguyên thủy (Cát Lái, Hoà thượng Pháp 
Chất chủ trì), chùa Quảng Nghiêm (Thượng tọa Tuệ Quyền chủ trì), 
chùa Cô Đàm (Thượng tọa Chơn Thiện chủ trì), chùa Siêu Lý (Vĩnh 
Long), chùa Ngọc Đạt Phước Tân (Hòa thượng Trí Đức chủ trì)... 
chưa kể những ngôi chùa có quan hệ đặc biệt như Thiền Quang I, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 529 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Siêu Lý (Phú Định, Thượng tọa Pháp Nhiên chủ trì), Viên Giác (Vĩnh 
Long), Tứ Phương Tăng (Cần Thơ). 

Ngài không có nhiều đệ tử truyền giới, trước sau có lẽ không 
hơn 20 vị. Hai vị đệ tử đầu tiên của ngài là Thượng tọa Trí Quảng 
(hiện là chủ trì chùa Bửu Môn, Texas, Hoa Kỳ), Thượng tọa Trí Tịnh 
(chủ trì chùa Phật Pháp, Florida, Hoa Kỳ) và người đệ tử cuối cùng 
là Đại đức Pháp Tín, người thị giả tận tụy đã chăm sóc ngài trong 
những năm tháng cuối đời cho đến tận phút viên tịch và hiện cũng 
đang là người kế thừa Tổ đình Bửu Đức (Biên Hòa), đồng thời cũng 
là một Giảng sư trên Paltalk. 

Ngài đã ra đi nhưng vẫn còn đó. Cho đến bao giờ còn có người 
cần đến ánh nắng cho hơi ấm và ánh sáng, còn cần đến dưỡng khí 
để mà thở và còn cần biết đến cái gì là biển rộng trời cao giữa nhân 
gian tù đọng này. 


(Tampa, mùa tang 2020 
Pháp tử Toại Khanh kính ghi) 


Sư Phước Sơn, Hit. Tăng Định, Ht. Giác Chánh, Ht. Bửu Chánh, 
Sư Giác Tâm viên tịch, Sư Tuệ Dũng. 


530 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Ngày 11/02/2020, chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đức, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hộ tống kim quan của cố Trưởng lão Giác Chánh, Giáo 
phẩm hệ phái Nam tông đến nhà tang lễ thành phố Biên Hòa để tiến hành nghỉ 


thức trà tỳ. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 5331 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


57- Trưởng lão Thiện Pháp (1980) 
(BhikkhUu Kusaladhamma) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, Trưởng lão số 199. 


Pháp danh: BhikkhUu Thiện Pháp. 
Thế danh: Nguyễn Văn Ba. 
Ngày và nơi sanh: 1950, tại xã Vĩnh Hựu, quận Hoà Đồng, 
tỉnh Gò Công, tỉnh Tiền Giang. 
Cha: Nguyễn Văn Phải. 
Mẹ: Hồ Thị Đào. 

Tờ khai căn cước: 270290309, 15/5/1979, Bình Sơn. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
2/7/1980, chùa Giác Quang. 

Thầy Tế độ: Hoà thượng Tịnh Sự. 

Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt. 


532 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Thiện Pháp BhikkhUu (Kusaladhamma) 


Hoà thượng Thiện Pháp (Bhikkhu Kusala Dhammo) trụ trì chùa 
Thiền Quang I, tại ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai. HI. là người con thứ ba trong gia đình có tất cả là chín anh em, 
vốn là nông dân chất phác, hiền hoà với ruộng vườn quê hương sông 
nước miên Tây Nam bộ. Gia đình có truyền thống kính tin Tam Bảo; 
từ những năm ở tuổi đôi mươi Sư thích làm những việc thiện nguyện, 
từ thiện xã hội: 

- Năm 1968 cùng với những người bạn đã tự nguyện đến CƠ SỞ 
nuôi dạy trẻ mồ côi, cở nhở tại “Làng Cô Nhi Long Thành” để chăm 
sóc và nuôi dạy trẻ mồ côi. 

- Năm 1971 được sự trợ duyên của Ht. Hộ Giác thành lập “Cô Ký 
Nhi viện” để nuôi dạy trẻ mồ côi. 

Năm 1973 xuất gia sa-di với ngài Ht. Hộ Tông tại chùa Bồ-đè, núi 
Lớn, Vũng Tàu. Hoà thượng tế độ ban pháp danh là Thiện Pháp rồi 
từ đó tu học tại chùa Bồ Đề và chùa Nguyên Thuỷ. 

Năm 1976 từ chùa Bồ Đề, Vũng Tàu Sư đi đến xã Bình Sơn, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cùng với Hoà thượng Giác Chánh. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 533 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


“.. (¬.g.ÄIpyc N 
s. 0602 “i2 c› » † 


sỂ 


534 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


58- Trưởng lão Thiện Nhân (1980) 


Trưởng lão Thiện Nhân 


Ngài có thế danh là Đỗ Văn Ri, sinh ngày 01/02/1953 tại An 
Giang. Xuất gia năm 1965 và thọ đại giới năm 1980; hiện chủ trì Xá 
Lợi Phật Đài tọa lạc số 1A, đường A phường Long Bình, quận 9, 
thành phố Thủ Đức. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 535 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


536 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


59- Trưởng lão Bửu Đức (1981) 
(BhikkhUu Ratanaguno) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 212. 


Pháp danh: Bửu Đức (Bhikkhu Ratanaguno) 
Thế danh: Ngô Ngọc Quang. 
Ngày và nơi sanh: 10/12/1960, Gia Định. 
Cha: Ngô Ngọc An. 
Mẹ: Sử Ngọc Dung. 
Tờ khai căn cước: 01355929, 21/7/1979, Thủ Đức. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
8 giờ 15, 14/8/1981, Kỳ Viên tự. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Hộ Tông. 
Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt. 
Địa chỉ: chùa Bửu Long. 
Chú thích: Hiện Trưởng lão đã định cư ở Mỹ, 
chủ trì chùa Hương Đạo, 
tọa lạc số 4717 E. Rosedale St. Fort Worth, TX 76105, USA. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 537 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Bửu Đức (Bhikkhu Ratanaguno) 


538 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


_ Đại đức vốn là đệ tử của ngài Bửu Chơn, xuất gia sa-di tại chùa 
Phố Minh. Tu học ở Phố Minh được 01 năm rưỡi, nhân ngày khánh 
thành dãy tăng xá ở chùa Phô Minh, Đại đức mới có cơ hội biệt Tô 
Hộ Tông, lúc ngài đên tham dự buôi lê đó. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 539 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Sau khi khánh thành dãy tăng xá ở chùa Phổ Minh vào năm 
1974 xong, Đại đức may mắn lọt vào trong một danh sách gồm 
có 10 vị sa-di được Giáo hội Hoàng gia Thái Lan cấp 10 học bồng 
dành cho tăng sinh Việt Nam qua Thái du học. Danh sách này được 
phân chia như sau: 7 học bổng dành cho những vị sa-di ở chùa Ấn 
Quang và 3 còn lại thì dành cho các vị sa-di của Phật giáo Nam 
tông Việt Nam. Lúc đó, Đại đức được chọn vào một trong ba cái học 
bổng ấy. Chính vì lý do này, Đại đức mới mạnh dạn xin thầy Hòa 
thượng Bửu Chơn sang sống tại chùa Nguyên thủy ở bên Cát Lái 
(Giồng Ông Tố). Chùa này do Tổ Hộ Tông làm Viện chủ; và cũng tại 
đây, có mở lớp Phật học đào tạo các vị sa-di trẻ. Chương trình 
giảng dạy ở đây bao gồm nhiều môn Phật học khác nhau, trong đó 
có kèm theo môn tiếng Thái. Chính vì vậy, Đại đức mới quyết định 
sang đấy để tham dự vào khóa học này nhằm mục đích bổ trợ tiếng 
Thái để sau này thuận tiện cho việc du học. Và rồi, ngài Bửu Chơn 
cũng đồng ý cho Đại đức sang ở với ngài Hộ Tông để gia nhập vào 
khóa học đào tạo sa-di ở viện Phật học tại chùa Nguyên thủy. 

Trong khi học tại Phật Học viện, thì giờ rảnh, Đại đức ngồi thiền 
theo phương pháp hít thở Yoga. Cũng là duyên lành, Tổ Hộ Tông 
biết được nên chỉ dạy cho Đại đức đếm hơi thở theo Số tức quán... 

Đây cũng chính là nhân duyên đầu tiên của Đại đức với ngài. 
Đại đức tiếp tục hành thiền theo phương pháp số tức quán và cũng 
thường hay lên cốc của ngài Hộ Tông để trình pháp. Nhờ vậy, nên 
hôm nọ, Đại đức đã mạnh dạn xin ngài: “Bạch ngài! Ngài đi đâu cho 
con đi theo với đề con có nơi nương tựa mà tu”. Và ngài Hộ Tông đã 
đồng ý. 

Thế rồi, Đại đức được theo ngài ra Bồ Đề tịnh xá ở Vũng Tàu. 
Được theo ngài cùng với cô Diệu Ni trưởng, cô Tư và một sa-di nữa 
sang Thái Lan. 

Năm tháng ở Thái Lan, thì mới hai ba tháng đầu Đại đức đã bị 
ngài đuổi, không cho theo hầu nữa. Trong 7 năm theo hầu ngài, Đại 
đức bị ngài đuổi cả thảy là ba lần; một lần ở Thái Lan, một lần ở 
chùa Phật Lớn, và một lần ở chùa Bửu Long. 

Trong đời ngài Hộ Tông có nhiều vị đệ tử theo hầu nhưng 
chẳng người nào ở với ngài lâu cả. Chỉ có duy nhất Đại đức là 
người được lòng ngài nhất và ở với ngài lâu nhất. Nhưng sau ba lần 
bị ngài đuổi đó, Đại đức mới được ngài chia sẻ những kinh nghiệm 
quý báu của bản thân trên bước đường tu tập. Thời gian sau, Tổ Hộ 
Tông sang Pháp chữa bệnh. Đi Pháp về, ngài mới thúc đầy việc tu 


540 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


sửa nền Bồ Đề Phật Cảnh lại. Việc tu sửa do ông Hai Để phụ trách. 
Mỗi ngày ngài đều lên quan sát và đôn đốc những người thợ. 

Ngài nói với họ: 

- Làm nhanh lên nha! Tui đi trong hạ đói 

Ngài chỉ nói thế còn mọi người đều không biết ngài đi đâu. 
Mười ba ngày trước khi thị tịch, ngài bảo Đại đức: 

- Ông lo mà coi Kinh Luật lại ngay, ba ngày nữa tu tỳ-khưu đó. 

Mặc dầu trước đó đã được Ht. Viên Minh động viên, nhưng khi 
nghe tu tỳ-khưu, Đại đức lại ngại ngần nên tìm cách từ chối: 

- Bạch ngài! Dạ không! Con không tu tỳ-khưu. Con chỉ làm sa-di 
thôi. Làm tỳ-khưu khó khăn lắm, ngài cho con làm sa-di thôi. Tỳ- 
khưu luật lệ nhiều lắm con giữ không có được. 

Ngài cũng cứ nhất quyết: 

- Không được, ông phải tu tỳ-khưu. 

Nghe thế Đại đức bèn bạch: 

- Bạch ngài! Ngài cho con làm cái gì cũng được chứ đừng bắt 
con làm tỳ-khưu. 

Lúc đó ngài nói: 

- Ông không tu lên tỳ-khưu thì ông đừng đi theo fui nữa. 

Nghe như thế Đại đức bèn về chăm chỉ học để tu tỳ-khưu mà 
tiếp tục theo hầu ngài. 

Thời bấy giờ nơi cử hành các buổi lễ xuất gia thường được tổ 
chức tại chùa Kỳ Viên. Sáng 15 tháng 7 Đại đức đến chùa Kỳ Viên 
để thọ giới tỳ-khưu rồi hôm đó theo ngài về chùa Bửu Long thọ trai. 

Chiều ngày 26 tháng 7 trước lúc ngài thị tịch, thì trưa hôm đó, 
lúc Đại đức dẫn ngài ra sau nhà vệ sinh, ngài có nói với Đại đức 
một câu tiếng Pháp nhưng Đại đức nghe không rõ nên xin ngài nói 
tiếng Việt. Ngài nói: 

- Tui đã làm xong những việc mà fui cần làm cho ông rồi đó nghen! 

Chiều hôm đó, lúc ngài thị tịch có mặt Sư Giác Chánh, hai vợ 
chồng cô Tùy, ông Tâm, với một số cô tu nữ ở chùa, còn một số 
thiện tín khác thì ngồi ở ngoài phòng nhà xi-măng. 

Khi Đại đức đỡ ngài ngôi dậy, lúc đó ngài bảo Đại đức đọc cuốn 
sách của ngài chép bằng tay cho mọi người cùng nghe. Đại đức 
vâng lời, đọc cuốn sách đó, nhưng lại bỏ qua phần Päli không đọc. 

Lúc đó ngài mới hỏi: 

- Ủal Tại sao ông không đọc phần Pali 2 

- Bạch ngài! Vậy thì để con đọc lại từ đầu. 

Thế là Đại đức đọc lại từ đầu mà không bỏ sót chữ nào. Xong 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 541 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


xuôi, ngài lại bảo Đại đức đọc thêm một lần nữa. 

Khi nghe xong lần hai, ngài nói: 

- Hồi xưa, thái tử Siddhattha thành Phật là cũng nhờ số tức 
quan. Còn fưi tu được đến bây giờ cũng nhờ số tức quan, vậy nên 
ông và mọi người cũng phải ráng mà tu số tức quan. 

Lúc đó ngài mới nói kỹ cách tu thế nào, cách thở ra sao cho mọi 
người nghe. Thấy ngài muốn tìm cái gì đó. 

Đại đức thấy lạ nên mới hỏi: 

- Bạch ngài! Có phải ngài muốn tìm cuốn sách mà hồi nãy ngài 
bảo con đọc cho Phật tử nghe hay không? 

Ngài không trả lời, chỉ đưa tay sờ vào bụng rồi nhìn quanh một 
lượt. Lát sau, ngài nhìn lên trên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại, ra đi 
một cách nhẹ nhàng. 


Kể dông dài như vậy (chính Sư Bửu Đức kể) để biết rằng, cuộc 
đời của Đại đức dường như không có gì cho mình cả, phải nói là chỉ 
có 7 năm đi theo hầu Tổ Hộ Tông một cách cần mẫn, chu đáo từng 
li từng tí... được coi như là công đức và sự tu tập cho riêng mình! 

Sau khi Tổ Hộ Tông viên tịch một thời gian, Đại đức sang Mỹ 
định cư. Vốn bản chất khiêm tốn, ít nói, thường im lặng tu tập, phụng 


542 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


sự và làm việc nhưng ÐĐđ. đã xây dựng được ngôi chùa Hương Đạo 
rất quy mô, hoành tráng, có chánh điện kiến trúc hài hòa, sức chứa 
cả ngàn người; có vườn cảnh công phu, nghệ thuật... xứng đáng là 
một ngôi chùa kiểu mẫu trên đất Mỹ. 

Hiện Trưởng lão chủ trì ở đây cùng 2 vị tỳ-khưu Tuệ Nhân và 
Tường Phát phụ tá rất đắc lực... 


Ht. Bửu Đức (đầu, phải) 


.# 
* 


Ht. Bửu Đức (thứ 2) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 5343 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


60- Trưởng lão Giác Sơn (1981) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 201. 


Pháp danh: Bhikkhu Giác Sơn. 
Thế danh: Trần Văn Sơn. 
Ngày và nơi sanh: 10/12/1954, Vĩnh Long. 
Cha: Trần Văn Được. 
Mẹ: Nguyễn Thị Lợi. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
19 giờ 58, 18/2/1981, chùa Siêu Lý. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Tịnh Sự. 

Thầy Yết-ma: Đại đức Pháp Tuệ, Pháp Thiện. 
Địa chỉ: chùa Siêu Lý, Vĩnh Long. 
Chú thích: Gia nhập hội viên ngày 1/6/1981. 


544 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Giác Sơn 


Cũng không tìm thấy tư liệu. Hiện Trưởng lão chủ trì 
chùa Siêu Lý, Vĩnh Long, tọa lạc sô 162/8 
đường 14 tháng 9, phường 5, tỉnh Vĩnh Long. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 545 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


61- Trưởng lão Tăng Định (1981) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 209. 


Pháp danh: BhikkhUu Tăng Định. 
Thế danh: Lê Ngọc Quân. 
Ngày và nơi sanh: 07/03/1951, Sài Gòn. 
Mẹ: Lê Thị Qui. 
Tờ khai căn cước: 020232191, 11/8/1978, 
Hồ Chí Minh. 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
9 giờ 50, năm 1981, Giác Quang tự. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Ấn Lâm. 
Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt. 
Địa chỉ: Giác Quang tự. 


546 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Tăng Định 


Trưởng lão là Phó Ban nghi lễ trung ương GHPGVN, 
hiện chủ trì chùa Kỳ Viên tọa lạc số 


610 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố HCM. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


547 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Tăng Định 


548 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


62- Đại đức Ngộ Đạo (1981) 
(BhikkhUu Maggabujjhano). 


Tư liệu cũ trong hồ Sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Đại đức sô 213. 


Pháp danh: Ngộ Đạo (Bhikkhu Maggabuijjhano). 
Thế danh: Nguyễn Tắn Đỉnh. 
Ngày và nơi sanh: 1950. 
Cha: Nguyễn Văn Chút 
Mẹ: Nguyễn Thị Hai. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
8 giò 55, 12/4/1981 (ÂI), chùa Siêu Lý. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Tịnh Sự. 
Thầy Yết-ma: Đại đức Pháp Tuệ, Đại đức Thiện Pháp. 
Địa chỉ: Thiền Quang tự, Long Thành. 
Chú thích: Đại đức hoàn tục, xuất gia trở lại và đã viên tịch. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


549 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Đại đức Ngộ Đạo (BhikkhUu Maggabuijjhano). 


550 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tiểu sử Đại đức Ngộ Đạo 
(1955 - 2020) 


Đại đức Ngộ Đạo, thế danh Nguyễn Tấn Đỉnh, sinh ngày 19 
tháng 10 năm 1955, tại thị trấn Tân Hiệp. Cha là Nguyễn Văn Chút. 
Mẹ là Nguyễn Thị Hai. Đại đức là con cả trong gia đình có 7 em trai 
và gái. 

Thuở thiếu thời, gia đình đang có ý định cho chàng thanh niên 
Nguyễn Tần Đỉnh xuất gia theo đạo Hòa Hảo thì trong một lần nọ, 
Tần Đỉnh gặp được một vị Sư đang đi khất thực ngang qua nhà. 
Sau lần gặp gỡ ấy, chàng thanh niên khởi thiện tâm và có những 
cuộc nói chuyện với vị Sư ấy. Khi lòng tịnh tính đã chín muồi, 
Tần Đỉnh xin cha mẹ cho theo vị Sư ấy gia nhập vào Tăng đoàn 
của Theraväda. VỊ Sư đã khai mở tâm tư của một người con Phật 
ấy là Trưởng lão Pháp Lạc - trụ trì chùa Pháp Bảo tại Mỹ Tho. 

Năm 1976, Tắn Đỉnh xuất gia sa-di với Trưởng lão Pháp Lạc và 
có Pháp danh là Ngộ Đạo (Maggabujjhano). Ngày 15 tháng 5 năm 
1981 (12/4 âm lịch), sa-di Ngộ Đạo thọ tỳ-khưu giới với Bổn sư HIt. 
Tịnh Sự, thầy Yết-ma là Đại đức Pháp Tuệ, Đại đức Thiện Pháp tại 
chùa Siêu Lý. 

Trong thời gian xuất gia, Đại đức siêng năng học tập và trở 
thành người có học thức uyên thâm trong bộ môn Vô tỷ pháp và 
thành thạo ngôn ngữ Paäli, Thái Lan. Trong thời gian an cư năm 
1985, được sự chỉ đạo của ngài Tịnh Sự, Đại đức đã chuyển ngữ 
bộ sách nổi tiếng Thanh Tịnh Đạo từ Päli ngữ sang Việt ngữ phần 
giới và tuệ. Đại đức còn là người tinh tấn trong việc tu hạnh đầu-đà. 

Thế nhưng, khi thời cuộc thay đổi, do vấn đề hộ khẩu nhập tự 
không được thuận lợi nên Đại đức Ngộ Đạo phải quay trở lại cuộc 
sống thế tục vào năm 1991. 

Quay trở về cuộc sống của người cư sĩ, Ngộ Đạo vẫn tiếp tục 
công việc phụng sự giáo pháp và hộ độ Tam Bảo. Nhận lời mời của 
Đại đức Thiện Minh (Quản sự chùa Bửu Quang), cư sĩ Ngộ Đạo về 
chùa hướng dẫn bộ môn Päli, tiếng Thái Lan và Abhidhamma cho 
chư Tăng, tu nữ và cư sĩ. 

Ngoài ra, cư sĩ Ngộ Đạo còn giúp đỡ nhiều trong việc dịch thuật 
và soạn sách liên quan đến ngôn ngữ Pali, Thái cho nhiều vị dịch giả. 

Dạy học và phụng sự là ước muốn bình dị đối với một Phật tử 
thuần thành. Cuộc đời cứ nghĩ thế là bình yên nào ngờ không tránh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 551 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


được lẽ thường của sanh, già, bệnh, chết. Tháng 9 năm 2019, khi 
biết mình bị bệnh nan y, Cư sĩ Ngộ Đạo có ý muốn được sống 
những ngày cuối đời trong hàng Tăng chúng và được chết trong 
thiền nên đã xuất gia trở lại. 

Thế nhưng, vô thường đến quá nhanh, vào lúc 14 giờ, ngày 26 
tháng 1 năm 2020 (nhằm ngày 2 tháng giêng năm Canh Tý), Đại 
đức đã xả bỏ báo thân ra đi mãi mãi... 

Sự ra đi của Đại đức Ngộ Đạo là một sự mất mát to tớn cho hệ 
phái nói chung và cho hàng hậu học nói riêng vì từ nay, sẽ không 
còn sự hướng dẫn của một người thầy uyên thâm về học thuật nữa. 


(Nguồn PGNT) 


552 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


63- Trưởng lão Pháp Chất (1981) 
(BhikkhUu Dhammasäro) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 214. 


Pháp danh: Pháp Chát (BhikkhU Dhammasäro) 
Thê danh: Huỳnh Ngọc An 
Ngày và nơi sanh: 9/4/1956, Gia Định. 
Cha: Huỳnh Văn Băng. 
Mẹ: Định Thị Đặng. 
Tờ khai căn cước: 021355273. 
Ngày và nơi câp giây phép xuât gia ty-khưu: 
5 giờ, 15/10/1981, Siêu Lý tự. 
—_ Hoà thượng Tịnh Sự. 
Thây Yêt-ma: Đại đức Pháp Tuệ. 
Địa chỉ: Siêu Lý tự. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 553 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


554 


Trưởng lão Pháp Chất (Bhikkhu Dhammasãäro) 
Hiện Trưởng lão chủ trì Thiền Viện Nguyên Thủy 
tọa lạc tại số 33-A đường 10, Nguyễn Thị Định, khu phố 1, 
phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Tiểu sử Trưởng Lão PHÁP CHÁT 
(Mahã Thera Dhammasäro) 


Thế danh Huỳnh Ngọc Ân, con cụ ông Huỳnh Văn Băng và cụ 
bà Định Thị Đặng, sinh năm 1956 tại xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, 
tỉnh Gia Định (nay là phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh), quê quán phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Sanh ra và lớn lên trong một gia đình bên cha theo Phật giáo 
Bắc tông, bên mẹ theo cô đồng cốt cậu, nên lúc thiếu thời có tâm 
hồn hướng thiện về Phật giáo tu tập (thường đến chùa Sư chú Hi. 
Bửu Nguyên trụ trì Chùa Phước An, phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh lễ Phật, nay đã tịch). 

Từ năm 1977 nhân duyên Phật giáo đã đến (do trao đổi với bạn 
hữu về đề tài Phật giáo và khoa học) khởi niềm tin Phật nên ông lên 
chùa Bửu Long, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh mượn các sách 
kinh Phật từ Thượng tọa Bửu Đức (trước trụ trì chùa Bửu Long, 
quận 9, nay trụ trì chùa Chùa Hương Đạo 4717 E. Rosedale St. Fort 
Worth. TX76105 USA) để về nhà nghiên cứu, căn duyên chín muồi 
nên quyết chí xuất gia cầu đạo. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 555 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Lúc xin đi tu, người trong chùa bảo rằng tình hình rất khó khăn 
nên mải đến đầu năm 1981 may mắn gặp được Ht. Giác Chánh 
hoằng pháp tại chùa Bửu Long nhận lời cho vào tu. Một thời gan 
sau duyên lành đưa đến chùa Siêu Lý, quận 6, thành phố HCM gặp 
được Ht. Tịnh Sự nhận làm đệ tử cho xuất gia và truyền dạy môn 
Abhidhamma (gọi là Siêu Lý Học) năm 1981, đồng thời học thêm 
tiếng Thái để có đủ khả năng dịch thuật nghiên cứu sâu rộng hơn. 

Sau khi học xong sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng môn 
Abhidhamma, Đại đức lên đường đi hoằng pháp tại xã Phước An, 
huyện Bình Long độ được một số đệ tử theo Phật giáo Nguyên 
thủy. Sau đó có đi ở một số cơ sở khác rồi mới đến trú cư tại chùa 
Nguyên Thủy, Cát Lái, Thủ Đức cuối năm 1982. 

Tại đây, Đại đức giảng dạy môn Abhidhamma từ năm 1983 đến 
năm 1987. Năm 1988 đến năm 1989 dạy Siêu Lý và hoằng pháp tại 
Tam Bảo Tự (Đà Nẵng). Từ năm 1989 đến năm 1996 hoằng pháp 
tại Hà Nội. Năm 2006 mở khóa thiền Vipassanä tại chùa hằng năm 
cho chư hành giả tu tập. 

Trưởng lão được bổ nhiệm chủ trì chùa Nguyên Thủy từ năm 
1993 cho đến nay (hiện giờ được gọi là Thiền viện Nguyên Thủy). 


556 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


64- Trưởng lão Giác Giới (1981) 
(BhikkhUu Bodhisila) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 215. 


Pháp danh: Giác Giới (Bhikkhu Bodhistla). 

Thế danh: Phạm Thành Giới. 
Ngày và nơi sanh: 20/4/1961, Vĩnh Long. 
Cha: Phạm Văn Sáu. 
Mẹ: Phạm Thị Tư. 
Tờ khai căn cước: 330667757. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 8 giờ 57, 15/5/1981. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Tịnh Sự. 
Thầy Yết-ma: Đại đức Pháp Tuệ, Đại đức Pháp Thiện. 

Địa chỉ: Siêu Lý tự, Vĩnh Long. 

Chú thích: Gia nhập hội viên ngày 9/9/1982. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 557 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Giác Giới (Bhikkhu Bodhisila). 
Hiện chủ trì chùa Viên Giác - Vĩnh Long 


558 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Xem Thêm: 
Về Gia Đình Hit. Giác Giới 


Viết đến tiểu sử của Ht. Giác Giới, tôi biết được gia đình ngài 

có 7 anh chị em. Và các thành viên trong gia đình: 

. Chị Hai (chị Cả) sinh năm 1959 

. Sư Giác Giới sinh năm 1961 

. Sư Giác Đẳng sinh năm 1963 

. Cô Sáu sinh năm 1966 (Cô Tịnh Lạc, mới xuất gia gần đây) 
. Sư Giác Nguyên sinh năm 1969 

. Sư Pháp Nhiên sinh năm 1971 

. Sư Trí Tịnh sinh năm 1973 

Như vậy, gia đình có 5 anh em trai đều xuất gia (Giác Giới, Giác 
Đẳng, Giác Nguyên, Pháp Nhiên, Trí Tịnh), và 01 cô gái (Tịnh Lạc) 
cũng xuất gia. 

Quả đây là trường hợp từ xưa đến nay Phật giáo Việt Nam chưa 
hề có - đáng được lưu danh vào Sử - vì thời Phật chỉ có gia đình 
ngài Sãriputta là có 7 anh chị em đều xuất gia: Bốn trai là Säriputta, 
Cunda, Upasena, Revata; ba gái là Cãälã, Upacälä, Sisupacäläl 

Vậy, trường hợp gia đình Trưởng lão Giác Giới quả là hy hữu 
của PGNTVN vậy. 


XI œ@œŒx+>€C5`5— 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 559 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


1- Trưởng lão Giác Giới (sinh năm 1961) 


Xuất gia sa-di năm 1976. 
Thọ tỳ-khưu năm 1981. 
Đệ tử Hoà thượng Tịnh Sự. 
Hiện là trụ trì chùa Viên Giác. 
Chùa Viên Giác - Vĩnh Long. 


,..'x., 


Chùa Viên Giác - Vĩnh Long tọa lạc tại số 50/5 Trần Phú, 
phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 


560 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


2- Thượng tọa Giác Đẳng (sinh năm 1963) 
Xuất gia sa-di cùng với Sư Giác Giới năm 1976. 
Ngài Tịnh Sự là Ht. Bổn sư. 

Năm 1980 sang Hoa Kỳ. 
Năm 1983 thọ tỳ-khưu với ngài Hộ Giác. 
Hiện trụ trì chùa Pháp Luân, Houston,Texas, Hoa Kỳ. 


a 
Ỉ 
1. 


àX 


Chùa Pháp Luân tọa lạc tại số 13913 S. Post Oak road, Houston, 
TX 77045. USA được Ht. Hộ Giác (1928 - 2012) khai sơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 561 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


3- Thượng tọa Giác Nguyên (sinh 13/4/1969) 
Sư vào chùa 1977, thọ sa-di 19/2/1980 với Ht. Tịnh Sự tại 
chùa Siêu Lý, quận 6, Sài Gòn. Ngày 8/11/1998 rời VN. 
Rằm tháng Giêng 1999, thọ Đại giới tại chùa Liên Hoa, Dallas USA. 


Tt. Giác Nguyên 


Trai đường Rừng Thiền Kãlãma tại Maymyo, 
Myanmar (18/02/2021) 


Thượng tọa sáng lập Rừng thiền này và đã dịch, biên soạn, 
sáng tác thơ, văn trên dưới 20 đâu sách rât có giá trị. 


562 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


4- Thượng tọa Pháp Nhiên (sinh 1971) 
Xuất gia sa-di năm 1982. 
Ht. Pháp Tuệ Tế độ. 
Thọ tỳ-khưu năm 1994. 
Ht. Bửu Hạnh Tế độ. 
Hiện chủ trì chùa Siêu Lý, quận 6, Sài Gòn. 


"”. SEN Lên _ 


Chùa Siêu Lý, quận 6, Sài Gòn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 563 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


5- Thượng tọa Trí Tịnh (sinh năm 1973) 
Thọ sa-di 1986 với Ht. Giác Chánh. 
Thọ tỳ-khưu 1994 với Ht. Bửu Hạnh. 
Năm 2001 sang định cư Hoa Kỳ. 
Hiện trụ trì chùa Phật Pháp, Florida. 


Tt. Trí Tịnh (bên phải) 


Chùa Phật Pháp tọa lạc tại số 1770 62"d Ave N, 
St. Petersburg, FL. 33702 - Hoa Kỳ. 


564 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


65- Trưởng lão Bửu Chánh (1982) 
(BhikkhUu Sammäratana) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đên năm 1984, Trưởng lão sô 226. 


Pháp danh: BhikkhUu Bửu Chánh. 
Thế danh: Lê Hà. 
Ngày và nơi sanh: 1961, Nghĩa Bình. 
Cha: Lê Hiểu 
Mẹ: Nguyễn Thị Bút. 
Tờ khai căn cước: 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
25/7/1982, chùa Trúc Lâm. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Tịnh Sự. 
Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt, Đại đức Kim Cang. 
Địa chỉ: Đồng Nai. 
Chú thích: Trưởng lão hiện chủ trì thiền viện Phước Sơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 565 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Bửu Chánh (Sammäratana) 


566 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão sinh năm 1961 tại Hoài Nhơn, Tam Quan, tỉnh Bình 
Định - giáp ranh với Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi - trong một gia 
đình cha mẹ là người đánh cá ven biển. 

Vì chiến tranh ác liệt quá nên năm Mậu Thân (1968) cả gia đình 
mới chuyển về miền Nam, do đi theo đường biển nên thuyền tấp vô 
vùng biển Vũng Tàu. Lúc ở quê ông mới học tới Mẫu giáo nên vô 
đến đây mới học tiếp lớp Một. Nhân duyên kỳ diệu là lúc đó chùa 
Phước Hải mới khánh thành xong và gia đình thí chủ là ông bà Giáo 
Huân dâng lên ngài Bửu Chơn. Sau khi nhận xong thì ngài giao lại 
cho Sư Thiện Tâm làm chủ trì. 

Trong thời gian này, ông đến học ở chùa và cùng tham gia sinh 
hoạt gia đình Phật tử thì hay gặp được ngài Bửu Chơn từ Sài Gòn 
xuống. Sau, Sư Minh Hạnh sửa sang phòng khách đề làm lớp học 
và Sư Thiện Tâm nhờ thêm thầy giáo bên ngoài về dạy nên dần 
biến chỗ này thành trường học luôn. Ông học lại từ Mẫu giáo đến 
lớp Ba tại đây. 

Vì từ nhỏ đã học ở chùa nên ông có tâm thành kính đối với 
Tam Bảo, đối với chùa, với các chư Sư. Ngoài giờ học văn hóa thì 
có giờ dạy giáo lý cho nên ông mê luôn cuộc đời Đức Phật Thích 
Ca. Lớp 4, lớp 5 ông ra học trường tiểu học Nam Vũng Tàu - trường 
nhà nước Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa - sau đó thi lớp 6 vào trường 
trung học Vũng Tàu. Học tới hết lớp 7 ông xuất gia giới tử cùng ông 
Lý Thế Vân (pháp danh là Bửu Hiền), cả hai ông đều mê đạo, mê 
chùa, mê ởi tu. 

Ngày 21/7/1974 (3/6/Giáp Dần), ông cùng hai sư đệ là Bửu An 
và Bửu Dũng xuất gia sa-di tại chùa Phổ Minh (quận Gò Vấp) với 
Sư Thiện Tâm. 

Sau năm 1975 mới học lớp 8 thì thống nhất đất nước; phụ thân 
của Sư nói: “Mày trả chuông, mõ, y, bát, đi về đi” Khi đó duyên Sư 
còn với Tam Bảo nên cương quyết không về, ở lại tu thôi - còn huynh 
đệ mười mấy người như Chánh Tâm, Pháp Cao... (không phải Ht. 
Pháp Cao ở Hội An),... đều hoàn tục hết. Người bạn thân của Sư 
cũng bỏ áo tu về đời; rồi một số Sư Khmer ở miền Tây lên tu ở chùa 
Phước Hải cũng về luôn. Thời điểm này ở chùa rất cực khổ, mà 
khuôn viên chùa lại to rộng, mọi công việc trong ngoài Sư phải gánh 
vác hết. Chùa khi ấy chỉ còn có Sư Bửu Giới (Là Trí Lạc, thân sinh 
của Sư Thiện Tâm - cùng một thế hệ với Ht. Trì Giới) và Sư thôi. 

Đến năm 1977, Sư tìm đến Tam Bảo thiền viện ở Núi Lớn - 
Vũng Tàu của ngài Giới Nghiêm để học thiền; nhưng khóa thiền 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 567 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


không tổ chức được vì chính quyền không cho phép. Sau đó, ngài 
Giới Nghiêm tỗổ chức khóa thiền tại chùa Phật Bảo - Sư lại xin đến 
học. Sau khóa thiền, Sư trở về ở Tam Bảo Thiền viện đi học lớp 10, 
lớp 11; ngày nào Sư cũng phải đi bộ lên xuống núi hơn 4km. 

Năm 1979 chùa Bồ Đề có cái cốc của bà Sáu Gạo, xa trung 
tâm chánh điện đã bị Cướp vô giết và lấy. nữ trang. Vì nơi khu vực 
ấy quá vắng vẻ mới xảy ra chuyện như thế - nên ông Năm Thời mời 
Sư qua ở cho thêm người. 

Trong giai đoạn từ năm 1974 - 1979, Sư tự học Vi Diệu pháp 
nhờ vào quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận của ngài Minh Châu. 
Thấy nó hay quá và có duyên sao đó nên Sư học liên tục mà không 
hiểu gì hết vì tiếng Hán khi đó thì chưa biết nhiều. Năm 1979, Sư có 
duyên được cô Trần Quỳnh Hương (cao đồ Vi Diệu pháp của ngài 
Tịnh Sự) dạy... Rồi Sư cũng tiếp tục học với Hòa thượng Giác 
Chánh ở tại chùa Thiền Quang 1, Bình Sơn, Long Thành; sau nữa 
là học thêm từ cô Bảy (Giới Phúc). 


Hoàn cảnh nhiều khó khăn như vậy nhưng Sư suy nghĩ: “Nếu 
như mình không học thì sau này mình sẽ còn khô hơn. Thứ hai nữa, 
nếu mình không học, thì sau này mình sẽ làm tảng đá cản đường đi 
học của người khác” nên Sư đeo đuổi việc đi học cho đến cùng. 
Năm 1980, Sư thi xong tú tài - trung học Vũng Tàu; trong thời gian 
này, ngài Hộ Giác mở lớp dạy tiếng Pä|i và cả văn phạm Päli, Sư 
theo học hơn một năm. 


568 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Năm 1981 - 1984, Sư học tại Học viện Pháp Quang và sau đó 
thì chuyễn sang học tại Học viện Vạn Hạnh. Trong thời gian này có 
các Sư cùng học như Sư Thiện Nhân, Sư Tăng Định, Sư Ngộ Đạo, 
Sư Giác Nguyên, Sư Giác Trí, Sư Ấn Minh, Sư Thiện Hữu,... 

Năm 1982 (trên giấy tờ là 1981), Sư thọ giới tỳ-khưu với Ht. 
Tịnh Sự ở chùa Trúc Lâm, quận 6 - do ngài Giác Chánh tổ chức. 

Ngày 5/12/1984, Sư mới chính thức về ở tại Đồi Lá Giang, bây 
giờ gọi là thiền viện Phước Sơn - khi ấy chỉ là mảnh đất cằn cỗi, 
hoang hóa cùng vài cốc liêu xiêu nát.. 

Lúc đó Sư Huệ Đức wì Sư Huệ Đức có ở Bà Nà nên mọi người 
hay gọi là Sư Bà Nà) quản lý khu vực dưới suối, đăng ký hai mẫu 
đề kê khai thuế. Khi mới về thì Sư cùng một số vị ở trên đồi nơi cái 
cốc gỗ - tôn xi-măng của ngài Giới Nghiêm hồi xưa (Ht. Trì Giới có 
ở đây năm 1972; và Hit. Giói Đức có ở chừng 3 tháng năm 1973). 
Về đây, quả thật là có cái duyên sâu dày với mảnh đất, với Phật 
giáo Nguyên thủy nên Sư giữ được mảnh đất ba chục mẫu này và 
phát triển liên tục và vững chắc cho đến ngày nay trở thành một Đại 
Tòng Lâm. 

Năm 1985, Đại đức (bây giờ gọi là Đại đức) tốt nghiệp bằng Cử 
nhân Sử học, và lấy luôn bằng Cử nhân Ngữ văn. Rồi Đại đức học 
tiếp nữa, lấy bằng Cử nhân tiếng Anh. Sau đó, năm 1992 - 1993, 
Đại đức học tiếp và tốt nghiệp Cử nhân Phật Học. Bên cạnh đó, Đại 
đức còn đăng ký học Cao học Lịch sử của viện Khoa học xã hội 
thành phố HCM được 2 năm và có một chứng chỉ. 

Năm 1995 Đại đức đi học Thạc sĩ Phật Học ở Ấn Độ, sau 8 
năm thì tốt nghiệp Tiến sĩ ở đây. 

Hiện nay, năm 2021, Đại đức trẻ tuổi tài hoa thuở xưa, với 6, 7 
bằng Cử nhân, Cao học, Tiến sĩ - bây giờ đã trở thành một bậc 
Trưởng lão 40 hạ lạp mà tuổi đời chỉ mới 63 - vẫn miệt mài hoằng 
pháp độ sinh không mệt mỏi. Gia tài của Trưởng lão là hằng ngản 
cuôn băng giảng, nhiều nhất là tại các thiền viện, tự viện, giảng 
đường, học viện ở Sài Gòn. Và Trưởng lão còn để lại “cái Tâm” lớn 
rộng khi cưu mang tại thiền viện một đại chúng 450 - 500 người tìm 
đến tu học không kể Bắc, Nam, tu sĩ, tu nữ, ni cô hay cư sĩ. Trưởng 
lão cũng đã từng mời thỉnh các vị Thiền sư, Pháp sư, Giảng sư nồi 
danh đương đại... để trao truyền kiến thức Phật học, Thiền học lẫn 
kinh nghiệm tu chứng của họ cho đại chúng học hỏi và noi gương. 

Công đức ấy quả thật là quá lớn lao vậy. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 569 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


SONG LAU +» +z 


TII$I00lPHÙA NHI, 
2 NHUN VÂN KHÍ 


570 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


ĐỜINGƯỜI ĐƯỢC MẤY LẦN 


MUỜI NĂM 
& NGHE MÀ THẤM 


Trưởng lão Bửu Chánh (Sammäratana) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 571 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


66- Trưởng lão Pháp Cao (1982) 


572 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương II/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Thế danh là Nguyễn Quýt, sinh năm 1951 tại phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; thân phụ là cụ ông 
Nguyễn Thương, thân mẫu là cụ bà Trương Thị Sẽ. 

Ông lớn lên trong một gia đình có mười hai anh chị em luôn yêu 
thương đùm bọc lẫn nhau. Ông là người con thứ năm và rất hiếu 
thảo với cha mẹ, tính tình hài hòa cũng như nhanh nhẹn trong mọi 
công việc. Đặc biệt từ thuở nhỏ, ông rất hiếu học. 

Sinh ra trong một gia đình thuần túy đạo Phật thuộc hệ phái 
Nguyên thủy, có người cô là Nguyễn Thị Diên và mẹ là Trương Thị 
Sẽ đều là những tu nữ thuần thành. 

Thuở nhỏ ông đã theo cha mẹ vào chùa Tam Bảo, Đà Nẵng và 
sinh hoạt gia đình Phật tử Sãriputta tại đây. Vì kính mến chư Tăng 
cũng như cảm thấy lý tưởng xuất gia là hình ảnh tốt đẹp nên ông 
đã vào Sài Gòn rồi được thọ giới sa-di với Ht. Giới Nghiêm vào 
năm 1969 tại chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hòa, Gia Định với pháp danh 
Pháp Cao. 

Đến năm 1982, sau 13 năm tu học, Sư được thọ giới tỳ-khưu 
với Ht. Giới nghiêm tại chùa Bửu Quang, Thủ Đức. 

Năm tháng hành đạo của Đại đức như Sau: 

- Năm 1976, chủ trì chùa Nam Quang, thành phố Hội An. 

- Năm 1969 - 1974, dạy học tại trường chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 

- Năm 1981, Ủy viên BTS GHPGVN tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. 

- Năm 1985, GHPGVN Quảng Nam - Đà Nẵng suy cử Trưởng 
lão làm Phó Ban Trị sự GHPGVN Quảng Nam - Đà Nẵng. 

- Năm 1997 GHPGVN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách 
thành hai Ban Trị sự tại Đại Hội GHPGVN thành phố Đà Nẵng; 
Trưởng lão được suy cử làm Phó Ban Trị sự GHPGVN Đà Nẵng 
cho đến nay. 

Năm 1989, Trưởng lão tiếp nhận chủ trì chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 

Năm 1994, Trưởng lão tiếp nhận kiêm nhiệm chủ trì chùa Thái 
Bình, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn. 

Năm 2002, Trưởng lão tham dự hội nghị Quốc Tế tại Myanmar. 

Năm 2003, Trưởng lão tổ chức khóa tu gieo duyên đầu tiên cho 
hệ phái Nam tông tại chùa Nam Quang, thành phố Hội An. Mô hình 
này, sau này được nhân rộng đến các chùa Nam Tông. 

Năm 2004, để thuận tiện cho tu nữ tu tập, Trưởng lão cho xây 
dựng tịnh thất Sãala dành riêng cho họ tại xã Cảm Thanh, thành phố 
Hội An. 

Năm 2005, Trưởng lão cùng đệ tử là Đại đức Huệ Đức và chư đạo 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 573 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


hữu trùng tu chùa Nam Quang mãi đến tháng 4/2011 mới hoàn thành. 
Năm 2012 (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Trưởng lão được suy cử 
vào Ủy Viên Hội đồng Trị sự trung ương GHPGVN. 
Năm 2014, Trưởng lão tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu 
niên Phật tử tại chùa Tam Bảo. 


Năm 2017, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ 
2017 - 2022, Trưởng lão được suy cử vào chức vụ Uỷ viên Hội 
đồng Trị sự Trung ương GHPGVN. 

Hằng năm, Trưởng lão mở các khóa thiền Vipassanä cho nhiều 
Phật tử tu học dưới sự hướng dẫn của các ngài Thiền sư trong và 
ngoài nước như Thiền sư Miền Điện Ottamasara, Thiền sư Mã Lai... 

Trưởng lão đào tạo nhiều học trò đỗ Thạc sĩ, Tiến sĩ như Đại 
đức Huệ Đức, Đại đức Pháp Hiếu, Pháp Tấn, Pháp Trung, Pháp 
Hạnh... 

Trưởng lão cũng có thời gian tu học và hành thiền Vipassanä tại 
trung tâm thiền các nước Myanmar, Tích Lan... 

Trưởng lão được suy cử vào UBMTTQVN quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng nhiều khóa. 

Trưởng lão cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của 
Trung ương GHPGVN và Địa phương. 

Hiện nay, Trưởng lão chủ trì chùa Nam Quang, Hội An nhưng 
còn phải chăm lo cho cả chùa Tam Bảo, Đà Nẵng nữa. 


574 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 575 


Chương lII/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


67- Trưởng lão Chí Tâm (1982) 
(Bhikkhu Adhitthänacitta) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, Trưởng lão số 227. 


Pháp danh: Chí Tâm (BhikkhUu Adhitthanacitta). 
Thế danh: Dương Văn Nuôi. 
Ngày và nơi sanh: 10/12/1952. 
Cha: Dương Văn Một (Còn sống). 
Mẹ: Nguyễn Thị Bảy (Đã mắt). 
Tờ khai căn cước: 270762579 (CA tỉnh Đồng Nai), 
nguyên quán xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
Trình độ văn hóa :12/12. 
Trình độ chuyên môn : Trung cấp Phật Học. 
Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
27/11/1982, chùa Pháp Bảo. 
Thầy Tế độ: Hoà thượng Pháp Lạc. 
Thầy Yết-ma: Đại đức Viên Minh, Đại đức Hộ Chánh. 
Địa chỉ: Chùa Thiền Quang 2, ấp 3, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai. 


576 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Chí Tâm (BhikkhUu Adhitthänacitta) 


Hiện Trưởng lão chủ trì chùa Thiền Quang 2, 
tọa lạc ở sô 219, âp 3, xã An Phước, huyện Long Thành 


Trưởng lão thế danh là Dương Văn Nuôi, sinh ngày 10/12/1952. 
Thân phụ là cụ ông Dương Văn Một (sinh năm 1927, xã Tân Lập, 
Huyện Châu Thành, Tiền Giang - hiện còn sống), thân mẫu là cụ bà 
Nguyễn Thị Bảy (sinh 1927 - đã mắt). 

- Từ năm 196G - 1969 còn nhỏ. 

- Từ 1969 vào chùa Pháp Bảo (44/448 phường 5, tp. Mỹ Tho, 
Tiền Giang) làm giới tử tu học. 

- Năm 1973 xuất gia sa-di. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 577 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


- Xuất gia tỳ-khưu ngày 27/11/1982 tại chùa Pháp Bảo, thầy 
Tế độ: Ht. Pháp Lạc, thầy Yết-ma: Đại đức Viên Minh, Đại đức Hộ 
Chánh (ghi theo hồ sơ Tăng tịch). 

- Từ 1976 đến 1981 lên chùa Thiền Quang 1, xã Bình Sơn, 
Long Thành, Đồng Nai. 

- Từ năm 1981 ra chùa Thiền Quang 2 (ấp 3 xã An Phước, Long 
Thành, Đồng Nai), do ngài Hòa thượng Giác Chánh làm trụ trì. Sau 
này, ngài Giác Chánh về chùa Bửu Đức (Biên Hòa, Đồng Nai), kể từ 
đó Trưởng lão trông coi chùa Thiền Quang 2. 

- Năm 1997, GHPGVN bồ nhiệm trụ trì chùa Thiền Quang 2. 

- Năm 2008, GHPGVN tắn phong Thượng tọa. 

- Năm 2020, GHPGVN tấn phong Hòa thượng cho đến nay. 


578 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


68- Trưởng lão Giác Trí (1982) 
(Bhikkhu Bodhiñäna) 


Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới 
từ năm 1937 đến năm 1984, Trưởng lão số 230. 
Pháp danh: Giác Trí (Bhikkhu Bodhiñãna). 
Tục danh: Phan Vĩnh Phong. 

Ngày và nơi sanh: 2/10/1961, Gia Định. 
Cha: Phan Văn Nghà. 

Mẹ: Hà Thị Vy. 

Tờ khai căn cước: 

Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 
28/11/1982, Nguyên Thuỷ tự. 

Thầy Tế độ: Hoà thượng Tịnh Sự. 


Thầy Yết-ma: Thượng toạ Siêu Việt, Thượng toạ Thiện Tâm. 


Địa chỉ: Vũng Tàu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


579 


Chương lI/D - Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục 


Trưởng lão Giác Trí (Bhikkhu Bodhiñäna). 


Trưởng lão hiện chủ trì chùa Hộ Pháp 
trong cụm khuôn viên Thích Ca Phật Đài, 
tọa lạc sô 45/4C Trân Phú, phường 5, 
thành phô Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


580 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


PHẢN E 


Các Ngôi Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy 
Trong Và Ngoài Nước 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


CHƯƠNG Ì 


Các Chùa 
Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SAI GON 
Có 23 chùa: 
Quận II 
1- Chùa Nguyên Thủy 
Quận III 
2- Chùa Kỳ Viên 
Quận VỊ 
3- Chùa Trúc Lâm 
4- Chùa Siêu Lý 
Quận VII 
5- Chùa Bồ Đề 
Quận VIII 
6- Chùa Giác Quang 
Quận IX 
7- Xá Lợi Phật Đài 
8- Chùa Kiều Đàm 
9- Chùa Bửu Long 
Quận Bình Thạnh 
10- Chùa Pháp Quang 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 583 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Quận Gò Vấp 
11- Chùa Pháp Luân 
12- Chùa Phổ Minh 
13- Chùa Từ Quang 
Quận Phú Nhuận 
14- Thanh Minh thiền viện 
Quận Tân Bình 
15- Chùa Phật Bảo 
16- Chùa Diệu Quang 
Quận Tân Phú 
17- Chùa Bửu Thắng 
Quận Thủ Đức 
18- Chùa Bửu Quang 
19- Chùa Bửu Hạnh 
20- Chùa Bát Chánh Đạo 
Huyện Bình Chánh 
21- Chùa Nam Tông 
22- Chùa Tăng Bảo 
Huyện Hóc Môn 
23- Tịnh Xá Trúc Lâm 


584 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN II 
1- THIÊN VIỆN NGUYÊN THỦY 


Thiền Viện Nguyên Thủy (cũ là chùa Nguyên Thủy) tọa lạc tại số 33A, 
đường 10, phường Cát Lái, Thủ Đức, tp. HCM. 
Đt: +84 906 828 632 - +84 919 105 833. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Chất. 


Chùa Nguyên Thuỷ thành lập năm 1970 do cố Ht. Hộ Tông 
kiến lập. Chủ trương ban đầu của ngài là thành lập một Đại học 
Phật giáo và Trung tâm thiền định cho chư Tăng và cư sĩ tu tập. Ý 
định là vậy nhưng vì nhân duyên chưa đủ nên công trình chỉ hoàn 
thành được hai hạng mục là chánh điện và tăng xá. Chánh điện có 
diện tích 18mx24m và một pho tượng Phật Thích Ca bằng chất liệu 
xi-măng, ngang 3,3m, cao 6,3m rất hùng vĩ và trang nghiêm. Công 
trình chánh điện có kiến trúc này khá độc đáo, mang đậm tính 
truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ và dân tộc Việt, mái cổ lầu, hoa 
văn đơn giản, nhẹ nhàng, thanh giản. 

Năm 1993, BTS Thành hội Phật giáo quyết định bổ nhiệm chủ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 585 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


trì cho Thượng toạ Pháp Chất. Sau này chùa Nguyên Thuỷ được 
xây dựng thêm khang trang, cụ thể là tu bổ hàng rào quanh chùa, 
trùng tu chánh điện cùng tăng xá đã xuống cấp... 

Gần đây, chùa Nguyên thủy tổ chức thường xuyên khoá tu thiền 
Tứ Niệm Xứ vào cuôi tháng bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 30 (ÂI) do 
Thượng toạ Pháp Chất giảng dạy. Hành giả đến tu thiền, bữa ăn 
được phục vụ miên phí do thiện tín cúng dường. 

Vì nhu cầu hành giả tu thiền ngày càng đông, nên vào ngày 
15/8/2006, Thượng toạ cho khởi công xây dựng thiền xá gồm có 9 
phòng, hoàn tất ngày 30/9/2006, khánh thành ngày 01/10/2006 dưới 
sự chứng minh của Hoà thượng Thanh Minh, Thượng toạ Hộ Chánh, 
Thượng toạ Thiện Nhân, Thượng toạ Bửu Chánh... cùng chư Tăng 
đại diện các chùa Phật giáo Nguyên Thuỷ đến tham dự đông đủ. 

Chùa Nguyên Thủy hiện nay đã được đổi tên là Thiền viện 
Nguyên Thủy. Và kể từ ngày thành lập, chùa đã trải qua 5 đời chủ 
trì; và vị chủ trì nào cũng đều có công đóng góp đáng kể cho sự 
nghiệp phát huy ngôi chùa xưa của Tổ. 

†- Ht. Hộ Tông (1968 - 1981). 

2- Tt. Thiện Giới. 

3- Ht. Giác Chánh (1981 - 1987). 

4- Đđ. Giác Thiền (1987 - 1993). 

5- Ht. Pháp Chất (1993 - 2021). 


586 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TUỆ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 587 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


vả ìuc í & > THÔN: TC C sỀ 


“ 


sĩ N 
ˆÁ-4 = 


588 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 589 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN III 
2- CHÙA KỲ VIÊN 


Chùa Kỳ Viên tọa lạc tại số 610 Nguyễn Đình Chiêu, 
phường 3, quận 3, thành phô HCM. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Tăng Định - Đt: +84 903 870 370. 


Vào năm 1947, chùa Kỳ Viên do bà Bùi Thị Ngọc (Năm chùa 
hay Năm Ngọc) tự thành lập để tu tập. Thỉnh thoảng bà có mời một 
nhà Sư Khát sĩ đến giảng đạo, đó là Sư Năm, sau này là Tổ Sư 
Minh Đăng Quang của Phật giáo Khát sĩ. 

Năm 1948, do tình hình chiến tranh, chùa Bửu Quang bị tàn 
phá. Cụ Nguyễn văn Hiểu cùng với nhóm cư sĩ chùa Bửu Quang 
đến mượn chùa Kỳ Viên của bà Năm Ngọc để làm địa điểm luận 
đạo, thuyết pháp. Không lâu sau, chùa Kỳ Viên bị giải tỏa phóng 
đường cho xe cứu hỏa lưu thông. Thừa lúc đó, nhóm cư sĩ Nguyễn 
Văn Hiệu thấy đối diện có đất trống của gia đình Hui Bổn Hỏa (Chú 
Hỏa) nằm góc đường Phan Đình Phùng và Bàn Cờ nên họ đến 
mướn đất để xây chùa Kỳ Viên với ý định sau này sẽ làm trụ sở 
Phật giáo Nguyên thủy tại Sài Gòn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 591 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ngày 21 tháng 7 năm 1949, Đô thành Sài Gòn cấp giấy phép 
cho xây lại chùa Kỳ Viên mới. Từ ngày khởi công cho đến hoàn 
thành chỉ mất có ba tháng, và lễ nhập tự và lễ An vị Phật được cử 
hành vào ngày 9 tháng 10 năm 1949. 

Từ ngày xây cất xong, chùa Kỳ Viên sinh hoạt thuần túy theo 
Phật giáo Nguyên thủy nhưng chùa còn ở trong tình trạng đất 
mướn. Bồng nhiên có hai vị hộ pháp xuất hiện phát tâm trong sạch 
xuất tiền mua toàn bộ khu đất chùa Kỳ Viên mà nhóm cụ Hiểu đang 
mướn đất, để dâng cúng Tam Bảo. Hai người đó là ông Kim Long 
và bà Lâm Thị Thiệt. Vào ngày 16/2/1952 (nhằm ngày 21 tháng 
Giêng, Nhâm Thìn), ông bà và chư thiện tín cư sĩ long trọng cử lễ 
dâng đất và chùa đến chư Tăng Phật giáo Nguyên thủy. Đại diện 
chư Tăng nhận đất và chùa là Hòa thượng Hộ Tông dưới sự chứng 
minh của ngài Sư Cả trụ trì chùa Mahãmontrey ở Campuchia. 

Năm 1953, một trận hỏa hoạn thiêu hủy gần hết xóm Bàn Cờ 
và chùa Kỳ Viên bị lửa táp cháy xén một góc nhà bếp. Qua cuộc 
hỏa hoạn đường sá trong xóm Bàn Cờ được mở rộng và chánh 
quyền thời bây giờ nôi dài con đường Richaud (Phan đình Phùng), 
chính vì thế mặt tiền chùa Kỳ Viên bị khuất sau những dãy phố cất 
trên khoảng đất trống trước cửa chùa. Do đó, nhóm cư sĩ hộ pháp 
Nguyễn Văn Hiểu bàn tính lên kế hoạch kêu gọi bá tánh hùn phước 
cùng nhau trùng tu lại chùa Kỳ Viên để xoay mặt tiền chùa ra đường 
mới, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. Thời gian trùng tu lần này 
bắt đầu từ 12 tháng 2 năm 1954 kéo dài đến tháng 11 năm 1954 
mới hoàn thành, và từ đó chùa giữ nguyên dạng cho đến ngày nay. 
Tổng chỉ phí xây dựng trên tám trăm ngàn đồng, một số tiền rất lớn 
vào thời đó. Lúc đó ở Sài gòn, chùa Kỳ Viên được xem là một trong 
những ngôi chùa đẹp nhất. 

Về mặt kiến trúc, chùa Kỳ Viên từ lúc thành lập cho đến năm 
1947 hoàn toàn theo lối kiến trúc và cách thờ phượng của Phật giáo 
Bắc tông cùng tín ngưỡng dân gian. Từ khi chuyển sang Phật giáo 
Nguyên thủy, kiến trúc và cách thờ phượng chuyển sang truyền 
thống Phật giáo Nam tông. Nhưng lúc này kiến trúc cũng chưa có gì 
nổi bật lắm chỉ xây thêm một chánh điện thờ Phật, trên nóc giữa 
chánh điện xây một ngọn tháp hình tứ giác và trên phía tháp mặt 
tiền có đề hàng chữ Kỳ Viên tịnh xá. 

Khi chùa Kỳ Viên được trùng tu lại vào năm 19544 thì lúc này 
mới có nét kiến trúc của Phật giáo Nguyên thủy. Nóc chánh điện 
xây theo kiểu hai mái. Đứng trước mặt tiền nhìn vào, phía trên cao 


592 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


nhất xây theo kiểu tam giác, trong đó có hàng chữ Kỳ Viên Tự, điều 
này cho thấy người chủ trương thể hiện dân tộc tính. Tam giác thứ 
hai, viết chữ chùa Kỳ Viên bằng tiếng Päli mẫu tự La tinh: Jetavana- 
vihãra. Dưới tam giác thứ hai là một hình bầu dục nhìn vào trông có 
vẻ uy nghiêm và trầm hùng. Mặt tiền chánh điện có cả thảy là ba 
ngưỡng cửa để đi vào chánh điện, một của chính và hai cửa phụ 
hai bên, phía trên ba ngưỡng cửa này đều có xây hình bầu dục, 
song sắt của hình bầu dục là những chiếc là Bồ-đề nên trông có vẻ 
hài hòa. 

Chánh điện thờ Phật theo dạng tam cấp, tầng cao nhất là thờ 
Xá-lợi Phật, tầng thứ hai là an vị tượng Phật Tổ Thích Ca, tầng thứ 
ba thờ Phật Chuyển pháp luân và phía dưới có một bộ ghế sơn son 
thếp vàng để thờ những tượng Phật Thích Ca loại nhỏ, và có chưng 
hoa. Bộ ghế này do quân đội hoàng gia Thái Lan hiến tặng. Bức 
tường phía sau nơi thờ Xá-lợi và Phật có vẽ nhiều ngọn tháp nhìn 
vào thật đẹp trông giống như bồng lai tiên cảnh... 

Phía sau chánh điện là một trai đường, gác trên trai đường là 
tăng xá dành cho chư Tăng nghỉ, phía trước dãy phòng tăng xá là 
một hội trường nho nhỏ dành để chư Tăng hội họp bàn luận về Phật 
pháp, trên hội trường này có một tủ thờ rất nhiều tượng Phật trên 
Thế giới do Hòa thượng Bửu Chơn hiến tặng sau mỗi lần dự hội 
nghị Phật giáo. Cổng Tam quan chùa Kỳ Viên ngày nay xây theo lối 
kiến trúc Thích Ca Phật đài ở Vũng Tàu không giống như cổng Tam 
quan ngày xưa. 

Năm 2005, chùa đặt các nghệ nhân Nam Định đúc một pho 
tượng Phật bằng đồng mạ vàng cao 2,5m, nặng 2 tấn. Chùa có bộ 
lư đồng có chạm ảnh chùa Kỳ Viên. 

Chùa Kỳ Viên thời Đức Phật do ông Cấp Cô Độc dâng cúng rất 
đặc biệt. Đức Phật cư ngụ ở đây rất lâu và nhiều bài pháp ngày nay 
còn ghi trong kinh điển cũng được ngài thuyết giảng tại đây. Chùa 
Kỳ Viên ở Việt Nam cũng thật xứng đáng với tên gọi Kỳ Viên ở Ấn 
Độ. Vì ở đây có nhiều sự kiện quan trọng và là điểm son của Phật 
giáo Nguyên thủy Việt Nam. 

Nhắc đến Kỳ Viên ở giai đoạn đầu, chúng ta không thể nào 
quên một vị Pháp sư tài ba lỗi lạc, đó là Pháp sư Thông Kham. Ngài 
thông thạo Tam Tạng, thuyết pháp giảng đạo thật lưu loát. Nhờ có 
ngài nên Phật tử mới am tường chánh pháp Phật giáo Nguyên thủy 
và cứ thế quần chúng Phật tử đến quy y tại chùa Kỳ Viên càng ngày 
càng đông. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 593 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy những quyển sách của Pháp 
sư như Ba Mươi Tám Pháp An Lành, Phật Tổ Cồ Đàm, Giải Đáp 
Thắc Mắc Người Cư Sĩ, Tìm Hiểu Phật giáo...v.v. Người thứ hai là 
Pháp sư Hòa thượng Nãrada người Tích Lan. Ngài đến đây dâng 
Xá-lợi cho chùa Kỳ Viên và ngài từng thuyết pháp giảng đạo bằng 
Anh ngữ qua sự thông ngôn của đạo hữu Phạm Kim Khánh cho 
Phật tử Việt Nam. Những bài pháp của ngài là những viên ngọc quý 
cho thiện nam tín nữ noi theo tu hành. Ngài có rất nhiều quyền sách 
được dịch sang Việt ngữ để phổ biến cho người Việt Nam nương 
theo đó tu hành. Kể từ ngày có hai vị Pháp sư trên, chùa Kỳ Viên là 
một vì sao Bắc Đầu trên bầu trời Sài Gòn. Nhắc đến Kỳ Viên ai 
cũng biết và dần dần trở nên nổi tiếng ở trong nước cũng như trên 
Thế giới. 

Tại địa điểm quan trọng này, vào ngày 14/05/1957 được sự cho 
phép của chánh phủ, cụ Nguyễn Văn Hiểu thành lập Tổng hội Phật 
giáo Nguyên thủy Việt Nam. Đồng thời vào ngày 18/12/1957, chư 
tôn túc Hòa thượng Thiện Luật, Bửu Chơn, Hộ Tông, Kim Quang, 
Giới Nghiêm, Tối Thắng và Giác Quang thành lập Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam. Kể từ đó cho đến năm 1981, chùa Kỳ Viên 
là trụ sở của Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. Các vị Hòa 
thượng Tăng thống của Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam 
đều là những vị chủ trì chùa Kỳ Viên; nhưng cho đến đời Ht. Viên 
Minh và Tt. Tăng Định do có Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời nên 
chức chủ trì không còn là vị Tăng thống nữa. Đến nay đã trải qua 
những đời chủ trì: 

- Hòa thượng Hộ Tông 

- Hòa thượng Bửu Chơn 

- Hòa thượng Tối Thắng 

- Hòa thượng Giới Nghiêm 

- Hòa thượng Thiện Thắng 

- Hòa thượng Ấn Lâm 

- Hòa thượng Viên Minh 

- Hòa thượng Siêu Việt 

- Thượng tọa Tăng Định 

Thượng tọa Tăng Định được Thành hội Phật giáo thành phố 
HCM bổ nhiệm giữ chức chủ trì từ năm 1992 cho đến nay. 

Về mặt hành chánh, kể từ ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thành lập, chùa Kỳ Viên mặc nhiên không còn là trụ sở của Giáo hội 
Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam nữa. Những vị chủ trì trên đã đóng 


594 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


góp rất tích cực và phát huy chùa Kỳ Viên nổi bật theo từng giai 
đoạn khác về mọi mặt như xã hội, văn hóa, hoằng pháp v.v. 

Chùa Kỳ Viên ở trong quá khứ lẫn trong hiện tại là một điểm 
son xiển dương Phật pháp lợi lạc cho tứ chúng, vô cùng quan trọng. 
Tuy nhiên, về hạ tầng cơ sở đã bị lạc hậu với thời đại và mỗi ngày 
số lượng tín đồ càng đông sợ e sức chứa bị quá tải. Hy vọng trong 
tương lai chùa Kỳ Viên sẽ được trùng tu và thiết kế lại cho có tầm 
cỡ để xứng đáng với tên gọi và vị trí của nó trong lịch sử. Và đó 
cũng là tâm nguyện của ngài Tăng Định, chủ trì đương nhiệm vậy. 


`M.11 ằ 


Ï— kh CHÓÒA VIÊN 


- 
“hào cà 
⁄ — =5 


tiss, 
._< 1L x*ạ 
>2 


ví t1i*x4 
na -... 
- nnNS. . 


\ x 


ÿ chó nhào hà) CTT 


41.1". 


EỠETAVAHA-VIHARA 


Chùa Kỳ Viên thiết kế mới - đang xây dựng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 595 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


„a: 9À Á- 
'.X. K 
W .“„. 
: hào 


KT.“——— 


596 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 597 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Kinh văn Pãl|i cổ xưa. 


598 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN VỊ 
3- CHÙA TRÚC LÂM 


Chùa Trúc Lâm (Veluvanavihara) tọa lạc tại 
số 154B Đặng Nguyên Cần, phường 13, quận 6, thành phố HCM. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Phúc Hỷ. 
Đt: +84 838 763 324. 


Ngôi chùa nhỏ này nằm trong một con hẻm tại đường Hậu 
Giang, quận 6 do cố Đại đức Tín Đức thành lập năm 1965. 

Diện tích chùa Trúc Lâm là 403m2. Chùa xây dựng đơn giản, 
đợt trùng tu cuối vào năm 2004 và hoàn thiện đến nay có chánh 
điện, tăng xá, trai đường, giảng đường... 

Các ngày lễ lớn tại chùa có: Ngày mồng 1 Tết, Rằm tháng 
giêng, Rằm tháng 4, Rằm tháng 7, Dâng y Kathina vào ngày 8/10. 

Mỗi tháng vào ngày 14 và 30, nhà chùa tổ chức sám hối vào 
buổi tối cho Phật tử đến tụng kinh, nghe thuyết pháp. 

Chùa đã trải qua hai đời chủ trì: 

- Cố Đại đức Tín Đức và Đại đức Phúc Hỷ hiện nay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 599 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


600 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 601 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


602 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN VI 
4- CHÙA SIÊU LÝ 


Chùa Siêu Lý (Phú Định) tọa lạc tại số 681/6 Hậu Giang, 
phường 11, quận 6, thành phố HCM. 
Đt: +84 903 856 825 - +84 908 202 052. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Nhiên. 


Ngày 19 tháng 8 năm 1970, tín nữ Định Tri thế danh Lê Thị Lộc, 
phát tâm trong sạch mua lô đất 0,41ha của bà Trần Thị Chưởng ở 
số 811 Hậu Giang, quận 6, Sài Gòn, nhằm lô B/620 chiết ra trong 
bất động sản 620 Chợ Lớn - Phú Lâm; bằng khoán số 780 do ty 
Điền Địa Sài Gòn cấp ngày 10 tháng 6 năm 1972. Tác ý của tín nữ 
là cúng dường lô đất này cho thầy của mình là Ht. Tịnh Sự lập giảng 
đường để giảng dạy môn Vi Diệu pháp, và phiên dịch Tạng Päii. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 603 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Thế nên giảng đường chùa Siêu Lý có mặt từ đó và tồn tại đến 
ngày hôm nay. 

Lúc đầu chỉ là một ngôi nhà lá đơn sơ để Hoà thượng Tịnh Sự 
tu học và giảng dạy Vi Diệu pháp cho chư Tăng và Phật tử; càng 
ngày số lượng đăng ký tham dự học Vi Diệu pháp càng đông, nên 
nhu cầu phát triển chùa cần phải có. 

Năm 1975, Hoà thượng Tịnh Sự cho tiến hành xây dựng chánh 
điện thờ Phật và Tam Tạng (Päli, Thái, Hán, Việt), chỗ ở chư Tăng, 
khu nhà bếp, khu vệ sinh trong diện tích 0,23ha, phần còn lại làm 
không gian và cảnh trí trong chùa. Kiến trúc lúc này là mái tôn, bê 
tông cốt sắt nhưng thoáng mát và rộng rãi đủ chỗ cho chư Tăng tu 
học. Tại địa điểm này đã đào tạo nhiều nhân tài cho Phật giáo 
Nguyên Thuỷ Việt Nam, đặc biệt là môn Vi Diệu pháp, đã đào tạo 
nhiều vị Pháp sư nổi tiếng của Phật giáo Nguyên Thuỷ. 

Ngày 5 tháng 6 năm 1984 Hoà thượng Tịnh Sự viên tịch, 
Thượng toạ Tịnh Thân, thế danh Nguyễn Hữu Báu sanh ngày 14 
tháng 11 năm 1934 tại Chợ Lớn được kế nhiệm chủ trì. Thượng toạ 
tiếp tục gìn giữ ngôi Tam Bảo, mở lớp dạy Vi Diệu pháp, dịch kinh 
điển, thuyết giảng Phật pháp. Thượng toạ còn là vị Giảng sư của 
thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, chùa Kỳ Viên quận 3 và các 
chùa của Phật giáo Nam tông. 

Tháng 10 năm 2001, do tuổi cao sức yếu, Thượng toạ mời Đại 
đức Pháp Nhiên về phụ tá cho Thượng toạ. Trong năm này Đại đức 
vận động Phật tử xây dựng tăng xá để đào tạo chư Tăng tu học ở 
Học viện Phật giáo Việt Nam. 

Tháng 10 năm 2004, sau khi Thượng toạ Tịnh Thân viên tịch, 
duyên lành đến, Đại đức Pháp Nhiên cho đại trùng tu Giảng đường 
chùa Siêu Lý, tháng 9 năm 2005 hoàn thành; tháng 10 năm 2005 lễ 
khánh thành được long trọng tổ chức có sự tham dự của các vị Tôn 
túc Trưởng lão hệ phái Nam tông, Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo 
thành phố HCM đến tham dự và cắt băng khánh thành. Tổng chỉ 
phí xây dựng 1.600.000.000 đồng; nguồn kinh phí do chư Tăng, Tu 
nữ và Phật tử Phật giáo Nam tông cúng dường. 

Mặc dù khuôn viên chùa không được rộng lắm, nhưng kiến trúc 
chùa Siêu Lý khéo phối hợp nên rất uy nghi, thanh thoát, trầm hùng, 
ân hiện dưới bầu trời quận 6. Một Đại hùng Bửu điện, hai dãy tăng 
xá và một cổng Tam quan đều bố cục theo lối kiến trúc Nhật Bản và 
Trung Hoa. Hoa văn thuần tuý Việt Nam. Bên trong chánh điện bài 
trí theo hình thức truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy, có một 


604 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


pho tượng Thích Ca bằng đồng được đúc tại cố đô Huế. Có thể nói 
đây là một ngôi chùa biết kết hợp nhiều mô-típ kiến trúc độc đáo, 
cách điệu, nhưng vẫn thể hiện truyền thống Phật giáo Nguyên thủy 
và tinh thần dân tộc. 

Đại đức Pháp Nhiên xuất gia năm 1982 với Hoà thượng Pháp 
Tuệ tại chùa Siêu Lý tỉnh Vĩnh Long; tốt nghiệp Cử nhân Phật Học 
Học viện Phật giáo Việt Nam khoá IV tại thành phố HCM. Ban Trị 
sự Thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm 
Đại đức Pháp Nhiên chủ trì chùa Siêu Lý năm 2003. Hiên nay Đại 
đức là Ủy viên trợ lý văn phòng Ban Đại diện Phật giáo quận 6, Ủy 
viên đoàn Thiền sư Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. 

Hằng năm, nhà chùa tổ chức các ngày lễ Rằm tháng giêng, 
tháng 4, 5/5 là ngày ky giỗ cố Ht. Tịnh Sự, lễ Dâng y Kathina vào 
ngày 19/9 (ÂI), ngày mồng 2 Tết tổ chức ky giỗ cô Vĩnh Phúc. 

Tuy là một chùa nhỏ nhưng chư Tăng cũng thường xuyên mở 
các lớp giáo lý hàng tuần, dạy giáo lý cơ bản, Trung bộ kinh, Vi Diệu 
pháp, văn phạm Pali, kinh tụng PäI|i. 

Các đời chủ trì: 

- Hoà thượng Tịnh Sự (1970 - 1984) 

- Thượng toạ Tịnh Thân (1984 - 2004) 

- Đại đức Pháp Nhiên từ năm 2004 đến nay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 605 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


606 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 607 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN VII 
5- CHÙA BÒ ĐỀ 


Chùa Bồ Đề tọa lạc tại số 6B/1 Trần Xuân Soạn 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố HCM. 
Trụ trì: Tỳ-khưửưu Phước Đức. 


Năm 1977, Đại đức Tấn Tâm (thế danh Nguyễn. Văn Sanh) từ 
Vũng Tàu về đã mua miễng đất có diện tích 1.600m2 để lập chùa Bồ- 
đề. Năm 1983, Đại đức viên tịch. 

Sau khi Ðđ. Tấn Tâm mắt, chùa trở thành ngôi từ đường của gia 
đình, không có các sinh hoạt Tôn giáo như những ngôi chùa khác mà 
chỉ có lễ Dâng y Kathina vào ngày 5/10 do Ðđ. Phước Đức - người 
thừa kế chùa - chỉ về nhập hạ mỗi năm. 

Chánh điện có diện tích khoảng 50m2. Xung quanh là nhà của 
con cháu cố Ðđ. Tấn Tâm. Cho nên, ngôi chùa trước kia giờ không 
còn là ngôi chùa chung cho bá tánh mà chỉ là ngôi từ đường cha 
truyền con nôi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 609 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


.c. .... _. „ .... `. ..3 
—. 


610 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN VIII 
6- CHÙA GIÁC QUANG 


Chùa Giác Quang tọa lạc tại số 47 đường Lương Văn Can, 
phường 15, quận 8, thành phô HCM (xưa gọi là Bình Đông, Chợ Lớn). 
Đt: +84 88 549 247. Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Đạt. 


Chùa Giác Quang là một trong 3 ngôi Tổ đình lâu đời nhất của 
Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam (Bửu Quang, Kỳ Viên, Giác Quang) 
do Trưởng lão Giác Quang sáng lập năm 1943. 

Trưởng lão có thế danh là Dương Văn Thêm sinh năm 1895 tại 
làng Tân Sơn Nhì, tỉnh Gia Định; sinh trưởng trong một gia đình 
Nho học cổ kính, lại hấp thụ Tây học tới nơi tới chốn; thuở ấy, sau 
mấy năm được Tổ Hộ Tông và Trưởng lão Thiện Luật dẫn dắt tu 
học, ông đã kiên định về Con Đường... 

Ông giáo Thêm rất có uy tín với xã hội, đã từng làm Chánh lục 
bộ, Hương hào, Hương quản, Chánh tổng nữa nhưng mà từ khi biết 
về giáo pháp, ông không màng tới nữa. Ông giáo Thêm không 
những tu tập cho riêng mình mà còn giới thiệu bạn bè đồng nghiệp 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 611 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


và những thân hữu, bạn hữu tìm về Phật giáo Nguyên thủy. 

Cuối năm 1942, Trưởng lão Hộ Tông dẫn ông giáo Thêm sang 
chùa Sùng Phước, gởi gắm cho Trưởng lão Thiện Luật kèm cặp, 
hướng dẫn sau đó thọ đại giới, có pháp danh là Giác Quang. 

Sau 3 năm tu học tại xứ sở chùa Vàng, ngài quay về Việt Nam 
xây dựng chùa Giác Quang, thu nhận đệ tử, giảng dạy giáo pháp và 
truyền bá Phật giáo Nguyên thủy cùng với chư vị tôn túc khác. 

Chùa có kiến trúc xây dựng theo mô típ chùa tháp Campuchia 
nhưng được biến hóa, canh cải theo văn hóa dân tộc. Kiến trúc tổng 
thể của ngôi chùa trên khuôn viên hơn 1.000m2 bao gồm cổng Tam 
quan, khu mặt tiền là chánh điện, giảng đường, tăng xá, nhà trù và 
trường học; khu mặt hậu là là các liêu thất của chư NI. 

Cổng tam quan của chùa Giác Quang gồm mái ngói nhiều tầng, 
đỉnh mái cong và được trang trí nhiều tượng rồng. 

Tòa nhà trung tâm gồm 2 tầng được xây dựng khang trang và 
bề thế, có vẻ đầy đủ tiện nghỉ sinh hoạt. 

Bên trong chánh điện thờ duy nhất tượng Đức Phật Sãkya kiểu 
dáng nghệ thuật Thái, ngồi dưới cội Bồ-đề. Bên trái là tượng Đức 
Phật đứng ôm bát trì bình, bên phải là tượng Đức Phật đứng ban rải 
phước lành. Hai bên tường là hai tủ kinh Tam Tạng, một tủ chứa 
đựng Tam Tạng tiếng Anh, còn tủ khác đựng Tam Tạng Päli - Miên. 

Cách bố trí, chưng bày chốn thờ tự, tụng kinh, lễ bái trông trang 
nghiêm và thanh tịnh. 

Nhìn chung, kiến trúc chùa Giác Quang rất đẹp do kết hợp 
nhiều kiểu dáng nghệ thuật một cách hài hòa. 

Trước sân chánh điện có tạo ba Phật cảnh để cho Phật tử lễ 
bái: Tượng Bồ-tát khổ hạnh, tượng Đức Phật nhập Niết-bàn, tượng 
Đức Phật an cư trong rng một mình, chỉ có khỉ và voi hầu cận. 

Trưởng lão Giác Quang thành lập chùa từ năm 1945, ban đầu 
thì đơn sơ, nhưng lần lượt chư đệ tử của ngài qua thời gian, qua 
các giai đoạn chỉnh sửa, xây dựng tôn tạo mà có diện mạo như 
ngày nay. 

Chùa đã trải qua các đời chủ trì: 

- Trưởng lão Giác Quang (1945 - 1967). 

- Trưởng lão Tịnh Tuệ (1967 - 1977). 

- Trưởng lão Giác Nhân (1977 - 1987). 

- Trưởng lão Giác Nhẫn (1987 - 1989). 

- Trưởng lão Thích Quang (1989 - 1996). 

- Thượng tọa Thiện Đạt (năm 1997 đến nay). 


612 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tượng Đức Phật Thích Ca (đồng thếp vàng) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 613 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


614 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


+7 ® - 
` ‡ —> 
`—-  \WNơ 2h b2 c.~ 
_ ~ ` “ 


Tượng cố Trưởng lão Giác Quang, bên sau là 3 bức hình 
chư đệ tử của ngài: Tinh Tuệ, Pháp Lạc và Giác Nhân... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 615 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


616 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 617 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TI. trụ trì Thiện Đạt và bộ kinh 
được khắc băng chữ PäI|i trên lá buông. 


618 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN IX 
7- XÃ LỢI PHẬT ĐÀI 


phường Long Bình, quận 9, thành phố HCM. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Nhân - Đt: +84 90 604 882. 


Chùa tọa lạc trên một ngọn đồi do Bác sĩ Bùi Kiến Tín hiến 
cúng cho Giáo hội vào năm 1969. Người dân ở đây thường gọi là 
đôi Viễn. 

Sau khi tiếp nhận khu đất diện tích 4,2ha, Ht. Hộ Giác giao cho 
Tt. Pháp Tri quản lý để xây dựng chùa nhằm mục đích hướng dẫn 
Tăng Ni và Phật tử tu học. Đầu tiên TI. Pháp Tri xây tạm một chánh 
điện để tôn thờ Phật và một số liêu thất cho chư Tăng cư ngụ. Quả 
đồi đất sỏi khô cần và hoang vắng cách xa thành phố. Sài Sòn khoảng 
16 km, tuy nhiên với bàn tay và khối óc của ngài đã biến quả đồi đó 
trở thành xanh tươi, nhiều hoa trái và là vùng đất để canh tác làm 
kinh tế nhà chùa. Thượng tọa trồng nhiều loại cây như râu mèo, 
xuyên tâm liên để làm thuốc. Lại còn trồng mít, bạch đàn, hoa kiểng, 
lập lò thiêu... để thu huê lợi tạo thành nguồn tài chánh để xây dựng. 

Đầu năm 1984, Tt. Pháp Tri vận động chư Tăng và Phật tử xây 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 619 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ngôi bảo tháp Xá-lợi phỏng theo kiểu dáng Bồ-đề Đạo Tràng ở Ấn 
Độ, gồm một tầng trệt, có 4 cạnh mỗi cạnh 24m, cao 6m. Tầng trên, 
ở giữa một ngọn tháp, có 4 cạnh dưới lớn, lên trên nhỏ dần cao 
khoảng 28m và có 4 góc là 4 tháp nhỏ. Công trình nêu trên chỉ mới 
làm xong phần móng thì ngài lâm bịnh nên tạm ngưng. 

Đến năm 1992, vì nhu câu Phật sự cũng như cân có người trực 
tiếp để quán xuyến công việc chùa, nên Thượng tọa đã đề xuất bổ 
nhiệm Đại đức Thiện Nhân hiện là trợ lý cho Hit. Siêu Việt về chủ trì 
chùa Xá Lợi Phật Đài. Được sự chấp thuận của BTS Thành hội, nên 
ngày 12/5/1992 lễ tiếp nhận quyết định chủ trì được tổ chức với sự 
tham dự của chư Tôn giáo phẩm Thành hội Phật giáo thành phố 
HCM, chư Tăng Phật giáo Nguyên thủy và đông đảo Phật tử tham dự. 

Trong thời gian đầu, Đại đức Thiện Nhân cho xây một tăng xá và 
nhiều liêu cốc để chư Tăng có nơi cư ngụ. Ba năm sau, Đại đức lập 
đề án xin phép xây dựng bảo tháp còn dở dang thì mới hay toàn bộ 
quả đồi chùa Xá Lợi Phật Đài nằm trong khu quy hoạch Công viên 
Lịch sử Văn hóa Dân tộc. Đại đức đã xin ý kiến của chư Tăng Phật 
giáo Nguyên thủy, kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp để 
giữ lại ngôi chùa Xá Lợi Phật Đài trên quả đồi của Bs. Tín, nhưng vì 
đây là công trình quốc gia mang tính văn hóa dân tộc là nơi để 
tưởng niệm các vua Hùng nên không được chấp thuận. 

- Ngày 8/10/2004, Ủy ban Nhân dân thành phố HCM do ông Phó 
chủ tịch Nguyễn Văn Đua ký quyết định giao cho chùa Xá Lợi Phật 
Đài 7.200m2 nằm trong khu tái định cư Long Sơn, cũng thuộc 
phường Long Bình, quận 9. 

- Ngày 9/11/2004, Phó Giám đốc Sở xây dựng Lê Văn Trung ký 
quyết định cấp phép xây dựng cho chùa Xá Lợi Phật Đài. 

- Ngày 10/1/2006, Ông Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường 
Trần Thế Ngọc ký cấp 7.200m2 cho chùa Xá Lợi Phật Đài địa chỉ 
246/5 Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9, thành phố HCM. 

- Ngày 24/3/2006, Đại diện chư Tôn giáo phẩm Thành hội Phật 
giáo thành phố HCM, chư Tăng Phật giáo Nguyên thủy, lãnh đạo 
chánh quyền quận 9 và đông đảo Phật tử tham dự lễ động thổ xây 
dựng theo mô hình: Chánh điện dài 30m, ngang 15m, tăng xá dài 
24m, ngang 7m, Trai đường dài 24m, ngang 7m, Nhà bếp dài 32m, 
ngang 7m, cổng Tam quan dài 6m, cao 6m. Còn lại 2 công trình 
đang xây dựng: Bảo tháp Xá-lợi hình lục giác cao 28m, đường kính 
6m, Tháp chuông cao 12m, đường kính 6m. Thời gian xây dựng có 
thể còn vài ba tháng nữa mới hoàn thành. 


620 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Ngày 15/9 năm Đinh Hợi, để chuẩn bị cho chư Tăng có trú xứ 
thích hợp để an cư kiết hạ nên Đại lễ An vị Phật và Kiết giới Simä 
diễn ra vô cùng trang nghiêm và đông đảo Tăng Ni và Phật tử tham 
dự. Trong buôi lễ có Ht. Kim Minh phó Pháp chủ, Ht. Viên Minh chủ 
trì chùa Bửu Long, Ht. Thiện Tâm Ủy viên thường trực HĐTS. 
GHPGVN, Phó Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo thành phố HCM. T†. 
Minh Giác ủy viên kiêm Phó thư ký BTS Thành hội Phật giáo thành 
phố HCM. 

Chùa Xá Lợi Phật Đài mỗi năm có tổ chức những ngày lễ hội 
như Rằm tháng Giêng: Lễ kỷ niệm Đại hội Thánh Tăng, Phật hứa 
Ma vương; Rằm tháng Tư (ÂI): Đại lễ Tam hợp - Đản sanh - Thành 
đạo - Niết-bàn; Rằm tháng 7 (ÂI): Lễ hội Vu Lan - mùa báo hiếu; 
ngày 22 Tháng 9 (ÂI): Đại lễ Dâng y Kathina; Ngày 16 tháng 10 (ÂI): 
Lễ giỗ tưởng niệm cố Ht. Pháp Tri. 

Chùa Xá Lợi Phật Đài trong điều kiện hiện có là không xa thành 
phó, tới lui tiện lợi - hy vọng trong tương lai sẽ là địa chỉ hoằng pháp 
thích hợp, vừa là điểm tham quan của khách du phương, vừa là nơi 
tôn nghiêm để Phật tử đến lễ bái cúng dường. 

Thượng tọa Thiện Nhân xuất gia sa-di năm 1965 với Hit. Thiện 
Luật tại chùa Pháp Quang và xuất gia tỳ-khưu với Ht. Ấn Lâm vào 
năm 1981 tại chùa Giác Quang. Thượng tọa nguyên là Phó chủ trì 
chùa Nam tông, quyền chủ trì chùa Kỳ Viên từ năm 1987 đến năm 
1992. Hiện nay Tt. là Giảng sự Ban Hoằng pháp TWGHP@VN, thư 
ký Ban Đại diện Phật giáo quận 9. 

Các đời chủ trì: 

- Hoà thượng Pháp Tri chủ trì từ năm 1969 - 1992. 

- Thượng toạ Thiện Nhân chủ trì từ năm 1992 đến nay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 621 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


622 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


\ä\Š \Wy 


: \`vŠ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 623 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


4/J/I21u., Jlà Lô, 


624 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 625 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


626 


SAI GON 
QUẠN IX 
8- CHUA KIEU ĐAM 
Ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9, thành phố HCM. 
Đt: +84 88 961 696. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Nhật Thiện. 
(Không có tư liệu) 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
QUẬN IX 
9- TỎ ĐÌNH BỬU LONG 


Chùa Bửu Long tọa lạc tại số 81, đường Nguyễn Xiễn, 
phường Long Bình, quận 9, thành phố HCM. 
Đt: +84 87 325 059 - +84 61 831 193 - +84 88 889 513. 
Chủ trì: Hòa thượng Viên Minh. 


Thiền viện Tổ đình Bửu Long nguyên xưa chỉ là một tịnh thất 
nhỏ nằm trong một vùng đất rộng hơn 13ha, tọa lạc trên ngọn đồi 
phía Tây ngạn sông Đồng Nai, trong Công viên Lịch sử Văn hóa 
Dân tộc, tại khu phố Thái Bình 1, phường Long Bình, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Theo tư liệu trong trang Trung Tâm Hộ Tông thì nguyên ủy có 
được ngôi chùa Bửu Long, đại lược là như sau: 

- Nguyên khu đất này, khoảng 13ha, do cư sĩ Võ Hà Thuật mua 
lại và khai khẩn thêm từ năm 1942 để làm tịnh thất hành thiền dưới 
sự hướng dẫn của thầy là Ht. Hộ Tông, vị tổ khai sơn Phật giáo 
Nguyên thủy Việt Nam. 

Để tiện việc tham vấn, cư sĩ Võ Hà Thuật xây dựng một thiền 
thất trên một vị trí cao ráo để thỉnh Ht. Hộ Tông về dạy thiền giảng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 629 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


đạo. Từ đó nơi đây trở thành một đạo tràng hành thiền chỉ quán rất 
nghiêm mật và khá thường xuyên cho những ai ưa thích pháp hành 
giải thoát. 

Năm 1958, Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam đã được 
chính thức thành lập, Ht. Hộ Tông được chư Tăng tôn thỉnh đảm 
nhiệm chức vụ Tăng thống Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam. Công tác Phật sự của Giáo hội vào thời kỳ 
đầu này rất đa đoan, phức tạp, trong khi đức Tăng thống vốn là một 
Thiền sư đã quen nếp sống độc cư thanh tịnh nên ngải đã về xây 
dựng Bửu Long thành một thiền viện có không khí của những rừng 
thiền rất thịnh hành ở các nước Phật giáo Nam tông như Thái Lan, 
Miến Điện... Từ đó Thiền viện Bửu Long đã quy tụ nhiều hành giả 
đến tham thiền học đạo. Nhiều am thất của chư Tăng, Tu nữ và tịnh 
nhân đã được xây dựng đề đáp ứng nhu cầu hành thiền, tu học. 

Năm 1961, đức Tăng thống một hệ phái Phật giáo Theravada 
Sri Lañkã là ngài Nãrada Mahathera đến thăm Việt Nam đã tặng 
cho thiền viện Bửu Long một cây Bồ-đề có nguồn gốc từ cây mẹ nơi 
Bồ-tát thành đạo. Nhị vị Tăng thống đã đồng “hiệp chưởng” xuống 
tay trồng cây Bồ-đề tại một địa điểm trong khuôn viên thiền viện. 
Ngày nay khách hành hương đến tham quan có thể thấy cây Bồ-đề 
đã được bao đời chư Sư chủ trì chăm sóc vun quén trở thành một 
đại thọ sum suê che bóng Phật Đài cùng với những phù điêu khắc 
chạm trên đá mô tả tám sự tích Phật lực, phản ánh văn hoá Phật 
giáo Nam tông. 

Năm 1981, Tổ Hộ Tông viên tịch, hưởng thọ 88 tuổi, tháp Tổ 
được Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam phụng lập ngay sau 
Bồ-đề Phật Cảnh, để đời đời tưởng niệm ân đức cao dày của vị Tổ 
sáng lập Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, vị đại Thiền sư tinh thâm 
định tuệ, Tổ khai sơn thiền viện Bửu Long. 

Dưới thời Tổ Hộ Tông làm Viện chủ có 4 vị chủ trì thay phiên 
trợ lý: Đại đức Lão Tâm (1965 - 1969), Đại đức Ngự Tâm (1969 - 
1976), Đại đức Tăng Huệ (1976 - 1981). 

Năm 1982, theo di chúc của Tổ, Hòa thượng Viên Minh được 
Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam bổ nhiệm thừa kế chức vụ 
Viện chủ thiền viện Bửu Long. Trong thời gian làm Viện chủ, Hòa 
thượng Viên Minh đã cử Thượng tọa Bửu Đức làm chủ trì và đã liên 
tục trùng tu tôn tạo chùa Tổ thành một ngôi danh lam tiêu biểu cho 
văn hóa Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam trong Công viên Lịch sử 
Văn hóa Dân tộc. 


630 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đến nay thiền viện Bửu Long đã xây dựng được những hạng 
mục như sau: 

- Năm 1992, xây dựng Ni viện để đào tạo Ni chúng Nam tông. 
Số Ni chúng được đào tạo hiện nay đã có nhiều vị đi học nước 
ngoài, có học vị Tiến sĩ, phó Tiến sĩ và Thạc sĩ. 

- Năm 1993, trùng tu thiền thất của Tổ để làm Tổ đường lưu 
niệm nơi trú ngụ và sinh hoạt hàng ngày của Tổ trong những năm tu 
hành cũng như hoằng dương chánh pháp tại thiền viện Bửu Long. 
Trong Tổ đường có tượng sáp của Tổ đang ngồi tự nhiên trong tư 
thế hàng ngày ngài dạy đạo cho chư Tăng, Ni, Phật tử mỗi khi đến 
tham vấn. 

- Năm 1995, Hòa thượng Viên Minh cùng với Hòa thượng Hộ 
Pháp (đệ tử của Tổ du học ở Miễn Điện và Thái Lan 28 năm trở vẻ) 
trùng tu Bồ-đề Phật cảnh để tỏ lòng tri ân cũng như thực hiện tâm 
nguyện của Tổ trước khi viên tịch. 

- Năm 1996, xây dựng tăng xá và trường học Pãl|i do Ht. Hộ 
Pháp vận động Phật tử Thái Lan, Miến Điện và Việt Nam cúng 
dường để nói lên tinh thần đoàn kết giữa Phật giáo ba nước. 

- Năm 2000, xây dựng Trai đường và Nhà trù để cung ứng nhu 
cầu sinh hoạt truyền thống như để bát, trai Tăng... hàng ngày cũng 
như trong những dịp lễ lớn hàng năm. 

- Năm 2002, xây dựng động Bồ-tát khổ hạnh theo sáng kiến 
thiết kế của Hòa thượng Viên Minh để tưởng niệm Bồ-tát Siddhattha 
tu 6 năm khổ hạnh trong một hang động trên núi Khổ Hạnh Lâm gần 
Bodh-Gaya, Ấn Độ. 

- Năm 2004, trùng tu chánh điện. Chánh điện trước đây là di 
tích của Tổ và Đại đức Lão Tâm để lại, vì vậy chủ yếu là trùng tu tôn 
tạo cho khang trang và tiện nghỉ hơn nhưng vẫn giữ lại hình dáng 
như cũ, chỉ thêm phần tiền đường và một vài chỉ tiết phối hợp giữa 
kiến trúc Phật giáo Đông Nam Á với kiến trúc triều đại nhà Nguyễn. 

- Năm 2005, xây dựng tượng đài Niết-bàn Phật cảnh gồm một 
tượng “Phật nằm” tạc từ đá granite dài 8m, nặng trên 50 tân. Chung 
quanh trang trí 10 trụ đèn cũng bằng đá granite điêu khắc theo mẫu 
trụ đá vua Asoka tại các Phật tích Ấn độ. 

- Năm 2007, khởi công xây dựng đại Bảo tháp Gotama Cetiya, 
để tôn thờ Xá-lợi Phật và chư đại Thánh Tăng. Mặt bằng xây dựng 
tháp rộng trên 2.000m2, cao khoảng 70m so với mặt biển. Một kiến 
trúc vừa hoành tráng hiện đại vừa biểu hiện nét cổ kính nhất của 
nền văn minh Kim Địa (Suvannabhumn) cổ đại trong vùng Đông 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 631 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Nam Á - nghĩa là ảnh hưởng văn minh Phật giáo Ấn Độ thời đại vua 
Asoka còn đậm nét ở Ankor Wat và các tháp Chàm Việt Nam. 

Thiền viện Tổ đình Bửu Long có những đặc điểm như sau: 

- Sinh hoạt theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theraväda) 
lầy Tam Tạng Päli làm gốc, đồng nhất với các nước Phật giáo Nam 
tông trong vùng Đông Nam Ẳ. 

- Thiền Viện Tổ đình Bửu Long đã được công nhận là một 
hạng mục trong Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. Điều này phù 
hợp với quyết định của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đặt văn 
phòng Ban Phật giáo Nam tông tại đây làm Trung tâm Nghiên cứu 
và giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển, tổ chức, sinh hoạt và sự 
cống hiến của Phật giáo Nguyên thủy cho nền văn hóa, giáo dục, 
đạo đức... của đất nước nói riêng; đồng thời nghiên cứu giới thiệu 
các nước theo Phật giáo Nguyên thủy đã đóng góp gì đó cho sự 
tiến bộ của văn minh nhân loại, nói chung. 

- Ngoài sinh hoạt tôn giáo và văn hóa giáo dục, thiền viện Tổ 
đình Bửu Long còn rất tích cực trong công tác y tế và từ thiện xã hội 
với các tổ chức: Một Ban Từ thiện, một Chi hội Chữ Thập Đỏ và một 
phòng Khám Bệnh phát thuốc miễn phí hoạt động vào mỗi ngày thứ 
bảy hàng tuần. 

Hiện nay, ngày càng có nhiều người nghiên cứu Phật giáo 
Nguyên thủy, vì vậy thiền viện Tổ đình Bửu Long đang nỗ lực phát 
huy tiềm năng của mình để đáp ứng nhu cầu thiết thực và chính 
đáng của quần chúng về cả hai mặt pháp học lẫn pháp hành, với 
phương châm “phục vụ để hoàn toàn, hoàn toàn để phục vụ” như 
câu nói của đức Tăng trưởng Nãrada Mahäathera thuở trước. 

Như vậy, trong khoảng thời gian ngài Hộ Tông làm Viện chủ Tổ 
đình Bửu Long từ năm 1960 đến năm 1981 thì đã có 5 vị chủ trì 
thay phiên trợ lý: 

- Đại đức Lão Tâm (1965 - 1969). 

- Đại đức Ngự Tâm (1969 - 1976). 

- Đại đức Tăng Huệ (1976 - 1981). 

- Đại đức Bửu Đức (1982). 

- Hòa thượng Viên Minh là Viện chủ từ năm 1982 đến nay. 


632 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


633 


.^ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


634 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 635 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


636 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 637 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Tâm Đăng - Đt: +84 776 174 708. 


Đại đức Thiện Đức - Đt: +84 986 267 768. 


Đại đức Thiện Đức và Đại đức Tâm Đăng (học vị Tiến sĩ) đệ tử 
ngài Viên Minh, tuỳ duyên thuyêt giảng đó đây. 


638 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
Q. BÌNH THẠNH 
410- CHÙA PHÁP QUANG 


Chùa Pháp Quang (Dhammaramsyäräma) tọa lạc tại số 414/17 
Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố HCM 
Đt: +84 913 772 443. Website: phapquangtu.net. 

Chủ trì: Tỳ-khưu Minh Giác 


Chùa Pháp Quang thành lập năm 1957, do cố Trưởng lão Thiện 
Luật khai sơn (ngài là một trong những vị cao Tăng đem Phật giáo 
Nguyên Thủy vê Việt Nam - cùng với chư vị tôn túc Hộ Tông, Bửu 
Chơn cùng các vị Trưởng lão khác). Khi còn tại thế, Trưởng lão 
Thiện Luật là Phó Tăng thống Giáo hội Việt Nam Thống Nhất - Phó 
Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam - Đệ Nhất Cao 
Tăng Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. 

Từ khi chùa thành lập cho đến nay, chùa đã trải qua năm đời 
trụ trì, khi xưa chùa có diện tích rất rộng, hơn 1hecta - hiện nay do 
nhu cầu phát triển đô thị hóa nên diện tích hiện tại bây giờ chỉ còn 
2.300m2 theo giấy chủ quyền sử dụng đất.. 

Trước năm 1975, chùa Pháp Quang là một ngôi chùa tiêu biểu 
có chương trình giảng dạy quy mô nhất thời bấy giờ do cố Ht. Hộ 
Giác làm viện trưởng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 639 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Qua nhiều đời chủ trì, chùa đã xây dựng chánh điện, tăng xá, 
trai đường, tháp tổ (cố Trưởng lão Thiện Luật). 

Ngôi chánh điện có diện tích 13mx20m, có 4 bức tượng Đức 
Phật Sãkya: Một, Đức Phật tọa thiền, hai, Đức Phật trì bình và ba, 
Đức Phật Niết-bàn. Cả 4 bức tượng đều được làm từ chất liệu xi- 
măng và y của ngài được dát vàng. Nhưng trải qua thời gian, do sự 
thay đổi của thời tiết nên lớp y dát vàng đã bị phai tróc. 

Năm 1999, nhà chùa đúc 2 đại hồng chung thay thế 2 hồng 
chung cũ. Năm 2002, nhà chùa đã dát vàng lại 4 bức tượng Phật - 
nêu tính theo thời giá bây giờ là hơn chục cây vàng (SJC). 

Vậy là, ngôi chùa này trải qua 50 năm nay đã xuông cấp nhiều. 
Hơn nữa, đường sá, nhà cửa xung quanh chùa đã nhiều lần nâng 
nền làm mới, nên chu vi đất chùa biến thành hố nước (nền trong 
sân chùa thấp hơn mặt đường 1m). Mỗi khi triều cường hoặc mưa 
lớn khiến sinh hoạt Phật sự gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những 
ngày lễ gặp mưa hoặc nước sông dâng cao thì khuôn viên chùa 
biến thành đầm nước. 

Để sinh hoạt Phật sự được thuận lợi, cũng như chỉnh trang lại 
ngôi bảo tự, nên Thượng toạ chủ trì, ngài Minh Giác dự kiến sẽ đại 
trùng tu toàn bộ, khởi công sau Rằm tháng 07/2011 - Tân Mão, 
2555 (PI) và thi công với tổng chi phí 20 tỷ đồng. 

Đến nay, những ai thăm viếng chùa Pháp Quang sẽ thấy một 
ngôi bảo sát quy mô, bề thế, hoành tráng... đáp ứng đầy đủ tất cả 
mọi tiện nghi sinh hoạt cho chư Tăng và Phật tử - đấy là công đức 
của vị chủ trì đương nhiệm mà cũng là “dư hưởng phước báu” có 
được từ cố Trưởng lão Thiện Luật và cố Trưởng lão Hộ Giác - là 2 
bậc tôn túc khởi đầu và khai sáng PGNTVN. 


640 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 641 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


À*~ 
«©Ò 7h may 


“..... 


A0 | 
.. Ì 
bộ Í 


<g: 4 
_ ).Yƒ& 


Trấn 


la) 


L: ⁄Í 
2 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


642 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 643 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


644 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 645 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
Q. GÓ VẤP 
11- CHÙA PHÁP LUÂN 


Chùa Pháp Luân tọa lạc số 79 đường 1, phường 4, 
quận Gò Vấp, thành phố HCM. 
Đt: +84 909 705 628. 
Trụ trì: Tỳ-khưu Phước Bình. 


Chùa Pháp Luân do cố Hòa thượng Từ Hạnh thành lập. Dáng 
dấp ngôi chùa thật khiêm tốn nằm trong con đường nhỏ tiếp giao 
với đường Nguyễn Thái Sơn có diện tích khoảng 300m2, xây dựng 
theo kiểu nhà cấp 4 đơn giản. 

Ht. Từ Hạnh mắt năm 1998. Hiện nay, Đại đức Phước Bình về 
tu học tại đây và làm chủ trì được 1 năm nay. 

Hằng năm, tại chùa có tổ chức các lễ 
tháng giêng, Rằm tháng 4, Rằm tháng 7, l 
ngày 12/10, Tắt niên ngày 25/12. 


¡ truyền thống: Rằm 


hội 
ễ Dâng y Kathina vào 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 647 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


648 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
Q. GÓ VẤP 
12- CHÙA PHÓ MINH 


Chùa Phổ Minh tọa lạc tại số 2 Thiên Hộ Dương, 
phường 1, quận Gò Vấp, thành phố HCM. 
Đt: +84 903 625 430. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Tâm. 


Chùa Phổ Minh trước đây có tên là chùa Lá thuộc hệ phái Bắc 
tông do Ht. Linh Tâm (thế danh Võ Văn Hớn) thành lập từ năm 
1934. Nơi tọa lạc hiện tại của chùa được dời đổi cách địa điểm cũ 
khoảng 100m. Khoảng năm 1960, chủ trì chùa là Sư cô Diệu Thiện 
dâng lại cho Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam do cố Hòa 
thượng Bửu Chơn thay mặt chư Tăng nhận lãnh. 

Vào thời kỳ đó, chùa Phổ Minh là trú ngụ một thời của các vị Ht. 
Thiện Luật, Ht. Hộ Tông, Ht. Hộ Giác, Ht. Nguyệt Quang... Đây được 
xem như là nơi đầu tiên mở lớp đào tạo cho chư Tăng Nguyên thủy, 
là nơi mà chư Tăng Quốc tế thường hay đến thuyết Pháp như ngài 
Ht. Nãrada. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 649 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Khuôn viên chùa Phổ Minh có diện tích khoảng 1.000m2. Sau 
khi cố Hòa thượng Bửu Chơn tiếp nhận chùa, ngài cho xây dựng và 
kiết giới Simã. Kiến trúc xây dựng theo kiểu mái ngói âm dương. 
Chánh điện được trùng tu vào năm 1985, thờ các hình tượng Phật 
do các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia dâng cúng. Đặc 
biệt, ngôi bảo tháp cao 43m, có 11 tầng thờ Phật bằng đồng do 
Hoàng gia Thái Lan và Đại học Thái Lan dâng cúng vào năm 2004. 

Hằng năm, tại chùa có tổ chức các ngày lễ như: giỗ vị Hòa 
thượng khai sơn - Ht. Linh Tâm - vào ngày 19/1; lễ húy ky cố Hòa 
thượng Bửu Chơn vào ngày 1/8 (ÂI); lễ hội Rằm tháng giêng, tháng 
4, Vu lan. Ngày Dâng y Kathina được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai 
sau ngày Rằm tháng 9. Mỗi tháng đều có tổ chức những ngày sám 
hối vào tối 15, 30. Hiện nay, chùa là nơi hướng dẫn cho Phật tử tu 
học thường xuyên hằng ngày. Riêng ngày Chủ nhật là ngày tịnh tu 
an lạc có đông đảo Phật tử đến tham dự tu thiền, đọc kinh, học Phật 
pháp. Hướng sắp tới đây, Hòa thượng Thiện Tâm có ý định mở 
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Thiền vì sức khỏe cộng đồng do 
hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam có quyết định cho phép 
mở. Tại đây cũng có trung tâm dạy tiếng Khmer. 

Chùa Phổ Minh không chỉ là ngôi chùa chuyên tu học Phật 
pháp mà chư Tăng cùng Phật tử thường xuyên có những công tác 
từ thiện xã hội, giao lưu học hỏi cùng các chùa trên khắp Thế giới. 

Chùa Phổ Minh hiện có 8 vị Sư đang tu học. 

Và trải qua 2 đời chủ trì: 

- Cố Ht. Bửu Chơn (1960 - 1979). 

- Ht. Thiện Tâm (1979 đến nay). 


650 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 651 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


652 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 653 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


_—ˆ^ 


r3 xa 
K1 ccỒ 
466 7028A 


MS cs«es m—e 


an 


+ 
¬ 


` 


654 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
Q. GÒ VẤP 
13- CHÙA TỪ QUANG 


Chùa Từ Quang tọa lạc số 63 Trần Bình Trọng, 
phường 1, quận Gò Vập, thành phô HCM. 
Trụ trì: Tỳ-khưu Minh Đức - Đt: +84 941 861 239. 


Năm 1952, Ht. Hộ Giác (thế danh: Nguyễn Văn Dần) thành lập 
nên ngôi chùa Từ Quang theo hệ phái Nam tông, ngài chủ trì đến 
năm 1964 thì viên tịch. Vị tiếp nối là Đại đức Minh Châu làm chủ trì 
vào năm 1964 - 1968. 

Năm 1968, Đại đức Minh Châu hoàn tục. 

Năm 1968 - 1978, Tt. Duyên Hạnh kế thế chủ trì. 

Sau 1976, Tt. Duyên Hạnh hoàn tục về đời. Năm 1978, Ht. 
Thiện Thắng chủ trì cho đến khi ngài viên tịch vào năm 1993. 

Từ 1993 - 1995, Tt. Kim Thái - người Khmer - làm chủ trì được 
2 năm. Sau đó Thượng tọa định cư sang Mỹ. Khi Tt. Kim Thái đi, 
năm 1995, Đại đức Hộ Bảo - còn gọi là Sư Nhiên - thay thế chủ trì. 

Năm 2003, Tt. Hộ Bảo mất. Năm 2003 - 2006, Tt. Pháp Trí làm 
chủ trì. Đến năm 2006, thượng tọa sang định cư bên Mỹ. 

Năm 2006, Đại đức Siêu Quang được cử về chủ trì đến năm 
2009 thì vị ấy mắt. Năm 2009 đến nay, chùa do Đại đức Minh Đức 
làm chủ trì. Như vậy, chùa đã trải qua 9 đời chủ trì. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 655 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Diện tích đất chùa khoảng 1.400m2. Chùa Từ Quang lúc trước 
dạng nhà trệt, tường dán ngói, có dãy tăng xá 1 trệt 1 lầu chiều 
ngang 4mx15m. Khi Đại đức Minh Đức về chủ trì, ngày 10/10/2011, 
Sư cho khởi công xây dựng ngôi chánh điện gồm 3 tầng: 1 tầng 
hầm và 2 lầu, diện tích 16mx35m. Tầng 1 làm giảng đường, tầng 2 
làm đại hùng bảo điện. Công trình xây dựng trong vòng hai năm, 
hoàn thành 7/7/2013 (ÂI). Ngoài ra, còn có dãy tăng xá, nhà trù, 
bảo tháp, Phật cảnh. Riêng cổng tam quan, tường rào, sân khởi 
công ngày 7/2/2015 và hoàn thành 10/7/2016. Toàn bộ công trình 
có kinh phí 17 tỷ 520 triệu. 

Hiện tại, chùa có 9 vị tỳ-khưu, 10 giới tử đang trú ngụ tại đây. 
Mỗi tuần, tại chùa có lớp Vi Diệu pháp, giáo lý căn bản do Đại đức 
Minh Đức và Đại đức Chánh Minh phụ trách vào ngày chủ nhật. 
Thứ 7 đầu mỗi tháng, tại chùa tổ chức khóa tu đầu-đà. Vào các 
ngày lễ lớn trong năm có: Mông 1 Tết - cầu an đầu năm; tối mồng 8 
Tết - hội hoa đăng cúng dường Tam Bảo; mồng 10/3 (ÂI) - giỗ Sư 
tổ. Vào ngày Chủ nhật trước Rằm tháng giêng - cúng Rằm tháng 
giêng, Rằm tháng 4 - lễ tam hợp, tháng 6 - Dâng y nhập hạ, tháng 7 
- Vu lan. Dâng y Kathina vào ngày 9/10. Cuối năm, ngày 23 tháng 
chạp lễ cầu siêu hội, đêm 30 tụng kinh Cầu an. Rằm và mồng 1 
hàng tháng có sám hối lệ cho Phật tử đến dự tụng kinh niệm Phật. 


212 cư TtẾ ` ¬= ` _ 


656 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 657 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


cân, ĐhỨ (ý VI Viuf - X4... 


658 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 659 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
Q. PHÙ NHUẬN 
14- CHÙA THANH MINH 


v 
đt< - 


Ị 
£ 
z 
⁄) 
⁄2 


Chùa Thanh Minh (Thanh Minh thiền viện) tọa lạc 
số 90 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thanh Minh (Đã viên tịch). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 661 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


662 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


mm... 
la ái can “he 0D Máu more lắt Me, 2ý Phó de (đai cao sp teal Í( Í cớ sét HA 


là ương thải) 4) Chứng NA, 1J REY 09901 pham —=m 


li444404*44ˆ 


CCrTI11111iidd14441420 


qqquxu„„<*~« r 
RttTYYYYvYvovvvvvvvc” Smem 


yyyvvss 


| 
| 


TS, vỉ 
la, 


'\yay Í472.794/ (lâm Íhám NÓ fc gi sen txg li dào PhufTtce hoặc 
xứ ứng rêu [ Ÿ Cu, v¿svg-yterboy2vn CS duy Đo«ếc TS: - <Sgsddegjcvet-voáem/L< 1 Thủy Iháct Ƒhonh Me 


› '“s“ ` SA 


¬ 


Ht. Thanh Minh (đứng giữa) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 663 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Q. TÂN BÌNH 
15- CHÙA PHẬT BẢO 


Chùa Phật Bảo (Buddharatanäaräma) tọa lạc số 57 Lạc Long Quân, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố HCM - Đt: +84 983 572 341. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Quang Minh. 


Từ thập niên 1930 - cụ thể là từ năm 1938 - PGNT Việt Nam 
(Theraväda) được các bậc đại Trưởng lão truyện từ Campuchia vê, 
đó là các ngài cô Hit. Thiện Luật, Bửu Chơn, Hộ Tông, Giác Quang, 
Giới Nghiêm, Tịnh Sự... 

Chùa Phật Bảo được Hit. Giới Nghiêm thành lập vào năm 1965, 
sau đó đã nhiều lần chỉnh sửa, trùng tu mà thành. 

Vào năm 1985, khi Ht. Giới Nghiêm đã viên tịch, Trưởng lão Hộ 
Chơn muốn có nơi trang nghiêm, linh thiêng để tưởng niệm Ấn sư 

nên đã ra công xây dựng tháp Phật Bảo để thờ di cốt của ngài. 
Tháp cao 11,55m thờ Xá-lợi Phật tầng trên cao, tầng giữa thờ tro cốt 
của ngài Giới Nghiêm và các vị cao Tăng khác; và tâng dưới thờ linh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 665 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


cốt của chư Phật tử gởi gắm. Tháp này ngày nay đã được dời ra phía 
sau ngôi chánh điện. Tuy nhiên, hiện nay, Phật tử lại thấy tháp thờ kỹ 
niệm Ht. Giới Nghiêm lại nằm ở thiền viện Phước Sơn. 

Từ năm 1963 đến 1975, thuở còn Ht, Giới Nghiêm, chùa mở 
trường Trung đẳng Phật Học viện, dạy hệ kinh tạng Pä|i và chư Tăng 
tham học rất đông. Sau này, khi cố Ht. viên tịch, chùa cũng cố gắng 
tổ chức các khóa học cho Tăng sinh tương tự như thuở nào. 

Chánh điện chùa Phật Bảo được bài trí trang nghiêm. Chính giữa 
tôn trí tượng đức Bồn Sư Thích Ca. Hai bên có tượng Đức Phật trì 
bình khất thực và tượng Đức Phật nhập Niết-bàn. 

Năm 1968, Phật giáo hoàng gia Thái xin cúng dường Đại lễ Dâng 
y Kathina và cúng thêm cho chùa một bộ bàn thờ có đầy đủ tượng 
Phật bằng đồng, bộ đèn đồng; một Pháp tòa và một bộ Tam Tạng 
bằng tiếng Pã|i Thái. 

Vị chủ trì chùa Phật Bảo đầu tiên dĩ nhiên là Hòa thượng Giới 
Nghiêm; ngài quê quán Thừa Thiên - Huế, xuất gia tại chùa Bãng 
Lãng, Huế vào năm 1930. Năm 1944, ngài tu học ở Campuchia, học 
đạo với Hòa thượng Chuon Nath, đức vua Sãi Campuchia, và du học 
ở Thái Lan, Miến Điện. Hòa thượng đã được suy cử làm Tăng thống 
Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam từ năm 1964 đến 1971 và 
thêm một nhiệm ký Tăng thống năm 1979 nữa. 

Từ năm 1981 đến lúc viên tịch (1984), ngài là thành viên Hội 
đồng Chứng minh và Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. 

__ Sau đó thì Đại đức Chánh Niệm lên chủ trì từ năm 1987 đã cho 
tô chức trùng tu ngôi chùa nhiêu lân, như xây dựng công Tam quan 
vào năm 2001, và hồ trợ Đại đức Hộ Chơn xây dựng tháp Phật Bảo 
năm 2003. ¬- 

Đại đức Chánh Niệm viên tịch, Đại đức Quang Minh kê thê chủ 
trì và do phước báu từ vị khai sơn là cố Ht. Giới Nghiêm mà chùa 
Phật Bảo được đại trùng tu, nếu không muốn nói là thiết kế, xây mới 
lại hoàn toàn. : 

Vào ngày 20/10/2018, chùa Phật Bảo đã trang nghiêm diễn ra lễ 
khánh thành và kiệt giới Simã sau hơn 6 năm đại trùng tu. 

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Ht. Viên Minh, 
UVTT. HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN thành phố HCM; Ht. Thích 
Như Tín, thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN thành phố 
HCM; HtL Thích Minh Trí, chứng minh BTS GHPGVN quận Tân Bình; 
Tt. Pháp Tông, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Tt. Thích 
Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình cùng chư tôn đức 
Tăng Ni các tự viện Phật giáo Bắc tông và chư Tăng, tu nữ hệ phái 
Phật giáo Nam tông. 


666 Ty-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Được biết, công trình xây dựng chánh điện chùa Phật Bảo khởi 
công vào ngày 12/3/2012 với tổng kinh phí dự kiến ban đầu 27 tỷ 
đồng. Đến nay đã hoàn chỉnh trên 90% khối lượng công trình gồm 
sảnh trệt phục vụ sinh hoạt chung, tầng 1 làm Giảng đường và tầng 2 
làm Chánh điện, tầng 3 gồm: 1 bảo tháp, 2 tầng tôn trí Xá-lợi, tượng 
Phật Niết-bàn, Phật cảnh Chuyển Pháp Luân. 

Tổng kinh phí cho công trình đến nay đã hơn 24 tỷ. 

Hiện nay trông ngôi chùa đã quy mô, đã hoàn thiện đáp ứng cho 
mọi tiện nghi sinh hoạt các ngày đại lễ trong năm. 


Tượng thờ cố Hoà thượng Giới Nghiêm 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 667 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


668 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 669 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


%“ & “‹-" - 


670 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Trong Nước 


uy 


ên Thủ 


t Giáo Nguy 


ậ 


Chương I/E - Các Chùa Ph 


671 


Việt Nam Sử Lược 


ên Thủy 


t Giáo Nguy 


Phậ 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
Q. TẤN BÌNH 
16- CHÙA DIỆU QUANG 


Chùa Diệu Quang (tu nữ) tọa lạc số 44 Trần Văn Quang. 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố HCM. 
Đt: +84 89 742 304. 
Chủ trì: Tu nữ Diệu Tâm (Sư cô Hiền). 


Năm 1967, Hòa thượng Giới Nghiêm mua thêm phần đất gần 
chùa Phật Bảo để cho các tu nữ ở. Ban đầu, đây chỉ là căn nhà lá 
được mua lại với giá 120.000 đồng, sau đó được xây dựng lại. 

Chùa Diệu Quang có diện tích 148m“. 

Năm 1987, cô tu nữ Diệu Tâm đến đây ở. 

Năm 2010, cô cho trùng tu lại toàn bộ chùa trông kiên cố, trang 
nghiêm hơn. Diện tích chánh điện 70m“. Diện tích nhỏ nên không có 
nhiều công trình Phật cảnh, chỉ có tượng Đức Phật ban phước phía 
trước chánh điện. 

Đây là một chi nhánh thuộc chùa Phật Bảo, tọa lạc số 57 Lạc 
Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố HCM nên nhà 
chùa không có tổ chức các cuộc lễ trong năm như những chùa 
khác. Vào các ngày lễ, các cô qua dự lễ chung với chùa Phật Bảo. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 673 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


À DỊ 


3UANG 


674 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN. 
Q. TÂN PHÚ. 
17- CHÙA BỬU THẮNG 


—— ¬ ¬—= ni... 7 ñVV. % r 
: < ˆ ` Y tư “\ v 
jj Í) Ò\ \ DA 

: ^S< À. \ W`¿ ‹ 
- vàn? VN Ị S - vp s- 
*€x/ Í Xu y, ˆ 2 .- ( 
Hi ` - 
“ Ặ . Lo 


Có sả 
P Yên: Z. 


là 


Chùa Bửu Thắng tọa lạc số 73 Lê Thiệt (Văn Cao - Lê Thiệt), 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. 
Trụ trì: Tỳ-khưu Chơn Minh - Đt: +84 908 669 888 


Năm 1963 là năm đánh dấu thời điểm đặt viên đá đầu tiên xây 
dựng chùa Bửu Thắng. Nhưng đến năm 1969 chùa mới chính thức 
được xây dựng do cố Hòa thượng Bửu Thắng vận động Phật tử 
mua đất rồi tạo lập cơ sở. 

Diện tích ban đầu là 2.570m2. Đến năm 1997 và 2007, chùa 
hiến một phần đất để làm đường Văn Cao, Lê Thiệt và Lê Lư. Hiện 
tại đất chùa chỉ còn 1.700m2. Chùa có chánh điện với diện tích 
200m được khởi công năm 1963 nhưng mải vào thời Đại đức Hộ 
Chơn về đây chủ trì công trình mới hoàn thành. 

Năm 1989, làm lễ kiết giới SImã. 

Năm 2012, chánh điện được trùng tu khang trang hơn. Cũng 
thời gian này, Đại đức Chơn Minh cho xây thêm Trai đường, nhà 
Tổ, Bảo tháp Xá-lợi, cội Bồ-đề Đức Phật tọa thiền, động Bồ-tát 
thành đạo, điện thờ ngài SIvali, Phật cảnh Niết-bàn, cảnh Lâm-tÿy-ni 
nữa; nghĩa là quy mô khá hoàn thiện. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 675 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hiện tại có 2 vị Sư đang trú ngụ. 

Vào các ngày lễ truyền thống như Rằm tháng giêng, tháng 4 có 
tụng kinh, thuyết pháp, bát hội. Buổi tối có thọ đầu-đà. Ngày 14 
tháng 7 có lễ Vu lan, tưởng niệm Ht. Giới Nghiêm và bát hội. Dâng y 
Kathina vào ngày 21/9. Hằng ngày, từ 6h - 8h, tại chùa có tổ chức 
tụng kinh, thiền định. Ngày sám hối 14, 30 hàng tháng, có tổ chức 
dạy thiền, thuyết pháp. 

Chùa đã trải qua 3 đời chủ trì: 

- Ht. Bửu Thắng (1963 - 1985). 

- Ht. Hộ Chơn (1987 - 2007). 

- Ðđ. Chơn Minh từ năm 2007 đến nay. 


676 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


#]3|<[>| >|=|-[-]- 5 ‹ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 677 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


š My: 
N £ Z4 À„ 


678 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


>> ch 2z TA. Lá.C 4` cà, CÁ 


22220 2ne.) sec 


l 


Ấ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 679 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


680 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
Q. THU ĐƯC 
418- TỎ ĐÌNH BỬU THANG 


Chùa Bửu Quang (Ratanarañsyäräma) tọa lạc số 171/10, 
quốc lộ 1A, tổ 8, khu phố 3, ấp Gò Dưa, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố HCM. 
Quản sự: Tỳ-khưu Minh Tấn. Đt: +84 903 870 370. 


Chùa Bửu Quang còn được gọi là Tổ đình Bửu Quang, là ngôi 
chùa đầu tiên đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển Phật 
giáo Theraväda tại Việt Nam. Ngôi chùa được hình thành do lời hẹn 
ước của đôi bạn tâm giao là Kỹ sư Nguyễn Văn Hiểu và Bác sĩ Thú 
y Lê Văn Giảng khi có cùng chung một tâm nguyện phát triển đạo 
pháp Nguyên thủy tại Việt Nam. 

Khi biết được tin bác sĩ Giảng có chí nguyện xuất gia, các ông 
Nguyễn Văn Hiểu, Nguyễn Văn Quyến và Văn Công Hương lập tức 
vào Chợ Lớn tìm đất xây chùa nhưng không tìm được chỗ nào thích 
hợp. Sau đó, ba người lên Gò Dưa, Thủ Đức, tìm được một khu đất 
rất thích hợp để xây chùa, vì địa điểm không xa thành phố mà cũng 
không gần thành thị, với khu rừng dầu cổ thụ tỏa bóng mát mẻ, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 681 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


yên tĩnh. Được biết đất này của bà Cả và của ông Chánh tổng Bùi 
Ngươn Hứa, họ đến gặp hai ông bà để thương lượng giá cả tiến 
hành việc xây dựng chùa. Nhận thấy ba người này có thiện tâm lo 
việc chùa chiền, ông bà rộng lòng cho họ khai phá 3 hecta đất để 
xây chùa mà không cần phải trả tiền. Ông bà chỉ làm giấy bán đất 
với giá 1 đồng danh dự. Trước nghĩa cử cao đẹp của ông bà chủ 
đất, cụ Hiểu và những người bạn đạo rất cảm kích, và chính nghĩa 
cử này giúp họ gia tăng đức tin Phật pháp nhiều hơn nữa. 

Năm 1938, tại Gò Dưa, làng Tam Bình, quận Thủ Đức, ông 
Hiểu cho xây cất một ngôi chùa lá và 8 tịnh thất theo kiểu nhà sàn 
của người Campuchia để chư Tăng cư ngụ. Ngày Rằm tháng 10 
năm 1938, làm lễ an vị Phật có làng, tổng, quận và Ban Tịnh độ Thủ 
Đức tham dự. Đây là mốc lịch sử đánh dấu ngày thành lập chùa, 
ngôi chùa đầu tiên của hệ phái Nam tông Kinh. 

Ngày 15/4/1940, lễ lạc thành và kết giới Simä do tỳ-khưu Thiện 
Luật, ty-khưu Huệ Nghiêm và đạo tràng Phật tử Nguyễn Văn Hiểu tổ 
chức. Buỏi lễ có sự chứng minh của Phó Sãi vương Campuchia, Ht. 
Som Dach Choun Nath và 30 vị tỳ-khưu Khmer tham dự. Sau đó, lễ 
trồng cây Bồ-đề do Quốc vương Campuchia hiễn cúng. 

Ngày 15/10/1941, bác sĩ Lê Văn Giảng xuất gia với Phó Tăng 
vương Chounat tại chùa Unalom, Campuchia với pháp danh Hộ 
Tông, chính thức là một vì tỳ-khưu với tâm nguyện truyền bá chánh 
pháp về Việt Nam. Ngài trụ trì chùa Bửu Quang từ năm 1941 đến 
năm 1944. 

Năm 1947, giặc Pháp phá chùa, dỡ lấy ngói, gạch, đốn cây, lẫy 
chùa làm phòng tuyến. 

Khi đó, tín đồ Bửu Quang và Kỳ Viên hiệp nhau cất lại ngôi Tổ 
đình Bửu Quang, đến ngày 22 tháng 11 năm 1953, cung nghinh Xá- 
lợi về chùa và làm lễ khánh thành rất long trọng, có nhà cầm quyền 
hành chánh và quân sự giúp sức tổ chức. 

Năm 1954, tỳ-khưu Ân Lâm về trụ trì chùa Bửu Quang đến năm 
1959. Qua hạ thứ hai, vào tháng 10 năm 1955, nhân dịp Lễ Dâng Y 
-_ do con tỳ-khưu Hộ Tông tổ chức - ngài Hộ Tông đến chứng minh 
và ở luôn lo việc cất tịnh thất, lập trường thiền định. 

Tháng 2/2002, sau phiên họp nội bộ, hệ phái quyết định thành 
lập Ban Quản trị chùa Bửu Quang gồm có các vị: 

- Trưởng Ban Quản trị: Tt. Thiện Tâm 

- Phó Ban Quản trị: Tt. Minh Giác 

- Thư ký kiêm Quản sự: ĐÐđ. Thiện Minh 


682 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Kiểm soát: Ðđ. Thiện Nhân, Ðđ. Pháp Chất. 

Ngày 29 tháng 01 năm 2003, tại chánh điện Tổ đình Phật giáo 
Nam tông, Bửu Quang tự, mở phiên họp về việc Ban Quản trị Tổ 
đình Bửu Quang đề cử Đại đức Thiện Minh - Thư ký Ban Quản trị - 
chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi sinh hoạt Phật sự tại Tổ 
đình Bửu Quang. Kể từ ngày đó, ĐÐđ. Thiện Minh chính thức về chùa 
Bửu Quang cư ngụ và điều hành. 

Ngoài những chương trình sinh hoạt về Phật giáo, giúp ích sự 
tu học cho Phật tử các giới, Tổ đình Bửu Quang còn là nơi bảo trợ, 
chăm lo cho đời sống của người dân nghèo. Ngày 09 tháng 03 năm 
2004, thành lập Chi hội Từ thiện Hương Minh Hiểu. Trong quá trình 
hoạt động, Chi hội đã có những đóng góp tích cực cho xã hội như 
tặng quà cho người nghèo, nấu ăn và cung cấp những suất ăn miễn 
phí hằng ngày cho các bệnh viện tại địa phương. 

Ngày 28 tháng 05 năm 2010, chính thức thành lập tạp chí Phật 
giáo Nguyên thủy theo Giấy phép hoạt động báo chí số 760/GP- 
BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp quyết định, Thứ trưởng 
Đỗ Quý Doãn ký. Tòa soạn tạp chí Phật giáo Nguyên thủy đặt tại 
chùa Bửu Quang. Ht. Thiện Tâm làm Tổng biên tập, Tt. Bửu Chánh 
và Tt. Thiện Minh làm Phó Tổng biên tập. 

Tháng 5/2016, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, xác nhận chùa 
Bửu Quang là “Ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt đầu tiên ở Việt 
Nam”. Ngày 08/07/2016, Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam xác 
nhận chùa Bửu Quang là ngôi “Việt Nam Linh Thiêng Cổ Tự”. 

Ngày 26/10/2017, Ủy ban Nhân dân thành phố HCM cấp sổ đỏ 
Tôn giáo cho chùa Bửu Quang. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - ký tên và đóng dấu. Đất chùa có 
diện tích 21.488,7m°. 

Chùa ban đầu chỉ là ngôi nhà lá đơn sơ cùng một sỐ liêu thất 
kiểu nhà sàn. Năm 1939, nhận thấy nhu cầu cần thiết về đào tạo 
các vị sa-di tu học giới luật và đọc kinh kệ cho thông thạo, Ban Hộ 
tự lại tiếp tục xây thêm một phòng học. 

Đến năm 1940, cụ Nguyễn Văn Hiểu phát tâm bán căn nhà 
riêng của mình, dùng phân nửa số tiền bán nhà để xây lại chùa Bửu 
Quang bằng ngói gạch theo lối kiến trúc rất đặc biệt, kết hợp và biến 
cách theo các loại kiến trúc Khmer, Tây và Tàu thành ra một loại 
kiến trúc rất đặc biệt. Ngày nay chúng ta vẫn còn nhìn thấy loại kiến 
trúc này ở Thích Ca Phật Đài - Vũng Tàu. Đồng thời, cụ Hiểu cũng 
xây một tăng xá ba lầu bằng ngói gạch cho chư Tăng trú ngụ. Phân 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 683 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


nửa số tiền còn lại, cụ dùng để mua đất làm ruộng, thâu huê lợi cho 
chùa. Chùa Bửu Quang ngày nay không phải là kiến trúc thời của 
cụ Nguyễn Văn Hiểu xây dựng, vì năm 1947 chùa bị giặc Pháp tàn 
phá. Sau chiến tranh, anh em cư sĩ ở đó đi xin vật liệu cất lại chùa. 

Thời gian trôi qua nhanh, do cuộc biến chuyên thăng trầm của 
lịch sử, chùa được xây dựng và trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ lại 
nét đơn sơ, mộc mạc của khu rừng dầu và những căn phòng ở có 
gác gỗ biệt lập, đơn giản. Sau năm 2003, khi Ðđ. Thiện Minh về 
quản lý, chùa bắt đầu xây dựng Ni viện 35 phòng theo dạng dãy nhà 
câp 4. Nhìn chung, các công trình xây dựng trong giai đoạn này đều 
đơn giản và cần thiết, như: Chánh điện, tăng xá, phòng học, Ni viện, 
bếp ăn, phòng khách, Phật cảnh Niết-bàn, tượng chư Thiên, Phật 
cảnh đi bát, Phật cảnh Bồ-đề. 

Ngày 26 tháng 10 năm 2008, khánh thành thư viện Phật giáo 
Nguyên thủy và giảng đường Abhidhamma là tòa nhà một lầu có 
diện tích 7mx20m. Thư viện Phật giáo Nguyên thủy có trên 9.000 
đầu sách, chuyên lưu giữ các loại kinh sách ấn tống và băng đĩa 
Phật giáo. Giảng đường Abhidhamma do Tu nữ Quang Giới là thí 
chủ chính thức xây dựng nên. Đây là ngôi giảng đường chuyên dạy 
về Abhidhamma do tỳ-khưu Giác Tuệ (thế danh Nguyễn Đức Tài) 
đứng lớp; lớp dạy Pãäli do cư sĩ Ngộ Đạo (thế danh Nguyễn Tấn 
Đỉnh) phụ trách. Ngoài ra, ngôi giảng đường này còn là nơi diễn ra 
các cuộc hội thảo về Phật pháp. 

Năm 2010, Tt. Thiện Minh cho sửa sang và nới rộng chánh 
điện. Chánh điện hiện tại có diện tích 22mx15m. Sau lưng chánh 
điện là văn phòng tòa soạn tạp chí Phật giáo Nguyên thủy. 

Năm 2014, khánh thành bảo tháp 2 tầng. Tầng trên cùng tôn trí 
thờ di ảnh Chư tôn đức Tăng. Tầng 1 thờ di ảnh, cốt của tu nữ và 
Phật tử. Tầng trệt là nhà tang lễ. 

Từ năm 2017 - 2019, chùa có những đợt trùng tu do Công ty 
giày Thái Bình và Đạo tràng Giác Bảo Hoa tài trợ chính như: Xây 
dựng quảng trường Phật lớn để tổ chức các buổi lễ ngoài trời, xây 
tháp Mít Nài, Phật Niết-bàn, khu vực Bồ-đề Phật cảnh theo kiểu kiến 
trúc mang phong cách Thái Lan. 

Tổ đình Bửu Quang khi mới được thành lập là nơi để tu học 
giáo lý và thực hành thiền. Theo thời gian, khi Phật giáo Theraväda 
đã lan truyền rộng rãi, nơi đây trở thành nơi sinh hoạt Tôn giáo, tín 
ngưỡng đậm nét truyền thống. Mỗi ngày có hai thời công phu sáng, 
chiều vào lúc 5h và 17h. Mỗi tháng có hai buổi sám hối, thuyết pháp 


684 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


vào ngày 14 và 29. Tại đây có những lớp giáo lý dạy Kinh, Luật, Vi 
Diệu pháp tại giảng đường, dạy thiền vào mỗi tuần, hay khóa thiền 
Tứ Niệm Xứ một ngày vào mông 8 hàng tháng. 

Từ ngày thành lập chùa đến nay đã 81 năm, chùa Bửu Quang 
đã trải qua 9 đời chủ trì và quản lý: 

Năm 1938, Ht. Thiện Luật là vị chủ trì đầu tiên. 

Năm 1940 - 1944, Ht. Hộ Tông. 

Năm 1951 - 1954, Ht. Hộ Luật. 

Năm 1954 - 1959, Ht. Ấn Lâm. 

Năm 1959 - 1981, Ht. Pháp Tịnh. 

Năm 1981 - 1988, Ðđ. Thiện Quang. 

Năm 1989 - 1990, Đđ. Sán Nhiên. 

Năm 1990 - 2001, Đđ. Thiện Nghiêm. 

Tháng 2 năm 2002, quyết định thành lập Ban Quản trị chùa Bửu 
Quang. Từ năm 2003 - 2018, Đại đức Thiện Minh được Ban Quản 
trị suy cử làm Thư ký kiêm Quản sự Tổ đình Bửu Quang quản lý và 
điều hành mọi công việc tại đây. 

Mùa hạ năm 2018, Đại đức Thiện Minh viên tịch, Đại đức Minh 
Tấn về nhận chức quản chúng lâm thời điều hành mọi sinh hoạt 
dưới sự chỉ đạo của Ban Quản trị. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2019, Ban Quản trị họp kiện toàn nhân sự 
và gửi đơn đề xuất danh sách thành phần nhân sự Ban Quản trị 
nhiệm kỳ mới đến Ban Trị sự thành phố. Ngày 8 tháng 10 năm 2019, 
Ban Trị sự thành phố cấp quyết định chấp thuận thành phần nhân 
sự Ban Quản trị chùa Bửu Quang, nhiệm kỳ 2019 - 2022 do Hit 
Thích Trí Quảng - Trưởng Ban Trị sự - ký tên và đóng dấu. 

Hiện nay, tại chùa Bửu Quang có khoảng 80 vị đang cư ngụ, 
chư Tăng có 38 vị, tu nữ có 42 vị. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 685 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


+ 


\ É “ TT 
`ợ 


Bàn thờ trong chánh điện 


686 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tháp thờ Xá-lợi 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 687 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


688 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


z 


Tháp thờ Đức Phật Niêt-bàn 


am 2013 


z 


áng giêng năm 


` 


Lê hội Răm th 


689 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TIỂU SỬ 
Cố Thượng tọa Thiện Minh 
(1969 - 2018) 


Pháp danh: BhikkhUu Thiện Minh. 
Thế danh: Nguyễn Văn Sáu. Ngày và nơi sanh: 15/11/1969, 
xã Hòa Linh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 
Cha: Nguyễn Văn Ba. Mẹ: Nguyễn Thị Tại. 


- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN 

- Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN 

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương 
GHPGVN 

- Phó Giám đốc Trung tâm Pãl|i học thuộc Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam 


690 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Phật giáo 
Nguyên thủy. 

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. 

- Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN quận Thủ Đức. 

- Thư ký kiêm Quản sự Tổ đình Bửu Quang. 

- Viện chủ chùa Đại Lộc - Ấn Độ; chùa Đại Phước - Myanmar; 
chùa Đại Hạnh - Campuchia, chùa Đại Thọ - Phần Lan; trụ trì thiền 
viện Bồ Đề - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chùa Giác Hoàng - Bình Dương; 
chùa Thanh Long - Bình Dương; chùa Phước Minh - Bình Dương; 
thiền viện Thiện Minh - Vĩnh Long; chùa Đại Hóa - Thanh Hóa; 
chùa Đức Hòa - Hà Nội; chùa Đại Niệm - Lâm Đồng. 

Thượng tọa Thiện Minh, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh ngày 
15/11/1969, tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long trong 
một gia đình có nhiều tín tâm đối với Tam Bảo, giàu lòng yêu nước. 

Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Ba, thân mẫu là cụ bà Nguyễn 
Thị Tại. Thượng tọa lớn lên trong một gia đình có chín anh em luôn 
yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Ngài là người con thứ sáu và rất 
hiếu thảo với cha mẹ, tính tình hài hòa cũng như nhanh nhẹn trong 
mọi công việc. Đặc biệt, từ thuở nhỏ, Thượng tọa rất hiếu học. 

Sống trong một gia đình đầm ấm và có truyền thống theo Phật 
giáo Nam Tông. Từ nhỏ, Thượng tọa đã được tiếp cận với Phật 
giáo và được người chú của mình là Đại đức Thiện Hữu dẫn dắt chí 
nguyện xuất gia. Khi mới 9 tuổi, cậu bé Sáu đã rời xa vòng tay bảo 
bọc của Cha Mẹ, theo Sư chú lên Sài Gòn sống tại chùa Nam Tông, 
Tịnh xá Ngọc Đạt và chùa Giác Quang. 

Vốn sẵn có túc duyên sâu dày với Phật pháp, vào năm 1981, cậu 
bé Nguyễn Văn Sáu xuất gia sa-di tại chùa Nam Tông, quận Bình 
Tân, thành phố HCM và được ban pháp danh Thiện Minh (Suvijjo). 
Thượng tọa theo học đạo tại chùa Nam Tông, chùa Giác Quang. 

Và sau đây là “hành trạng” của Tt. từ năm 1991 đến năm 1918: 

Năm 1991: Thọ giới tỳy-khưu với HI. Tăng trưởng Siêu Việt tại 
chùa Kỳ Viên, quận 3, thành phố HCM và có pháp danh là Siêu Minh. 

Năm 1995: Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại trường Đại học 
Sư Phạm thành phố HCM. 

Năm 1997: Tốt nghiệp Cử nhân Phật học Học viện Phật giáo 
Việt Nam khóa II. 

Năm 2012: Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Apollos Hoa Kỳ. 

Năm 2006 đến nay: Tham gia công tác giảng dạy ở Học viện 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 691 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật giáo Việt Nam tại Cần Thơ, Hà Nội, Hồ Chí Minh; và các trường 
Cao đẳng Phật học. 

Năm 2015: Được phong hàm Giáo sư, Đại học Apollos. 

Thực hiện chí nguyện “tác Như Lai sứ - hành Như Lai sự” vào 
năm 2003, Thượng tọa được ban Quản trị suy cử làm Thư ký kiêm 
Quản sự Tổ đình Bửu Quang. 

Năm 2006: Cùng với Đại đức Minh Tắn phục hồi lại ngôi Tam 
Bảo Bát Chánh Đạo của Ht. Thiền sư Giới Hương tại phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố HCM. 

Năm 2007, nhiệm kỳ VI, Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử 
Thượng tọa vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Trị sự kiêm Phó ban Từ 
thiện Trung ương. Thượng tọa giữ chức vụ này cho đến nay. 

Năm 2007, nhiệm kỳ VI, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành 
phố HCM suy cử Thượng tọa vào chức vụ Ủy viên Ban Trị sự 
Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2009: Cùng với Tt. Tường Quang xây dựng chùa Đại Lộc, 
là ngôi chùa của hệ phái Theraväda Việt Nam tại đất Án Độ. 

Năm 2010: Thành lập chùa Đức Hòa tại Hà Nội. 

Năm 2011: Thành lập ngôi thiền viện Thiện Minh tại quê nhà xã 
Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Năm 2012: Tiếp nhận trụ trì chùa Thanh Long tại Bình Dương. 

Năm 2014: Thành lập thiền viện Bồ Đề tại Vũng Tàu. 

Năm 2015: Tiếp nhận trụ trì thiền viện Phước Minh; cũng trong 
năm này, Tt. chính thức thành lập chùa Giác Hoàng tại Bình Dương. 

Năm 2012, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Thủ Đức, Tt. 
được suy cử chức vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự 
GHPGVN quận Thủ Đức, nhiệm kỳ VIII (2012 - 2016). 

Năm 2016: Đắc cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Năm 2016: Thành lập chùa Đại Phước tại Miến Điện và chùa 
Đại Hạnh tại Camphuchia. Cũng trong năm này, Tt. cùng với Đại 
đức Minh Tắn thành lập chùa Đại Thọ tại Phần Lan. 

Năm 2012: Được suy cử Trưởng ban Từ thiện Phật giáo Nam 
tông, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Cuối năm 2017, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, nhiệm 
kỳ VIII (2017 - 2022), ngài được tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa. 

Năm 2018: Thành lập chùa Đại Hóa tại tỉnh Thanh Hóa. 

Trong suốt quá trình hoằng pháp, Thượng tọa đã thuyết giảng ở 
nhiều đạo tràng trong và ngoài nước với hàng trăm bài giảng đã được 


692 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


¡in thành sách, quay video, ghi âm phát hành rộng rãi; biên soạn và 
soạn dịch nhiều tác phẩm trong kinh điển cũng như những tác phẩm 
thiết thực cho cuộc sông. Ngài trụ trì 7 ngôi chùa trong nước, làm 
viện chủ 4 ngôi chùa quốc tế, và cùng tham gia điều hành nhiều ngôi 
chùa ở các tỉnh thành. Ngoài ra, Thượng tọa đã sáng lập ra Tạp 
chí PGNT và giữ chức Phó tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn; 
chủ nhiệm Trưởng ban Biên tập website phafgiaonguyenthuy.com, 
viefnambuddhistsangha.vn, sáng lập Thư viện PGNT; Chủ tịch quỹ 
học bổng Theraväda; đồng sáng lập quỹ Ấn tống Trí Tuệ; Chủ tịch 
Hội từ thiện Hương Minh Hiểu. 

Trong sự nghiệp hoằng hóa lợi sinh, Thượng tọa đã để lại trong 
lòng Tăng Ni, Phật tử những hình ảnh thân thương, từ hòa khả ái, 
trẻ tuổi nhưng tràn đầy nghị lực, hướng tâm vì Phật pháp, Thượng 
tọa đã dang đôi tay từ hòa hóa độ hàng trăm Tăng Ni, Phật tử trong 
nước lẫn ngoài nước và có những vị đã thành tựu sở học, ra hành 
đạo và trụ trì các chùa. Đối với hàng Phật tử tại gia, Thượng tọa là 
người tận tụy hướng dẫn tham gia các công tác Phật sự đặc biệt là 
công tác từ thiện xã hội và văn hóa Phật giáo. 

Trong quá trình điều hành chùa Bửu Quang với tư cách là Thư 
ký kiêm Quản sự, Tt. đã làm cho ngôi Tổ đình ngày một khởi sắc. 

Với những công đức đã đóng góp cho Giáo hội và hệ phái, T†. 
đã được nhiều bằng khen, giấy khen của Giáo hội và Nhà nước 

Với hoài bão hoằng dương Phật pháp, Tt. sẵn sàng xả tài kể 
cả sức lực để thành lập nhiều ngôi chùa ở khắp nơi trong nước và 
ngoài nước. Tuy chí nguyện khôn cùng nhưng sức lực có hạn, vào 
tháng 5 năm 2017, Tt. đã kiệt sức và thọ bệnh. Mặc dù đã được các 
y bác sĩ cứu chữa, trải qua 14 tháng, Tt. đã thuận thế vô thường, 
viên tịch vào lúc 17 giờ 30, ngày 21/7/2018 (nhằm ngày 9/6 Mậu 
Tuất) trong tiếng tụng kinh cầu nguyện của Chư tôn đức Tăng và 
môn đồ đệ tử với 49 năm trụ thế, trải qua 27 mùa an cư kiết hạ. 

Sự ra đi của Tt. là niềm thương tiếc vô hạn của Giáo hội, là sự 
thiếu vắng một pháp lữ đồng hành trong chánh pháp, là sự mất mát 
vô cùng lớn lao của Phật giáo Nam tông. Môn đồ hiễu quyền từ đây 
vĩnh viễn không sao tìm lại được một bậc thầy từ hòa khả kính... 


Thủ Đức, ngày 23 tháng 7 năm 2018 
(Nguôn PGNT) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 693 


SÀI GÒN 
Q. THỦ ĐƯỨC 
19- CHÙA BỬU HẠNH 
(Tịnh thất Cây Mít Nài) 


Chùa Bửu Hạnh tọa lạc tổ 8, khu phố 3, ấp Gò Dưa, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố HCM. 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN 
.Q. THỦ ĐỨC 
20- CHUA BAT CHANH ĐẠO 


Chùa Bát Chánh Đạo tọa lạc số 16/12A, đường số 12, khu phố 4, 
phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố HCM. 
Đt: +84 973 152 615. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Phước Định. 


Chùa Bát Chánh Đạo toạ lạc khiêm tốn nơi một khu dân cư nhỏ 
nơi phường Tam Bình. Xưa kia, nơi đây vốn là khu mộ địa hoang dã 
không ai đặt chân tới. Nhưng khi Phật giáo Nam tông du nhập vào 
Việt Nam do quý ngài Thiện Luật, Bửu Chơn, Hộ Tông... khai lập 
chùa Bửu Quang năm 1938 và coi như đây là Tổ đình của PGNTVN 
thì từ đó, tất cả nơi đây đã bắt đầu thay đổi... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 697 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Cũng tại vùng đất Thủ Đức này đã là cơ duyên, là nơi hành đạo 
của nhiều vị cao tăng thạc đức như Thiền sư Bửu Hạnh, Thiền sư 
Pháp Minh... Vào năm 1970, Thiền sư Giới Hương đã chọn khu mộ 
địa vùng đất Tam Bình - Thủ Đức này để tu thiền và sống theo hạnh 
đâu-đà (dhutañga) độc cư tri túc. Tại đây, Phật tử địa phương phát 
tâm kỉnh mộ đã xây dựng một liêu cốc 12m2, được gọi là tịnh thất 
Bát Chánh Đạo để dâng cúng cho ngài. 

Ngày 17/3/1987, Thiền sư Giới Hương viên tịch, Trưởng lão 
Pháp Tâm với hạnh nguyện độc cư đã tiếp tục truyền thống đầu-đà 
tại tịnh thất Bát Chánh Đạo của Thiền sư Giới Hương. 

Đến năm 2000, Trưởng lão Pháp Tâm bị bệnh nên về chẩn trị 
tại chùa Giác Quang. Thấy tịnh thất bỏ không nên gia đình tu nữ 
Diệu Tấn mời Đại đức Thiện Minh đến chăm sóc và quản lý. 

Thấy khuôn viên quá nhỏ hẹp nên Đại đức Thiện Minh mua 
thêm 2 lô đất để nới rộng diện tích chùa. Cũng trong năm 2000, Đại 
đức Thiện Minh đệ đơn xin Giáo hội và Chính quyền dựng bảng 
chùa và đăng ký sinh hoạt GHPGVN và đã được Giáo hội và Chính 
quyền công nhận với tên gọi là chùa Bát Chánh Đạo. 

Đầu năm 2005, Đại đức Thiện Minh mời Đại đức Minh Tấn về 


698 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


quản lý chùa Bát Chánh Đạo. Và sau đó, Đại đức Minh Tấn đã làm 
được 2 công trình đó là: Tăng xá và chánh điện. Tăng xá với diện 
tích 12m? xây 2 tầng lầu khởi công ngày 20/10 hoàn thành ngày 
15/12 năm Ất Dậu. Chánh điện với diện tích 54m? khởi công ngày 
17/7, hoàn thành ngày 20/9 năm Bính Tuất. Trong ngày khánh 
thành, có chư Tăng đại diện các chùa Phật giáo Nguyên Thuỷ đến 
tham dự. Tổng kinh phí 2 công trình này khoảng 250.000.000 đồng 
do chư Tăng và Phật tử chung hùn phước, đặc biệt là Phật tử Văng 
Phi Nga, Hà Thế Hưng và Hồ Thu Tuyền... 

Cuối năm 2006, gia đình Phật tử Tám Hưởng phát tâm cúng 
dường thêm 54m? đất cổ mộ để cho diện tích khuôn viên chùa sau 
này được rộng thêm. 

Đến giữa năm 2009, Đại đức Minh Tấn xuất dương du học, thế 
là chùa Bát Chánh Đạo lại không có người trông coi nên Đại đức 
Thiện Minh đã mời Đại đức Phước Định về chủ trì. 

Trải qua thời gian, do các công trình xây dựng trước đây đã 
xuống cấp nên năm 2012, Đại đức Phước Định đã vận động Phật tử 
trùng tu toàn bộ và cho xây thêm một ngôi tháp để thờ chư vị tiền 
bối hữu công tại bổn tự. Một năm sau, Đại đức lại vận động Phật tử 
bốc 20 ngôi mộ nằm trong khuôn viên chùa và mua một ngôi nhà 
100m2, sau đó đã tiến hành xây một dãy tăng xá 5 phòng vào ngày 
18 tháng 7 năm 2012. 

Mặc dù chùa Bát Chánh Đạo chính thức được dựng bảng chùa 
nhưng về quản lý địa phương chưa có hộ chính thức; đến ngày 14 
tháng 5 năm 2013, chùa Bát Chánh Đạo đã được công an quận 
công nhận hộ chùa Bát Chánh Đạo với địa chỉ 16/12A đường 12, 
phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Đại 
đức Phước Định trông coi, điều hành. 

Trải qua nhiều đời quản lý chùa Bát Chánh Đạo vẫn chưa có 
quyết định chính thức về việc bổ nhiệm trụ trì, đến ngày 28 tháng 04 
năm 2014, BTS Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thành phố HCM đã có 
quyết định số 230 bổ nhiệm Đại đức Phước Định làm chủ trì. Vậy, 
xem như Đại đức là vị chủ trì đầu tiên của ngôi chùa Bát Chánh Đạo 
này về mặt quản lý hành chính. 

Mỗi năm chùa thường xuyên tổ chức các lễ hội vào các ngày 
mồng 02 Tết, 15 tháng Giêng (ÂI), 15 tháng Tư, 15 tháng 7 và ngày 
lễ Dâng Y... Hiện nay, chùa với khuôn viên rộng khoảng gần 500m? 
với các công trình như chánh điện, ngôi tháp thờ, dãy tăng xá 5 
phòng được coi là tương đối đủ tiện nghỉ sinh hoạt. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 699 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hiện nay mỗi chiều Chủ nhật, tại chùa Bát Chánh Đạo có lớp 
học Vi Diệu pháp vào lúc 14 giờ do Đại đức Thiện Minh và cư sĩ 
Đức Tài phụ trách. 

Các đời chủ trì: 

- Hoà thượng Giới Hương - từ năm 1970 - 1987. 

- Thượng Toạ Pháp Tâm - từ năm 1987 - 2003. 

- Đại đức Thiện Minh - từ năm 2004 - 2005. 

- Đại đức Minh Tấn - từ năm 2005 - 2008. 

- Đại đức Thiện Hùng - từ năm 2008 - 2011. 

- Đại đức Phước Định - từ 2011 đến nay. 


700 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 701 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


KỈNX CÙNG MGZIWWM( PMỤ TÍN #đ° ƯựGg, x4 

š _ GHẢ2 MUMG 0T 004W KWACY W GU,888.PWM.T 

e= .—_=- -' .. 
T b‹ 


702 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN -. 
HUYỆN BÌNH CHÁNH 
21- CHÙA NAM TÔNG 


Chùa Nam Tông tọa lạc tại số 220/110/166/1, 
thị trần An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố HCM. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Hạnh - Đt: +84 903 394 975. 


Chùa Nam Tông được Ht. Hộ Giác cho xây dựng vào năm 1969 
do tín nữ Lưu Quỳnh Hoa và gia đình họ Lưu cúng dường. 

Đến năm 1981, Ht. Hộ Giác xuất ngoại, bàn giao chùa lại cho 
Ht. Siêu Việt. Năm 1992, Ht. Siêu Việt viên tịch nên Đại đức Thiện 
Hạnh được đề cử chủ trì. 

Trải qua năm tháng, nhiều đời chủ trì, chùa được nâng cấp, xây 
dựng thêm để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt nên mới có diện mạo 
như ngày nay. 

Các đời chủ trì: Ht. Hộ Giác (1970 - 1981), Ht. Siêu Việt (1981 - 
1992), Đđ. Thiện Hạnh (từ năm 1992 đến nay). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 703 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


`. m>s*~+~ 
Số ^xÃ, 


_ 


+ 


xưc.— 


" 
la cà. 


25414, "Z⁄⁄2 


704 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 705 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


706 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 707 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


708 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN _ 
HUYỆN BÌNH CHANH 
22- CHÙA TĂNG BẢO 


Chùa Tăng Bảo tọa lạc tại D3/1D ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố HCM. 
Đt: +84 908 432 930, +84 388 925 246. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Bửu Minh. 


Chỉ là một ngôi chùa nhỏ ở vùng ven thành phố, được thành lập 
năm 2002. Chùa có diện tích gần 200m” do Đại đức Bửu Minh mua 
và tự xây dựng. 

Hằng năm, chùa cũng tổ chức đầy đủ các lễ truyền thống của 
PGNT. Đặc biệt, Rằm tháng 7 hằng năm Đại đức tổ chức phát quà 
cho dân nghèo quanh vùng. 

Năm 2017, Phật tử Nguyễn Văn Mạnh có cúng dường cho Đại 
đức một khoảng đắt với diện tích 2.000m2 cách chùa cũ chừng 1km. 

Hy vọng tại đây sẽ là cơ sở mới kiên cố, vững chắc để phụng 
thờ Tam Bảo trong nay mai. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 709 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SÀI GÒN -. 
HUYỆN HÓC MÔN 
23- TỊNH XÁ TRÚC LÂM 


Chùa Trúc Lâm (Veluvanavihära) tọa lạc tại số 18/1 
ấp Xuân Thới Đông, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố HCM. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Giác Lộc - Đt: +84 908 276 372. 
Website: htfp://chuatruclamhocmon.comÍ 


Được biết, chùa Trúc Lâm do cố Tt. Trí Minh sáng lập vào năm 
1989 và đến năm 2016 thì ngài viên tịch. Sau đó, Ðđ. Giác Lộc trông 
coi và điều hành công tác Phật sự - được hệ phái Thống nhất, BTS 
GHPGVN huyện Hóc Môn đã đề đạt lên BTS và các cấp chính 
quyền để cơ sở đầy đủ pháp nhân, pháp lý trong việc chủ trì ngôi 
chùa này. 

Vậy chùa Trúc Lâm có 2 đời chủ trì: 

- Cố Tt. Trí Minh (1989 - 2016). 

- Đại đức Giác Lộc (2016 đến nay). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 711 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tân chủ trì: Đại đức Giác Lộc nhận vòng hoa từ Ht. Thiện Tâm 


712 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


‹\x*. ' 6x 

»x/ 2>... —.- = 
Hội PHẬT GIÁ0 VIỆT NAM 
lÍ \ / là ĩ 


VELUVANAVIHARA ` 


.~-= Ð 
% MÌ 


si MAI liàpy 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 713 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


! 


T714 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 715 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


x6 XNK 1À xÀ VÀ 
bi 2»xxvx\44€vì 


NV 


716 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


BÀ RỊA - VỮNG TÀU 
17 Chùa 


24- Thích Ca Phật Đài 
25- Chùa Thiền Lâm 
26- Chùa Hộ Pháp 
27- Tịnh Thất Phước Mỹ 
28- Chùa Di Lặc 
29- Chùa Bồ Đề 
30- Tam Bảo Thiền Đường 
31- Chùa Phước Hải 
32- Thiền Đường Phật Quang 
33- Thiền Viện Viên Không Tăng 
34- Thiền Viện Viên Không Ni 
35- Tịnh An Lan Nhã 
36- Thiền Viện Bồ Đề 
37- Chùa Viên Tuệ 
38- Tịnh Xá Ngọc Viên 
39- Thiền Viện Giác Tuệ 
40- Tịnh Thất Hồng Quang 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VỮNG TÀU 
24 - CHÙA THÍCH CA PHẬT ĐÀI 


Chùa Thích Ca Phật Đài tọa lạc tại số 608 Trần Phú, 
phường 5, thành phô Bà Rịa - Vũng Tàu. 


Cụm kiến trúc Thích Ca Phật Đài nằm trên mạn sườn phía Bắc 
của Núi Lớn, nổi bật với bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tọa 
thiền. Cổng lớn quay về hướng đường Trần Phú. Toàn thể khuôn 
viên cụm kiến trúc rộng 28hecta, bao gồm một quần thể các chùa 
(Hộ pháp, Thiền Lâm, Di Lặc và Viên Thông) và các cụm vườn 
tượng diễn tả cuộc đời Đức Phật. 

Cuối thập niên 1940, Đại đức Nãrada sang Việt Nam thuyết 
giảng giáo lý Nam tông. Khi đến Vũng Tàu, ngài được tháp tùng bởi 
ông Lê Quang Vinh, một vị quan đương nhiệm đưa đi thăm viếng 
các nơi. Khi đến vùng Núi Lớn, Đại đức từng có ý kiến xây dựng 
một ngôi chùa tại vùng này. 

Vào khoảng năm 1957, ông Lê Quang Vinh, bấy giờ đã hồi hưu, 
đã về đây khai phá vùng đất hoang ở bên sườn Núi Lớn. Vào thời 
điềm này, nơi đây ít cư dân sinh sống mặc dù đã có đường trải 
nhựa từ Bến Đình đến Bến Đá. Ông cho dựng một ngôi chùa đơn 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 719 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


sơ dưới chân Núi Lớn để tu hành, gọi là Thiền Lâm tự. Ông xuất gia 
và lây pháp danh là Thích Giác Pháp. 

Năm 1960, khi trở lại Việt Nam giảng pháp, Đại đức Nãrada đã 
viếng Núi Lớn và đã trồng tại đây một cây Bồ-đề từ một cây con ở 
cô đô Anuradhapura nước Tích Lan, gốc chiết từ cây Bồ-đề ở Bồ-đề 
Đạo Tràng Ấn Độ. Bấy giờ Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam 
đã cho trùng tu ngôi chùa Thiền Lâm, đồng thời cho cất một trai thất 
nhỏ dành riêng cho Đại đức Nãrada môi khi ngài lưu lại đây. Trong 
một lần lưu lại chùa Thiền Lâm, Đại đức góp ý nên xây dựng một 
bảo tháp để tôn thờ Xá-lợi. 

Đầu năm 1961, GHTGNTVN đã tổ chức vận động quyên góp tài 
chính để xây dựng một khu Bảo tháp Xá-lợi và vườn tượng quảng 
diễn cuộc đời của Đức Phật. Trong quá trình vận động, nhiều Tăng 
Ni, Phật tử đã góp ý xây dựng bổ sung thêm Thích Ca Phật Đài. Ý 
kiến này được nhiều Phật tử ủng hộ và đóng góp thêm tài chính. Cư 
sĩ khảo cổ Hồ Đắc Thăng được cử làm lãnh đạo thực hiện công 
trình. Việc tạo tác tượng được giao cho nghệ nhân Bùi Văn Thêm, 
hiệu Phúc Điền, thực hiện. Học trò ông Phúc Điền là Hoàng Gia 
Thuận được giao đảm trách khâu mỹ thuật. 

Lễ đặt viên đá đầu tiên được tiến hành tại Bảo tháp ngày 
4/6/1961. Lễ khởi công xây dựng được tổ chức vào ngày 20/7/1961. 
Sau 19 tháng thi công, lễ khánh thành được tổ chức trọng thể vào 
hai ngày 9 và 10/3/1963 (ức ngày 14 và Rằm tháng 2 Quý Mão). 

Năm 1970, chùa Hộ Pháp được xây dựng. 

Năm 1989, cụm kiến trúc Thích Ca Phật Đài được Bộ Văn hóa 
Thông tin xếp hạng di tích cấp Quốc gia. 

Từ năm 1975, ban đầu, khu kiến trúc có thu vé tham quan. 
Nhưng từ năm 2001, du khách có thể đến thăm tự do. 

Vẻ đẹp của Thích Ca Phật Đài chính là sự kết hợp giữa kiến 
trúc Tôn giáo và phong cảnh thiên nhiên. Toàn bộ khuôn viên Thích 
Ca Phật Đài như một vằng trăng khuyết chia thành ba cấp theo hình 
tháp, cao dần từ 3m đến 29m so với mực nước biển. Cấp 1 là Tam 
quan và khu vườn hoa. Cấp 2 là khu nhà mát và nhà trưng bày 
truyền thống. Cấp 3 là Thiền Lâm tự và khu Phật tích, bao gồm các 
công trình kiến trúc - điêu khắc, có rất nhiều tượng lớn nhỏ trong đó 
nổi bật nhất là Kim Thân Phật Tổ cao hơn 10m, bên trong có 16 
viên Xá-lợi của Đức Phật. 

Thích Ca Phật Đài là công trình nổi bật nhất, trở thành tên 
chung cho cả cụm kiến trúc. Thích Ca Phật Đài, còn được gọi 


720 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tượng Kim Thân Phật Tổ, thể hiện Đức Phật tọa thiền trước cội Bồ- 
đề do Đại đức Nãrada trồng ngày 2/11/1960. 

Phần bệ tượng cao /m, có bình đồ hình bát giác, tượng trưng 
Bát chánh đạo. Phần tượng Phật ngồi cao 6m, gồm 3 phần riêng 
biệt gồm tòa sen với đường kính 4m, thân tượng và đầu tượng. Tắt 
cả được đúc bê tông cốt thép. 

Ban đầu, tượng được phác thảo bằng đất sét cao 40 cm, với 20 
phiên bản khác nhau. Phiên bản cuối cùng được chọn thể hiện Đức 
Phật đắp y kiểu Colombo, tư thế ngồi kiết già, hai bàn tay đặt ngửa 
trên đùi theo tư thế bắt ấn Tam muội. 

Phần đài sen và thân tượng bằng bê tông cốt thép được thi 
công tại chỗ, riêng đầu tượng được đắp đất sét tạo khuôn tại Sài 
Gòn, sau đó tạo nhiều mảnh khuôn bằng xi-măng rồi đưa lên Vũng 
Tàu để đúc đầu tượng rời bằng bê tông đặc, cuối cùng mới được 
nâng lên ráp vào thân. Trong thân tượng được tôn trí 3 viên ngọc 
Xá-lợi vào ngày 18/8/1962, cùng lúc với 13 viên Xá-lợi được tôn trí 
vào Bảo tháp. 

Bảo tháp Xá-lợi Phật hình bát giác cao 17m, trên có búp sen, 
bên trong đặt 13 viên Xá-lợi Đức Phật do ngài Nãrada cúng dường. 
Bốn phía đặt bốn đỉnh lớn, trong có chứa đất mang về từ bốn Thánh 
địa Phật giáo ở Án Độ là vườn Lâm-tỳ-ni, Bồ-đề Đạo Tràng, vườn 
Lộc Uyễn và rừng Sälã Song Thọ. 

Hiện Hit. Giác Trí chủ trì ở đây. 


Chân dung ngài Nãrada (Tích Lan) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 721 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


., 


;— '~—-= '''>~`))1°- túc, tt 
~ — : XS 
r/ 


r22 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 723 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


25- CHÙA THIÊN LÂM 


Chùa Thiền Lâm trước là của cố Ht. Kim Minh chủ trì, 
là tiền thân của Thích Ca Phật Đài hiện nay. 


TÍ(H THÍCH (A PHẬT ĐÀI 


HT ĐI XÂY ĐỰNG THÁ& 7T XĂM 
ÁNG 3YĂM 1A, BỀN SƯỜN NÚI 
LỚN) ĐIỆN TÍCM CÁN 3a... TIKO 
Fq CA: XCÀI ĐẠI ĐỐC MANSADA 
MANATHE1(A XGGỞI TÍCH LAN. 
Ìxøt ĐỢC XẤY ĐỰNE, KẾT MỚP C3P^ 
NITHIỀN NHIÊN VỚI SÂN TAY £1f2Ð Lêo 
CỦA CủA XGLXU, TẠO XẾM CÁC YTẮC PHẨM NGIỆ 
THUYT ĐIÊA K3LẾC KIẾ ƒ YẶC: UIẾ TICH€A VUÁT Đàt 
Y#Ở THẰNH MỘT THÍ NG € Ã⁄)\ MỐI TIẾ SỐ CỦA TÍNH 
PA #}A-VÕNG TẠ L 
UIỆt/ bÁNG CHẾ Ÿ ! NƠY BẢY ĐANG TỒN THỜ 14 
VIÊX NGỌC XÃ LỢI CÙNG NHÀNH ĐỖ Đế CÉA PHẬT 
TỔ. THẮC CÁ P|LÂY Ú11,À ĐIỂM THAM Q£0AN) HÀ XI 
I†UOM; CỦA DU KHÁCH TRÔNG YÀ NGOÀI NƯỚC, LÀ 
Di XẮN VÂN HÒA CỬ À YÌS1) BÀ KL<-YÊNG TÀU, ĐƯỚC 
CŨNG NHẬN 0Ì TẾCH (C1 SỬ - VẤN HÓA - ñA»gt 
THÍ NỢ 'T1JEØ QUYẾT BỊNH SỐ 19V QN NGÀY 14 
TI(Á NÓ}? XÁM t9 CŨA HỘ VĂN HỒA THÒNG TIM 


MÁUYÁNG BÀ RỊA VŨNGTẤC “{ 
ổ 


ẹ 


IWfIIf4NÏA(NIS SINE XÊN( S/UT 


TRE BISIDHA SÁKYAS((ÝS 9N KMOWM AS 
T3ITCI C4 Y ĐAI RY LÔCÀI. #fUIỆCX 15 Á Y1OSG .Y 
(B2 MOUXTAIN¿ HIIDE PFARK OW MOSYSM22VTAI 
BLEIOMISY JTATUAXY, WITH A AXEA ÓE- 3 16eserts 

UIKY'ÌM ZLULY 1%4J, CÓMMPILETXI? IN MARGIV 19% 
40 M#ATFDy SỸ $% LANCAN MEVYEFfWEWGĐ *5K MAMADA 
MAMAYMEW+ \ 

TH COXẾTWUCYTOM 14.Á 4XxSYJLXPIỆCV ` 
Sa... ~..............- 
CRAPFTMAxKkSM7P Óf TẾ AXWTSSYSÉ + THAY MAKSS 
^DMIFAREE %VIX O7 9% Lš2TVWƒf AXD YKASSFOS#SkS 
TIIX ARXA EXTU 4 VS{|.. KMOWM #VÁUTY XP OW 
R.AKIA -X1N(1Á V f®@1V66#, 

Sf£€LA1 ƑOUX19: 11 G£WÝ.kT BX0OfÍA'Ý#€ofSlY#EX 
#ANCH (A%Đ ]X YIKCES Of ZA€#*EĐ® XE1AC ABRE 
KNSII*IXXII HE TW) CS (ÔA PftAY {X1 STATTPIAXY PÁw 
(S NOY CÓ, V A #-À'CÝ Of #1L1EMM4f2W Xà S41) fTSKE1%G 
POÑ RỜTH DỘMESTIC AND YTfWXATIpSA{ V1SIY0@E5, 
RỤT AMOSG ƑEXC1G1 C41 Yt 6Á MEY17ACEC6 Đ„AKIL 
VWWGTAW P#£OV:XCX +š WẾt(L, 0zRÈ (1x 
4CXNOWYLEIx/SĐ® AS THÉ xÀT1@41ÐĐE, (C11TCRAI 
HESTUXICAI-RELICS - AM - ⁄C§SEC SPFUY AtCU#P®Sv;:† 
(IE{ RE. Xe ; 1947/v14 (9 bà TÍ,Đ D#©€MBX® 14k t2 By 
TÍ M£XISTWY ® Ê\1.YURE, AMD fXYO4UMA YIOƑ 


XÀRI1A-VUNGTAU Mã SEVM. ( 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


725 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


726 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược T27 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


728 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
26- CHÙA HỘ PHÁP 


Chùa Hộ Pháp tọa lạc tại số 45/4C Trần Phú, phường 5, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Đt: +84 64 832 575 - +84 937 099 508. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Giác Trí. 


Chùa được khởi công tạo dựng từ năm 1970, ban đầu có tên 
gọi là tịnh thất Thiện Huệ, đến năm 1972 được đổi tên thành thiền 
đường Hộ Pháp. Chùa nằm trên sườn phía Bắc của Núi Lớn, trong 
khuôn viên cụm kiến trúc Thích Ca Phật Đài với tổng diện tích 28 
hecta. Riêng diện tích của cụm kiến trúc chùa Hộ Pháp là 1.885m2, 
trong đó diện tích xây. dựng chùa là 220m2 (ngang 11m, dài 20m). 

Kiến trúc tông thể của chùa mang phong cách truyền thống của 
hệ phái Nguyên thủy. Trong khuôn viên, nhiều nơi đã bài trí tranh 
tượng, tái hiện lại đời sống của đức Chánh Biến Tri: Lúc tọa thiền, 
lúc thuyết pháp... 

Ngôi chánh điện được xây dựng hoàn thành năm 2004. 

Mặt tiền bên phải, bên trái chánh điện có thiết kế 2 tượng Phật 
đứng ban rãi phước lành cho chúng sanh. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 729 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chính giữa phía trong chánh điện, có bức tượng Đức Phật 
Gotama cao 7m ngôi trên tòa sen, toàn thân dát vàng 24k. Phía sau 
lưng tượng là bức phù điêu bằng gỗ, có chiều ngang 5,8m, chiều cao 
8m tái hiện lại bức tranh Đức Phật ngồi thuyết pháp tại Vườn Nai, đã 
được các nghệ nhân sơn mài thực hiện, chê tác miệt mài trong 2 năm 
ròng rã. 


730 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Bên phải, bên trái chánh điện có 4 bia kinh được khắc trên gỗ 
sao, khảm bằng vỏ ốc, đặt thành cụm, mỗi cụm 2 bia. Mỗi bia kinh 
có 2 mặt, 4 bia kinh bao gồm 4 thứ tiếng: 

Cụm bia bên phải chánh điện: 

- Bia thứ nhất khắc chạm bản kinh bằng tiếng Anh theo bản 
dịch của Hòa thượng Nãrada Mahäã Thera. 

- Bia thứ hai khắc chạm bản kinh bằng bằng tiếng Pãli theo văn 
bản được Bộ Tôn giáo và Giác ngộ Đạo lý của chính phủ Sri Lañkäã 
cấp giấy chứng nhận. 

Cụm bia bên trái chánh điện: 

- Bia thứ ba khắc chạm bản kinh bằng tiếng Việt theo bản dịch 
của Hit. Giác Trí, chủ trì chùa Hộ Pháp. 

- Bia thứ tư khắc chạm bản kinh bằng chữ Hán theo bản dịch 
của ngài Cưu Ma La Thập. 

Cả 4 tâm bia đều được lồng trong giá gỗ đỡ khung bằng gỗ 
sao, mặt ngoài của khung, phía trên có chạm khắc hình bánh xe 
Chuyển Pháp luân và Chư thiên đang vân tụ nghe pháp. Ngoài ra, 
trên bia và giá đỡ còn có các chỉ tiết sinh động, ý nghĩa mang nhiều 
điển tích nhà Phật khác. 

Chúng ta đã được biết rằng, với 4 tắm bia khắc kinh Chuyển 
pháp luân (Dharmacakrapravartana Sũitra) bằng 4 thứ tiếng nói trên 
đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập: "Bia kinh kinh Chuyền 
pháp luân khảm xà cừ bằng bốn ngôn ngữ có kích thước lớn nhất". 

Ngoài ra, UNESCO, tổ chức Văn Hóa Giáo Dục LHQ công nhận 
chùa Hộ Pháp là “Linh thiêng cỗ tự” mang nhiều dấu ấn lịch sử phát 
triển của Phật giáo Nguyên thủy Bà Rịa - Vũng Tàu! 

Nói tóm lại, du khách viếng thăm nơi đây, không chỉ chiêm 
ngưỡng những nét đẹp đặc thù của kiến trúc tôn giáo mà còn cảm 
nhận được sự trầm hùng, linh thiêng của ngôi cổ tự - như phảng 
phát lời kinh Chuyển pháp luân từ ngàn xưa vọng và.. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 731 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


732 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


xẮ, \ị 3⁄4 s3it DÀY BIỆ BA 


ˆ “ me. 7/88 

VI nìxrtuyểx GIỦI Ê 

RElI ("0 MU 1Ú ˆ 
TEEAVADA 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 733 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. Giác Trí - Phó BTS GHPGVN BR - VT (lễ Dâng Y) 


T734 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


27- TỊNH THÁT PHƯỚC MỸ 


Nằm trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài 
Trân Phú, phường 5, thành phô Vũng Tàu. 
Chủ trì: Đđ. Phước Mỹ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 735 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


¬T?>>>>-=.Ö x 


_.;) .ý 


736 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


> 5 . . (Cát 
vo ray TC 
` ` 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược T37 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


28- CHÙA DI LẶC 


Chùa Di Lặc - Vũng Tàu tọa lạc tại số 
610/1/1A Trân Phú, phường 5, thành phô Vũng Tàu. 
Chủ trì: Ht. Giác Trí 


¬ .Sẩ 


“r- 


1... 

L1 

ì 
—=“-—_- ` 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 739 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


| HH | 
l _ /— —& 5 


740 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


741 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VỮNG TÀU 
29- CHÙA BÒ ĐÈ 


Chùa Bồ Đề tọa lạc số 25 Vi Ba, phường 1, 
thành phô Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Chánh Minh - Đt: +84 900 364 5916. 


Khoảng thập niên 60, phái đoàn hoằng pháp của Ht. Hộ Tông 
và nhóm cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu kiến tạo Thích Ca Phật Đài hoành 
tráng, có nhiều Phật tích để giới Phật giáo hành hương lễ bái cúng 
dường, tạo một tiếng vang uy tín cho cả nước và giới Phật tử nhiều 
tông phái thời đó. Ngày lễ khánh thành năm 1963 có rất nhiều tôn 
giáo bạn và giới Phật giáo đến tham dự. Thế nên sau ngày lễ khánh 
thành Thích Ca Phật Đài, Phật giáo Nguyên thủy không những nỗi 
tiếng ở Vũng Tàu mà còn vang danh cả trong và ngoài nước nữa. 

Hòa trong niềm hoan hỷ đó, năm 1968, một nhóm Phật tử Vũng 
Tàu phát tâm trong sạch hiến cúng 7.000m đất cho Ht. Hộ Tông đề 
kiến tạo một ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy nằm trên Núi Lớn, 
Vũng Tàu. Địa thế nơi này cách mặt biển khoảng 200m, phương 
tiện lên chùa có thể bằng xe 2 bánh hoặc 4 bánh, khung cảnh êm ả, 
thanh tịnh, tương hợp cho các vị sa-môn sống đời độc cư thiền 
định. Lúc bây giờ Ht. Hộ Tông chỉ cho xây một vài liêu cốc cho ngài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 743 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


và chư Tăng tu thiền. Tuy nhiên, khi thấy đạo tâm và lòng thành tu 
tập của Phật tử nên ngài quyết định xây một ngôi chùa để chính 
thức hoằng pháp. 

- Năm 1970, Ht. Hộ Tông trồng một nhánh Bồ-đề tại đây - lấy 
giống từ cây mẹ tại Ấn Độ; tiếp theo là xây dựng chánh điện. Vì mới 
trồng cây Bồ-đề nên ngài lầy Bồ-đề mà đặt tên chùa. Và kể từ đó, 
chùa ây được gọi là Bồ Đề tịnh xá. 

- Năm 1972, một số Phật tử nữ muốn xuất gia tu nữ theo truyền 
thống của PGNT như quý cô Mộng Sa, Tư Miên, Tư Của, Hai Tàu... 
nên Ht. Hộ Tông hoan hỷ tiếp độ cho họ xuất gia; và ngài đã lập một 
Ni viện có 9 phòng cho giới nữ có trú xứ tu học. 

- Năm 1981, Ht. Hộ Tông viên tịch. Bồ Đề tịnh xá giao cho Đại 
đức Võ Lâm quản lý và điều hành mọi sinh hoạt ở đây. 

- Năm 1985, Bồ Đề tịnh xá nằm trong khu vực bị quy hoạch, giải 
tỏa, thế nên Đại đức Võ Lâm bàn giao lại cho địa phương giảng 
đường và 3 liêu cốc; còn Đại đức thì về chùa Nam Tông - huyện 
Bình Chánh tu học với Ht. Siêu Việt. 

- Năm 1986, Đại đức Chánh Minh (người địa phương Vũng Tàu) 
biết tin việc quy hoạch và giải tỏa khu vực Bồ Đề tịnh xá có sự thay 
đổi nên Đại đức vận động ông Nguyễn Văn Trắng (con Tư Hoàng 
Cát) và ông Nguyễn Văn Thời đệ tử thân tín của Ht. Hộ Tông mượn 
lại giảng đường và 3 liêu cốc. 

- Năm 1987, Đđ. Chánh Minh nhận lời mời của Ban Tu thư tạng 
Vi diệu pháp về chùa Nam Tông để phụ làm việc với Ban Tu thư, có 
sự cố vấn của Ht. Siêu Việt. 

- Năm 1994, Ht. Siêu Việt, Tăng trưởng PGNTVN có văn bản 
gởi các ban ngành trong Phật giáo và Nhà Nước giới thiệu Đại đức 
Chánh Minh và Đại đức Tịnh Hạnh về quản lý chùa Bồ Đề (Bồ Đề 
tịnh xá được đổi thành chùa Bồ Đề cho phù hợp với truyền thống 
PONT vì cụm từ “nh xá” giáo đoàn Khát sĩ đã sử dụng từ lâu). 

Đồng thời, trong thời điểm này ông Nguyễn Văn Thời qua đời và 
nội bộ chùa Bồ Đề có nhiều quan niệm bắt đồng trong xử lý công 
việc, có dấu hiệu xung đột - nên nhân dịp này Công ty Lâm Viên thu 
hồi và niêm phong lại chùa và 3 liêu thất giao lại cho UBND thành 
phố Vũng Tàu quản lý. Trong tình hình này, chùa Bồ Đề chỉ còn lại 
01 liêu cốc của Tăng và 3 liêu cốc của Ni; không có chánh điện. 

Đại đức Chánh Minh vận động Phật tử cải tạo 2 liêu cốc làm 
chánh điện thờ Phật để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu tập. 

- Năm 1993, Đại đức kiến tạo một Phật cảnh, một bảo tháp thờ 


744 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xá-lợi Phật. Mặc dù đây là công trình không quy mô lắm, chỉ như để 
đánh dấu và khẳng định sự hiện diện và hoằng pháp nơi di tích lịch 
sử tiêu biểu của Tổ Hộ Tông mà thôi. 

- Năm 2006, cơn bão số 9 Durant thổi vào thành phố Vũng 
Tàu, chùa hư hại 98% chỉ còn lại duy nhất bảo tháp và pho tượng 
Phật cảnh. 

Sau cơn bão, nhà nước “cứu trợ” những địa điểm bị cơn bão 
gây thiệt hại, Đại đức chủ trì nhận được 3 triệu đồng từ Ủy ban 
phường 1, thành phố Vũng Tàu trao lại. Tăng Ni và Phật tử trong và 
ngoài nước hay tin chùa Bồ Đề bị cơn bão thiệt hại, bằng tất cả tấm 
lòng, họ gởi tịnh tài về cúng dường đề xây dựng lại ngôi Tam Bảo. 

Được phép của địa phương, cuối năm 2006, Đại đức cho khởi 
công xây dựng chánh điện chùa Bồ Đà với diện tích 6mx10m - trong 
hơn 1 tháng, đến ngày 11/12 năm Bính Tuất thì hoàn tất. Vào ngày 
15/01 năm Đinh Hợi khánh thành chánh điện chùa Bồ Đề có sự 
tham dự của Ht. Thanh Minh (Viện chủ Thanh Minh thiền viện, 
quận Phú Nhuận), Tt. Thiện Pháp (Ủy viên Ban Từ thiện TW. 
GHPGVN), Tt. Thiện Nhân (Giảng sư Ban Hoằng pháp TW. 
GHPGVN), Tt. Bửu Chánh (Phó BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai) và 
đông đảo chư Tăng, tu nữ đại diện các chùa PGNT và đông đảo 
chư Phật tử đến tham dự. Kinh phí xây dựng cho công trình khoảng 
250 triệu đồng. 

Ngày 20/4 năm Định Hợi, Đại đức cho khởi công xây dựng 
giảng đường với diện tích 10mx15m và trùng tu tất cả các liêu cốc 
bị thiệt hại trong cơn bão số 9. Đồng thời, Đại đức kiến tạo thêm 
một pho tượng Phật Thích Ca đứng nhìn xuống biển cao 8m. Tắt cả 
công trình trên được khánh thành nhân dịp đại lễ Dâng Y Kathina 
vào ngày 16/9 năm Định Hợi; trong buổi lễ có chư Tăng và Phật tử 
đến tham dự. Kinh phí xây dựng tất cả các hạng mục khoảng 500 
triệu đồng. 

Chúng ta cần biết thêm: Đại đức Chánh Minh thế danh Nguyễn 
Thành Châu sinh năm 1953 tại Vũng Tàu. Xuất gia sa-di năm 1984 
với Ht. Phạm Kim (Brahmasuvanna) chủ trì chùa Chandararnsey, 
quận 3, thành phố HCM. Và xuất gia tỳ-khưu năm 1985 với Ht. 
Phạm Kim và 2 vị yết ma: Đại đức Danh Sol và Đại đức Trí Nguyệt. 

Những ngày lễ ở chùa Bồ Đề: 

- Mồng 1,2,3 đón Xuân theo truyền thống dân tộc. 

- 15 tháng giêng: lễ Phật hứa với Ma vương 3 tháng Niết-bàn. 
Đại hội Thánh Tăng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 745 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- 15/4: Đại lễ Tam hợp (Đản sanh, Thành đạo, Niết-bàn). 

- 15/7: Vu lan - mùa báo hiếu. 

- 16/9: Đại lễ Dâng Y Kathina. 

- Mỗi ngày Chủ nhật có tổ chức lớp giáo lý Vi diệu pháp. 

Hiện nay, Đại đức chủ trì là Giảng sư Ban Hoằng pháp TW, 
Phó Ban Hoằng pháp thành phố Vũng Tàu, Ủy viên Ban Dịch 
thuật kinh điển (Viện nghiên cứu Phật học VN). Đại đức đã trước 
tác và biên soạn hơn 10 tác phẩm có giá trị nhằm đóng góp cho nền 
văn hóa Phật giáo VN nói chung và Phật giáo Nguyên thủy nói 
riêng. Và còn một số soạn phẩm sắp in như: Luận giải kinh Sa-môn, 
Đường Vào Thắng Pháp, Duyên Hệ, 45 hạ của Đức Phật v.v. 

Các đời chủ trì: 

- Ht. Hộ Tông từ năm 1968 - 1981. 

- Đại đức Võ Lâm từ năm 1961 - 1985. 
- Tt. Chánh Minh từ năm 1986 đến nay. 


746 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược TÁT 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


748 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 749 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tt. Chánh Minh (cầm micro) 


750 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
30- TAM BẢO THIÊN ĐƯỜNG 


Tam Bảo thiền đường (chùa Tam Bảo) tọa lạc tại số 72 đường Vi Ba, 
Núi Lớn, phường 1, thành phô Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thăng Phước. 


Ngôi chùa này thuở trước có tên là Tam Bảo thiền viện được 
Ht. Giới Nghiêm thành lập khoảng năm 1972. Và bắt đầu từ năm 
1973, nơi này ngài đã mở các khóa tu thiền Tứ niệm xứ cho chư 
Tăng, tu nữ và Phật tử từ 3 đến cho đến 7 tháng (khóa thiền tích 
cực) theo phương pháp niệm hơi thở “phông, xẹp” của Thiền sư 
Mahäsi Sayädaw. 

Hiện lịch sử ngôi thiền viện này không ở đâu có tư liệu. Vậy, 
hôm nay, tôi (soạn giả), xin kể lại từ năm 1973 khi tôi làm giới tử rồi 
xuất gia sa-di ở đây. 

Thuở ấy, năm 1972, tôi và chú Tuấn (giờ là Tt. Thắng Phước) 
cùng làm giới tử ở Tam Bảo tự - Đà Nẵng. Tôi phụ trách quét dọn 
sân vườn còn chú Tuấn thì đánh chuông hôm sớm. Chừng khoảng 
tháng 4, 5 năm đó, ngài Giới Nghiêm bảo tôi tìm ra Tam Bảo thiền 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 751 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


viện - Núi Lớn, Vũng Tàu để tu học. Tôi đi, chú Tuấn ở lại, và sau 
cũng không rõ là chú xuất gia lúc nào. 

Tôi ra đây chỉ trước mấy ngày là chư Tăng vào an cư. Mỗi sư 
có một cái thất bằng gỗ giản dị nhưng khá tươm tất. Lác đác cả một 
sườn núi có 4, 5 chục cốc liêu nằm giữa rừng cây cổ thụ tàn lá xanh 
mát, thật là lý tưởng. Khu rừng này được gọi là Rừng Đầu Đài 

Tôi đảm nhận việc đánh chuông. Cứ đúng 4h sáng là thỉnh một 
hồi chuông dài để chư Tăng, tu nữ và cư sĩ thức dậy hành thiền. Rồi 
10h đêm, cũng vậy, thỉnh chuông cho chư hành giả xả thiền... 

Rảnh rỗi tôi đi lang thang xem các nơi. Có lần tới cốc của HI. 
Giới Nghiêm, cửa mở, thấy ngài đang tọa thiền bên trong. Một vài 
nơi khác, chư hành giả cũng khá nghiêm túc: nơi tọa thiền, nơi kinh 
hành, nơi giặt y phơi áo... đâu đâu cũng yên lặng. 

Thời gian qua mau. Mãn hạ, tôi được ngài cho xuất gia sa-di, 
sau đó về ở chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hòa, Gia Định. 

Thế đó... là kỷ niệm của tôi về ngôi Tam Bảo thiền viện thân 
thương này! Rừng Đầu Đà hạ 1973 ấy được coi là tu tập đàng 
hoàng, nghiêm túc, trong tôi vẫn còn nhớ mãi - nên tại chùa HKST, 
tôi có để dành sẵn một khoảng rừng được gọi là Rừng Đầu Đà để 
kỷ niệm, để nhớ về Ân sư. 


>2... 


Cố Hoà thượng Giới Nghiêm 


752 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 753 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


T754 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 755 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phía sau rừng rất nhiều khỉ 


756 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


31- CHÙA PHƯỚC HẢI 


sờ mỊ ¡8:42 V 
Ớ( 1Ÿ ( 
ˆ:AM 

X.z.ý 


AI 1Ự 


'Ã ^'..é ưu 


r2! : ! Pì Ĩ | 
„ x1; 
= = 


Chùa Phước Hải (Puññasamuddäräma) tọa lạc tại số 38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Minh Hạnh - Đt: +84 643 854 664. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược T57 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ă -  xw ( 
'ddựwvwvwvwvẻs: 


70% ‹ ` 


758 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 759 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


760 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
32- THIÊN ĐƯỜNG PHẬT QUANG 


Thiền Đường Phật Quang tọa lạc tại đường 11, khu phố 5, 
phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Giác Trí - Ðt: +84 91 700 688. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 761 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


762 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


NGÀJ HOÀ THƯỢNG nỨU XI 
(19 =20e3\ > ` 


`. 
ˆ> 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 763 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
33- THIÊN VIỆN VIÊN KHÔNG TĂNG 


Thiền viện Viên Không tọa lạc tại khu 2, ấp 4, xã Tóc Tiên, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Đt: +84 913 886 778 hoặc +84 903 058 315. 
Viện chủ: Tỳ-khưu Hộ Pháp. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Thông. 


Thiền viện Viên Không Tăng nằm trên một vùng núi giáp ranh 
giữa hai xã Tân Hòa và Tóc Tiên thuộc huyện Tân Thành, Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 

Thuở ấy, Ht. Viên Minh thấy chùa Bửu Long không có chỗ rộng 
rãi, thông thoáng tương thích cho chư Tăng tĩnh cư hành thiền nên 
có ý đi tìm đất mới. 

Năm 1997 - 1998, HI. thấy mảnh đất này chừng 20 ha, xa chốn 
dân cư, thanh vắng, yên tĩnh, thiên nhiên khoảng khoát rất thích 
hợp cho đời sống tập thiền nên ngài có dự định xây dựng một rừng 
thiền được lấy tên là Viên Không. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 765 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Trước đây là khu rừng hoang, um tùm lùm bụi, lau lách; phía 
sườn núi là đá chất chồng đá. 

Thời gian không lâu chừng ba lán trại được dựng lên, đa phần 
là quý cô thuộc thế hệ đệ tử đầu tiên của ngài Viên Minh như Pháp 
Vân, Như Thể, Huyền Châu, Liễu Tuệ, Liễu Tánh, Liễu Pháp, Liễu 
Nguyên, Như Liên, Huyền Nghi... bắt đầu ra tay rựa, tay liềm, tay 
cuốc, tay cào... dọn bụi bờ lau lách, làm cho sạch sẽ mặt bằng. 
Chư vị nữ Ni khoảng 7, 8 người này đều phải lao động vất vả, 
không những ở đây mà ở tại nơi Ni viện Bửu Long những năm 
trước đó nữa. Nói xa đề một chút như vậy để biết sự gian lao khổ 
nhọc vào buổi đầu như thế nào. Các cô kể, ngài Viên Minh cũng 
phải kéo, đầy cát và xi-măng cả tháng trời. Ngài lại còn đặt vào đây 
rất nhiều tâm huyết và công phu. Tâm huyết vì sẽ biến nơi đây 
thành một Rừng Thiền tự nhiên như thiên nhiên, như chưa từng có 
bàn tay chế tác của con người. Do vậy mọi công trình xây dựng 
phải lấy “nghệ thuật thiền” làm chủ đạo! Công phu vì phải ngắm 
nhìn từng tảng đá, từng cụm đá nơi này nơi kia rồi đặt để thêm đây 
đó những gốc thụ, những khóm cây... Những ngôi nhà phải thanh 
giản, giảm lược bê tông cốt sắt không cần thiết... tạo nên một tổng 
thể hài hòa. 

Năm 1995, Ht. Hộ Pháp về nước rồi ngài ở riêng một liêu thất 
đơn sơ trên núi đá, chăm lo biên soạn kinh sách. 

Tt. Pháp Thông đến sau nhưng Tt. đã chủ động làm thêm rất 
nhiều công trình phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và tiện nghi ăn ở 
cho người đến học tu. 

Tt. là một dịch giả sách Thiền rất đáng trân trọng, câu chữ 
chuẩn xác và diễn đạt được những kinh nghiệm và thân chứng thiền 
của nhiều vị Thiền sư lỗi lạc. Tt. còn dạy thiền Minh Sát cho nhiều 
người và đã đào tạo nơi đây lứa thanh niên Tăng tu học. Thấy chư 
Sư ôm bát trì bình thôi cũng đã hoan hỷ và ấm lòng. 

Viên Không ngày nay, tôi đọc được trên mạng, như sau: 

“. Thiên viện Viên Không hiện là nơi tu tập của hơn 30 Tăng sĩ 
Phật giáo Nguyên thủy, và là nơi quay về nương tựa tâm linh của rất 
nhiễu cư sĩ Phật giáo, những người đã chọn giáo lý Nguyên thủy 
kàm căn bản hành tri. 

Thiên viện được khai sơn tại chân núi Dinh, trải qua những năm 
đâu khi cảnh vật còn hoang sơ, điêu kiện sinh hoạt tại đây còn rất 
khó khăn, chưa có lưới điện và khan hiễm nguôn nước, đặc thù thỗ 
nhưỡng đá sỏi khô cằn, cây xanh không phải là mảng màu chủ đạo 


766 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


như chúng ta thấy ngày nay. Với nỗ lực tôn tạo một không gian tu 
học lý tưởng: con người và thiên nhiên hài hòa, không gian thiên 
viện đủ rộng đề có sự tĩnh lặng trong tu học, nhưng cũng đủ gân. đề 
Tăng chúng có được sự tương tác và gân gũi, âm áp trong nếp sống 
hàng ngày. Chắc chắn sẽ có đôi điều làm khách phương xa không 
khỏi ngạc nhiên trong lần đâu tiên đến thăm: Gian chánh điện nhỏ, 
đơn sơ nhưng rắt trang nghiêm, thanh tịnh. Tượng đức Phật màu 
vàng với kích thước vừa phải được đặt trang trọng phía trong tủ 
kính, bên trong luôn sáng đèn giúp mọi người có thê chiêm ngưỡng 
tôn tượng đức Phật rõ nét bất kế đêm ngày. Gian phòng nhỏ, với 
sức chứa khoảng mấy chục người lúc nào cũng lộng gió nhờ hai dãy 
cửa số dường như không bao giờ đóng; bên trái là hướng chính vào 
chánh điện, phía bên phải là dãy cửa số bán nguyệt phóng tâm nhìn 
ra vườn hoa lan tươi tắn, soi bóng lung linh xuống ao cá nhỏ xinh, 
một chiếc câu cũng nhỏ được xây lên nối đôi bờ... Toàn bộ khung 
cảnh không quá trau chuốt đễn rườm rà như cách trang trí, xây 
dựng thường thấy ở các ngôi chùa, mà ở đây, thiên nhiên và bàn tay 
con người hòa điệu đủ đề làm dịu lòng du khách đến thăm. 


- Không gian bên ngoài chánh điện thoáng đãng, xanh mái, đẹp 
mắt với những con đường đá uôn lượn, đó đây thâp thoáng những 
con dốc nhỏ dân sâu vào núi; trên những con đường nên thơ này, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 767 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


liêu cốc của chư Sư được xây dựng một cách tận tâm và ý nhị. Tận 
tâm vì dù đơn sơ nhưng vẫn đảm bảo được nhu câu sinh hoạt. Ý nhị 
vì sự e ấp, kín đáo, không quá ôn ào, phô trương của những mái 
nhà nhỏ này, khi tất cả đêu được xây dựng để có thể ấn mình thắp 
thoáng dưới một tàng cây, hay một tảng đá... Chỉ vừa đủ đề người 
bên ngoài trông thấy một lối đi, một cái công, nhưng không đủ mời 
gọi để ai ai cũng có thể bước vào, một cảm giác gần mà xa, xa mà 
gân thật khó tả... 


Âm thanh thường trực nơi đây có lẽ là âm thanh của gió. Gió 
nhờ lá cây mà thành hình hài. Những buổi sớm mai “tíu tít” bởi bản 
hợp ca của không biết bao nhiêu là loài chim, và tất cả lá cây chốc 
lát lại xạc xào hòa nhịp như một dàn bè cần mẫn. Một bản hợp tắu 
của đất trời mà chỉ những ai đã bỏ lại tắt cả những ôn ào náo nhiệt 
ngoài kia, mới có đặc quyên thưởng thức! 

Cách chánh điện hơn năm trăm thước, chỗ lỗi vào chính là dãy 
nhà khách hai tầng với lỗi kiến trúc giản dị, tông màu vàng - nâu chủ 
đạo của thiên môn nỗi bật trên nên đá xám; nét thô cứng của dãy 
nhà bỗng mêm mại hơn khi hòa lẫn với màu xanh của cây cối chung 
quanh. Đây là nơi nghỉ chân, lưu trú của khách khi đến viếng thăm 
hay tu học, bên dưới là dãy phòng dành cho Phật tử nữ; tầng một 
được dùng làm tăng xá và phòng học. Các phòng tuy nhỏ nhưng 
luôn thoáng, sạch, được trang bị chu đáo những vật dụng cân thiết, 
tạo điêu kiện rất tốt cho Phật tử đến thăm viễng hay tu học. 

Thiên viện hiện được sự dẫn dắt của ngài Trưởng lão Hộ Pháp - 
một bậc Aggamahãapandgita - Bậc Đại Thiện Trí Cao Thượng, của 
Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam - người vẫn đang cố gắng gìn giữ 


768 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


truyền thống tu tập của đạo Phật gốc qua việc hành trì và giáo huẫn 
hàng hậu học. Người đã giúp chuyền ngữ rất nhiêu đâu sách có giá 
trị của các vị Thiên sư, học giả trong truyên thống Phật giáo Nguyên 
thủy, góp phân đưa người học Phật đến gân hơn với những lời dạy 
quý giá của đức Phật hơn 2000 năm trước. 

Viện chủ: Hi. Viên Minh 

Chủ trì: Tt. Pháp Thông 

Viết thế là đã có cái nhìn tinh tế, sâu sắc không cần thêm, không 

cần bớt. Tuy nhiên, ngài Viên Minh không phải là Viện chủ mà là vị 
khai sơn. Ngài Hộ Pháp đúng là linh hồn của Viên Không nhưng 
lại không muốn dính cái tên do ai đặt ra, ngài chỉ nhận tôn hiệu 
Aggamahäpandita - Bậc Đại Thiện Trí Cao Thượng, là Đệ nhị Tăng 
(danh hiệu đệ nhất Tăng chỉ dành cho các vị Tăng thống - tương 
đương danh hiệu Quốc sư) do Hội đồng Tăng-già Myanmar tôn tặng 
mà thôi. 

Hiện tại Tt. Pháp Thông là chủ trì ở đây cùng với chư đệ tử thanh 
niên Tăng mấy chục vị. 

Bây giờ được gọi là Viên Không Tăng. 

Họ có một đời sống tu hành rất nghiêm túc, khả dĩ kế thừa giáo 
pháp uyên nguyên và biết tri ân những bậc đã khai sơn khu rừng 
thiền tuyệt đẹp và thanh tịnh này. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 769 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SUSEZJ/⁄< 7 
i5, 29008y 
ca *ự è “.. 


z 


T770 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


771 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀT 


14000400411) 
HTII|IIĐII 


4112) 4400044442 


T72 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


T773 


Việt Nam Sử Lược 


ên Thủy 


t Giáo Nguy 


Phậ 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


T74 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xem Thêm: 
Nét đặc thù của Rừng Thiên Viên Không 


Một buổi chiều cuối năm 2004, tôi có dịp đi qua ngã ba Hội Bài, 
khoảng cây số 80 trên quốc lộ 51, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Vốn yêu thích núi rừng, tôi không bỏ lỡ cơ hội rẽ vào con 
đường thơ mộng uốn mình giữa hai dãy núi Tóc Tiên và núi Dinh, 
để được hít thở không khí trong lành của một môi trường sinh thái 
toát ra từ những khu rừng phòng hộ tràn đầy sức sống. Đặc biệt là 
khi qua khỏi xã Hội Bài đến địa phận xã Tóc Tiên, tôi phát hiện đàng 
sau tắm biển Qui Ước Rừng Phòng Hộ, một con đường lát đá ẩn 
hiện giữa rừng cây, uốn khúc quanh co, vòng theo chân hòn núi nhỏ 
với những tảng đá dựng uy nghi, rồi lượn lại một khúc quanh giữa 
hai hồ nước đầy hoa súng tím, leo lên một con dốc rợp bóng tùng 
dương liễu, dẫn tôi đến một khu vườn xanh mướt thật bất ngờ.. 

Vẫn những con đường lát đá len giữa vườn cây nào điều, nào 
mít, nào nhẫn, nào xoài.. . dẫn tôi sâu vào bên trong, và cao dẫn lên 
một đồi đá với những bậc cấp vừa giản dị vừa trang nghiêm khiến 
tôi có cảm giác như đang lạc vào một chốn thiền môn thanh thoát. 

Tôi ngạc nhiên khi thấy nơi đây hình như có một phong cách gì 
đó rất khác lạ so với những ngôi chùa mà tôi từng biết đến, nó vừa 
toát ra một vẻ gì hết sức mộc mạc đơn sơ, vừa ẩn tàng một công 
phu vô cùng tinh tế. Lối kiến trúc, thờ phượng ở đây tưởng chừng 
quá bình dị, không một dấu vết cầu kỳ, hình như để hoà hợp vào 
sắc thái thiên nhiên của cảnh núi rừng. Những khóm cây cắt tỉa tinh 
vi càng làm tôn thêm vẻ hiền hòa của một mặt hồ tĩnh lặng, những 
tảng đá tự nhiên đứng bên đám cỏ xanh, được điểm xuyết với những 
khóm hoa trắng đỏ... bỗng trở thành những kiệt tác đây tính nhân 
văn, mấy cội sứ già nghiêng bóng trên những bậc cấp bằng đá càng 
tạo thêm chiều sâu cho lối lên ngôi nhà lục giác giữa trung tâm khu 
vườn đá tảng, những thiền thất bằng gỗ màu nâu rải rác dưới chân 
núi ân hiện giữa rừng cây hay sau những tảng đá hùng vĩ bỗng cho 
tôi một cảm giác tỉnh táo và hoà nhập một cách lạ thường. 

Cảnh trí thiên nhiên ở đây vừa hoành tráng vừa u tịch, cộng với 
sự bình dị một cách sâu sắc trong phong thái phối trí kiến trúc và 
vườn cảnh đã cho tôi một cảm giác thật an bình, thanh thoát. Có thể 
nói, đây là lần đầu tiên tôi biết đến một ngôi chùa mang tính văn hoá 
nhiều hơn là tính tín ngưỡng, trong chính sự biểu hiện của nó chứ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược TìỔ 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


không phải trong lý luận của ngôn từ. 

Tôi quyết định xin được đàm đạo với vị chủ trì để tìm hiểu thêm 
về quá trình hình thành và phát triển ngôi thiền viện có bản sắc độc 
đáo này. Và tôi đã được một chú tiểu dẫn đến gặp Tt. Viên Minh 
trong một thiền thất sàn bằng gỗ, phía trước có một trà thất trang 
nhã và cổ kính, ở cuối con đường đá cách khu trung tâm khoảng vài 
trăm mét, về bên trái. Sau khi trao đổi lý do diện kiến, chúng tôi vừa 
dùng trà vừa đàm đạo trong không khí cởi mở thoải mái. 

- Xin thầy vui lòng cho biết khu lâm viên này đã được thành lập 
từ lúc nào? Lấy tên là gì? 

- Chúng tôi chỉ mới về đây trồng rừng và lập vườn cây ăn trái từ 
năm 1996, và đặt tên là Rừng Thiền Viên Không. 

- Thế trước đây thầy trụ trì ở chùa nào? 

- Tôi hiện vẫn là trụ trì chùa Tổ đình Bửu Long, hệ phái Phật 
giáo Nguyên thuỷ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh, một ngôi chùa được vinh dự nằm trong Công Viên 
Lịch Sử và Văn Hoá Dân Tộc của thành phó. 

- Khi về đây thành lập khu lâm viên này thầy có dự tính chương 
trình gì không ? 

- Đơn giản là chúng tôi chỉ muốn có một nơi yên tĩnh, gần gũi 
thiên nhiên, phù hợp với nếp sống. thiền. Ở các nước Đông Nam Ẳ, 
Phật giáo Nguyên thuỷ phát triển rất mạnh, nhất là mặt thiền học, họ 
có nhiều rừng thiền quy mô rộng lớn có thể đáp ứng nhu cầu tâm 
linh cho quân chúng nhằm đem lại sự quân bình đời sống vật chất 
và tinh thần trong thời đại công nghiệp và kinh tế thị trường đầy 
căng thẳng như hiện nay. Vì vậy chúng tôi cũng có tâm nguyện 
thành lập một rừng thiền tương đối qui mô cho mục đích nói trên. 

- Thầy đã có định hướng cụ thể nào cho mục đích này chưa? 

- Nếu được Giáo hội và Chính quyền cho phép chúng tôi sẽ tiền 
hành xây dựng một thiền viện trong rừng thiền này. Như anh đã 
thấy, khuynh hướng kiến trúc ở đây là lây thiên nhiên và môi trường 
sinh thái làm chính, nên khi xây dựng thiền đường, thiền thất, trai 
đường v.v. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng nguyên tắc: Không phá 
hỏng bối cảnh thiên nhiên, nhất là đá và rừng. Rừng chúng tôi trồng 
chỉ để tạo cảnh quan và môi trường chứ không để khai thác. Chúng 
tôi có sử dụng đá làm đường nhưng phần lớn là mua ở bên ngoài, 
thỉnh thoảng chỉ chẻ những tảng đá nằm ở vị trí cản trở hay dư thừa 
mà thôi. 

- Dự án trên thầy đã có bao nhiêu đất và đã thực hiện được gì? 


T776 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Chúng tôi đã hợp đồng trồng và bảo vệ rừng với Dự Án Rừng 
Phòng Hộ Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 30ha trên sườn núi Bao Quan, 
thuộc xã Tóc Tiên, hiện nay rừng được chúng tôi bảo vệ và chăm 
sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài ra chúng tôi còn có khoảng 10ha đất nông 
nghiệp đã được trồng cây ăn trái đủ loại. Mấy năm qua chúng tôi chỉ 
mới tạo dựng được khu vườn cảnh, đường sá, và một ít kiến trúc 
cho những nhu cầu cần thiết nhất mà thôi. Nếu xây dựng thiền viện 
thì cần phải có những kiến trúc quy mô hơn. 

- Thành công nhất hiện nay của rừng thiền Viên Không chính là 
khu vườn cảnh. Thầy có bí quyết gì trong sự phối trí vườn cảnh với 
kiến trúc khiến chúng tôi khi mới bước chân vào đây đã cảm nhận 
được ngay một không khí an bình, thanh thoát? 

- Trong nghệ thuật thiền Đông Phương, chính “tâm hoá khí, khí 
hóa hình”, nên Kinh Phật có câu “tâm bình Thế giới bình”. Tâm bình, 
vườn thiền bình tạo ra một không khí an bình mà ai cũng có thể 
cảm nhận, chia sẻ và hoà nhập được. 

- Hiện nay nhiều công ty du lịch đang có xu hướng phát triển 
mảng du lịch sinh thái mang tính chất tĩnh tâm cho những du khách 
không thích những khu vui chơi quá sôi động. Rừng thiền của thầy 
có ảnh hưởng như thế nào với những đối tượng này? 

- Hầu hết các ngôi chùa có cảnh quan thiên nhiên đều vô tình 
trở nên những điểm du lịch sinh thái và tâm linh, chính vì vậy mà 
các công ty du lịch đang có ý tưởng triển khai mô hình này. Đã có 
không ít công ty du lịch đến nhờ tôi tham mưu cho họ thành lập 
những tĩnh tâm viên trong khu du lịch của họ. Ở đây khách hành 
hương vẫn thường đến tham quan, phần đông đều có cùng cảm 
nhận như anh là tìm thấy nơi đây một không khí bình dị, an nhiên và 
thanh thoát, một liều thuốc di dưỡng tinh thần, phục hồi sinh lực quý 
giá giữa cơn lốc thị trường công nghiệp hiện nay trên Thế giới. Và 
đây chính là tâm nguyện cống hiến của rừng thiền chúng tôi cho vẻ 
đẹp văn hoá truyền thống dân tộc trong phát triển đi lên của đất 
nước chúng ta. 

Tôi từ giã Rừng Thiền Viên Không với một cảm tình sâu đậm. 
Chắc chắn tôi sẽ trở lại đây nhiều lần nữa để được hưởng không 
khí trong lành và cảm nghe lòng mình nhẹ nhàng thanh thoát. 


(Nguyễn Thanh Trí) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược TIẾT 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
34- THIÊN VIỆN VIÊN KHÔNG NI 


“ 


XS sở 

P=.- 

.Ầy,  c% 
`; 


s 


—`x 
|... 
%œ*†/ 


Thiền viện Viên Không Ni (Suññatã Bhikkhunï Ärãma) 
Tọa lạc tại khu 2, ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Chủ trì: Sư cô Liễu Pháp - Đt: +84 913 916 486. 


Năm 1996, Ht. Viên Minh lập thiền viện Viên Không để có nơi 
rộng rãi cho chư Tăng và tu nữ tu tập. Nhưng sau đó, Ht. thấy rằng, 
Tăng Ni ở một nơi như thế sẽ bất tiện, phải chia làm hai khu vực 
tách rời nên ngài mua thêm một miếng đất để lập Ni viện vào năm 
1999. Ni viện Viên Không (Viên Không Ni) cách thiền viện Viên 
Không (Viên Không Tăng) chừng 1km. 

Ni viện Viên Không có diện tích 9 mẫu với các công trình như 
chánh điện, dãy ni xá, nhà ăn, lớp học với đầy đủ trang thiết bị, nhà 
tập thể cho cư sĩ, vườn thiền. Ni viện đang có kế hoạch xây khu vực 
riêng, biệt lập để cho những ai muốn nhập thất tu tập. 

Năm 2013, Sư cô Liễu Pháp nhiều năm du học về được ngài 
Viên Minh đề cử đến đây chủ trì, quản lý mọi công việc trong ngoài. 
Và Sư cô đã nhanh chóng đưa Ni viện vào sinh hoạt một cách chủ 
động với những thời khóa, ngày lễ như một ngôi chùa. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 779 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Trước đây, Ni viện có khoảng 5 cô tu nữ, nay, Ni viện có 20 cô 
đang trú ngụ và tu học (hiện đã trên dưới 50). Các thời khóa sinh 
hoạt của Ni viện bắt đầu từ 4h30 sáng đến 22h. Lớp học được tổ 
chức với các môn dạy về Thiền do Ht. Viên Minh hướng dẫn và 
Kinh, Luật, Vi diệu pháp do Sư cô Liễu Pháp đảm trách. Các học 
viên phải học theo giáo trình tiếng Päli, Anh và Việt để vừa sát với 
kinh điển truyền thống và vừa có ngoại ngữ cần thiết cho việc du 
học sau này. Sở dĩ ở đây bắt buộc phải học tiếng Anh ngay cả luật 
tỳ-khưu-ni vì ở Việt Nam hiện giờ chưa có tổ chức giới đàn tỳ-khưu- 
ni của Nam tông nên mấy cô phải qua nước ngoài thọ giới. Khi qua 
bên đó phải có kỳ thi Luật bằng tiếng Anh. Trước khi thọ giới, các cô 
có khóa học tiếng Anh 1 tuần, đến cuối khóa thì thi. Một tuần học thì 
không thể đáp ứng yêu cầu nên trước khi đi thi, mấy cô phải được 
học ở nhà trước. Cho nên học tiếng Päli, Anh, Việt là nhu cầu cần 
thiết hầu như bắt buộc. 


Những ngày lễ lớn tại đây đều có thọ đầu-đà giống các chùa 
lớn. Tháng giêng vừa rồi ở đây có thọ đầu-đà buổi tối thứ 7, ngày 
13 ÂI. Vì chùa xa cho nên không thể chọn ngày cố định được mà 
làm lễ gì cũng phải chọn vào thứ 7, chủ nhật gần nhất của ngày lễ 
đó. Rằm tháng 4 cũng vậy, Ni viện chọn ngày thứ 7, chủ nhật nào 
gần nhất ngày Rằm tổ chức lễ thọ đầu-đà. Tại vườn thiền, mỗi 
tháng có khóa tu 1 ngày an lạc vào thứ 7, chủ nhật. 


780 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đặc biệt, Ni viện có tổ chức khóa tu học mùa hè cho các em thiếu 
nhi. Ni viện không có Phật tử địa phương vì đa số người dân xung 
quanh theo Thiên chúa giáo nên quý cô tổ chức bằng cách thông báo 
trên mạng cho các nơi về tham dự. Năm 2015 là khóa tu đầu tiên có 
sự tham dự của 50 em thiếu nhi ở các tỉnh Đà Nẵng, Mỹ Tho, Huế, 
Sài Gòn... Các em ở 1 tuần đầu tháng 6, ngày 1/6, các em nghỉ hè, 
ăn Tết thiếu nhỉ xong thì ngày 2 lên chùa ở † tuần rồi về giống như 
trại hè. Năm nào cũng cố định - từ ngày 2/6 tới 9/6. 


4 vị Trưởng lão Huyền Không và đại chúng Viên Không Ni 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 781 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


¿ THIÊN VIỆN. ộ 
1 142/011 (M 
IN\ễ: HÚNU 


782 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 783 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


784 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 785 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xem thêm: - 
1- Vài dòng tiêu sử Ni sư Liễu Pháp 


Thế danh là Dương Thị Thanh Hương, sinh ngày 26/07/1967, cô 
xuất gia tu học khi đã tốt nghiệp Sư phạm Anh văn tại Đại học Sư 
phạm Huế năm 1990. 

Sau 2 năm học Kinh, Luật, lao tác phục vụ, Sư cô được đi du học 
tại Myanmar rồi Ấn Độ. Ni cô lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Phật 
học tại trường Đại học ở Delhi, hệ đào tạo chính quy năm 2000. Sư 
cô tiếp tục lấy Thạc sĩ (văn bằng 2), cũng chuyên ngành Phật học, 
tại đây vào năm 2002. 


Sự học không mệt mỏi, mãi đến năm 2013, cũng hệ chính quy, 
chuyên ngành Phật học - Sư cô lấy bằng Tiến sĩ cũng tại trường 
Đại học này. Ngoài trình độ Phật học vững chắc, cả Kinh, Luật và 
Abhidhamma, Sư cô giỏi tiếng Anh và Pãli nữa, nên về nước, Sư cô 
đảm nhận nhiều chức vụ và nhiều trách nhiệm giáo dục. 

Chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ủy viên Thường 
trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. 


786 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chức vụ trong Học viện: Phó khoa, khoa Anh văn Phật pháp. 

Ngoài ra, nhờ ngôn ngữ lưu loát, Sư cô đi dự nhiều hội nghị 
trong và ngoài nước. Đôi khi phải làm MC cho những diễn đàn quốc 
tế. Sư cô còn phải giảng dạy các lớp đào tạo Cử nhân và Thạc sĩ, 
về những lãnh vực mà Sư cô được xem là chuyên môn như Phật 
giáo Theraväda, như tạng Abhidhamma, như văn học Paä|i, như 
thuật ngữ Phật học - Anh... 

Hiện Sư cô đang chủ trì thiền viện Viên Không Ni với Ni chúng 
trên dưới 50 người - và họ cũng được đào tạo rất nghiêm túc, bài 
bản; và ai trong đại chúng ấy cũng phải nắm chắc 1 cổ ngữ Päli và 
một sinh ngữ Anh văn - như thầy của họ vậy chăng? 


Ảnh tháng 7/2021 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 787 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 
2- Vài dòng về Tu nữ Liễu Nguyên 


Học xong cấp III, cô xuất gia ở chùa Kiều Đàm, Huế. Sau đó, 
năm 1993 cô vào chùa Bửu Long tu học dưới sự hướng dẫn của Ht. 
Viên Minh có pháp danh là Liễu Nguyên. Năm 1988, cô là 1 trong 8 
vị Tăng, Ni thi đỗ vào khoá học đầu tiên của Đại học Quốc tế 
[TBMU, Yangoon, Myanmar. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ở Myanmar, 
cô tiếp tục học Tiến sĩ ở Sri Lañkã . Hiện nay, cô đang trợ giảng 
Nikãya ở trường Đại học Sri Jayawardenepura tại Sri Lañkã . Cô 


cũng từng đi thuyết giàng ở Malaysia, Mỹ và Úc... cùng các khoá tu 
ở chùa Huyền Không. 


788 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
35- TỊNH AN LAN NHÃ 


Tịnh An Lan Nhã (Khemäräma), quốc lộ 56, tổ 11, thôn Quảng Thành 2, 
xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Sư cô Như Liên - Đt: +84 902 828 419. 


Khemäräma hay Tịnh An Lan Nhã là tên gọi của một trú xứ đang 
được xây dựng để tạo điều kiện cho những người nữ muốn tu học 
theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam. 

Khema có nghĩa là thanh tịnh, bình an, tính lặng. Trạng thái an 
tịnh tuyệt đối nhất chính là Niết-bàn, mà hầu như mỗi người con 
Phật đều hướng đến. Trong bộ từ điển Abhidhanapadipika, có 40 từ 
đồng nghĩa với Niết-bàn, trong đó Khema là từ thứ 7 được nêu lên. 
Khemä còn là tên của vị thánh ni thời Đức Phật, đứng đầu trong Ni 
giới về phương diện trí tuệ. Trước khi xuất gia bà là một bậc thiên 
hương quốc sắc, và là hoàng hậu khả ái của vua Bimbisära. Tuy 
nhà vua là một trong những đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật và 
cũng là người dâng cúng tịnh xá đầu tiên đến Đức Thế Tôn và chư 
Tăng, nhưng hoàng hậu thì vẫn tránh đến gặp Ngài, vì bà thường 
nghe rằng Đức Phật hay nói về sự phù phiếm của sắc đẹp và khuyên 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 789 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


các đệ tử của Ngài quán tưởng về sự bát tịnh của thân. Nhà vua 
vốn là một Phật tử thuần thành, thắm nhuằn giáo lý Đức Phật nên 
muốn những người thân yêu của mình cũng được diện kiến Ngài và 
học hỏi lối sống hạnh phúc nơi Ngài. Biết hoàng hậu Khemaä cố tình 
tránh né không muốn gặp Đức Phật vì sợ Ngài chỉ trích nhan sắc 
của mình, nhà vua cho vời các thi sĩ, nhạc sĩ sáng tác những thi 
phẩm, nhạc phẩm ngợi ca cảnh yên bình tĩnh lặng của tịnh xá, hạnh 
từ bi trí tuệ của Đức Phật, và nếp thanh tịnh hài hoà của Chư Tăng. 
Vì lòng hiểu kỳ muốn thấy những điều kỳ diệu nghe được trong 

ca khúc, bà đã cùng nhà vua đến tịnh xá Trúc Lâm. Chính trong 
chuyên. viếng thăm đầu tiên đó, khi nghe và thấy bài pháp sông 
động về sự vô thường mong manh của tắm thân ngũ uẫn mà Đức 
Phật đã dùng thần thông để giáo hóa cho bà, hoàng hậu Khemaã đã 
chứng đắc pháp nhãn... rồi sau đó bà xuất gia sống đời phạm hạnh 
trở thành tắm gương sáng ngời cho các thế hệ mai sau. Chính vì 
muốn nhắc nhở cho các bậc nữ lưu về khả năng tu học và chứng 
đắc của vị Thánh Ni tiền bối tên Khemaã, cũng như mong rằng 
những người đến đây sẽ an trú trong bình an thanh tịnh, mà trú xứ 
này có tên gọi Khemaä, dịch sang tiếng Việt là Tịnh An. 

Ärãma, phiên âm “Lan Nhã”, hay “Già Lam”, trong tiếng Pã|i có 
nghĩa là một khu rừng hay một khu vườn yên tĩnh, mát mẻ, có cốc 
liêu cho chư Tăng Ni cư ngụ và hành thiền. 

Khu vườn rộng một mẫu ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, với những cây ăn trái như xoài, nhãn, mít tỏa bóng mát lên 
ngôi chánh điện tuy nhỏ bé nhưng trang nghiêm, lên những cốc liêu 
tuy vẫn còn đơn sơ nhưng yên tĩnh, có thể sẽ trở thành một trú xứ 
thích hợp cho những ai muốn trở về quán chiều thân tâm. 

Tịnh An Lan Nhã được hình thành với tâm nguyện như vậy. Rất 
mong được sự góp tay chung sức của chư tôn đức và Phật tử xa 
gần để nơi này sẽ là một trú xứ an tịnh cho Phật tử nghiên cứu 
pháp học và thực tập pháp hành, nối tiếp huệ mạng của chư Phật, 
chư Tổ, và góp phần trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. 

Bài kệ mà Đức Phật đã dạy cho Khemaä được trích dẫn trong bộ 
ký sự Trưởng Lão Ni thuộc Tiểu Bộ kinh như sau: 

“Khemä, hãy nhìn thân cấu tạo, 
Chịu bệnh tật, bất tịnh, già nua; 
Chảy ra nhiêu thứ uễ phàm, 
Người ngu thích thú nghĩ rằng đẹp xinh”. 
(Nguồn Tịnh An Lan Nhã) 


790 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


791 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


r92 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhUu 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


T.{.0.Lx.Ñ4 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 793 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ni sư Như Liên 


Xem Thêm: 
Tịnh An Lan Nhã đặt đá xây dựng bảo tháp 


Lễ Đặt Đá xây dựng ngôi bảo tháp Bodhi tại Ni viện 
Khemaärama - Tịnh An Lan Nhã. 


Hôm nay ngày 30/05/2021 (nhằm ngày 19/04 ÃÂI), Ni viện 
Khemaäräma - Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi 
chánh điện bảo tháp Bodhi (Giác Ngộ). Vì tình hình dịch bệnh phức 
tạp nên Ni viện không thông báo rộng rãi cho Phật tử, chỉ có sự 
chứng minh của Sư ông Hòa thượng Viên Minh, chư Tăng Tổ đình 
Bửu Long cùng quý Sư cô Ni viện Viên Không. Tuy buổi lễ đặt đá 
chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 30 phút nhưng đã thập phần viên mãn. 
Nguyện cho ngôi bảo tháp được sớm ngày thành tựu như nguyện 
để chư Ni cùng Phật tử mười phương có được trú xứ vững vàng 
mà tu tập. Nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho 
chư Tăng Ni được pháp thể khinh an, Phật tâm viên mãn, Phật sự 
viên thành. 


794 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đôi dòng về Ni sư Như Liên (Bhikkhunï Susantä) 
và sự hình thành của Ni viện: 


Sư cô Như Liên (thế danh Hồ Thị Liên) là đệ tử xuất gia của ngài 
trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Năm 1994, không muốn cuộc 
sống trần tục; sau đó cô Liên được ngài Ht. Viên Minh cho thế phát 
xuất gia với pháp danh là Như Liên. 

Năm 1998, được sự chỉ định và khuyến khích của Ht. Hộ 
Pháp, Sư cô cùng 9 Tăng Ni đi du học tại Trường Đại học Hoằng 
Pháp Phật giáo Nguyên thủy Quốc Tế (ITBMU) ở thủ đô Yangoon, 
Myanmar. Đến năm 2009, sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ 
Phật học, Sư cô về nước và được Sư Bà chùa Tịnh Quang giao lại 
mảnh đất này, khi ấy là một vùng ao trũng hoang sơ đầy cỏ rác. Sau 
12 năm xây dựng và phát triển, các công trình phụ của Ni viện đã 
tương đối được ổn định, trú xứ sinh hoạt của đại chúng cũng đã dần 
hoàn thiện. Tuy vậy, Ni viện vẫn chưa có ngôi chánh điện khang 
trang và đủ cho chư Ni cùng Phật tử sinh hoạt cũng như tu tập. Vì 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 795 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


nhân duyên đó Sư cô đã phát nguyện xây dựng ngôi Đại hùng Bảo 
điện này, mong trợ duyên cho tât cả chúng sanh trên bước đường 
tu học giải thoát giác ngộ. 


Bản vẽ bảo tháp Bodhi 


796 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chư Tăng và chư Ni nhiễu quanh tụng kinh chú nguyện 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 797 


Chương lI/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


— mm 
# llll| 
: , 


FLà : E2 P h 
”“s. -‹ 


Ht. Viên Minh đặt đá... 


798 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 


(Tiếp Tập II) 


MỤC LỤC 


LỜI GIỚI THIẾU sccvsasciniressessaiaaeeiiirbooiiiaorieeesbaipsieepleosi 
Khải Lưøớc V6 Nội DU sácceciiiieeiidiriueioioaadioaiiiei 


PHÀN A 
Sau Khi Đức Phật Niết-Bàn 


CHƯƠNG lI. Tình Hình Phật Giáo Sau Khi Phật Niết Bàn 


1- Kết Tập Phật Ngôn Lần Thứ Nhất ..........................-- ------5¿ 
2- Kết Tập Phật Ngôn Lần Thứ Hai ..............................--- 5555552 
3- Kết Tập Phật Ngôn (Tam Tạng) Lần Thứ Ba..................... 
4- Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Tư........................- -- -----s++s<+: 
5- Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Năm.......................... --- 55+ +5 x52 
6- Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Sáu...........................- --- 55+ 5< 552 


CHƯƠNG II. Phái Đoàn Của Trưởng Lão Mahinda 


Đền SrÌ La a1 6ávaineiitayriosai6xititeeaG6ai0i6kesudvsei 


1- Bối Cảnh Lịch Sử, Địa Lý, Tín Ngưỡng Sri Lañkã Trước 


¿401 m40)2189/1-Is1P)0 8 J0; cố. ốc 
2- Sơ Kỳ Phật Giáo Vào Sri Lañkä .................................---.- 


PHÀN B 
Phật Giáo Du Nhập Việt Nam 
Lần Thứ Nhất, Lần Thứ Nhì 


CHƯƠNNG |. Phật Giáo Theraväda 


Du Nhập Việt Nam Lần Thứ Nhất ki |1tÊ (3 BHfitgd0iki000)242k6N 
1- Phật giáo Việt Nam Các Thê Kỷ Trước Tây lịch.............. 


000. ớớ ớớớợc  ẢớớớẢớẢẶÃÃA Ảo r3 
TS |AHH PO HT 1151117 FTDI sxxszreeesooLi6018602801002H1A/A0LEVEteetlfišexagifRaolkdtebtba #6 
9=. IFUHGT8m Phật giáả0 LUV LẦU siussisiiisiiiisieneseeeiidaaaiansiedloesh 33 
CHƯƠNG II. Phật Giáo Theraväda 

Du Nhập Việt Nam Lân Thứ Hai................................-..-. -----------~-+- 87 
1- Tiêu Sử Vua Trân Nhân Tông (1258 - 1308)............................. 87 
2- Chứng Tích Phật giáo Theraväda.......................--...---‹--------+cc + 39 
3- Dấu Án Tu Tập Trong Thơ, Phú Của Trần Nhân Tông.............. 94 

PHÂN C 


Từ Campuchia, Phật giáo Du Nhập 
Việt Nam Lần Thứ Ba 


CHƯƠNG lI. Khái Quát Về Đất Nước 


Vũ Phát Go OGainbUoclill seeeeeeeeeaeeiideoaeaiirsnaoai 101 
1- Nguôn Gôc Dân Tộc Campuchia.............................-----------css+- 101 
2- Khái Quát Sử Phật giáo Campuchia.............................- ----‹‹-‹--- 102 
3- Các Nước Phật giáo Theravãäda Trong Khối Kim Địa.............. 113 
CHƯƠNG II. Phật Giáo Theraväda 

Du Nhập Việt Nam Lân Thứ Ba..................................---ĂSSẰSS< 133 
1- Những Cư Sĩ Có Công Đức Lớn Nhất.......................... ---- -- 5-55: 133 
2- Chư Vị Cư Sĩ Đã Cùng Nhau Hợp Tác Công Việc .................. 144 
CHƯƠNG lII. Phật Giáo Theraväda Về Sài Gòn - Gia Định ..... 151 
1= Chữa BUU QUANH soeseeaebisieeeabiarieisalodseokibexEasbdossicekbasag2a2Exstises 151 
Z= GIILÌG CD 2U TT saesseoseetsessesrasaslsasi64boEkesaoao2zg68saa0i6as0bos4tgalosss 158 
32 CHÚ TU VIỆT sec xáx2teeisisieekiilxe169a08502058958559036473578EkE9904680589%EL5955284 164 
CHƯƠNG IV. Phật Giáo Theraväda Về Miền Trung................. 181 
15. TIUGI. Ï0ÌfTÌị P2 GD) ae caoscbeszzaAt2xa2tnestBsssebdddrdsaablAEhes2blffseieesotsbsaasteeErses 181 
ø> 1i T0: CUTTfÏisxasssssssoseoosiaiioeckieorsssliadoaátclosbaipaoaäbcaggdas2adie 199 
CHƯƠNG V. Nhân Vật, Sự Kiện, 

Những Công Việc Khác Diễn Tiến Theo Thời Gian................... 201 
1- Hội Nghị Và Hành Hương Đất Phật.............................-- --- -- ¿+ +. c+ss se: 201 
2- Chùa Định Quang, Thiền Quang Tại Tam Bố Và Phi Nôm...... 210 


3- Tổng hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam......................-------. 213 


12-)00i 'HỨG [ÌMNH TỰ 1ásuiceixicsoi4a6620602266/80110040468101402696an680024882802a0e 216 


5- Ban Chưởng Quản Lâm Thhời..........................----.--- 55+ s‡ <3 219 

6- Dự Lễ 2.500 năm Kỷ Nguyên Phật giáo ..............................- ---- 221 

7- An Cư Chùa Tam Bảo, Đà Nẵng 

Và Chùa Tăng Quang - Huế ........................-- ---- -- 2 +22 E22 +22 223 
PHÀN D 


Phật Giáo Theraväda 
Lan Tỏa Trong Và Ngoài Nước 


CHƯƠNG I. Thế Hệ Khai Sáng 


Ba Vị Đệ Nhất Công Đức Truyền Giáo: ............................---.-- -- 231 
1- Trưởng lão Thiện Luật (1937).......................-------- 252cc s xxx. Đó 
2- Trưởng lão Bửu Chơn (1940).........................-- ----cc + <<++<+ccccssesssa 236 
Đ: S1 Có HO TOID (192 JšssaisasxsesstirielubsSud0betiiyli90iláratexdtsáe 244 
4- Tiêu Sử Tăng trưởng Nãrada Mahäthera .............................-- ----- 278 
CHƯƠNG II. Thế Hệ Chư Vị Trưởng Lão Kế Tục..................... 283 
1- Trưởng lão Tối Thắng (1944) .....................-- ---- +52 +2 £+++szeczscss 286 
2- Trưởng lão Giác Quang (1945) ..............................----cc c2 287 
3- Trưởng lão Ấn Lâm (1946) ........................ ---- ¿52+ S2 +22 ++E+zEczeezeesxz 290 
4- Trưởng lão Giới Nghiêm (1947) .............................-----c c2 294 
9- Trưởng lão Bửu Hạnh (1948) ......................... -- ---c c5 ccccscsss2 303 
6- Trưởng lão Hộ Giác (1949) ..........................-----cccccSŸSccccccẰcsssse2 304 
7- Trưởng lão Kim Triệu (1949) .........................----- + ccscssrrssa 316 
8- Trưởng lão Kim Quang (1949)........................... .------------+--+--<~<<<<ss2 325 
9- Trưởng lão Tịnh Sự (1949)......................--  Q SH nen 326 
10- Trưởng lão Pháp Vĩnh (1950).......................-.------ 555cc s2 330 
†11-.Đại đức Dũng Chỉ (1952)........:..ccccccccccbiciiiidiarresee 331 
12- Trưởng lão Siêu Việt (19544).................-Lcccc  sn nh hy 333 
13- Trưởng lão Kim Quang (1955)..............................---ccccs2s+2 337 
14- Trưởng lão Thiện Thắng (1955) ........................- .----¿ 5 ++<x+s£czscs: 338 
15- Trưởng lão Duyên Hạnh (1955)..............................Ặ cà +2 339 
16- Trưởng lão Hộ Nhẫn (1956) ........................- -- 75 2c c S2 £czscczsxcse2 340 
17- Trưởng lão Pháp Tri (1958)............................ 5S ẶSSSssxxxxse2 354 


16» Đại đỨC Thiện GIỚI (199) ciienieiis6i6ui2neeaisfeesabxiasnisbe 357 


19- Trưởng lão Tinh Tuệ (1959) ..................---:©2 2s EE2E12E2212212EE2EzEe2 358 


20- Trưởng lão Tâm Chế (1959)......................-.-- 5G S222 22s cskg 359 
21=-IrưØnið lão Võ Hai (195 2á na 06020 Anxv to 360 
22- Trưởng lão Pháp Tịnh (1960) ......................------c-⁄ 2-2 csssss2 361 
23- Trưởng lão Pháp Lạc (1961) ......................-----------2<<-<<cscccssss2 362 
24- Trưởng lão Kim Minh (1962).......................------cc⁄-<-25<+<Ss<cssssss2 368 
⁄2911/9/64g/501 i90 is g0€©).- c1 3720008... 369 
26-Trưởng lão Pháp Nhẫn (1963).........................--- ---- 2 52c ‡+2<+zszera 3/6 
27- Thượng tọa Giới Hỷ (1963) .......................-----ccccccSSSScccSSsssrrsski 387 
28-Trưởng lão Kim Quang (1963)..........................-------------- <<: 389 
29- Trưởng lão Viên Minh (1965)...........................--------------cccc s2 390 
30- Trưởng lão Thiện Căn (1965)......................-----c <2 c2 400 
31- Thượng tọa Tâm Hỷ (1965)......................-----cccccSSSScSSSSSsssrse2 401 
32- Trưởng lão Thiện Dũng (1966)........................----------------c<<ss: 403 
33- Trưởng lão Giác Minh (1966) ..........................-------------- c2 404 
34- Thượng tọa Thiện Quang (1966)........................-----------c------- 405 
35- Trưởng lão Hộ Pháp (1967).........................-- ------ << cscssss2 408 
36- Trưởng lão Hộ Chơn (1967) .........................-- ----cc << s+sssss2 414 
37- Thượng tọa Pháp Tâm (196G7).........................------------<<++++>+ 420 
9= E)aI.UỨC: LINHT-E HD '( 19G). oi20cicsissi20060066285201488106010 99282 A 422 
39- Trưởng lão Thiện Tâm (1967) .....................---.-------<----cccccssss2 423 
40- Trưởng lão Pháp Minh (1968) ..............................-------c-⁄<<<<5 433 
41- Trưởng lão Tịnh Đức (1970).....................---.---- 252cc ssssss 438 
42 TrƯƠïIQ lãG.TTÍ ÚC LỘ T DJ tia áx122/i856xcttce2s0 022 0x6ax56380264636a3 ae 442 
43- Trưởng lão Đức Minh (1971)...........................----ccccsxssssssss<cs 444 
44- Trưởng lão Hộ Pháp (1971)......................-.-...-- 5s cccsssssssssx<cs 447 
45- Trưởng lão Hộ Chánh (1972) .......................------------c+<sss s3 448 
46G - Trưởng lão Trì Giới (1973) ...................----cc cà. 450 
47- Thượng tọa Chánh Niệm (1973).......................--------- c2 457 
48- Trưởng lão Định Lực (1974).....................-----ccccssssSSsccssssrrsea 462 
49- Trưởng lão Chơn Trí (1975).....................---c << ccSSẰ se. 465 
90- Trưởng lão Giới Đức (19777) ....................-----cc cv ssssserrrrses 469 
51. TrƯỚHG lão Elô- TÍNH (19 7Q) eaas2eseviiicnisekadl Voeseoeio2sesanebbec 480 
92- Trưởng lão Pháp Tông (1979)......................----------2<---<cccccssss2 497 
S3- Trưởng lão Tuệ Tâm (1979)........................---cc c2 cccccssssrsseo 508 


94- Trưởng lão Chơn Tâm (1979) ......................-- cà sserrkei 5917 


55- Trưởng lão Minh Giác (1979) ..........................- cà ssssssseee 521 


56- Trưởng lão Giác Chánh (1980)...........................--------cccccc<<<s52 523 
57- Trưởng lão Thiện Pháp (19B) si áccaaaclv2t kia bee 532 
58- Trưởng lão Thiện Nhân (1980).........................--------ccccccccsssss2 XS) 
59- Trưởng lão Bửu Đức (198T)............... co eiiaueei 937 
60- Trưởng lão Giác Sơn (1981) .......................----cc c2 cccSssssersssi 944 
61- Trưởng lão Tăng Định (1981)......................-------c 2< cccssssss2 546 
62- Đại đức Ngộ Đạo (186 1] Q.62 a6 n 0102200 láa 549 
63- Trưởng lão Pháp Chất (1981).......................-. ----- ¿52 2+ £<zc+z+zxcssz 553 
64- Trưởng lão Giác Giới (1981) ....................---------cccccScccsssssesssss B57 
65- Trưởng lão Bửu Chánh (1982)..........................------------c<cscssss2 565 
66- Trưởng lão Pháp Cao (1982)......................------cccc-2+cSSSsscssssss2 572 
67- Trưởng lão Chí Tâm (1982)...................... c5 c5 ‡cc‡‡c‡ccxsssssss 976 
68- Trưởng lão Giác Trí (1982)........................- - --¿ccc << csscssrserssss 579 
PHÂN E 


Các Ngôi Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy 
Trong Và Ngoài Nước 


CHƯƠNNG lI. Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước. 583 


SÀI GÒN 

KT HH TH na ẽõ can naỶẽee.ei 585 
1ziGHÙA NHUY/Gñ THỂ 66c 0 nit0 6i cdbblfsalooesiloadbssoiveo lgesses 585 
05/2), 0 || ỚỷNỚ ẽ..ẽ.ốaốố na Cố. Cố 0 g0 ố ố  ợy 591 
25: TIUIEE, CV V |CÏ: 2: 5u6xstg62240302»anoalsiássacgfassysegudndgs6tonaiulsusádseb2piabsassses 591 
DI 22a eaieiecrealieaseioraiaorbeatgeosrere 599 
S-ChÙa TTYÚG LắT:‹::;-:::¿¿¿¿c¿:4 2022612662 6610 00 vs 225666148048 4x s46á2ssda4888 xù 599 
“1 561p)-7si-012 1 TT“. nnnjẽn nã nã... ốc. .. nT 603 
KH NT Ha Ha an nano eereelaereei 609 
22/601. 59 88 ẺỶẺ8ỷẻẽ.n.ẽ.n.n.n....ẽ..ốẻẽ.ẽẻẽẽ ẽ 609 
571 /1HNH.<.-Í(o.ẻẼ sẽ eẽ.ẽ<e<. s.Ẽ.ẴẮ S6 Sổ 8S Sa sssằãs⁄:: 611 
6- Chùa Giác Quang......................... ------ -- 2 2222221111113 11111111133 x2 611 
NT 0 ra tá ¿p2 1eagti15aii006etsisbaripitsagieaoniie 619 
f- Xá Lợi Phật Đài ...........................  -- -  -- LG SH Hy KỲ kh ra 619 


0Ì: TE LÍ E)GITÌ2sessiada5x6ctsdecisbiotiookkvokeosttiesseZodskiisdoseoti n6 sẽ 627 


Ø° TỔ dính EỮU LG. áiiccoeisaaassesddbsilbigsesdvikdboelidlases6se 629 


G. BÌNH THAN  kiáeaaeaieioeaiiaooaaiantooinaasonaidiadaiai 639 
10 Chùa PHáP QUANH D sen 2k2 ctit022s658862s8656253sdkndse bo 639 
Số 8...4 O0 0 ra Bốn nh 647 
II #s0;-inn-I43187- 1870 ố ố  ốố ốc ẽ 647 
/218:117-i mp2 ni. ốố ẽ 649 
T3: CHỦ TỪ QUẾ Ôn ezneeieeioesaisinlôseisakbhlbsatbdisalrkkbessdslaSbssjaes 655 
Q. PHÚ NHUẬN ......................................-- --- 5-5 S2 c+e se czsereerserxerzersers 661 
14- Chùa Thanh Miiili...‹:.... c2 206 cccc606066666625061000420x6 02 d sạc 661 
58/00) “khẽ 6g kẽ 665 
15- Chùa Phật Bảo.......................... .-- LG 11 31211251 231251 1 51 g1 Hy Hưng 665 
16- Chùa Diệu QUaTG::s::;:---.e:. 2.2 0222022226 0662222 20210165 ans4 002538515. 673 
"ANE la /“`“ỚớỚớỚớ ga. “Cố. Cố 675 
17¬ Chia BữU TP Lssosecsc6coiescoctáisattocdtegblaigsosadesvgugbioscegaedaosikbl4bsan 675 
TH HH áo aecdeabeeeeiaasiiolaayoitsrtiistodriarsdeeh 681 
18- Tổ Đình Bửu Quang .....................-- --- --- +2 22+ +2 k22E£2E£zEEzEEzkEreerrred 681 
15>:Chiia'Ef BliHusieseseasielusvxokdied6ioSiianhkikiedsuraraibseie 695 
20: Chùa BátChánh 8Ð iáccciccaiieniboeeoolibeeiiolsbiegfggLsdegbiokes 697 
HUYỆN BÌNH CHÁNH ..................................-- --- ----- S<<c+ccscreerserserserxe 703 
Z2 6l IU2-11EITI-ITO HD srsseeseebbaosesosBerriuseoiboagstgBeisiskabdbekadyRgiotesabibaes 03 
zø- I6 Tấn Hs geneide bia tà nen ác ekblsbebdbĐags Cetl292ksenstEresilse r09 
HUYỆN HÓC MÔN...............................-- --- --- <2 < EzExEkzEEsEEerxerxersee 711 
Z5- [inlll-xa TU | P5 sssesekobeaeesiscobsenluliodrligwseraallsakedbseet 711 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

24- Chùa Thích Ca Phật Đài.........................--- -L - E22 E221 S21 re 719 
2181i-0Na/i:i,0 8: nh ẽẽẽ 725 
2> GI1l)0.H0 Ea vo sácgiaesAiicsaseultbeosslbsbriiedebinbdasdes 729 
875. TinÏi TiiBt PP HIƯWOIGINTs sua 2escassxa076 05656 g506860298680/A061,26 735 
:018I0i-0BIIR. men. ẽốố 739 
P0 là bá na 6e XoonGviionitfiintositiaafoissesadee 743 
30- Tam Bảo Thiền đường .......................-- ---- + 22+ + £+z£+E+zeczeezrseses 751 
2⁄80 =0m¡j1s,cin `“. ẽ 757 
32- Thiền đường Phật Quang....................... .--- -- ¿+ 22 22 22+ £zsczzxcsxz 761 
33- Thiền viện Viên Không Tăng ...........................-- ---- 5 +2 +<+s++x>+s2 65 
34- Thiền viện Viên Không Ni .......................-- --- ¿+2 +2 E52 *+2E£zE£+E£zsezexe2 779 


30 .II111H,/AIT/L SON DI sa sec 24064024616206065040046666Ài03i004006480sx 038184) r89 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 65.Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 


Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
Điện thoại : 024.3 9260024 - 024.3 9392711 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM SỬ LƯỢC 
(TẬP 1) 
Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna BhikkhU 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 
Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc 
BÙI VIỆT BÁC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập 
PHAN THỊ NGỌC MINH 
Minh họa 
NGUYÊN HẠNH 
Trình bày và sửa bản in 
NHÓM BIÊN TẬP CHÙA HUYÊN KHÔNG SƠN THƯỢNG 


Đối tác liên kết 
TỲ-KHƯU GIỚI ĐỨC - SÏLAGUNA BHIKKHU 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 


In 2000 cuốn, khổ 19cm x 26,5cm, Tại: Công ty Cổ phần In Viễn Đông, Địa chỉ: Km 
19+400 Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 
Số XNĐKXB: 2274-2021/CXBIPH/08 - 47/HĐÐ, Số QĐXB của NXB: 1398/QĐ-NXBHĐ 
Mã số Quốc Tế: ISBN: 978-604-338-170-2; In xong và nộp lưu chiêu năm: 2021. 


